OUNEN 5 


(Quyên Lớn) 
(MAHÄ-VAGGA) 


Về Bán Dịch 


- Bản dịch Việt này dựa vào phiên bản Pali-Anh của nhà sư Tỳ-kheo Bò- 
đề (đại trưởng lão, học giả, dịch giả uyên thâm, nhà từ thiện). Có những chỗ 
tham chiếu với các phiên bản của PTS và nhà sư Ajahn Sujato. 


- Bộ kinh này có 5 quyền lớn (Vagga); mỗi quyền lớn được đặt tên theo 
tên của chương đầu tiên của nó. Mỗi chương là đồng nghĩa với một /iên-kết 
(tương ưng) theo một chủ-đề chính nào đó (ví dụ: liên-kết Nhân Duyên, liên- 
kết Ca-Diếp, liên-kết Gia Chủ Citta...). Trong nhiều chương lại có các nhóm 
kinh (vagga). Bản dịch Việt này đánh só chương trùng với số liên-kết (SN) 


luôn. 


- Các giải thích trong ngoặc tròn (...) là của người dịch, chỉ để làm rõ 


thêm nghĩa của câu hay chữ chỗ đó. 


- Các chú giải, trích dẫn, diễn dịch... trong ngoặc vuông [...] là của thầy 
Tỳ-kheo Bồ-đề (hoặc có chỗ ghi luôn [TKBĐ]). 


- Các chú giải thuộc các giảng luận khác (như Spk, Spk-Pt...) thì đã 


được ghi rõ ngay đầu câu. 


- Có những số hiệu các kinh và luận giảng được TKBĐ dẫn ra trong các 
chú giải để chỉ ra sự trùng lặp, so sánh, đối chiếu... là các số hiệu theo cách 
đánh số trong các bản dịch Pali-Anh của thầy ấy; ví dụ: MN I 487-488: bộ 
kinh MN, phần I, nằm ở trang 487-488 (thực ra đó là kinh MN 72, nhưng 
TKBĐ dẫn chiếu nhanh tới số trang mà lời kinh đó đang năm). Nếu thuộc các 
bản dịch khác thì cũng được nêu rõ. 

- Cuối mỗi chú thích ở cuối sách đều có ghi một số trong ngoặc đơn, ví 
dụ: (8), (240)..., đó là số của các chú thích trong phiên bản Pali-Anh của 
TKBĐ. Mục đích để cho những người đọc muốn tra cứu những chú thích đó 
so với chú thích tiếng Việt. 


- Một số chữ Hán-Việt đã quen dùng bởi các Phật tử Việt Nam thì được 


người dịch mở ngoặc ghi thêm, ví dụ: sự tạo-tác cô-ý (hành), những hiện- 


tượng (pháp, các pháp), nhận-thức (tưởng), năng-lực tâm-linh (thần thông)... 


vii 


BÁNG VIÉT TÁT 


I. BỘ KINH & CHÚ GIẢI CHÍNH: 
Be: phiên bản tiếng Miến Điện của SN 
Ee: phiên bản theo ký tự La-tinh của SN 
Se: phiên bản tiếng Sinhala (Tích-lan) của SN 
+ SN= Samyutta Nikãya: Bộ Kinh Liên Kết (Tương Ưng Kinh bộ) 
Spk (Be) = Sāratthappakāsinī: Chú Giải bộ SN (phiên bản Miến Điện) 
Spk (Se) = Saratthappakäsinr: Chú Giải bộ SN (phiên bản Sinhala). 
Spk-p{ = Sãratthappakãsinï-purana-tikã: Tiểu Chú Giải bộ SN (phiên bản 
Miên Điện) 
SS = Sinhala-scrIpt: Tiểu Chú Giải bộ SN (phiên bản Sinhala) 


P] Lưu Ý: trong bản dịch này, các chú giải Spk thì mặc nhiên là của phiên 
bản Miễn Điện (Be). Chỉ khi chỗ nào là Spk (Be) và Spk (Se) thì sẽ được ghi 


rõ luôn. 


CDB = Connected Discourses of Buddha: bản dịch Pali-Anh của SN bởi Tỳ 
kheo Bồ-Đè. 


SC = trang SuttaCentral: bản dịch Pali-Anh của các bộ kinh Nikaya bởi nhà 
sư Ajahn SuJato. 


II. NHỮNG KINH SÁCH PALI KHÁC: 
Abhi = Abhidhamma Pitaka: Vi Diệu Pháp Tạng 
+ AN = Anguttara Nikāya: Bộ Kinh Theo Số Tăng (Tăng Chi Kinh Bộ) 


As = Atthasalin (DhammasangarT-atthakath3): Chú Giải tập Dhs 


Dhp = Dhammapada: tập Kinh Pháp Cú (thuộc KN) 

Dhp-a = Dhammapada-atthakathã: Chú Giải tập Dhp 

Dhs = Dhammasangamr: Bộ Pháp Tụ (thuộc Abhi) 

+ DN = Dīgha Nikāya: Bộ Kinh Dài (Trường Kinh Bộ) 

It = Iivuttaka: tập Kinh Phật Tự Thuyết (thuộc KN) 

It-a = Itivuttaka-atthakathãa: Chú Giải tập It 

Ja: = Jātaka: tập Chuyện Tiền Thân Của Đức Phật (thuộc KN) 
Khp = Khuddakapatha: tập Kinh Tiểu Tụng (thuộc KN) 

+ KN = Khuddaka Nikaya: Bộ Kinh Ngắn (Tiểu Kinh Bộ) 
Mil = Milindapanha: tập kinh Milinda Vấn Đáp (thuộc KN) 
+ MN = Majjhima Nikāya: Bộ Kinh Vừa (Trung Kinh Bộ) 
Mp = Manorathapuramr: Chú Giải bộ AN 

Nett = Nettippakarana: (thuộc KN) 


Nidd I = Mahā-niddesa: tập Đại Diễn Giải (Đại Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Nidd II = Cũla-niddesa: tập Tiểu Diễn Giải (Tiểu Nghĩa Tích) (thuộc KN) 


Patis = Patisambhidamagsa: tập Con Đường Phân Biệt (Vô Ngại Giải Đạo) 
(thuộc KN) 


Pafis-a = Patisambhidamagga-atthakathä: Chú Giải tập Patis 
Det = Petakopadesa: (thuộc KN) 
Pj II = Paramatthajotikä, Phần II (Suttanipäta-atthakathã): Chú Giải tập Sn 


Pp = Puggalapannatti: bộ Phân Định Cá Nhân (Nhân Thi Thuyết Luận) 
(thuộc Abhi) 


Pp-a = Puggalapannatti-atthakathä: Chú Giải tập Pp 


Ps = PapancasũdanT (MaJjhima Nikãya-atthakatha): Chú Giải bộ MN 

Pv = Petavatthu: tập Chuyện Quỷ Dot (Nga Quy Sự) (thuộc KN) 

Sn = Suttanipäta: tập Kinh Tập (thuộc KN) 

Sp = Samantapāsādikā (Vinaya-atthakathä): Chú Giải Luật Tạng 

Sv = Sumaogalavilāsinī (Dīgha Nikãya-atthakath3): Chú Giải bộ DN 

Sv-pt = Sumaogalaviläsinï-puräna-tikã (Dĩgha Nikãya-tikã) (Be): Tiểu Chú 
Giải bộ DN (phiên bản Miên Điện) 

Th = Theragathã: tập kinh Trưởng Lão Thi Kệ (thuộc KN) 

Th-a = Theragathä-atthakatha: Chú Giải tập Th 

Thĩ = Therīgāthā: tập kinh Trưởng Lão Ni Kệ (thuộc KN) 

Thĩ-a = Therigatha-atthakatha (1998): Chú Giải tập Thĩ (bản 1998) 

Ud = Udãna: tập kinh Phật Đã Nói Như Vậy (thuộc KN) 

Ud-a = Udãna-atthakatha: Chú Giải tập Ud 

Vibh = Vibhanga: Bộ Phân Tích (thuộc Abhi) 

Vibh-a = Vibhanga-atthakatha (Sammohavinodam): Chú Giải bộ Vibh 
Vibh-mf = Vibhañga-mūlațīkā (Be): Tiểu Chú Giải tập Vbh (phiên bản Miến 
Điện) 

Vịn = Vinaya: Luật Tạng, Rỗ Luật 

Vism = Visuddhimagga: Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh Đạo) 


III. NHỮNG BẢN DỊCH CỦA CÁC BỘ KINH, TẬP KINH 


BL= Buddhist Legends: Những Huyền Thoại Phật Giáo (của học giả 


Burlingame) 


CMA = A Comprehensive Manual of Abhidhamma: Câm Nang Vi Diệu 
Pháp (của Tỳ Kheo Bồ-Đè) 


EV I= Elders’ Verses I: Trưởng Lão Thi Kệ I (của Norman) 
EV II = Elders’ Verses II: Trưởng Lão Thi Kệ II (của Norman) 
GD = Group of Discourse: tập Kinh Tập II (của Norman) 
Germ Tr = Bản dịch SN tiếng Đức (của Geiger) 


KS = Kindred Sayings: Bản dịch SN tiếng Anh (của Rhys Davids, 
Woodward) 


LDB = Long Discourses of the Buddha: bản dịch Pali-Anh của DN bởi học 
giả Walshe) 


MLDB = Middle Length Discourses of the Buddha: bản dịch Pali-Anh của 
MN bởi nhà sư dịch giả Tỳ Kheo Nāņamoli. 

Ppn = Path of Purification: bản dịch Con Đường Thanh Lọc (Thanh Tịnh 
Đạo) [= Vism] của nhà sư học giả Tỳ Kheo NãnamolI) 


SN-Anth = “Samyutta Nikãya: An Anthology”: Tuyên tập các kinh thuộc SN 


(của các học giả Ireland, Nãnananda, Walshe) 


V. CÁC NGUÒN THAM CHIẾU KHÁC: 


CPD = Critical Pāli Dictionary: Tự Điển Pāli Phê Bình (của Viện Khoa Học 
& Văn Chương Dan Mạch) 


CSCS = A Comprehensive Study of the Chinese Samyuktaägama: Nghiên 
Cúu Tóng Quát vè Tương Ưng A-hàm Hán tạng (của Enomoto) 


DPPN: Tự Điển Danh Từ Riêng Pāli (của Malalasekera) 


MW = Monter- Williams" Sanskrit-English Dictionary: Tự Điển Phạn-Anh 


(của Monmier-WIlliam) 


XI 


PED = Päli-English Dictionary: Tự Điển Pãli-Anh (của PTS) 


VI. CÁC CHỮ VIẾT TÁT KHÁC: 
BHS = Buddhist Hybrid Sanskrit: Chữ Lai Phạn trong Phật giáo 
BPS = Buddhist Publication Society (Hội Ấn Hành Phật Giáo Tích-Lan) 
C.Rh.D = C.A.F. Rhys Davids (tiễn sĩ học giả dịch giả Rhys Davids) 
PTS = Pali Text Society (Hội Kinh Điền Pali) 
Skt = Sanskrit: tiếng Phạn 


VAT = Vanarata Ananda Thera: Trưởng Lão Vanarata Ananda 


xiii 


MỤC LŲC 

OUNEN 5. Quyên Lon. iii 
Vébän DICO - - 5c St ST 1 T1 1 11111011111 1x11 11 xe, v 
Chương 45. Liên Kết CON-ĐƯỜNG (ĐẠO)............................ 1 
NHÓM 1. NHÓM “VÔ MINH (Avijjã-vagga)........................---------- 3 

E 17177 Ù HÀ SE 3 

2 (2) Một Nửa Đời Sống Tâm Link. 4 
WË EE 6 

4 (4) Ông 220000, 1 nð8Ẻ n6 ổn TY số Ale 7 

5 (T TE 9 

6 {(OMpiT) E 11 
SE 11 

5 (8) Phin EEN 12 

9 (9) 11a EE 16 

10 (0) EE 17 
NHÓM 2. NHÓM "AN TRÚ’ ONibhära-vagea 19 
Tï T14) 7E HH ¿nan tbliti6iabagideeklaiagdslogauigauai 19 
LÊN. ly) EE 20 


13 OM Hữu NỔ Ate 22 


LẦU tee 23 
15 Lá ngà 60A0 1606604630026 gid 23 
16 (6) Duge Thanh Tắt (I coaangdiiiniaianddliasidSpskeldidlkoalasypudli 23 
17 (7) Duroc Thanh-Lpe Í Ea dit ca da tniOOotU Google 24 
18 (8) Khu Vườn Gë). 24 
19 (9) Khu Vườn Gét. 25 
20 (10) Khu Vườn Gét. 26 

NHÓM 3. NHÓM ‘SAI LẠC (Micchatta-vagøa)........................----..- 28 
21 (L) 3W DI E 28 
22 (2) Những Điều Bắt Thiện .................................-- 2-5 ©cSce+cccrxersecrcrreee 28 
ca. (D Cor Drone A EG 29 
24 (4) Con ĐÔNG (Ìsuuxcciiieselikseoaisidiliosgbdipxioiiikiiáb 30 
25 (5) Người Thấp Kém OU. 31 
26 (6) Người Thấp Kém OO). 31 
27 CAC eenei 32 
28 tätegen 33 
E 34 
ĐIỆN: E 34 

NHÓM 4. NHÓM "SU TU TẬP” (Patipatti-vagga).........................--- 36 
31 (D) Sw Tu Tâp (D) da xtáxetadibkiag60606ediisAjGgaaei 36 
32 (2) Sw Tu Riesen 36 
33 (3) Bó LO EE 37 


XV 


34 (4) Vượt Qua Bờ Bên Ki................................. -- -- SG 5c ke 38 
35 (5) Đời Sống Tu ESOU)... 39 
26 (6) Đời Sống Tuer, 40 
27 (7) Đời Sống Bà-la-môn ()........................--- 2-5 ©e+E+keESEEkeErrerkererree 40 
28 (8) Đời Sống Bà-la-môn Oh 4I 
20 (9) Đời Sống Tâm Linh OU)... 42 
40 (10) Đời Sống Tâm linh OO). 42 


NHÓM 5. NHÓM “NHỮNG DU SĨ KHÁC ĐẠO” (Aññatitthiya- 


REENEN eg 44 
41 (1) Sự Phai Biến Tham-Duc ............................ 25-552 5525c+cscccczsesred 44 
42_ (2)— 48 (8) Sự Dep Bỏ Các Gông-Cùm..........................-...---:--- 45 


NHÓM 6. NHÓM “MẶT TRỜI TÓM LƯỢC & LẶP LẠI (Sũriya 


E 47 
Re E 41 
50 (2)— 55 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Honb, 48 
G6 (Bin E 49 
57 (2)— 62 (7) Sự Thành-Tựu vè Giói lẽ. gester 49 


NHÓM 7. NHÓM “MỘT PHÁP’ THỨ NHẤT TÓM LƯỢC & LẶP 


LAI (Ekadhamma-Peyyäla- vagga) áassssssesesssdaloesdasaddLiaesSitsseessskii 51 
en E 51 
64 (2)—69 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Eiere 52 


Ngài EE 53 


71 (2)— 76 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Honb, 54 


NHÓM 8. NHÓM “MỘT PHÁP THỨ HAI TÓM LƯỢC & LẶP 


LAI (Dutiyaekadhamma-Peyyala-vagøa) ........................ .. cài. 55 
ege 55 
78 (2)— 83 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Hank... 56 
g4 (I Bon HE 57 
85 (2) — 90 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Hank, 58 


NHÓM 9. NHÓM “SÔNG HÀNG’ THỨ NHẤT TÓM LƯỢC & 


LẶP LẠI (Ganga Peyyala- vA pA) neinir iE 60 
91 (1) Đỗ Về Hướng Đông OU). 60 
92 (2)— 96 (6) Đồ Về Hướng Dëng. 61 
97 (7)— 102 (12) Đỗ Ra Đại Dong. 61 


NHÓM 10. NHÓM “SÔNG HÄNG THỨ HAI TÓM LƯỢC & LẶP 


LAI (Duliyapahegi-Peyyvlla-VA8)kiceecseseeaieisili44012005118160145101348363665 656 62 
103 (1) — 108 (6) Đỗ Về Hướng Đông........................-- 2-2 2 +c+xcesrserxsred 62 
109 (7) — 114 (12) Đỗ Ra Đại Dong. 62 


NHÓM 11. NHÓM SÔNG HÄNG THỨ BA TÓM LƯỢC & LẶP 


IR RR vappi jacina o e 63 
115 (1) — 120 (6) Đỗ Về Hướng Đông..........................---- 22+ s+cseccczxesred 63 
121 (7) — 126 (12) Đỗ Ra Đại Dong. 63 


NHÓM 12. NHÓM “SÔNG HÄNG THỨ TƯ TÓM LƯỢC & LẶP 
TẠI (CatuthaPeyyal a l0 i cange cau xaG01002060Á01040101440400100 4001154012044 64 


XVI 


127 (1) — 132 (6) Đỗ Về Hướng Đông........................-- 2 22+ s+cseccczsesred 64 
133 (7) — 138 (12) Đỗ Ra Đại Dong. 64 
NHÓM 13. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamäda-vagga)............... 65 
139 Eege 65 
130 - To T2 E 67 
141 (3) Dinh Mái tege Eege 67 
E E EAA I E I E E EE 68 
143 tee 68 
145 (7) Vi EE 68 
146 EEN Ae 69 
EG 70 


NHÓM 14. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC (Balakaraniya- 


Tác áo co ốc sẽ. ca... 71 
eg 71 
PC. EE AE CC A A 72 
Ee 72 
(it) ER 73 
(51.0 TT \ E 74 
OEA EE Gouadakbsdgksutaibinalitsiekbisdaiiusdlloiessdi 75 
(7) Trong Bĝu Trời EE 76 
(3) Mar Mra E A e aN 71 
(9) My Mea 6á 66000260604362)40362a 264i i 


158 (10) Con Thuyèn 5 Sen TH. re 78 
159. (1D) NHÀ Khách... 79 
det lí lê RỂ? TH caraniana AT 81 
NHÓM 15. NHÓM “TÌM KIỂM: (Esana-vagga)...........................---- 83 
16t (Sy Dm Beete 83 
TT. ` SE 85 
163. (3) Mt Ô Nhiĉm eet 86 
E 86 
TT TT EE 87 
166 (0 Sv Cin EES 87 
167 (7) Những Vét Nhiĝm „o.r 88 
168 (8) Những Sự Rắc Bäi. 88 
169 (9) Các Cảm Giá€ 2752 ScSeScxeSckesrreerrrerrrerrred 88 
TO (I0 Due KEE asna 89 
170. (11) Sw TEE 90 
NHÓM 16. NHÓM “NHỮNG DÒNG LU (Ogha-vagøa)............... 91 
171. Eege 91 
172 (2) Nhung Sự Troi BUDE sssoobioasiiaobiakibiiGiigladllnsdidabetaskn 91 
173 (3) Những Sự Dính Chp -ocne 92 
174 (4) Những Gút Mäe 92 
175 (5) Những Khuynh Hướng Tiềm An. 93 
176 (GÌ Nam Düy Due LE iooioi6iadkii6iisgiaáiiixla0/t 44 93 


XIX 


177 eg Nam LH NH E 94 
178 (8) Năm Uẩn Bị Dính Chën. 552 ©5scc+cscccczsesred 94 
179 (9) Năm Gäng Cùm Nhẹ Do 95 
180 (10) Năm Gông Cùm Năng Dä 95 
Chương Ap. Liên Kết CÁC YÉÊU-TÓ GIÁC-NGỘ................ 99 
NHÓM 1. NHÓM “NÚƯ (abbata-vaggai 101 
£ (0). (0010/70/34 E 101 
PC EEN 102 

Ñ- HH EE 107 

3 Tí Fan EE 112 

Ÿ tee 114 

E ` EE 115 

7 (7) Ngôi Nhà Mái Nbon. -o5c5cScccecrerrerrrrerrree 120 
EE 6.1... .111.. 1 121 

9 {9 Khöi Smh e EE 122 
10 (10) Khői Sinh ENER 122 
NHÓM 2. NHÓM “BỆNH: (Gilana vap PT jeran 123 
TT l1 (119 E 123 
1 (ai Pu Ma Tro D E 124 
f (0 Vi Du Më TỶ O eca 124 
7518. EE 125 


15 (5) Bênh EE 127 
LẦN)... EE 127 
17 (7) Vwọt Qua EE 129 
D EE 129 
19 (0) Thánh THIỆN................... cung gu ng. Ha HA gia 130 
Tí (10) 00 GÌ Tế E E 130 

NHÓM 3. NHÓM “UDAYF (Udãyi-vagøa) ...........................--------- 131 
21 (1) Dẫn Tới Sự Giác Ngộ .................................--c55ccccccecrerrrerrree 131 
22 (2) Môi Giáo TỶ cáaxeatisaiadobilAiaiolibitulleiselbiadliiufiGiaeeudi 132 
23 (3) Môt LÊ ¿6 doc l061Á0i06084616ibgoaoubienseai 132 
24 (4) Sự Chú Tâm Không Kỹ Càng -o.o 133 
KEE 133 
26 (6) Sw Tien Dit Dụt Vong cocoioiiiioHidiiiisdidA04421440502Asa.v44 135 
27 (7) Sự Chm Dút Dục Vong... 136 
28 (8) Góp Phân Thâm Nhën. 137 
29 (O) Mor EE 138 
30 EENEG 140 

NHÓM 4. NHÓM “CHƯỚNG NGA! (Nīvaraņa-vagga) .............. 143 
21 (1) Thiện Lành OU). 143 
32 (2) Thiện Lành Oh... 144 
23 (3) Sự Hw Nbtëm + sec 144 
24 (4) Sự Không Hư Nbiëm 2-55 52SccSeccezerxereerxee 146 


35 
36 
37 
36 
39 
40 


XXI 


(5) SE Chu Tam 57 EEN 146 
(6) Sw ThHHỊ RE 147 
(71.110 H: Iro Nolon 147 
(8) Không Có Chwóng Ngai o...on 148 
EE 149 
(10) Những CHƯNG Nggi dc. coicueaiidioesbrditkiLgieiegnietosaaeroee Tại 


NHÓM 5. NHÓM “CHUYỂN LUÂN VƯƠNG: (Cakkavatti-vagga) 


TC TU CƠ In ST TY VN TƯ TY VÌ 153 
41 (1) Những Phân Bier 5 o5ccccccreccrierrerrrre 153 
42_ (2) Vị Vua Quay Chuyển Bánh Ve 154 
d (GI MaF E 154 
44 (D vi NI nh nh Hy TƯ TY TY 01 T0 n7 155 
e T e co 155 
46 (6) Ngehlo TY No EE 156 
ee 156 
48 (8) ca: E 157 
49 (9) Yấu TŐ Bên Trong resen 158 
50 (10) Yếu Tố Bên Ngoài... 158 

NHÓM 6. NHÓM “THẢO LUẬN: (Säkaccha-vagga)..................... 159 
51. (D) Dưỡng EE 159 
52_ (2) Một Phương Pháp Thuyết (Ging .........00000111ieeeeseeeeeieeeee 169 
53 t7. EH 173 


lộ (4) Cùng Vói TÂN kbacaoodiaukibibiauliidieliddiiusielsiokiai 178 
99 (I sử NI ee 184 
56 (6) AÁElHWHuisebooiiiibenibiiDAnkigbikbkgdlikbsigiLixiiiligLlLis140Á, 190 
NHÓM 7. NHÓM “THỞ VÀO-THÓ RA’ (Anäpãna-vagøa) ........194 
T EE 194 
58 (2) Xác Bi Giòi Buc „o.oo 197 
59 (3) Xác Bi Xanh ER 197 
60 Eed dee 198 
61 (5) Xác Bị Sình Chr. 198 
62 (6) EE 198 
eeh E 198 
RE 198 
65 (9) E 199 
66 (10) Sw Thé Vë Théa 199 
NHÓM 8. NHÓM “SỰ CHẤM DÚT (Nirodha-vagga)................. 200 
67 (001002177 T1 Ea tod tee 200 
TEE 200 
69_ (3) Sự Không Sạch của Thức An. 200 
70 (et Không Thủ Thich cuoscooiisiiibibiodiiiddiiisiiisii10lylxse 201 
E 201 
EE ee 201 
EE 201 


xxiii 


LG Se Dop EE 201 
75 (9) Se EE 202 
76 (10) Sự Chm Dr. 202 


NHÓM 9. NHÓM “SÔNG HẰNG TÓM LƯỢC & LẶP LAI 


(Gane peyya lo Vap a] uy 0ásácgesbsadiaagiSbaigbsadlsásstbsitasdikdsaisSòsisgsde 205 
77 (D) —88 (12) Sông Häng Dé Về Hướng Đông........................ 205 
NHÓM 10. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamäda-vagga)............. 207 
89 - [1ì =1 G0 Nir BÍ sunksedditidanoiildkdbiiessbbibliiuaseoibi 207 


NHÓM 11. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC (Balakaraniya- 


Go 208 
CC eg 208 
NHÓM 12. NHÓM “TÌM KIỂM: (Esana-vagga)............................. 209 
111 (1)— 120 (10) Sự Tìm Kiếm... ...........................---...------c:----5 209 
NHÓM 13. NHÓM “NHỮNG DÒNG LU (Ogha-vagøa)............. 210 
131 (1)— 129 (9) Những Dòng Lë. 210 
130 (10) Những Gông Cùm Nặng Dä. 210 


NHÓM 14. NHÓM SÔNG HÀNG TÓM LƯỢC & LẶP LẠ 


(Canea peyy alo yA EA hanai A Ak 
131 (1) Sông Hằng—Đổ Về Hướng Dän, 212 
132 (2)— 142 (12) Đồ Về Hướng Bông... 5+: 212 


NHÓM 15. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamäda-vagga)............. 214 


13 (lÌ 12 (TU) Nim Ee cuoaiusiobiagtidbdsdebiasgpldiilkdssaaesaal 214 


NHÓM 16. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHOC" (Balakaraniya- 


EE ñ lui 08a bón gasedGeslbisgitubliasitp40asdáesSosebiillebsitieoiGi0tsiophlbaeifie 215 
153. (D) E Qqaadaaadoiidbiiiaerkdiedejsiogbeodi 215 
NHÓM 17. NHÓM “TÌM KIỂM: (Esana-vagga)............................. 216 
165 (Ì-=—1740 Su Tim TE 216 
NHÓM 18. NHÓM “NHỮNG DÒNG LU (Ogha-vagøa)............. 217 
175 (1)— 183 (10) Những Dòng Lë... 217 
184 (10) Những Gông Cùm Nặng Đô..............................--..---- 217 


Chương 47. Liên Kết CÁC NÈN TẢNG CHÁNH-NIỆM.219 


NHÓM 1. NHÓM ‘AMBAPALI (Ganga-peyyala-vagøa) ............. 221 
1 (D Ambapali si ubseaieiiidiiueaiiineddiaisitiasekidlidiia6iel216 0iã).xi2A 221 
2 (2) Có Chánh Niêm GeaeueDedidtbiebiiiootkciededusieo 222 
Ä- (3) Môt EE 224 
4 (VOSTA E 226 
5 (5) Một Đống Thiên... 228 
6 (6) Dièu Hâu tee 230 
7 (D) Con Khi EE 232 
8 (8) Người Đầu Rëm. 234 
9- (9) Bênh EE 238 


10 (10) Khu Ở Các Tỳ Kheo Ni. 241 


XXV 


NHÓM 2. NHÓM “NÄLANDÃ: (Nãlanda-vagga).......................--- 246 
e EE 246 
12 (2) Nālandā EE 247 
Ia CE EE 251 
14 Lối LÍ LỆ W1 ibeiigiádbixobiaoeiloibiodllkei6iliabasbsgsdaabkiii 254 
GENEE 256 
LIÊN: lì. TH NT Thổ TH ng TẾ TH ỷ 700. 000090100 7 258 
17 (7) Thánh Thiĝn EE 258 
E E 259 
E an 6n nha 222 261 
20 (10) Hoa Hậu của Vùng Dä. 262 


NHÓM 3. NHÓM “GIỚI HẠNH & TỒN TAF (Silatthiti-vagga).265 


21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 


(D) Giói eelere EA 265 
OE E EH 266 
E 267 
(4) Bản Kinh Ngắn Gon „o...on 268 
(5) Mol BOMO k nanona 269 
EE 270 
(7) Hoàn Thành ........................... -  - I5 20 SH SS SH 5 kh ng kkrei 271 
DEE 272 
(9) Gia Chủ Sirivaddlua....................À...À........ 222 55s5csccseczssrsesrsecre 272 
(10) Mānadinna EE 274 


NHÓM 4. NHÓM ‘CHUA TUNG NGHE: (Ananussuta-vagga)..276 


31 EE Time Nghe ee eebe 276 
32 (2) Sw Chán Bő... 6á 2666606060026, 277 
dE GE 278 
3 ái Se Ti Tcen 00800 in 1ã6i36àu 278 
35 (5) Cũ Chánh NIẬNGonuaadiddiiaiiiipdtiilbkidditidulas2iixasi 279 
36 (6) Sự Hiểu-Biếớt Cuối ong 280 
37. Œ Tham HH ỐNG TE 280 
28 (8) Hoàn-Toàn Hiën. 281 
39 (9) Sw Tu TĜp TẢ na cố ca 282 
"EE 283 
NHÓM 5. NHÓM “BẤT TỬ DEEN xá 66iaid64444,áaás04ai406 285 
gt (D) Sự EEN, testen 285 
42 (2) Sự Khói Sinh si suuuibdebiuobiiingiilistdidldidsiddlbigkddikdpiltiassase 286 
di EE 286 
đã - (4) Có Chánh Nim... 288 
45 (5) Một Đống Thiện Lành -55- 55 ccccccccckecEerkertersee 289 
46 (6) Sự Kim Chế của Pãtimokkha............................ 52525 ss+csccccsccec 289 
47 (7) Hành Vi Sai Tri 291 
td 292 
49 (9) Những Cảm Giác n... 293 
50 (10) Những Ô Nbtiëm ...............aiieoern 294 


xxvii 


NHÓM 6. NHÓM “SÔNG HẰNG TÓM LƯỢC & LẶP LAI 


E 012V RE BÍ seai6ccdtia4666464450a8xid60201/0140A404401/624464a814406306E 295 
51 (l)— 62 (12) Sông Hằng—Đổ Về Hướng Đông...................... - 295 
NHÓM 7. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamada-vagøga)............... 297 
63 (I= 72O Nwe E anaa a a 297 


NHÓM 8. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC: (Balakaraņīya-vagga) 


J1... 6g TỔ. AT TT 1 TẤT EE 298 
Tí EE Eka Niipea edit 208 
NHÓM 9. NHÓM “TÌM KIM’ (Esana-vagga)..........................----- 299 
85 (D) — 94 (10) Sự Tìm Kim. 299 
NHÓM 10. NHÓM “NHỮNG DÒNG LU" (Ogha-vagøa).............. 300 
95 (1) —103 (10) Những Dòng Lë. 300 
104 (10) Những Gong Com Nặng Bô... .....00aioaieeeeeseesereseesseeeresee 300 
Chương 48. Liên Kết CÁC CAN. 303 


NHÓM 1. NHÓM “BẢN KINH NGẮN GON: (Suddhika-vagga) 


gien eege eege 305 
1 (1) Bản Kinh Ngắn EE 305 
2 UIB NDP LH E TT} EE 305 
3 7/077 T0) LUU Z EE 306 
do (ABRE ET LÍ EE 306 


`5 - ` `... e 7 ốc 307 


6 (6) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (I) ...............................- - 5+5 << sseexss 308 
7 (7) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) S255 <<<cs<<sxs+ 308 
8 (8) Nên Được Nhìn Thĝy . 309 
9 (9) Phân E 310 
10 (10) Phân Tích E 312 
NHÓM 2. NHÓM “YẾU HON’ (Miidttafa-VdE 0) linseosoconse 316 
ti (D Bgt Duge ER 316 
12 (2) Ngăn TC NEE 317 
13 (3) Ngắn Gon (2)............................ Lo LH HH HH. Hà kg 318 
14 (4) Ngắn Gent 318 
15 (5) Chỉ Tiết Hon (Ï),......iieciiiiiebiidbbddibiisdidiibssre 319 
16 (6) Chi Tift Hon ááeaasdeeoiiddil6g s66 320 
17 (7) Chỉ Tiét Hơn OO)... 320 
18 (8) Thwe Ee 321 
19 (9) Droe E EE 322 
20 (10) Tiêu Diệt O.Nbhtëm 5252 St cEczESEsrrtrrkerrcee 322 
NHÓM 3. NHÓM “SÁU CAN" (Chalindriya-vagøga) ...................... 324 
21 (1) Không Còn Tái Hiện Hữu ...................................----©25-55s55c5 324 
22_ (2) Căn Mạng ëng. 325 
23 (3) Căn Trí Biết Cuối Cous 325 
24 (4) Người Gieo Giống Một ën... 325 
25 (5) Bản Kinh Ngắn (Gan. 326 


XXIX 


26 (6) Bậc Nbhéën- tun 55c ScSeSESEkEEtrerrrrrrrerrrerrkea 327 
ar (P DUE 111 HỰ TY E 327 
28 EE EE 328 
29 (9) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (Ï)...............................- 5-55 << ss+<ss+ 329 
30 (10) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2)................................... c7 2< << <<<<<+s 329 
NHÓM 4. NHÓM “CĂN SƯỚNG: (Sukhindriya-vagøa)............... 331 
31 (1) Bản Kinh Ngắn Gon o.. 331 
32 (2) Bâc Eege dee 331 
33 (3) Bâc A-la-hán NT EE 332 
34 (4) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (Ï)..................................-- -- <5 S<<<<<<++s KK 
35 (5) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2)..................................-- -- c5 << c<<+xs 333 
ñ (6) Phân Tích E 334 
37 (7) Phân Tích (2) EE 335 
38 (8) Phân Tích EE 335 
39 (9) Ví Du Que Môi Lüa n 336 
A0 (10) Thứ Tự Bt Thường ocene 338 
NHÓM 5. NHÓM ‘GIA’ (arä-vaggai, 343 
41 AEN 343 
42 (2) Bà-la-môn UpntIäbh................................. - chinh ri, 344 
EE 347 
A4 (4) Nhà Ở Cổng Bông... 349 
45 (5) Khu Vườn Phía Đông (Í) ............................ ST Set 351 


46 
47 
46 
49 
50 


(6) Khu Vườn Phia Dông (CZ. egekksgeesureegeeugkreeeskeuseretreetueEgug 352 
(7) Kha Face Phia Dông (3) coi 21A10140011444241244644643456 166 353 
(8) Khu Vườn Phía Đông (44) ................................. -- ST nhe 354 
(PTO a E EN 
Ee 356 


NHÓM 6. NHÓM “HANG HEO RUNG (Sũkarakhata-vagga) ...360 


51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


e 360 
e E 361 
(I) TÚ VIÊN sa da uuiniiiisgeai1660)4414401212446004141464004214648.44014600 42g34 004 362 
(4) Những Du Chân... 364 
Eet 365 
(6) Được Thiết Lập .........................--. 5-5-5 Scccccrterterrrrrrkerreea 366 
(FIYI hồi 5U QGN TÍN ca oynniniixieacsinallissdeablsgaolagidbdalasekdes 366 
(SV Hang Heo RINE occian E 368 
(9) Khói Sinh EE 370 
(10) Khői Sinh 09 TỶ“... ốc 370 


NHÓM 7. NHÓM “HỘ DẪN TỚI GIÁC-NGỘ' (Bodhipakkhiya- 


VAPP TQ dat Lót 646 c0a40314422040466ả6dã4630044ãtkaasaubi438A606110À40204a&gã80x44480 372 
ẤT. (D Nhe Gong Cüce a EA 372 
62 (2) Những Khuynh Hướng Tiằm An 25-5555: 372 
63_ (3) Sự Hoàn-Toàn Hiën 52-52 St +ES2E+Eerkerrsrkerkee 373 


(4) Sự Tiêu Diệt Ô Nhiĉm... 525cc 373 


XXXI 


65 (5) Hai Thánh Quả............................ 5s Sc SE ngu 373 
66 (6) Hãy Ích Lgi... cecer 374 
7 EE 375 
Gr, Ee 376 
69 (9) Ciy Oj] na Cố CC CC Ca. Ta CO Tri 376 
70 EE 377 


NHÓM 8. NHÓM “SÔNG HÀNG’ TÓM LƯỢC & LẶP LAI 


(sRiif 6t EWYTL02V RE 5 ] iaa 379 
71 (D—82 (12) Sông Häng Dé Về Hướng Đông ........................ 379 
NHÓM 9. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamäda-vagga)............... 381 
83 [1—192 (10) Nhu Lai... ooer 381 


NHÓM 10. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHOC" (Balakaraņīya- 


E E E E E 010301436: 382 
g3 (1)—104 (12) Khi E 382 
NHÓM 11. NHÓM “TÌM KIM’ (Esana-vagga)............................. 383 
E — TÍ4 (10) Sw TE TE 383 
NHÓM 12. NHÓM “NHỮNG DÒNG LU (Ogha-vagøa)............. 384 
115 (1)— 123 (10) Những Dòng Lë. 384 
124 (10) Những Gong Com Năng Đô... .................................-..----©- 384 


NHÓM 13. NHÓM “SÔNG HẰNG” TÓM LƯỢC & LẶP LAI 
(Ganga Peyydla- VAT HÀ ÌcodaiailsiiukkscDaeaelleotlksGsislelbeidfcbiissiaodlajBise 386 


125 (1)— 136 (12) Sông Hằng—Đổ Về Hướng Đông... ............... 386 


NHÓM 14. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamäda-vagga)............. 388 


t37 . d 00 UONE E 388 


NHÓM 15. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC” (Balakaraniya- 


WVẬ EB lá ko sn2001180ãd2apdnsalistioba Bá66A16kbeG034188A80a0 0818028031454 389 
137 - hn 158 (10) Khó Meter 389 
NHÓM 16. NHÓM “TÌM KIỂM: (Esana-vagga)............................. 390 
159 (I)— 168 (10) Sự Tìm Kiém... c+cceccccccec 390 
NHÓM 17. NHÓM NHỮNG DÒNG LÜ’ (Ogha-vagøa) ............. 391 
169  (1)— 177 (10) Những Dòng Lë... 301 
178 (10) Những Gong Com Năng Đô... ................................-- 55-5 5+ 391 
Chương 49. Liên Két NÔ LỰC ĐỨNG DAN... 393 
NHÓM 1. NHÓM “SÔNG HÀNG’ TÓM LƯỢC & LẶP LAI 
(60718 5-)7á10011+V HUBT inulan ua N 395 
1 (D) — 12 (12) Sông Häng Đồ Về Hướng Đông ...................... - 395 
NHÓM 2. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamada-vagøga)............... 398 
13 (1) —22 10) Nhu Lai... EE 398 


NHÓM 3. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC: (Balakaraņīya-vagga) 


XXXII 


NHÓM 4. NHÓM “TÌM KIM’ (Esana-vagga)..........................----- 401 
35 (I)— 44 (10) Sự Tìm KiẾm..........................--- 2-2 e+cscxe+rerkerrsrserkee 401 
NHÓM 5. NHÓM “NHỮNG DÒNG LỮ' (Ogha-vagga) ............... 403 
45 (1) — 53 (9) Những Dòng Lë... EEN 403 
54 (10) Những Gông Cùm Nặng Dä... 403 
Chương 50. Liên Kết NĂNG LUC. 405 


NHÓM 1. NHÓM “SÔNG HÀNG’ TÓM LƯỢC & LẶP LAI 


(Ganea Peyyala VADA] oroni n E 81380816088 407 
1 (D) —12 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ....................... - 407 
NHÓM 2. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamäda-vagga)............... 409 
13 (D22 (10) Nhu Let, 409 


NHÓM 3. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC: (Balakaraniya-vagza) 


E AE E EIEI ES EE E EI E T E 410 
23. (1)— 34 (12) Khó Nhoc... oone 410 
NHÓM 4. NHÓM “TÌM KIM’ (Esana-vagga)...........................---- 411 
35 (I)— 44 (10) Sự Tìm Kiëm. 55c crererrrerrkee 411 
NHÓM 5. NHÓM “NHỮNG DÒNG LỮ' (Ogha-vagga) ............... 412 
45 (D — 53 (9) Sự Tìm Kim... 412 
54 (10) Những Gong Cùm Năng Do, 412 


NHÓM 6. NHÓM “SÔNG HẰNG TÓM LƯỢC & LẶP LAI 


55 (I)— 66 (12) Sông Hằng—Đổ Về Hướng Đông........................ - 414 
NHÓM 7. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamada-vagøga)............... 415 
56 (1) — 76 (10) Nhu Let, 415 


NHÓM 8. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC: (Balakaraniya-vagga) 


SEENEN 416 
77 01 dd ¿at n4 ssadviee 416 
NHÓM 9. NHÓM “TÌM KIM’ (Esana-vagga)..........................----- 417 
89 (1)— 98 (10) Sự Tìm Kim... 417 
NHÓM 10. NHÓM “NHỮNG DÒNG LU (Ogha-vagøa)............. 418 
gg (1)— 107 (9) Sự Tìm Kim... 418 
100 (10) Những Gong Com Nặng BÔ... .....00aioeieeneeseeseseseesseeeresee 418 
Chương 51. Liên Kết CƠ SỞ THÂN THÔNG...................... 421 
NHÓM 1. NHÓM “ĐỀN CĀBĀLA’ (Cãbäla-vagga)....................... 423 

t TD 423 
EE EE 423 
E EE 424 

t T771 E 425 

Ñ 1ï 007 Lá co re ndeaisoadaindkacadvekeed 426 

E 1T E 426 


Z EE Ee 427 


ổ 
9 
10 


XXXV 


E 429 
(9) Sự Hiễỗễu BiỄL............................ SG. c.H LH HH1 1H 11x11 429 
CODIE 432 


NHÓM 2. NHÓM ‘RUNG CHUYÊN LÂU DÄI (Pāsādakampana- 


Ch 437 
1 IPN ïÔ La ác aoo 0 tt ktisuotoaatdabavdeaeese 437 
12 (B Có Két Quá ca a2 eeoeenoaaatrdee 442 
13 (3) Sự Định-Tâm Nhờ Mong-Muĝn... -ceee 443 
14 (4) Mnpe-Hën- ën. 446 
15 (5) Bà-la-môn Uniiabli..................................- Shin, 448 
16 (6) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn Oh. 452 
17 (7) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2)...............................-- -- «5 S<<<<<<++s 452 
13. (0) T71) TẾ sàiccoigsieosioiliiekl6iesiebddbstlsbiaeioldaikgbsbssteridseb 454 
1 MEO ES co co nh cac o0 ¿2eadeaee 454 
BH GF e 00 Tố se iddidEibeioniitdoaoodiolabsoaiie 456 

NHÓM 3. NHÓM ‘HÒN SẮT” (Ayogula-vagga)........................... 462 
mỉ. (1111/17 eege 462 
de, WEEK 463 
SE l) R HIỂU E 465 
24 (4) Bản Kinh Ngắn (Gan. 466 
25 (S) Nhüng Thánh Qua A gáá kg thdi (G402 1A0 2404164646046 466 
26 (B] Những THÁNH CHẾ (Di E 467 


XT (7) Ånanda LÍ] EE 468 


28 (8) Ananda EENEG 469 
29 (9) Một Số Tỳ Kheo (I) ennn 469 
20 (10) Một Số Tỳ Kheo OO). 470 
21 (1D Muc-kièn-liên ees 470 
ENEE 472 


NHÓM 4. NHÓM “SÔNG HÀNG’ TÓM LƯỢC & LẶP LAI 


(Canea Peyy alo VAEA J s46 ba c43144a461680G6glalast046444446101044414624uka0kid<ebise 475 
33. (D) — 44 (12) Sông Hằng—Đổ Về Hướng Đông ...................... - 475 
NHÓM 5. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamäda-vagga)............... 477 
45 (D—54 (10) Nhu EEN 477 


NHÓM 6. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC: (Balakaraņīya-vagga) 


REENEN 478 
39 7n n5 Rh Ga ớt 478 
NHÓM 7. NHÓM “TÌM KIM’ [HSAHG-VHUEA ]cdoiiidaosbdsdakesudnd 479 
67 GHI —?E (10) Sự Tim EEGEN 479 
NHÓM 8. NHÓM “NHỮNG DÒNG LỮ' (Ogha-vagga) ............... 480 
77 (D)— 85 (9) Sự Tìm Kim... 480 
86 (10) Những Gong Cùm Năng Đô................................... eerren 480 


Chương 52. Liên Kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ............................--- 483 


xxxvii 


NHÓM 1. NHÓM “MỘT MÌNH: (Rahogata-vagga) ...................... 485 
1 (MOND A e2 226102000220206220266eeci297220442ssistsẽ 485 
2o lãi Mp Minh (I hicnsnuninaira a A 489 
3 (IEn E5 HỆ Sulan ee ENEE 491 
4 (4) Khu Rừng Gai Nhọn OU)... 492 
S (5) Khu Ring Gai Nhon (2 ) essri 493 
6 (6)Khu Ring Gai Nhon (3) scssi 494 
7 (7) Se Tieu Diet Dục Vong cáosduinbiiabbidiiadiaadaloldbidkdsliaaguai 495 
S- (8I Chor e eebe 496 
d (9) Tất Cả (hay Khu Vườn của cô Ambapãli) ............................-- -- 497 
10 (10) Bệnh Yếu Gĝn Chất ............................----- ¿se ©x+2x+c+zxerserrsreee 499 


NHÓM 2. NHÓM “THỨ HAT (MỘT NGÀN) (Dutiya-vagga) .... 500 


11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


(1) Một Ngàn Đại Kin. 500 
eck TT EE 501 
(3) Tai Thiên Thánhh.........................-- iesene 501 
(4) Biết Rõ Tâm Khác 2-55 ©c++S+EeEEtzksrrrkerkerrsee 502 
ELA ON 502 
(6) S Nhân Länh Nghiêp c-sissiisissrorisorirseressrsriressirsensrieseres 503 
(7) Dẫn Tới Nơi Đâu -oaase 503 
(8) Những Yếu Tổ Đa Dạng Khác Nhat 5-55: 503 
(9) Những Thành Phần Đa Dạng Khác Nhau.......................... 504 


(II) Những lúc Đã Can CU ccrann 504 


21 (11) Các Tầng Thiền Định.................................- 2-5 ©5++cs+ccccxersecrce 504 


22 (12) Những Cõi Sống Kiếp Tree 505 
23 (13) Mắt Thiên Thánh..............................--- 5-52 5S ‡ESEESErkerrerkerkersee 505 
24 (14) Sự Tiêu Diệt Ô Nhiễm .............................-- 5-52 5522csecccccesrrcre 505 
Chương 53. Liên Kết THIÊN DINDH -o...on 507 


NHÓM 1. NHÓM “SÔNG HẰNG” TÓM LƯỢC & LẶP LAI 


(Ganga Peyyolo VALEA j nảgs0n0:44440i84s66ááogg0fdaludulokilulskáaliubdadbjbddacdske 509 
1 (D) —12 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ....................... - 509 
NHÓM 2. NHÓM ‘CHUYÊN CÂN’ (Appamäda-vagga)............... 512 
13 (=I DI Nhi Eege eege 512 


NHÓM 3. NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC: (Balakaraniya-vagøa) 


REENEN 513 
23 (I)— 344 (12) Khó Nhoc... ...siisi 513 
NHÓM 4. NHÓM “TÌM KIM’ (Esana-vagga)..........................----- 514 
35 (1)— 44 (10) Sự Tìm Kim. 514 
NHÓM 5. NHÓM “NHỮNG DÒNG LỮ' (Ogha-vagga) ............... B15 
45 (I)— 53 (9) Những Dòng Lo... 515 

54 (10) Những Gong Cùm Năng Do, 515 
Chương 54. Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA ............................ 517 


NHÓM 1. NHÓM “MỘT PHÁP’ (Ekadhamma-vagøa)................. 519 


XXXIX 


i (D Mo EE 519 
2_ (2) Những Yếu Tố Giác Ngô... 521 
3 (3) Bản Kinh Ngắn ton. 332 
4 (4) Những Thánh Quả UU) 523 
5 (5) Những Thánh Quả OO). 523 
|... sẽ ốc Ca CO CA 525 
d kënt KOPPA cie a a ERE AS 526 
8 (8) Vi Du Ngon Dèn eege 528 
Ð- (9) ÖVesāl saeeaaneskidobadbadbseeokisanaetddtutiOdiutiesebti 534 
10 (10) 3 TT  ueaeeenedeauengianheothdingniekibNtaadlaiesdisnoydi 537 
NHÓM 2. NHÓM “ÄNANDA“ (Dutiea-vagegal. 543 
11 (DỞ TT d6 ena a a 543 
12 (2) Có Nghi EE 545 
13 (3) Ānanda E 547 
14 (4) Ānanda EE 556 
15 (5) Các Tò Kheo ME 557 
16 (6) Các Tò Kheo (2)... 558 
17 (O Nhüng Göng E 558 
18 (8) Những Khuynh Hướng Tiằm An 5-5555: 558 
19 (Ona HH eege Eeer 559 
20 (10) Sự Tiêu Diệt Ô Nhiễm ...................À...-.-- 55-55 S5cccc+cccxezsecrsee 559 


Chương 55. Liên Kết NHẬP-LƯU ...............................--- --5-55- 561 


NHÓM 1. NHÓM “CỔNG TRE: (Veludvära-vagga)..................... 563 


1 (1) Vị Vua Quay Chuyển Bánh Ke. 563 
2 di ch) 1ï Ca 565 
KW TE 566 
4 (£) TT phối A 569 
5 EE tege Eege 571 
6 (6)Nhüng Zap Thi VỆ ..¡ibscoiiibeidiadsiedibsdselasebtsolseisda 572 
7 (7) Những Người Làng Cổng Tree 578 
8- (Tin Trròng Gaeh | E 584 
9 (9) Hôi Trwöng CD  coiaitdoedioariediitoodooiiaoioeiisolooiaroddsoee 586 
10 (T0) Hoi Trwcag Gach (3 EE 587 


NHÓM 2. NHÓM ‘TINH XÁ HOÀNG GIA’ (MỘT NGÀN’) 


(Rajakaramo vap pa jcoria iin ana A 590 
Tỉ? (HỊ a A E T N S 590 
2 (1/007 Y Dila- MO maoine 591 
13 (3) Ananda EC 592 
14 (4) Nơi Đến Xấu Dë), 595 
15_ (5) Nơi Đến Xấu DO. 596 
16 (6) Bạn Bè và Đồng Nghiệp... OU). 596 
17 (7) Bạn Bè và Đồng Nghiệp... Oe 597 
18 (8) Thăm Các Thiên Thân (])..............................------2---z©-x+--eecsee- 598 
19 (9) Thăm Các Thiên Thân OO). 599 


20 (10) Thăm Các Thiên Thĝn OO. 599 


xh 


NHÓM 3. NHÓM “SARAKAN...............................ieeeriiiriere 601 
21 lệ Lo NHI d d E 601 
22 (i07 0ï [2] EE 603 
KE 604 
24 (71.0777. TH LÍ A E 607 
2 (1 00/7 e EE 611 
26 (© Cåp Co Di E 616 
X7 (7) Cũ Cô ĐỊt tte 622 
28 (8) Sự Tù Ghét Đáng Sợ (1) [Cp Cô Độc (3)]........................ --. 625 
29 (9) Sy Tù Ghe Dang Sg (2) eieiiediieiiordiidienseoerdee 625 
30 (10) Nadaka Ngwòi TÁCCÏHUÏ....iiccooooiooiiikiiieaneiskerieosee 625 

NHÓM A. NHÓM “NHỮNG DÒNG PHƯỚC ĐỨC...................... 628 
31 (1) Những Dòng Phước Đức OU)... 628 
32 (2) Những Dòng Phước Đức CO)... 629 
33 (T1) Dong Chay Phưúc Die (D]ácciacooiioiiiiibiikiiadxdsae 630 
24 (4) Những Vét Chân Thiên Thánh OU). 631 
35 (5) Những V Chân Thiên Thánh (2).............................--.---------- 632 
36 (6) Giống Nhau Với Những Thiên Thân..............................-- 55+: 633 
37 (7) Mahānāma .......................................Q Q- SG G5553 2333113251 11k sesrse 635 
gt: deene 636 
EE oN ese 637 
ao (IO NANIA E 638 


NHÓM 5. NHÓM “NHỮNG DÒNG PHƯỚC ĐỨC-—CÓ THI KỆ? 


ge 642 
41 (1) Những Dòng Chảủy Phước Đức (I) .............................. ..----<<<<5 642 
42 (2) Những Dòng Chåäy Phước Đức (2).................................----<~<5 643 
A3 (3) Những Dòng Chåäy Phước Đức (3).....................................-~«- 645 
di (HGe Coli Ì uacdaisgiiiditsieiiisioldkbseslisioallitpisliisiaold6460214bekoa 646 
ST (5) Gidu Co U) ecssnonkanireni n 647 
46 (6) Bản Kinh Ngắn Gan. 647 
ly lí TEE 648 
ao SI Budaa a E 648 
49 tee EES 648 
50 (10) Những Yếu Të 648 

NHÓM 6. NHÓM “NGƯỜI CÓ TRÍ:..........................--------ccccccccccc 650 
Et (lì EE CƠ TIE? eege 650 
52 (2) Người Trú Xong Kỳ An Cư Mùa Mưa............................. .--- «+ 651 
e (17) 0) 0N N0 E 653 
g4: G B l E 655 
55 (5) Thánh Quá Nhĝp-Lurt oers 658 
56 (6) Thánh Quả Nkbëät-lof 659 
57 (7) Thánh Quả Bất-Lai............................. 5-55 St tt kEErkrrrerkerrererkee 659 
58 (8) Thánh Quả A-la-hán .................................. - 5 5S + seveseeesesese 659 
59 (9) Sur Dat Duge Tri- TUE ca ai ieiebdiisialideiiiooiisiediodieosueee 660 
60 (10) Sự Phát Triển Trí-Tuĝ -o...on 660 


xliii 


ĐT. (Li) S Gia Tang d RE eege 660 
NIOM 7 NHOM DAT TRI siine i 661 
62 (US Lón Lao Cua TT THỂ cu ddaaslicuidi0easddeldegasGeisd, 661 
63_ (2)— 74 (13) Sự Lớn Rộng... Của Trí- Tuệ................................. --- 661 
Chương 56. Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ .............................-.--5- 5: 663 
NHÓM 1. NHÓM “ĐỊNH TÂM: (Samädhi-vagøga)........................ 665 
1... II 7707) EE E N A A EAA 665 

2 (2) Sự Ấn Dër (sự tách ly, sự ÂN cư, sự ẩn mi, 666 

3 (3) Nhüne CHÍ HD Toe (  uaaaaduiadatbedatbdibaiasdieainaakeekdd 666 

4 (4) Những Ngwòi Ho Tc GI. sssteesteeeeeeuemëreeresgeuenenptekueegreugen 667 

5 (5) Những Tu Si và Bà-la-môn (I) ..............................--.- 555 << ssexxs 669 

6 (6) Những Tu Si và Bà-la-môn (2) ................................- 5c << se 669 

7 G Nhüng Y Ngoh ee 670 

S ASI Sa SuN eene 671 
9 (9) Nái Chuyện Tranh Chi seinistir 673 
10 (10) Nói Chuyên Vô B ¡gai du An guiuhiAslsdluak k4 1ảaigkiAi 674 


NHÓM 2. NHÓM ‘CHUYÊN DICH BÁNH XE GIÁO PHÁP 


(Dhamma-cakkappyattana-vag ga) san 1li42144304444004314400614040Á6 676 
11 (1 Chuyển Dịch Bánh Xe Giáo Phone 676 
12 (GE ĐC GREEN 682 


; Ms 0 E NEE 0 900 V000 TP E 0V 09). 683 


14 (4) Tim Lee QUAN iicieiitabiibi0issialiidxa464248603416012124s6 0546 685 
EE TT TINH HA THẾ TY T777 7 685 
16 (6) Nhó EE 687 
17 EE ee 688 
18 (8) Sự Hiểu Biết Dich Thuc „o...on 689 
19 (9) Ham EE 690 
EE ren die 691 
NHÓM 3. NHÓM “KOTIGÄMA: (Kotigăma-vagga).................... 692 
21 (1) Làng Kofi (D) EEN 692 
22 (2) Làng Kofi E 693 
co. OI Độ Toon Eege eieiei 695 
E E 62264606626 6seevasaagsei 696 
25 (5) Sự Tiêu Diệt Ô-Nhiĉm .............01010ieieeeeeeeeersrsesesererereerreeneren 697 
26 (6) na anh dcaceane 697 
TT EE Ee 698 
28 KEE Ee 699 
29 (9) Nên Được Hiểu Hoàn Tod, 700 
30 (10) ï 7T EN 700 
NHÓM 4. NHÓM "RUNG SIMSAPA: (Simsapä-vagga).............. 702 
al (D) Reng I0 KẾ sscceniinrnanmes nian 702 
"nà EELA ACUCUE oiiaii A 703 
ET EE 705 


xlv 


bi Gí [Hi L CN 705 
35 (1) T0) Träm Ngon ĐẾN ueoiie60606ils0liigiselaxoudkuiseasie 706 
36 (GEC lV EE 708 
37 (7) Măt Tròi EE 709 
38 (8) Măt Tròi (2) ME 709 
39 (9) Cpt Cha Troi Indra sssrinin 711 
40 (10) Kiễm Chuyện Tranh C.L 713 
NHÓM 5. NHÓM “VỰC NÚ (Papäta-vagga)......................-...--- 715 
41 (D) Suy Xét Về Thế Giới......................---- + 2+ ©sS++E+E£E+EEEsrkerkerseei 715 
42 EE T17 
do (1! EE 719 
A4 (4) Ngôi Nhà Mái Nhọn „o...on 721 
$5 PL. TRỢ hư nh nhờn nh nh vi TT r7. 0 0T? 723 
46 (1100 Mù EES 724 
A7 (7) Khúc Gỗ Có Đục Lë). 737 
48 (8) Khúc Gỗ Bi Đục Lë). 728 
49 (01 Núi Tt 729 
50 (10) e E 730 
NHÓM 6. NHÓM "SU ĐỘT-PHÁ: (Abhsamaya-vagga).............. 732 
oL (1) Mole TO ee Taz 
f2 li Hồ NI EE 733 
53_ (3) Nước Chỗ Sông Hợp Lưu OU). 734 


54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 


(4) Nước Chỗ Sông Hợp Lưu OO). 735 


OEE ee 736 
OEE L D Ea ieeeieeididnasdibalidliaskeibisgidtilGidLdbeghii 736 
(1111.1100 I ao 737 
IDe DOnna er E 738 
e E 739 
EENEG 740 


NHÓM 7. NHÓM ‘GAO SỐNG” THỨ NHẤT & LẶP LAI 


(Patharnaamakadhafifia Peyyala<Vaf ĐA) uceiisasidalisil0lxlaeicldk, 742 
61 (1) Ở Nơi Khác Cõi Net. 742 
62_ (2) Ở Những Nước Nằm Ngoài Biên Giới..............................----- 743 
E ;kr k. CA TY NGA TƯ TH hi Tư 744 
64 (4) Rượu Nặng Rượu Nie 744 
0> {11 li Trone NUOC degen 1744 
66 (6) Kính Hiếu Me 745 
67 (7) Kính Hiếu Che. 745 
68 (8) Tôn Kính Các Tu ët, 745 
69 (9) Kính Trọng Những Polo män 5S SSc+ss+s 746 
70 (10) Kính Trọng Người Lớn Tut. 746 


NHÓM 8. NHÓM ‘GAO SONG THỨ HAI & LẶP LẠU 


(Pathamaāmakadhañña Peyyāla-vagga) iissiieiadiessissabxlildescbiae 747 


71 
72 


(SA S a 147 


ek ER 747 


73 
74 
75 
76 
77 
79 
80 


xlvii 


(H Te Due E 748 
EE 748 
(5) Nói Lời Gây Chia Re 748 
(6) Nói Lời Gay Gët. 749 
(7) Nói Lời Tâm Phào Vô lech. 749 
(9) Không Đúng Théi. 750 
(10) Nước Hoa và Son Phim ...........................---5-55cSccccccccrrerserrcee 750 


NHÓM 9. NHÓM ‘GAO SONG THỨ BA & LẶP LẠU 


Walyasrniakadhaiila TP6yilliaeVn01]kcssoiseiieadodissi644644ã10lx6ssag80á6 751 
St Ee 751 
1111117717 Cibuni 751 
GE . (1) VARE DiC ernro EEAEEEEEeeeg T32 
84 (4) Gao Ee ncini 752 
85 EE 752 
u (O Con Gil censire O S 753 
a OINO e E 753 
8S (DE e E T53 
89 0) Gia Cim vå Hi0 ga aaaegadeesuebuiieeisatresiisoteiosuSere 754 
90 ` At Vor va Gia Shé sbaeaesadboaseakostksadoEtadpldkdleiasdkserd 754 


NHÓM 10. NHÓM ‘GAO SONG THỨ BA & LẶP LAY 


(Catutthaaamakadhañña Peyyäla-vagøa)..............................eeecie. 799 
91. (D) Ruĝng Bt xiediiti6iiseidiuai6issdiskbbadliisosbligodlaksgisi 755 
gr (J EENEG 755 


SÉ. L1 H0 T1 Tế Du ca T E E E E I3 


J4 (4) Can Do Gian ENER 756 
95 (5) Dër Lót Hői Lô... errre 756 
ge (6)— 101 (11) Làm Tn Hei, 757 


NHÓM 11. NHÓM “NĂM NƠI ĐẾN & LẶP LAI (Pañcagati 


EE enee E 758 
102 (1I) Là Ngwòi Chét Pi eege 758 
103 (2) Là Người Chết Đi (2) aa... 759 
104 (3) Là Người ChërnOh. 759 
105 (4)— 107 (6) Là Người Chết Die 760 
108  (7)— 110 (9) Là Thiên Thần Chết Đi (1—3)........................... - 760 
111  (10)— 113 (12) Là Thiên Thần Chết Đi (4—6)....................... - 760 
114 (13)— 116 (15) Từ Địa Nguc Chết Đi (1-3) ........................ --. 761 
117 (16) — 119 (18) Từ Địa Nguc Chết Đi (4-6) ......................-...-- 761 
120 (19)— 122 (21) Từ Cõi Súc Sinh Chết Đi (1-3) ...................... 762 
126 (25) — 128 (27) Từ Cõi Nga Quỷ Chết Đi (1—3)....................... 762 
129 (28) Từ Cõi Nee Quỷ Chết nu 763 
130 (29) Từ Cõi Nee OugChërntei 763 
131 (30) Từ Cõi Nee Quỷ Chết nie 764 


2 2 
CHU THICH eecesocooooooocoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 67 


xlix 


Kính lễ Đức Thế Tôn, 


bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác! 


Chương 45 


Liên Kết CON-ĐƯỜNG (ĐẠO) 


(45 Magga—Samyu1ta) 
(45 Tương Ung Đạo) 


2 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


1 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 3 


NHÓM 1 
NHÓM “VÔ MINH’ 
(Avijjā-vagga) 


KKK KK KK K 


(1) Vô Minh 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Savath1 (Xá-vệ) trong Khu Vườn của thái tử Jeta (Kỳ-đà) trong 
Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


- “Này các Tỳ kheo, vô-minh (sự ngu tối, ngu mờ, ngu dốt, 
sự không thấy, không biết) là thứ dẫn đầu bước vào những trạng 
thái bất-thiện, cùng VỚI Sự không-biết xấu-hồ (về mặt đạo đức; 
không biết sỉ nhục hay hỗ thẹn) và sự không-biết sợ-hãi việc làm 
sai trái là hai thứ đi kèm.! Đối với người vô trí bị chìm đắm trong 
vô-minh thì cách-nhìn sai lạc (tà kiến) cứ phát sinh. Người có 
cách-nhìn sai lạc thì ý-định sai lạc (tà tư duy) phát sinh. Người có 
ý-định sai lạc thì lòi-nói sai trái (tà ngữ) phát sinh. Người có lời- 


nói sai trái thì hành-động sai trái (tà nghiệp) phát sinh. Người có 


Ae Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


hành-động sai trái thì sự mưu-sinh sai trái (tà hạnh) phát sinh. 
Người có sự mưu-sinh sai trái thì sự nỗ-lực sai lạc (tà tỉnh tấn) phát 
sinh. Người có sự nỗ-lực sai lạc thì sự chú-tâm sai lạc (tà niệm) 
phát sinh. Người có sự chú-tâm sai lạc thì sự định-tâm sai lạc (tà 


định) phát sinh. 


- “Này các Tỳ kheo, sự hiểu-biết chân-thực (minh, trí) là thứ 
dẫn đầu bước vào những trạng thái thiện-lành, cùng với sự biết 
xấu-hồ (về mặt đạo đức) và sự biết sợ-hãi việc làm sai trái là hai 
thứ đi kèm.? Đối với người có trí đã đạt tới sự hiểu-biết chân-thực 
thì cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) cứ phát sinh. Người có cách- 
nhìn đúng đắn thì ý-định đúng đăn (chánh tư duy) phát sinh. Người 
có ý-định đúng đắn thì lời-nói đúng dän (chánh ngữ) phát sinh. 
Người có lời-nói đúng đắn thì hành-động đúng đắn (chánh nghiệp) 
phát sinh. Người có hành-động đúng dän thì sự mưu-sinh đúng đắn 
(chánh hạnh) phát sinh. Người có sự mưu-sinh đúng đắn thì sự nỗ- 
lực đúng đắn (chánh tinh tấn) phát sinh. Người có sự nỗ-lực đúng 
đắn thì sự chú-tâm đúng đắn (chánh niệm) phát sinh. Người có sự 
chú-tâm đúng dän thì sự định-tâm đúng đắn (chánh định) phát 


sinh.” 


(SN 45:01) 


2 (2) Một Nửa Đời Sống Tâm Linh 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG * 5 


giữa những người (xứ, họ, tộc) Thích-Ca trong một thị trán của họ 
có tên là Nãgaraka.” Rồi ngài Ananda đến gặp đức Thế Tôn, kính 
chào” đức Thế Tôn và ngồi xuống một bên, và thưa rằng: “Thưa 
đức Thế Tôn, đây là một-nửa của đời sống tâm linh [thánh thiện], 


đó là: tình bạn tốt, tình đạo hữu tốt, tình đồng môn tốt.” 


“Không phải vậy, Ananda! Không phải như vậy, Ananda! 
Này Änanda, đó chính là toàn-bộ đời sống tâm linh, đó là: tình bạn 
tốt, tình đạo hữu tốt, tình đồng môn tốt, điều đó có thể trông đợi 


người đó sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Dao P 


“Và, này Ananda, theo cách nào một Tỳ kheo với tình bạn 
tốt, tình đạo hữu tốt, tình đồng môn tốt sẽ tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo [Tám Phần Thánh Thiện]? Ở đây, này 
Ananda, một người đó tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... 
ý-định đúng đắn (chánh tư duy) ... lời-nói đúng đắn (chánh ngữ) 
... hành-động đúng đắn (chánh nghiệp) ... sự mưu-sinh đúng đắn 
(chánh hạnh) ... sự nỗ-lực đúng đắn (chánh tinh tắn)... sự chú-tâm 
đúng đắn (chánh niệm)... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), dựa 
vào Su sống tách-ly (ân dật), sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín 
muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Này Änanda, theo cách này thì 
một Tỳ kheo với tình bạn tốt, tình đạo hữu tốt, tình đồng môn tốt 


sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Này Änanda, với phương pháp sau đây thì cũng có thể hiểu 
được cách mà toàn bộ đời sống tâm linh chính là tình bạn tốt, tình 


đạo hữu tốt, tình đồng môn tốt, đó là: bằng cách dựa theo Ta đây 


6 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(tức Phật) như một người bạn tốt, này Ananda, những chúng sinh 
bị sinh sẽ được giải thoát khỏi sinh; những chúng sinh bị già được 
sẽ giải thoát khỏi già; những chúng sinh bị chết sẽ được giải thoát 
khỏi chết; những chúng sinh bị buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng sẽ được giải thoát khỏi sự bị buồn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Này Änanda, với phương 
pháp này thì có thể hiểu được cách mà toàn bộ đời sống tâm linh 


chính là tình bạn tốt, tình đạo hữu tốt, tình đồng môn tốt.” 


(SN 45:02) 


3 (3)Xá-lợgi-phất 
Ở SãvatthI. 
Lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa 
với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, đây là toàn-bộ đời sống tâm linh, đó là: tình 


bạn tốt, tình đạo hữu tốt, tình đồng môn tót.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Đây chính là toàn-bộ đời sống tâm 
linh, đó là: tình bạn tốt, tình đạo hữu tốt, tình đồng môn tốt. Khi 
một Tỳ kheo có bạn tốt, đạo hữu tốt, đồng môn tốt, thì có thể trông 


đợi người đó sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Và, này Xá-lợi-phắt, theo cách nào một Tý kheo có bạn tót, 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG * 1 


đạo hữu tốt, đồng môn tốt, thì người đó sẽ tu tập và phát triển con 


đường Bát Thánh Đạo?” 


[Phần còn lại giống như kinh ké trên, chỉ khác là thây Ananda đổi 
thành thầy Xá-lợi-phất.] 


(SN 45:03) 


4 (4) Ông Bà-la-môn 
Ở Sāvatthī. 


Lúc đó, vào buổi sáng, Ngài Änanda mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa, đi vô thành SãvatthT để khất thực. Thầy Änanda 
nhìn thấy ông bà-la-môn tên Jãnussoqi đang đi ra khỏi thành 
SãvatthT trong một chiếc xe ngựa toàn trắng được kéo bởi mấy con 
ngựa cái. Những con ngựa kéo đều lông trắng, những đồ trang trí 
của chúng đều trăng, cỗ xe màu trắng, nệm yên trắng, dây cương, 
roi ngựa, và mái che cũng đều màu; khăn đóng, quần áo, và giày 
dép của ông ta đều trắng, và ông ta được hầu quạt bởi cái quạt màu 


trắng. 


Sau khi nhìn thây vậy, người ta nói răng: “Thực sự là cỗ xe 


thiên thánh! Nhìn nó đúng là một cỗ xe thiên thánh!”. 


Rồi, sau khi thầy Änanda đã đi khát thực trong thành Sāvatthī 
và trở vè sau một vòng khát thực, sau khi ăn trưa, thầy y đã đến 


gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 


8 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, vào buổi sáng, con mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthï để khất thực. Con nhìn 
thấy bà-la-môn Jãnussoni đang đi ra khỏi thành Sāvatthī trong một 
chiếc xe ngựa toàn trắng.... Sau khi nhìn thấy vậy, người ta nói 
rằng: “Thực sự là cỗ xe thiên thánh! Nhìn nó đúng là một cỗ xe 
thiên thánh!”. Thưa Thế Tôn, có thể nào đức Thế Tôn chỉ ra một 


cỗ xe thiên thánh (phạm thừa) trong Giáo Pháp và Giới Luật này?” 
“Có thể, này Ananda”, đức Thế Tôn nói. 


“Đây là một cách dé chỉ con đường Bát Thánh Đạo: là “cỗ xe 
thiên thánh? và “cỗ xe Giáo Pháp’ và là “cỗ xe tối thắng trong chiến 


trận. ` 


“Này Änanda, cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), khi được tu 
tập và phát triển, có mục tiêu của nó là dẹp bỏ tham, đẹp bỏ sân, 
dẹp bỏ si. Ý-định đúng đắn (chánh tư duy) ... Sự định-tâm đúng 
đắn (chánh định), khi được tu tập và phát triển, có mục tiêu của nó 


là dẹp bỏ tham, dẹp bỏ sân, dẹp bỏ si. 


“Này Änanda, theo cách nảy thì có thể hiểu được cách dë chỉ 
con đường Bát Thánh Đạo này: là “cỗ xe thiên thánh” và “cỗ xe 


Giáo Pháp’ và là “cỗ xe tôi thăng trong chiên trận.” 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi đã nói điêu này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như vây: 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 9 


“Những phâm chât của nó là niêm-tin và trí-tuệ, 
Luôn được liên kêt [ách chung] ngang nhau. 
Sự biêt xâu-hô là cán xe, tâm là cái đòn ách, 


Sự chánh-niệm là người lái xe luôn quán sát. 


“Trang hoàng của xe là đức-hạnh, 

Trục bánh xe là thiền định [jhãna], 

Mười hai năng lượng là những bánh xe; 

Sự buông-xả giữ tải trọng của xe được cân bằng, 


Sự vô-tham như nệm yên xe. 


“Sự vô-sân [thiện ý], sự vô-hại, và sự sông tu ân-dật: 
Đó là những vũ khí của cỗ xe, 
Sự nhẫn-nhịn là áo giáp và tâm khiêng bảo hộ, 


Và nó lăn bánh tới sự an-toàn thoát khỏi sự trói-buộc. 


“Đây là cỗ xe thiên thánh, tối thượng, 
Bắt đầu từ trong chính mình. 
Người có trí lên đường thoát ra khỏi thế giới, 


Sẽ tất thắng, tối thắng.” 


(SN 45:04) 


D (5) Vì Mục Dich Gì? 


Ở Sãvatthĩ. Lúc đó có một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn 


... Sau khi ngồi xuống một bên, các Tỳ kheo đã thưa với đức Thế 


10 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, những du sĩ các giáo phái khác hỏi 
chúng con: “Này các bạn, vì mục đích gì đi sống đời sống tâm linh 
(tu hành) theo/dưới sa-môn Cô-đàm?? Thưa Thế Tôn, khi chúng 
con được hỏi như vậy, chúng con trả lời các du sĩ đó như vây: “Này 
các bạn, vì mục đích để hoàn-toàn hiểu sự khổ nên mới đi sống đời 
sống tâm linh dưới đức Thế Tôn. Thưa Thế Tôn, chúng con hy 
vọng khi chúng con trả lời như vậy là đã nói đúng điều đức Thế 
Tôn đã nói và không diễn dịch sai lời đức Thế Tôn bằng bất cứ 
điều gì trái với điều đó; răng chúng con đã giải thích đúng theo 


Giáo Pháp, và không để lại cơ sở có lý nào đề bị họ phê bình.”? 


“Chắc chắn là vậy, này các Tỳ kheo, khi các thầy trả lời như 
vậy là các thầy là đã nói đúng điều Ta đã nói và không diễn dịch 
sai lời Ta bằng bất cứ điều gì trái với điều đó; rằng các thầy đã giải 
thích đúng theo Giáo Pháp, và không để lại cơ sở có lý nào để bị 
họ phê bình. Bởi vì, này các Tỳ kheo, mục đích là để hoàn-toàn 


hiệu sự khô nên mới đi sông đời sông tâm linh dưới Ta. 


“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ các giáo phái khác còn 
hỏi các thầy như vầy: “Nhưng, này các bạn, có con đường [đạo] 
nào, có đường đi nào để dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu sự khổ này?’— 
khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời như vầy: “Có một con 


đường, có một đường đi để dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu sự khô này.’ 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường dẫn tới sự hoàn- 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 11 


toàn hiểu sự khổ này? Đó là con đường Bát Thánh Đạo; đó gồm: 
cách-nhìn đúng dän ... sự định-tâm đúng đắn. Đây là con đường, 


đây là đường đi dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu sự khô. 


“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời 


những du sĩ các giáo phái khác đó theo cách như vậy.” 


(SN 45:05) 


6 (6)Một Tò kheo (1) 
Ở Sāvatthī. 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... Sau khi ngồi 
xuống một bên, Tỳ kheo đó đã thưa với đức Thế Tôn: “Thưa Thế 
Tôn, thường nghe nói “đời sống tâm linh, đời sống tâm linh.” Thưa 
Thế Tôn, cái gì là đời sống tâm linh? Cái gì là mục tiêu cuối cùng 


của đời sông tâm linh?” 


“Này Tỳ kheo, con đường Bát Thánh Đạo này chính là đời 
sống tâm linh; đó gồm: cách-nhìn đúng dän ... sự định-tâm đúng 
đắn. Sự tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt si: đây là mục 


tiêu cuôi cùng của đời sông tâm lĩnh.” 


(SN 45:06) 


7 — (7) Một Tỳ kheo (2) 


12 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sự dẹp bỏ tham, sự dẹp bỏ 


sân, sự dẹp bò si.’ Thưa Thế Tôn, đây là một cách đề chỉ cái gì?” 


“Này Tỳ kheo, đây là một cách để chỉ yếu-tố của Niết-bàn, 
đó là: sự dẹp bỏ tham, sự đẹp bỏ sân, sự dẹp bỏ si. Chính sự tiêu 


diệt những ô-nhiễm đó được nói theo cách như vậy.”19 


Sau khi điều này được nói ra, Tỳ kheo đó đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “sự Bất Tử, sự Bắt Tù.’ 
Thưa Thế Tôn, bây giờ cái gì là sự Bất Tử? Cái gì là con đường 


dẫn tới sự Bất Tử?” 


“Sự tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự tiêu diệt si: đây được 
gọi là sự Bất Tử. Con đường Bát Thánh Đạo này là con đường dẫn 
tới sự Bất Tử; đó gồm: cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 


ăn.” 


(SN 45:07) 


8  (8)Phân Tích 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ day cho các thầy con đường Bát 
Thánh Đạo và ta sẽ phân tích nó cho các thầy. Hãy lắng nghe và 


chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỒNG ° 13 


nói điêu này: 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? 


Đó gồm: cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn.!! 


1. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là cách-nhìn đúng đăn (chánh 
kiên)? Đó là sự hiệu biệt vê khô, sự hiêu biệt vê nguôn-gôc khô, sự 
hiệu biệt vê sự châm-dứt khô, sự hiệu biệt vê con-đường dẫn tới sự 


chấm dứt khổ: đây được gọi là cách-nhìn đúng đắn. 


2. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là ý-định đúng dän (chánh tư 
duy)? Đó là ý định từ-bỏ (vô tham), ý định không ác-ý (vô sân), ý 
định không gây-hại (vô hại): đây được gọi là ý-định đúng đắn. 


3. “Và, này các Ty kheo, cái gì là lòi-nói đúng đăn? Sự kiêng 
cù lời nói dôi nói sai, kiêng cữ lời nói gây chia rẽ, kiêng cp lời nói 
gắt gỏng, kiêng cù nói chuyện tâm phào tán dóc: đây được gọi là 


lời-nói đúng dän. 


4. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là hành-động đúng đắn 
(chánh nghiệp)? Sự kiêng cữ việc sát sinh, kiêng cữ việc lẫy của 
không được cho, kiêng cữ việc tà dục tà dâm: đây được gọi là 


hành-động đúng đắn. 


5. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự mưu-sinh đúng đắn 
(chánh hạnh)? Ở đây một người đệ tử thánh thiện, sau khi đã dẹp 
bỏ sự mưu sinh sai trái, chỉ kiếm sống nuôi thân bằng sự mưu sinh 


đúng đắn: đây được gọi là sự mưu-sinh đúng đắn. 


14 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


6. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự nỗ-lực đúng đắn? Ở đây, 
này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khởi tạo mong-muốn không khởi 
sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; người đó nỗ 
lực, phát khởi năng lượng, vận dụng tâm mình, và phấn đấu. Người 
đó khởi tạo mong-muốn trừ bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã 
khởi sinh.... Người đó khởi tạo mong-muốn làm khởi sinh những 
trạng thái thiện lành chưa khởi sinh.... Người đó khởi tạo mong- 
muốn duy trì liên tục những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để 
chúng không bị sa sút, để chúng gia tăng, phát triển, và hoàn thiện 
nhờ sự tu tập; người đó nỗ lực, phát khởi năng lượng, vận dụng 


tâm mình, và phân đâu. Đây được gọi là sự nỗ-lực đúng dän. 


7. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chú-tâm đúng đắn 
(chánh niệm)? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát 
thân trong thân, nhiệt thành, thường biết rõ ràng, có chánh niệm, 
sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và buòn-phièn (ưu) đối với 
thế giới. Người đó sống quán sát cđm-giác (thọ) trong những cảm- 
giác, nhiệt thành, thường biết rõ ràng, có chánh niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn và buôn-phiền đối với thế giới. Người đó 
sống quán sát tâm trong tâm, nhiệt thành, thường biết rõ ràng, có 
chánh niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và buồn-phiền đối 
với thế giới. Người đó sống quán sát những hiện-tượng (pháp) 
trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường biết rõ ràng, có chánh 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và buôn-phiền đối với thế 
giới. Đây được gọi là sự chánh-niệm đúng đắn. (Gồm bốn nên tảng 


chánh niệm: thân, cảm-giác, tâm, những hiện-tượng) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 15 


8. “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự định-tâm đúng đắn 
(chánh định)? Ở đây, này các Tỳ kheo, tách ly khỏi những khoái- 
lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, một 
Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất 
thiền), trạng thái có đi kèm bởi ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có 


niềm hoan-hỷ (hý) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly. 


Với sự lắng lặn ý nghĩ và sự soi xét, người đó chứng nhập và 
an trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiên), trạng thái có sự tự- 
tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý nghĩ và sự soi 


xét, và có niêm hoan hy và hạnh phúc được sinh ra từ sự định tâm. 


Với sự phai biến luôn yếu tô hoan hý, người đó an trú buông 
xả (xả), và có chánh niệm và thường biết rõ ràng, người đó trải 
nghiệm niềm hạnh phúc với thân; người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ ba (Tam thiền), trạng thái mà những bậc 
thánh nhân gọi là: “Người đó buông xả, có chánh niệm, là người an 


trú một hạnh phúc.’ 


Với sự đẹp bỏ sự sướng và khô, và với sự phai biến trước đó 
của sự vui và buồn, người đó chứng nhập và an trú trong tầng 
thiền định thứ tư (Tứ thiền), trạng thái không còn sự sướng hay 
khổ, gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết có được nhờ 


yếu tố buông xả. Đây được gọi là sự định-tâm đúng dän" 


(SN 45:08) 


16 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


9 (9) Đầu Hột Lúa 
Ở SãvatthI. 


- “Này các Tỳ kheo, giả sử một đầu nhọn hột lúa hay hột lúa 
mì được đặt sai hướng và đâm vào tay hay chân. Vậy nó có thể 
đâm thủng tay hay chân làm chảy máu hay không: không thể được. 
Vì lý do gì? Vì đầu hột lúa bị đặt sai hướng. Cũng giống như vậy, 
này các Ty kheo, một Tỳ kheo có cách-nhìn theo hướng sai lạc (tà 
kiến, tà chấp), VỚI Sự tu tập con đường đạo theo hướng bị sai lạc (tà 
đạo), thì có thể đâm thủng (bức màn) vô-minh, có thể phát khởi sự 
hiểu-biết đích thực và chứng ngộ Niết-bàn hay không?: không thể 
được. Vì lý do gì? Bởi vì cách-nhìn của người của người đó đã bị 


theo hướng sai lạc. 


- “Này các Tỳ kheo, giả sử một đầu nhọn hột lúa hay hột lúa 
mì được đặt đúng hướng và đâm vào tay hay chân. Vậy nó có thể 
đâm thủng tay hay chân làm chảy máu hay không: có thê được. Vì 
lý do gì? Vì đầu nhọn của nó được đặt giữ đúng hướng. Cũng 
giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có cách-nhìn theo 
hướng đúng đắn (chánh kiến), với sự tu tập con đường đạo theo 
hướng được đúng đắn (chánh đạo), thì có thê đâm thủng (bức màn) 
vô-minh hay không: có thể được. Vì lý do gì? Vì cách-nhìn của 


người đó đã được theo hướng đúng đắn. 


“Và một Tỳ kheo làm như vậy theo cách nào? Ở đây, này các 


Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến), dựa 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 17 


trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi 
tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập ... sự định-tâm đúng 
đắn (chánh định), dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, và sự 


châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. 


“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo với 
cách-nhìn được theo hướng đúng đắn, với sự tu tập con đường đạo 
theo hướng đúng đắn, thì có thể đâm thủng (bức màn) vô-minh, 


phát khởi sự hiểu-biết đích thực, và chứng ngộ Niết-bản.” 


(SN 45:09) 


10 (10) Nandiya 
Ở SãvatthI. 


Lúc đó có du sĩ tên là Nandiya đến gặp đức Thế Tôn và chào 
hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 


thiện, ông ta ngôi xuông một bên, và nói với đức Thê Tôn: 


““Thây Cô-đàm, có bao nhiêu thứ gì, nêu được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới Niễt-bàn, có Niễt-bàn là đích dën của chúng, Niết- 
bàn là mục tiêu cuôi cùng của chúng?” 

“Này Nandliya, có tám phân, nêu được tu tập và phát triên, sẽ 


dẫn tới Niết-bàn, có Niết-bàn là đích đến của chúng, Niết-bàn là 


mục tiêu cuôi cùng của chúng. Đó là: cách-nhìn đúng đăn ... sự 


18 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


định-tâm đúng đắn. Tám phàn này, nếu được tu tập và phát triển, 
sẽ dẫn tới Niết-bàn, có Niết-bàn là đích đến của chúng, Niết-bàn là 
mục tiêu cuối cùng của chúng.” 

Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Nandiya đã nói với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, Thầy Cồ-đàm! Thật tuyệt vời, Thầy Cò- 
đàm! ... KÊ từ hôm nay mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con là một đệ 


tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 45:10) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 19 


NHÓM 2 
NHÓM "AN TRÚ’ 
(Vihara-vagøa) 


KKK KK KK K 


11 (I)An Trú (1) 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta muốn đi ân dật cư một mình (nhập thất) 
trong nửa tháng. Không ai đến gặp ta ngoại trừ người mang cho ta 


thức ăn khất thực.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại, và không ai đến 


gặp đức Thế Tôn, trừ người đưa thức ăn khất thực. 


Rôi, nửa tháng đã trôi qua, đức Thê Tôn ra khỏi nơi ân dät. 


và đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, ta đã an trú trong một phần của sự thiền 
trú mà ta đã an trú trong đó ngay sau khi ta mới giác ngộ hoàn 
toàn.!? Ta đã hiểu được như vầy: ‘Có cảm-giác do cách-nhìn sai 
lạc (tà kiến) là điều kiện (duyên), cũng có cảm-giác do cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến) là điều kiện.... Có cảm-giác do sự định-tâm 


sai lạc (tà định) là điều kiện, cũng có cảm-giác do sự định-tâm 


20 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đúng đắn (chánh định) là điều kiện. Có cảm-giác do tham-muốn là 
điều kiện, cũng có cảm-giác do ý-nghĩ (tầm) là điều kiện, cũng có 


cảm-giác do nhận-thức (tưởng) là điều kiên.” 


““Khi sự tham-muốn chưa lắng lặn, và những ý-nghĩ chưa 
lắng lặn, và nhận-thức chưa lắng lặn, thì có cảm-giác do chúng là 
điều kiện. [Khi sự tham-muốn đã lắng lặn, và những ý-nghĩ chưa 
lắng lặn, và nhận-thức chưa lắng lặn, thì cũng có cảm-giác do 
chúng là điều kiện. Khi sự tham-muốn đã lắng lặn, và những ý- 
nghĩ đã lắng lặn, và nhận-thức chưa lắng lặn, thì cũng có cảm-giác 
do chúng là điều kiện.] Khi sự tham-muốn đã lắng lặn, và những ý- 
nghĩ chưa lăng lặn, và nhận-thức đã lắng lặn, thì cũng có cảm-giác 
do chúng là điều kiện. Có sự nỗ-lực dë chứng ngộ điều chưa được 
chứng ngộ. Khi giai đoạn đó đã đạt đến, thì cũng có cảm-giác do 


chúng là điều kiện.””!4 


(SN 45:11) 


12 (2)An Trú (2) 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta muốn đi sống ân dät một mình trong 
nửa tháng. Không ai đến gặp ta ngoại trừ người mang cho ta thức 


ăn khất thực.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại, và không ai đến 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 21 


gặp đức Thế Tôn, trừ người đưa thức ăn khất thực. 


Rôi, nửa tháng đã trôi qua, đức Thê Tôn ra khỏi nơi ân dät. 


và đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, ta đã an trú trong một phần của sự thiền 
trú mà ta đã an trú trong đó ngay sau khi ta mới giác ngộ hoàn 
toàn. Ta đã hiểu được như vầy: “Có cảm-giác do cách-nhìn sai lạc 
(tà kiến) là điều kiện (duyên), cũng có cảm-giác do có sự lắng lặn 
cách-nhìn sai lạc là điều kiện.” Có cảm-giác do cách-nhìn đúng 
đắn là điều kiện, cũng có cảm-giác do sự lắng lặn của cách-nhìn 
đúng đắn là điều kiện ... Có cảm-giác do sự định-tâm sai lạc là 
điều kiện, cũng có cảm-giác do sự lắng lặn của sự định-tâm sai lạc 
là điều kiện. Có cảm-giác do sự định-tâm đúng đắn là điều kiện, 
cũng có cảm-giác do sự lắng lặn của sự định-tâm đúng đắn là điều 
kiện. Có cảm-giác do tham-muốn là điều kiện, cũng có cảm-giác 
do sự lắng lặn của tham-muốn là điều kiện; (là cđm-giác trong 
Nhất thiên). Có cảm-giác do ý-nghĩ là điều kiện, cũng có cảm-giác 
do sự lăng lặn của ý-nghĩ là điều kiện; (là cđm-giác trong Nhị 
thiên). Có cảm-giác do nhận-thức là điều kiện, cũng có cảm-giác 
do sự lắng lặn của nhận-thức là điều kiện; (là cđm-giác trong Phi 


tưởng phi phi tưởng xứ). 


““Khi sự tham-muốn chưa lắng lặn, và những ý-nghĩ chưa 
lắng lặn, và nhận-thức chưa lắng lặn, thì có cảm-giác do chúng là 
điều kiện. [Khi sự tham-muốn đã lắng lặn, và những ý-nghĩ chưa 


lăng lặn, và nhận-thức chưa lăng lặn, thì cũng có cảm-giác do 


22 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


chúng là điều kiện. Khi sự tham-muốn đã lắng lặn, và những ý- 
nghĩ đã lắng lặn, và nhận-thức chưa lắng lặn, thì cũng có cảm-giác 
do chúng là điều kiện.] Khi sự tham-muốn đã lắng lặn, và những ý- 
nghĩ chưa lăng lặn, và nhận-thức đã lắng lặn, thì cũng có cảm-giác 
do chúng là điều kiện. Có sự nỗ-lực để chứng ngộ điều chưa được 
chứng ngộ. Khi giai đoạn đó đã đạt đến, thì cũng có cảm-giác do 


chúng là điêu kiện.”” 


(SN 45:12) 


13 (3) Một Học Nhân 
Ở Sãvatth. 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thé Tôn ... Sau khi ngòi 


xuống một bên, Tỳ kheo đó đã thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “một học nhân, một học 
nhân?” (tức người còn tu học, gồm những bậc thánh chưa chứng 


thánh quả A-la-hán) 


“Ở đây, này Tỳ kheo, một người có-được cách-nhìn đúng đắn 
của một học nhân ... sự định-tâm đúng đắn của một học nhân. Đây 


là cách người đó là một học nhân.” 


(SN 45:13) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 23 


14 (4) Khởi Sinh (1) 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần này, được tu tập và phát 
triển; nhưng nếu chưa khởi sinh thì không khởi sinh khi chưa có sự 
xuất hiện của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Tám đó 
là gì? Đó là: cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng dän. Tám 


phần này, được tu tập và phát triển...” 


(SN 45:14) 


15 (5) Khởi Sinh (2) 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần nảy, được tu tập và phát 
triển; nhưng nếu chưa khởi sinh thì không khởi sinh khi chưa có 
Giới Luật của bậc Phúc Lành (Thiện Thệ). Tám đó là gì? Đó là: 
cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn. Tám phần này 


không khởi sinh....” 


(SN 45:14) 


16 (6) Được Thanh Lọc (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần này, được thanh lọc, trong 


24 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


sáng, không vết nhiễm, không còn ô-nhiễm; nhưng nếu chưa khởi 
sinh thì không khởi sinh khi chưa có sự xuất hiện của một Như 
Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Tám đó là gì? Đó là: cách-nhìn 
đúng dän ... sự định-tâm đúng đắn. Tám phần này, được thanh 


29 


lọc.... 


(SN 45:16) 


17 (7) Được Thanh Lọc (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần này, được thanh lọc, trong 
sáng, không vết nhiễm, không còn ô-nhiễm; nhưng nếu chưa khởi 
sinh thì không khởi sinh khi chưa có Giới Luật của bậc Phúc Lành 
(Thiện Thệ). Tám đó là gì? Đó là: cách-nhìn đúng đắn ... sự định- 
tâm đúng dän. Tám phần này không khởi sinh....” 


(SN 45:17) 


IS (8) Khu Vườn Gà (1) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần có Ngài Ananda và Ngài 
Bhadda đang sống ở Pãfaliputta (thành Hoa Thị) trong khu Vườn 
Gà (hay Tịnh xá Gà Cô). Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Bhadda 
ra khỏi chỗ ân tu, đến gặp thầy Änanda, và chào hỏi qua lại với 


thầy ấy. Sau khi họ đã xong phần chào hỏi thân thiện, thầy Bhadda 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 25 


ngôi xuông một bên, và nói với thây Ananda: 


“Này đạo hữu Änanda, thường nghe nói “đời sống phi thánh 
thiện, đời sống phi thánh thiện (phi tâm linh, phi thiên thánh). Bây 


giờ, này đạo hữu, cái gì là đời sống phi thánh thiện?” 


“Tốt, tốt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông minh của thây là 
xuất sắc, này đạo hữu Bhadda, sự tài khéo của thầy là xuất sắc, sự 
tìm hiểu của thầy là tốt. Vì thầy đã hỏi tôi: ‘Này đạo hữu Ananda, 
thường nghe nói “đời sống phi thánh thiện, đời sống phi thánh 


thiện.” Bây giờ, này đạo hữu, cái gì là đời sống phi thánh thiên?” 
“Đúng ròi, này đạo hữu?” 


“Này đạo hữu, con đường tám phần sai lạc (bát tà đạo) này là 
phi thánh thiện; đó gồm: cách-nhìn sai lạc (tà kiến) ... Sự định-tâm 
sai lạc (tà định).” 


(SN 45:18) 


19 (9) Khu Vườn Gà (2) 
Ở Pãfaliputta (thành Hoa Thị). 


“Này đạo hữu Ananda, thường nghe nói “đời sống thánh 
thiện, đời sống thánh thiện (tâm linh, thiên thánh).` Bây giờ, này 


đạo hữu, cái gì là mục tiêu cuôi cùng của đời sông thánh thiện?” 


26 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Tốt, tốt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông minh của thầy là 
xuất sắc, này đạo hữu Bhadda, sự khôn khéo của thầy là xuất sắc, 
sự tìm hiểu của thầy là tốt. Vì thầy đã hỏi tôi: “Này đạo hữu 
Änanda, thường nghe nói “đời sống thánh thiện, đời sống thánh 
thiện.” Bây giờ, này đạo hữu, cái gì là mục tiêu cuối cùng của đời 


sống thánh thiên?” 
“Được, này đạo hữu.” 


“Này đạo hữu, con đường Tám Phần Thánh Thiện (Bát 
Thánh Đạo) chính là đời sống thánh thiện; đó gồm: cách-nhìn đúng 
đắn ... sự định-tâm đúng đắn. Sự tiêu diệt tham, sự tiêu diệt sân, sự 


tiêu diệt si: đây là mục tiêu cuôi cùng của đời sông thánh thiện.” 


(SN 45:19) 


20 (10) Khu Vườn Gà (3) 

Ở Pãtaliputta (thành Hoa Thi). 

“Này đạo hữu Änanda, thường nghe nói “đời sống thánh 
thiện, đời sống thánh thiện. Bây giờ, này đạo hữu, cái gì là đời 
sống thánh thiện và cái gì là một người đi theo đời sống thánh 
thiện, và cái gì là mục tiêu cuối cùng của đời sống thánh thiện?” 


“Tốt, tốt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông minh của thầy là 


xuât sắc, này đạo hữu Bhadda, sự khôn khéo của thây là xuât sắc, 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 27 


sự tìm hiểu của thầy là tốt. Vì thầy đã hỏi tôi: ‘Này đạo hữu 
Ananda, thường nghe nói “đời sống thánh thiện, đời sống thánh 
thiện.” Bây giờ, này đạo hữu, cái gì là đời sống thánh thiện và cái 
gì là một người đi theo đời sống thánh thiện, và cái gì là mục tiêu 


cuôi cùng của đời sông thánh thiên?” 
“Được, thưa đạo hữu.” 


“Này đạo hữu, con đường Bát Thánh Đạo chính là đời sống 
thánh thiện; đó gồm: cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn. 
Người có-được con đường Bát Thánh Đạo này thì được gọi là 
người sống đời sống thánh thiện. Sự tiêu diệt tham, sự tiêu diệt 
sân, sự tiêu diệt si: đây là mục tiêu cuối cùng của đời sống thánh 


thiện.” 


(SN 45:20) 


28 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 3 
NHÓM ‘SAI LẠC? 
(Micchatta-vagga) 


KKK KK KK K 


21 (1) Sự Sai Lạc 
Ở Sãvatthi. 
“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự sai lạc (tà) và sự 
đúng dän (chánh). Hãy lắng nghe điều đó.... 
“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự sai lạc? Đó là: cách-nhìn 


sai lạc ... sự định-tâm sai lạc. Đây được gọi là sự sai lạc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự đúng đăn? Đó là: cách- 


nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn. Đây được gọi là sự đúng 


29 


đăn. 


(SN 45:21) 


22 (2) Những Điều Bắt Thiện 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy những điều (phẩm 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 29 


chất, trạng thái, sự thực hành) båt thiện và những điều thiện lành. 
Hãy lắng nghe điều đó.... 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều bất thiện? Chúng 
là: cách-nhìn sai lạc (tà kiến)... định-tâm sai lạc (tà định). Đây 
được gọi là những điều båt thiện. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều thiện lành? Chúng 
là: cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... định-tâm đúng đắn (chánh 
định). Đây được gọi là những điều thiện lành.” 


(SN 45:22) 


(3) Con Đường (1) 

Ở Sãvatthi. 

“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy con đường sai lạc 
(tà đạo) và con đường đúng đắn (chánh đạo). Hãy lắng nghe điều 
E 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường sai? Đó là: cách- 
nhìn sai lạc ... định-tâm sai lạc. Đây được gọi là những điều bất 
thiện. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường đúng? Đó là: cách- 
nhìn đúng đắn ... định-tâm đúng đắn. Đây được gọi là những điều 
thiện lành.” 


(SN 45:23) 


30 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


24 (4) Con Đường (2) 
Ở Sãvatthi. 


- “Này các Tỳ kheo, dù đối với người tại gia hay xuất gia, ta 
không đề cao con đường sai lạc (tà đạo). Dù là người tại gia hay 
xuất gia đang tu tập một cách sai lạc, bởi do con đường tu tập sai 
lạc, người đó sẽ không đạt được phương pháp, đó là Giáo Pháp 
thiện lành. Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường sai lạc? Đó là: 
cách-nhìn sai lạc... định-tâm sai lạc. Đây được gọi là con đường 
sai lạc. Dù đó là người tại gia hay xuất gia đang tu tập một cách sai 
lạc, bởi do con đường tu tập sai lạc, người đó sẽ không đạt được 


phương pháp, là Giáo Pháp thiện lành. 


- “Này các Tỳ kheo, dù đối với người tại gia hay xuất gia, ta 
luôn đề cao con đường đúng dän (chánh đạo). Dù là người tại gia 
hay xuất gia đang tu tập một cách đúng dän, bởi nhờ con đường tu 
tập đúng đắn, người đó sẽ đạt được phương pháp, đó là Giáo Pháp 
thiện lành. Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường đúng đắn? Đó 
là: cách-nhìn đúng đắn ... định-tâm đúng đắn. Đây được gọi là con 
đường đúng đắn. Dù đó là người tại gia hay xuất gia đang tu tập 
một cách đúng đắn, bởi nhờ con đường tu tập đúng đắn, người đó 


đạt được phương pháp, là Giáo Pháp thiện lành. 


(SN 45:24) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 31 


25 (5) Người Thấp Kém (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy người thấp kém và 


người cao thượng. Hãy lắng nghe điều đó.... 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người thâp kém? Ở đây có 
người có cách-nhìn sai lạc, ý định sai lạc, lời nói sai lạc, hành động 
sai lạc, mưu sinh sai lạc, nỗ lực sai lạc, chú tâm sai lạc, định tâm 


sai lạc. Đây được gọi là người thấp kém. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người cao thượng? Ở đây có 
người có cách-nhìn đúng đắn, ý định đúng đắn, lời nói đúng đắn, 
hành động đúng đắn, mưu sinh đúng dän. nỗ lực đúng đắn, chú tâm 


đúng đắn, định tâm đúng dän. Đây được gọi là người cao thượng.” 


(SN 45:25) 


26 (6) Người Thấp Kém (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy người thấp kém và 
người tệ hơn người thấp kèm. Ta sẽ dạy cho các thầy người cao 
thượng và người tốt hơn người cao thượng. Hãy lắng nghe điều 
e EE 


32 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người thấp kém? Ở đây có 
người có cách-nhìn sai lạc ... định-tâm sai lạc. Đây là được gọi là 


người thấp kém. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người còn tệ hơn người thâp 
kém? O đây có người có cách-nhìn sai lạc ... định-tâm sai, sự hiêu- 
biệt sai lạc, sự giải-thoát sai lac.!6 Đây là được gọi là người tệ hơn 


người thấp kém. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người cao thượng? Ở đây có 
người có cách-nhìn đúng đắn ... định-tâm đúng đắn. Đây là được 


gọi là người cao thượng. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người còn tốt hơn người cao 
thượng? Ở đây có người có cách-nhìn đúng đắn ... định-tâm sai, sự 
hiểu-biết đúng đắn, sự giải-thoát đúng đắn. Đây là được gọi là 


người tốt hơn người cao thượng. 


(SN 45:26) 


27_ (7) Cái Chậu 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, như cái chậu không có chân đứng dễ bị 
ngã đồ, còn chậu có chân đứng thì khó bị ngã đồ; cũng giống như 


vậy, cái tâm không có chân đứng dê bị ngã đô, còn cái tâm có chân 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 33 


đứng khó bị ngã đồ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là chân đứng của tâm? Đó là con 
đường Tám phần Thánh thiện (Bát Thánh Đạo); đó là: cách-nhìn 


đúng đắn ... định-tâm đúng đắn. Đây là chân đứng của tâm. 


“Này các Tỳ kheo, như cái chậu ... cũng giông như vậy, cái 
tâm không có chân đứng dễ bị ngã đồ, còn cái tâm có chân đứng 


khó bị ngã đồ.” 


(SN 45:27) 


2§ (8) Sự Định-Tâm 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự định-tâm đúng 
đắn thánh thiện (thánh chánh định) với những sự hỗ trợ của nó và 


những điều kiện tiên quyết của nó. Hãy lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự định-tâm đúng đắn thánh 
thiện với những sự hỗ trợ của nó và những điều kiện tiên quyết của 
nó? Đó là: cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự chú-tâm đúng 
đắn (chánh niệm). Sự nhất-điểm của tâm được trang bị với bảy 
yéu-tó (phần) này thì được gọi là sự định-tâm đúng dän thánh thiện 
“cùng với những sự hỗ trợ của nó’, và “cùng với những điều kiện 


tiên quyết của nó.” 17 


34 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


(SN 45:28) 


29 (9) Cảm-giác 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có ba cảm-giác này. Ba đó là gì? Cảm- 
giác sướng, cảm-giác khô, cảm-giác trung tính [không sướng 


không khổ]. Đó là ba cảm-giác.” 


“Này các Tỳ kheo, Bát Thánh Đạo được tu tập để đạt tới sự 
hoàn-toàn hiểu ba cảm-giác này. Cái gì là Bát Thánh Đạo? Đó là: 
cách-nhìn đúng đắn ... định-tâm đúng đắn. Bát Thánh Đạo được tu 


tập đê đạt tới sự hoàn-toàn hiệu ba cảm-giác này.” 


(SN 45:29) 


30 (10) Uttiya 


Ở Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Uttiya đến gặp đức Thé Tôn ... và 


thưa với đức Thé Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây, khi con ở một mình ở nơi tách ly (ân 
dật, ân cư, ân tu) thì một sự suy xét đã khởi lên trong tâm con như 
vầy: “Năm dây khoái-lạc giác-quan (dục lạc) đã được nói bởi đức 


Thế Tôn. Nhưng giờ cái gì là năm dây khoái-lạc giác-quan?” 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 35 


“Tốt, tốt, này Uttiya! Năm dây khoái-lạc giác-quan này đã 
được nói bởi ta. Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi 
mắt thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến 
nhục dục, hấp dẫn. Những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... 
Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được 
nhận biết bởi lưỡi ... Những chạm-xúc được nhận biết bởi thân ... 
Những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: 
đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến nhục dục, hấp 


dẫn. Đây là năm dây khoái-lạc giác-quan. 


“Này Uttiya, Bát Thánh Đạo được tu tập để đạt tới sự dẹp bỏ 
năm dây khoái-lạc giác-quan này. Và cái gì là Bát Thánh Đạo? Đó 
là: cách-nhìn đúng dän ... định-tâm đúng đắn. Bát Thánh Đạo 
được tu tập là để đạt tới sự dẹp bỏ năm dây khoái-lạc giác-quan 


29 


này. 


(SN 45:30) 


36 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 4 
NHÓM “SỰ TU TẬP 
(Patipatti-vagga) 


KKK KK KK K 


31 (1) Sự Tu Tâp (D) 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thây sự tu tập sai lạc và 


sự tu tập đúng đắn. Hãy lắng nghe điều do. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu tập sai lạc? Đó là: cách- 


nhìn sai lạc ... định-tâm sai lạc. Đây được gọi là sự tu tập sai lạc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu tập đúng đắn? Đó là: 


cách-nhìn đúng đẫn ... định-tâm đúng đắn.” 


(SN 45:31) 


32 (2) Sự Tu Tập (2) 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về người tu tập một 


cách sai lạc và người tu tập một cách đúng đắn. Hãy lắng nghe điều 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 31 


đó.... 


“Và, này các Ty kheo, cái gì là người tu tập một cách sai lạc? 
Ở đây có người có cách-nhìn sai lạc ... định-tâm sai lạc. Đây được 


gọi là người tu tập một cách sai lạc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là người tu tập một cách đúng 
đắn? Ở đây có người có cách-nhìn đúng đắn ... định-tâm đúng đắn. 


Đây được gọi là người tu tập một cách đúng đắn.” 


(SN 45:32) 


33 (3) Bỏ Lo 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, những ai đã bỏ lơ (lơ là, bỏ mặc, bỏ mắt, 
không tu tập) con đường Bát Thánh Đạo là bỏ lơ con đường thánh 
thiện! dẫn tới sự hoàn-toàn diệt khổ. Những ai đảm nhận con 
đường Bát Thánh Đạo là đảm nhận con đường thánh thiện dẫn tới 


sự hoàn-toàn diệt khô. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? 
Đó là: cách-nhìn đúng đắn ... định-tâm đúng đắn. Những ai đã bỏ 
lơ con đường Bát Thánh Đạo là bỏ lơ con đường thánh thiện dẫn 
tới sự hoàn-toàn diệt khổ. Những ai đảm nhận con đường Bát 


Thánh Đạo là đảm nhận con đường thánh thiện dẫn tới sự hoàn- 


38 e Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


toàn diệt khô.” 


(SN 45:33) 


34 (4) Vượt Qua Bờ Bên Kia 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, có tám phần, nếu được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự vượt qua khỏi bờ bên này (thử ngạn) đến bờ bên 
kia (bỉ ngạn). Tám đó là gì? Đó là: cách-nhìn đúng đắn ... định- 
tâm đúng dän. Tám phần này, nếu được tu tập và phát triển, sẽ dẫn 


tới sự vượt qua khỏi bờ bên này đến bờ bên kia.”!? 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi đã nói điêu này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như vầy: 


“Chỉ ít người trong nhân gian, 
Qua được bờ bên kia (đáo bỉ ngạn). 
Mọi người chỉ đi lên, đi xuống 


Lân quân bên bờ này. 


“Khi Giáo Pháp được giảng bày một cách đúng đắn, 
Những ai tu tập theo Giáo Pháp, 
Là những người sẽ vượt qua cõi Chết, 


Vốn rất khó vượt qua. 


“Sau khi bỏ lại những phẩm chất tối, 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 39 


Người có trí tu dưỡng những phẩm chất sáng. 
Sau khi bỏ lại đời tại gia để sống đời xuất gia, 


Nơi khó tìm sự thích thú, khoái lạc— 


“Tìm vui thích trong sự tách ly, ân dät. 
Sau khi đã từ bỏ những khoái-lạc giác-quan. 
Không còn vướng nợ get, người có trí tu tập, 


Đề thanh tây bản thân hết những ô-nhiễm trong tâm. 


“Những ai có tâm được tu tập khéo léo, 

Về những yếu-tố giác-ngộ, 

Ai tìm thấy vui thích thông qua sự không-còn dính chấp, 
Trong sự từ-bỏ sự nắm-giữ: 

Những bậc tỏa sáng đó, với ô-nhiễm đã diệt sạch, 


Đã giải hết sự thèm khát trong thế gian.”(SN 45:34) 


35 (5) Đời Sống Tu Sĩ (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống tu sĩ 
(sa-môn) và những kết quả của đời sống tu sĩ (sa-môn quả). Hãy 


lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống tu sĩ? Chính là con 
đường Bát Thánh Đạo này; đó là: cách-nhìn đúng dän ... định-tâm 


đúng đắn. Đây được gọi là đời sống tu sĩ. 


40 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những kết quả của đời sống tu 
sĩ? Đó là kết quả Nhập-lưu, kết quả Nhất-lai, kết quả Bắt-lai, kết 
quả A-la-hán. Đây là được gọi là những kết quả của đời sống tu 


32 


S1. 


(SN 45:35) 


36 (6) Đời Sống Tu Sĩ (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thây vê đời sông tu sĩ 
(sa-môn) và mục tiêu của đời sông tu sĩ (sa-môn quả). Hãy lăng 


nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống tu sĩ? Chính là con 
đường Bát Thánh Đạo này; đó là: cách-nhìn đúng dän ... định-tâm 
đúng đắn. Đây được gọi là đời sống tu sĩ. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là mục tiêu của đời sống tu sĩ? 
Đó là sự tiêu-diệt tham, sự tiêu-diệt sân, sự tiêu-diệt sĩ. Đây là 


được gọi là mục tiêu của đời sông tu sĩ.” 


(SN 45:36) 


37 (7) Đời Sống Bà-la-môn (1) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 41 


Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống bà-la- 
môn (đích thực) và những kết quả của đời sống bà-la-môn. Hãy 


lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống bà-la-môn? Chính là 
con đường Bát Thánh Đạo này; đó là: cách-nhìn đúng đắn ... định- 


tâm đúng đắn. Đây được gọi là đời sống bà-la-môn. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những kết quả của đời sống 
bà-la-môn? Đó là kết quả Nhập-lưu, kết quả Nhất-lai, kết quả Bát- 
lai, kết quả A-la-hán. Đây là được gọi là những kết quả của đời 


sông bà-la-môn. ” 


(SN 45:37) 


38 (8) Đời Sống Bà-la-môn (2) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống bà-la- 


môn và mục tiêu của đời sông bà-la-môn. Hãy lăng nghe điêu đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống bà-la-môn? Chính là 
con đường Bát Thánh Đạo này; đó là: cách-nhìn đúng đắn ... định- 


tâm đúng đắn. Đây được gọi là đời sống bà-la-môn. 


42 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là mục tiêu của đời sông bà-la- 
môn? Đó là sự tiêu-diệt tham, sự tiêu-diệt sân, sự tiêu-diệt si. Đây 


là được gọi là mục tiêu của đời sông bà-la-môn.” 


(SN 45:38) 


39 (9) Đời Sống Tâm Linh (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống tâm 
linh và những kết quả của đời sống tâm linh. Hãy lắng nghe điều 


đó.... 


“Và, này các Ty kheo, cái gì là đời sóng tâm linh? Chính là 
con đường Bát Thánh Đạo này; đó gồm: cách-nhìn đúng đắn ... 


định-tâm đúng đắn. Đây được gọi là đời sống tâm linh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những kết quả của đời sống 
tâm linh? Đó là kết quả Nhập-lưu, kết quả Nhắt-lai, kết quả Bắt-lai, 
kết quả A-la-hán. Đây là được gọi là những kết quả của đời sống 
tâm linh.” 


(SN 45:39) 


A0 (10) Đời Sống Tâm linh (2) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 43 


Ở Sãvatth1. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy về đời sống tâm 


linh và mục tiêu của đời sống tâm linh. Hãy lắng nghe điều dé. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đời sống tâm linh? Chính là 
con đường Bát Thánh Đạo này; đó là: cách-nhìn đúng đắn ... định- 


tâm đúng đắn. Đây được gọi là đời sống tâm linh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là mục tiêu của đời sông tâm 
linh? Đó là sự tiêu-diệt tham, sự tiêu-diệt sân, sự tiêu-diệt si. Đây 


là được gọi là mục tiêu của đời sông tâm linh.” 


(SN 45:40) 


44 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 5 
NHÓM “NHỮNG DU SĨ KHÁC ĐẠO” 
(Aññatitthiya-vagga) 


KKK KK KK K 


41 (1) Sự Phai Biến Tham-Dục 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: 
“Này các bạn, vì mục đích gì đi sống đời sống tâm linh theo [dưới] 
sa-môn Cô-đàm [Gotama, tức Phật]J?—khi được hỏi như vậy, các 
thầy nên trả lời họ như vây: “Này các bạn, đó là để dẫn tới sự phai 
biến tham-dục nên mới đi sống đời sống tâm linh theo đức Thế 


H 


Tôn. 


“Rồi, này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các 
thầy: “Nhưng, này các bạn, có con đường nào, có đường di nào để 
dân tới sự phai biến tham dục đó?'—khi được hỏi như vậy, các 
thầy nên trả lời họ như vây: “Này các bạn, có một con đường, có 


một đường đi để dân tới sự phai biến tham-dục.` 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường, cái gì là đường đi 
để dẫn tới sự phai bién tham-dục đó? Chính là Bát Thánh Đạo; đó 


là: cách-nhìn đúng đắn ... định-tâm đúng dän. Đây là con đường, 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 45 


đây là đường đi để dẫn tới sự phai bién tham-dục. 


“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời 


họ theo cách như vậy.” 


(SN 45:41) 


42 (2)— 46 (8) Sự Dep Bỏ Các Gông-Cùm... 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ khác đạo có hỏi các thầy: 
“Này các bạn, vì mục đích gì đi sống đời sống tâm linh theo [dưới] 
sa-môn Cô-đàm [Gotama, tức Phật]J?'—khi được hỏi như vậy, các 
thầy nên trả lời họ như vây: “Này các bạn, đó là để dẫn tới sự dẹp- 
bỏ các gông-cùm (trói buộc)... dé dẫn tới sự bứng-bỏ những 
khuynh-hướng tiêm-ấn ... để dän tới sự hoàn-toàn hiểu cái hành 
trình (sinh tử)... để dẫn tới sự tiêu-diệt những ô-nhiễm ... dé dẫn 
tới sự chứng ngộ thánh quả là sự thấy-biết (mình) và sự giải-thoát 
... để đạt tới sự hiểu-biết (trì) và tâm-nhìn (kiến) ... để đạt tới 
Niết-bàn không còn sự dính-chấp, nên mới đi sóng đời sống tâm 


linh theo đức Thế Ton H 


“Rôi, này các Tỳ kheo, nêu những du sĩ khác đạo có hỏi các 
thây: “Nhưng, này các bạn, có con đường nào, có đường đi nào de 
dân tới sự dẹp-bỏ các gông-cùm ... đê đạt tới Niêt-bàn không còn 


sự dính-chấp đó—khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời họ 


46 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


như vây: “Này các bạn, có một con đường, có một đường đi de đán 


tới... để đạt tới Niết-bàn không còn sự dính-chấp đó. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường, cái gì là đường đi 
để dẫn tới... để đạt tới Niễt-bàn không còn sự dính-chấp. Đô 
chính là Bát Thánh Đạo; đó là: cách-nhìn đúng đắn ... định-tâm 
đúng đắn. Đây là con đường, đây là đường đi để dẫn tới... để đạt 


tới Niết-bàn không còn sự dính-chấp đó. 


“Này các Tỳ kheo, khi được hỏi như vậy, các thầy nên trả lời 


họ theo cách như vậy.” 


(SN 45:42—48) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 41 


NHÓM 6 
NHÓM “MẶT TRỜI TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 
(Suriya Peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


[© THEO MẪU “TÁCH-LY...] 


49 (1) Bạn Tốt 


Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của 
sự mọc lên của mặt trời. Cũng giỗng như vậy, này các Tỳ kheo, 
tình bạn tốt (thiện đạo hữu) là cái đi trước và tiền thân của sự khởi 
sinh của Bát Thánh Đạo. Khi một Tỳ kheo có một người bạn tốt, 
thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển con đường 
Bát Thánh Đạo. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có bạn tốt tu tập và phát triển 
con đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo 
tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) dựa vào sự /ách-ly, sự 
chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát 
... Người đó tu tập sự định-tâm đúng đắn (chánh định) dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông 
bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo 


có bạn tốt sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:49) 


48 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


bü (2)— 55 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Hạnh... 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của 
sự mọc lên của mặt trời. Cũng gióng như vậy, này các Tỳ kheo, sự 
thành-tựu về giới-hạnh ... sự thành-tựu về ước-muốn ... sự thành- 
tựu về bản thân ... sự thành-tựu về cách-nhìn ... sự thành-tựu về 
sự chuyên-cần ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm 
khôn khéo, như lý tác ý)Ÿ là cái đi trước và tiền thân của sự khởi 
sinh của Bát Thánh Đạo. Khi một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới- 
hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng, thì có thể trông đợi 


Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Và theo cách nảo một Tỳ kheo có sự thành tựu về giói-hạnh 

. sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu 
tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) dựa vào sự tách-ly, sự chán- 
bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát... 
Người đó tu tập sự định-tâm đúng đắn (chánh định) dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông 
bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo 
có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ- 


càng sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:50—55) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 49 


Ion THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...'] 


56_ (1) Bạn Tốt 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của 
sự mọc lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, 
tình bạn tốt (thiện đạo hữu) là cái đi trước và tiền thân của sự khởi 
sinh của Bát Thánh Đạo. Khi một Tỳ kheo có một người bạn tốt, 
thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển con đường 


Bát Thánh Đạo. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có bạn tốt tu tập và phát triển 
con đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo 
tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) có mục tiêu cuối cùng của 
nó là loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sỉ... Người đó tu tập sự 
định-tâm đúng đắn (chánh định) có mục tiêu cuối cùng của nó là 
loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ si. Này các Tỳ kheo, theo cách 
như vậy là một Tỳ kheo có bạn tốt sẽ tu tập và phát triển con 


đường Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:56) 


57 (2)— 62 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Hạnh... 


Ở Sāvatthī. 


50 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của 
sự mọc lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, sự 
thành-tựu về giới-hạnh... sự thành-tựu về ước-muốn ... sự thành- 
tựu về bản thân ... sự thành-tựu về cách-nhìn ... sự thành-tựu về 
sự chuyên-cần ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm 
khôn khéo, như lý tác ý) là cái đi trước và tiền thân của sự khởi 
sinh của Bát Thánh Đạo. Khi một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới- 
hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng, thì có thể trông đợi 


Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Và theo cách nảo một Tỳ kheo có sự thành tựu về giói-hạnh 

. sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu 
tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) có mục tiêu cuối cùng của nó 
là loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sỉ... Người đó tu tập sự định- 
tâm đúng đắn (chánh định) có mục tiêu cuối cùng của nó là loại-bỏ 
tham, loạt bỏ sân, loại bỏ sỉ. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy 
là một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự 
chú-tâm kỹ-càng sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh 


Đạo.” 


(SN 45:57—62) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 51 


NHÓM 7 
NHÓM “MỘT PHÁP THỨ NHẤT 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 
(Ekadhamma-Peyyaäla-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


[© THEO MẪU “TÁCH-LY...] 


63 (1) Bạn Tốt 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, một thứ [một pháp] là rất hữu ích cho sự 
khởi sinh của Bát Thánh Đạo. Cái gì là một thứ? Đó là tình bạn tốt 
(thiện đạo hữu). Khi một Tỳ kheo có một người bạn tốt, thì có thê 
trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh 
Đạo. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có bạn tốt tu tập và phát triển 
con đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo 
tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) dựa vào sự tách-ly, Sự 
chán-bỏ, và sự chắấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải 
thoát.... Người đó tu tập sự định-tâm đúng đắn (chánh định) dựa 
trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự 


buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ 


52 s Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


kheo có bạn tốt sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:51) 


64 (2)— 69 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Hạnh... 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, một thứ [một pháp] là rất hữu-ích cho sự 
khởi sinh của Bát Thánh Đạo. Cái gì là một thứ? Đó là sự thành-tựu 
về giới-hạnh ... sự thành-tựu về ước-muốn ... sự thành-tựu về bản 
thân ... sự thành-tựu về cách-nhìn ... sự thành-tựu về sự chuyên- 
cần ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn khéo, 
như lý tác ý) một thứ rất hữu-ích cho sự khởi sinh của Bát Thánh 
Đạo. Khi một Tỳ kheo có sự thành-tựu về giới-hạnh ... sự thành- 
tựu về sự chú-tâm kỹ-càng, thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu 


tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Và theo cách nảo một Tỳ kheo có sự thành tựu về giói-hạnh 

. sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu 
tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) dựa vào sự tách-ly, sự chán- 
bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát... 
Người đó tu tập sự định-tâm đúng đắn (chánh định) dựa trên sự 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông 


bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 53 


có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ- 


càng sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:50—55) 


[đi THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...'] 


70 (1) Bạn Tốt 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, một thứ [một pháp] là rất hữu ích cho sự 
khởi sinh của Bát Thánh Đạo. Cái gì là một thứ? Đó là tình bạn tốt 
(thiện đạo hữu). Khi một Tỳ kheo có một người bạn tốt, thì có thể 
trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh 
Đạo. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có bạn tốt tu tập và phát triển 
con đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo 
tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) có mục tiêu cuối cùng của 
nó là loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sỉ... Người đó tu tập sự 
định-tâm đúng đắn (chánh định) có mục tiêu cuối cùng của nó là 
loại-bỏ tham, loại bỏ sân, loại bỏ si. Này các Tỳ kheo, theo cách 
như vậy là một Tỳ kheo có bạn tốt sẽ tu tập và phát triển con 


đường Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:56) 


54 * Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


71 (2)— 76 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Hạnh... 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, một thứ [một pháp] là rất hữu-ích cho sự 
khởi sinh của Bát Thánh Đạo. Cái gì là một thứ? Đó là sự thành-tựu 
về giới-hạnh... sự thành-tựu về ước-muốn ... sự thành-tựu về bản 
thân ... sự thành-tựu về cách-nhìn ... sự thành-tựu về sự chuyên- 
cần ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn khéo, 
như lý tác ý) là cái đi trước và tiền thân của sự khởi sinh của Bát 
Thánh Đạo. Khi một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự 
thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng, thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó 


sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Và theo cách nảo một Tỳ kheo có sự thành tựu về giói-hạnh 

. sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu 
tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) có mục tiêu cuối cùng của nó 
là loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sĩ.... Người đó tu tập sự định- 
tâm đúng đắn (chánh định) có mục tiêu cuối cùng của nó là loại-bỏ 
tham, loại bỏ sân, loại bỏ si. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy 
là một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự 
chú-tâm kỹ-càng sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh 


Đạo.” 


(SN 45:59—62) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 55 


NHÓM 8 
NHÓM “MỘT PHÁP THỨ HAI 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 
(Dutiyaekadhamma-Peyyäla-vagga) 


3k >k >k K K K K K 


[© THEO MẪU “TÁCH-LY...] 


77 Ui Pen Tối 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ [một pháp] nào 
thông qua đó Bát Thánh Đạo chưa khởi sinh sẽ khởi sinh và Bát 
Thánh Đạo đã khởi sinh sẽ đi đến hoàn thiện, đó là: tình bạn tốt 
(thiện đạo hữu). Khi một Tỳ kheo có một người bạn tốt, thì có thê 
trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh 
Đạo. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có bạn tốt tu tập và phát triển 
con đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo 
tu tập cách-nhìn đúng dän (chánh kiến) dựa trên sự /ách-ly, sự 
chán-bỏ, và sự châm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát 
... Người đó tu tập sự định-tâm đúng dän (chánh định) dựa trên sự 


tách-ly, sự chán-bỏ, và sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông 


56 * Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo 


có bạn tốt sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:53) 


78 (2)— 83 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Hạnh... 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ [một pháp] nào 
thông qua đó Bát Thánh Đạo chưa khởi sinh sẽ khởi sinh và Bát 
Thánh Đạo đã khởi sinh sẽ đi đến hoàn thiện, đó là: sự thành-tựu 
về giói-hạnh ... sự thành-tựu về ước-muốn ... sự thành-tựu về bản 
thân ... sự thành-tựu về cách-nhìn ... sự thành-tựu về sự chuyên- 
cần ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn khéo, 
như lý tác ý). Khi một Tỳ kheo có sự thành-tựu về giới-hạnh ... sự 
thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng, thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó 


sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Và theo cách nảo một Tỳ kheo có sự thành tựu về giói-hạnh 

. sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu 
tập cách-nhìn đúng dän (chánh kiến) dựa trên sự tách-ly, sự chán- 
bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát... 
Người đó tu tập sự định-tâm đúng đắn (chánh định) dựa trên sự 


tách-ly, sự chán-bỏ, và sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 51 


bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo 
có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ- 


càng sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:78—83) 


[đi THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...'] 


84 (1) Bạn Tốt 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ [một pháp] nào 
thông qua đó Bát Thánh Đạo chưa khởi sinh sẽ khởi sinh và Bát 
Thánh Đạo đã khởi sinh sẽ đi đến hoàn thiện, đó là: tình bạn tốt 
(thiện đạo hữu). Khi một Tỳ kheo có một người bạn tốt, thì có thê 
trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh 
Đạo. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có bạn tốt tu tập và phát 
triển con đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ 
kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) có mục tiêu cuối cùng 
của nó là loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sĩỉ.... Người đó tu tập 
sự định-tâm đúng đắn (chánh định) có mục tiêu cuối cùng của nó 
là loại-bỏ tham, loại bỏ sân, loại bỏ sĩ. Này các Tỳ kheo, theo cách 


như vậy là một Tỳ kheo có bạn tốt sẽ tu tập và phát triển con 


58 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


đường Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:84) 


85_ (2) — 90 (7) Sự Thành-Tựu về Giới Hạnh... 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta không thấy một thứ [một pháp] nào 
thông qua đó Bát Thánh Đạo chưa khởi sinh sẽ khởi sinh và Bát 
Thánh Đạo đã khởi sinh sẽ đi đến hoàn thiện, đó là: sự thành-tựu 
về giói-hạnh ... sự thành-tựu về ước-muốn ... sự thành-tựu về bản 
thân ... sự thành-tựu về cách-nhìn ... sự thành-tựu về sự chuyên- 
cần ... sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn khéo, 
như lý tác ý) là cái đi trước và tiền thân của sự khởi sinh của Bát 
Thánh Đạo. Khi một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự 
thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng, thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó 
sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh 

. sự thành-tựu về sự chú-tâm kỹ-càng tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu 
tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) có mục tiêu cuối cùng của nó 
là loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-Bbỏ sỉ... Người đó tu tập sự định- 
tâm đúng đắn (chánh định) có mục tiêu cuối cùng của nó là loại-bỏ 


tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ si. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 59 


là một Tỳ kheo có sự thành tựu về giới-hạnh ... sự thành-tựu về sự 
chú-tâm kỹ-càng sẽ tu tập và phát triển con đường Bát Thánh 


Đạo.” 


(SN 45:85—90) 


60 * Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


NHÓM 9 
NHÓM “SÔNG HÀNG’ THỨ NHẤT 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 
(Ganga-Peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


[) THEO MẪU “TÁCH-LY ...’] 


91 (1) Đồ Về Hướng Đông (1) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng vẻ, và 
hướng về phía đông; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển con đường Bát Thánh Đạo là đổ về, nghiêng về, và 


hướng về Niêt-bàn. 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển Bát Thánh Đạo để cho người đó đồ về, nghiêng về, và 
hướng về Niết-bàn? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập 
cách-nhìn đúng dän (chánh kiến) dựa trên sự tách-ly, sự chán-bỏ, 
và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát ... Người 
đó tu tập sự định-tâm đúng đắn (chánh định) dựa trên sự tách-Ìy, sự 
chán-bỏ, và sự chắm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. 


Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Ty kheo tu tập và phát 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 61 


triển Bát Thánh Đạo để cho người đó đồ về, nghiêng về, và hướng 


vê Niêt-bàn.” 


(SN 45:91) 


92 (2)— 96 (6) Đồ Về Hướng Đông 


“Này các Ty kheo, như sông Yamunä ...sông Aciravatī ... 
sông Sarabhi ... sông Mahī ... hay bất kỳ sông lớn nào— tất cả 
đều dä về, nghiêng về, và hướng về phía đông: cũng giống như 
vậy, một Tỳ kheo tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo là 


đồ về, nghiêng về, và hướng về Niết-bàn.” 
[Tiếp tục như kinh 91 ké trên. ] 


(SN 45:92—96) 


97 (7)— 102 (12) Đồ Ra Đại Dương 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng ...hay bất kỳ sông lớn 
nào— tất cả đều đỗ về, nghiêng về, và hướng về phía đại dương; 
cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và phát triển con đường 


Bát Thánh Đạo là đồ về, nghiêng về, và hướng về Niết-bàn.” 
[Tiếp tục như kinh 91—96 ở trên. 


(SN 45:92—102) 


62 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


NHÓM 10 
NHÓM “SÔNG HÀNG’ THỨ HAI 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 
(Dutiyagangäa-Peyyäla-vagga) 


3k 3 % 3k *k Kk kK 


[đi THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...'] 


103 (1) — 108 (6) Đồ Về Hướng Đông 
109 (7) — 114 (12) Đồ Ra Đại Dương 


[Trong phiên mẫu ‘LOAI-BÓ THAM..." này, các kinh 
103—108 là giống hệt các kinh 91—96, và các kinh 109—114 giống 
hệt các kinh 97—102, ngoại trừ có sự thay đổi lời kinh bằng mẫu 


đoạn kinh như sau: | 


“Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập và phát triển 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm (chánh định), [sự 
tu tập đó| có mục-tiêu cuối cùng của nó là loại-bỏ tham, loại-bỏ 


sân, loại-bỏ si.” 


(SN 45:103—108) 
(SN 45:109—114) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 63 


NHÓM 11 
NHÓM “SÔNG HÄNG THỨ BA 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 
(Tatiya-Peyyala-vagga) 


3k 3 K 3k *k Kk K 


[đii) ‘THEO MẪU “SỰ BÁT TỬ LÀ NÈN TÁNG...'] 


115 (1) — 120 (6) Đồ Về Hướng Đông 
121 (7) — 126 (12) Đồ Ra Đại Dương 


[Trong phiên mẫu SU BẨẤT-TỬ LA NÊN TẢNG...` này, các 
kinh 115—120 là giống hệt các kinh 91—96, và các kinh 121—126 
giống hệt các kinh 97—102, ngoại trừ có sự thay đổi bằng mẫu 


đoạn kinh như sau: ] 


“Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập và phát triển tu 
tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm (chánh định), 
có sự Bất-tử là nền tảng của nó, sự Bắt-tử là đích đến của nó, sự 


Bắt-tử là mục tiêu cuối cùng của nó.”?2 


(SN 45:115—120) 
(SN 45:121—126) 


64 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYEN 5 


NHÓM 12 
NHÓM “SÔNG HÀNG’ THỨ TƯ 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 
(Catuttha-Peyyala-vagga) 


3k 3 K KK KK K 


[iv) THEO MẪU ‘ÐÔ VÈ NIÊÉT-BÀN...] 


127 (D) — 132 (6) Đồ Về Hướng Đông 
133 (7) — 138 (12) Đồ Ra Đại Dương 


[Trong phiên mẫu "DO VỀ NIÊT-BÀN...` này, các kinh 
127—132 là giống hệt các kinh 91—96, và các kinh 133—138 
giống hệt các kinh 97—102, ngoại trừ có sự thay đổi bằng 


máu đoạn kinh như sau: ] 


“Này các Ty kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập và phát 
triển tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm 
(chánh định), chúng [những phần tu đó] đồ về, nghiêng về, và 


hướng về Niêt-bàn.” 


(SN 45:127—132) 
(SN 45:133—138) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG * 65 


NHÓM 13 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøa) 


KKK KK KK K 


139 (1) Nhự Lai 
[© THEO MẪU “TÁCH-LY...] 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, trong mọi loài chúng sinh— dù là loài 
không chân, hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân; có thân- 
sắc hay không có thân-sắc, có nhận-thức hay không có nhận-thức, 
hay không có nhận-thức cũng không phải không có nhận thức (phi 
tưởng phi phi tưởng)— thì Như Lai [Tathāgata], bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác, được tuyên bố là đứng đầu trong tất cả mọi loài. Cũng 
giống như vậy, mọi trạng thái thiện lành nếu có, thì tất cả chúng 
đều bắt rễ từ sự chuyên-cần (chuyên chú, chú tâm, chuyên tâm tu 
tập). hội tụ ở sự chuyên-cần, và SỰ chuyên-cần được tuyên bó là 
đứng đầu trong số chúng.” Khi một Tỳ kheo chuyên cần, thì có thể 


trông đợi người đó tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Ty kheo, là người 


chuyên-cần, tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, 


66 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự 
định-tâm đúng đắn (chánh định), dựa vào ste /ách-ly, sự chán-bỏ, 
sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ 
kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập và phát triển Bát 
Thánh Đạo.” 


[đi THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...'] 


... “Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến) ... Sự định-tâm đúng đắn (chánh định) có 


mục tiêu cuối cùng là loạï-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-Bỏ si...” 
[v) THEO MẪU “ĐỎ VÈ NIÉT-BÀN...'] 


... “Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến)... sự định-tâm đúng đắn (chánh định), 
chúng [những phần tu đó] đồ về, nghiêng về, và hướng về Niếr- 


29 


bàn.... 
[đii) THEO MẪU “SỰ BÁT-TỬ LÀ NÈN TÅNG...’] 


... “Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn 
đúng đắn (chánh kiến) ... Sự định-tâm đúng đắn (chánh định), có sw 
Bắt-tử là nên tảng của nó, sự Bắt-tử là đích đến của nó, sự Bất-tử là 


mục tiêu cuôi cùng của nó.” 


(SN 45:139) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 67 


e [Mỗi bài kinh sau đây, từ 140-148, được lặp lại theo bốn 
phiên mẫu giống như kinh 139 ké trên. | 


140 (2) Dấu Chân 


“Này các Tỳ kheo, giống như những dấu chân của mọi loài 
chúng sinh biết đi đều lọt lòng trong dấu chân voi, và dấu chân voi 
được tuyên bố là đứng đầu trong tất cả chúng, đó là, về mặt kích 
cỡ. Cũng giống như vậy, mọi trạng thái thiện lành nếu có, thì tất cả 
chúng đều bắt rễ từ sự chuyên-cần, hội tụ ở sự chuyên-cần, và sự 
chuyên-cần là được tuyên bố là đứng đầu trong số chúng. Khi một 
Tỳ kheo chuyên cần, thì có thể trông đợi người đó tu tập và phát 


triển con đường Bát Thánh Dao." 


[Tiếp tục phân còn lại giống như kinh 139 kế trên. Từ kinh 
141—148 cũng như vậy. | 


(SN 45:140) 


141 (3) Đỉnh Mái Nhà 


“Này các Tỳ kheo, giống như tất cả những thanh xà của căn 
nhà mái nhọn đều dựa vào đỉnh mái nhà, đồ về đỉnh mái nhà, hội tụ 
về đỉnh mái nhà, và đỉnh mái nhà được tuyên bố là đứng đầu (nắm 
đầu) trong tất cả chúng.” Cũng giống như vậy.... [tiép tuc như 


kinh kế trên ]”” 


(SN 45:141) 


68 * Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


142 (4) Rễ Cây 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong tất cả loại rễ cây có 
hương thơm, thì rễ cây ô-rít đen được tuyên bố là thơm đứng đầu 


trong số chúng. Cũng giống như vậy....” 


(SN 45:142) 


143 (5) Gỗ Lõi 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong tất cả loại gỗ lõi có 
hương thơm, gỗ cây chiên-đàn đỏ được cho là thơm đứng đầu 


trong số chúng. Cũng giống như vậy....” 


(SN 45:143) 


144 (6) Hoa Lài 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong tất cả loài hoa có hương 
thơm, hoa lài được tuyên bố là thơm nhất trong số chúng. Cũng 


giống như vậy....” 


(SN 45:144) 


145 (7) Vị Vua 


“Này các Tỳ kheo, giống như tất cả những hoàng tử nhỏ là 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 69 


chư thần của vị vua quay chuyên bánh xe (giáo pháp), vị vua quay 
chuyển bánh xe được tuyên bố là người đứng đầu của họ. Cũng 


giống như vậy....” 


(SN 45:145) 


146 (8) Mặt Trăng 


“Này các Tỳ kheo, giống như sự chiếu sáng của tất cả các vì 
sao (cộng lại) cũng không bằng một phần mười sáu sự chiếu sáng 
của mặt trăng, nên sự chiếu sáng của mặt trăng (như đối với mắt 
người đứng nhìn từ trái đất vào ban đêm) được tuyên bố là sáng 


đứng đầu trong số chúng. Cũng giống như vậy... .” 


(SN 45:146) 


147 (9) Mặt Trời 


“Này các Tỳ kheo, giống như vào mùa thu, khi trời quang và 
mây tạnh, mặt trời mọc lên, xua tan tất cả màn đêm khỏi không 
gian khi nó phát sáng, tỏa sáng, và chiếu sáng (ý nói ánh sáng mặt 
trời được tuyên bó là hàng đầu trong bầu trời đó). Cũng giống như 


A 29 


vậy.... 


(SN 45:147) 


70 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


146 (10) Vải 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong tất cả loại vải đệt, vải 
Kãsi được tuyên bố là tốt đứng đầu trong số chúng. Cũng giống 
như vậy, mọi trạng thái thiện lành nếu có, thì tất cả chúng đều bắt 
rễ tỪ Sự chuyên-cần, hội tụ ở sự chuyên-cần, và sự chuyên-cần là 
được tuyên bố là đứng đầu trong số chúng. Khi một Tỳ kheo 
chuyên cần, thì có thể trông đợi người đó tu tập và phát triển con 


đường Bát Thánh Đạo. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, là người 
chuyên-cần, sẽ tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ 
kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) 

. Sự định-tâm đúng đắn (chánh định), dựa vào sự fách-ly, su 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. 
Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập và phát 
triển Bát Thánh Đạo.”.... 


(SN 45:148) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 71 


NHÓM 14 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KKK KK KK K 


[Môi bài kinh sau dây, từ 149-160, cũng được lặp lại theo 


bốn phiên mâu giống như kinh 139 ở trên. | 


149 (1) Khó Nhọc 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, giống như việc làm khó nhọc (nặng nhọc, 
cần nhiều công sức) được làm, thì tất cả đều được làm dựa trên trái 
đất, được thiết lập trên trái đất. Cũng giống như vậy, dựa trên giới- 
hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, một Tỳ kheo tu tập và phát 


triển con đường Bát Thánh Đạo. 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào một Ty kheo, dựa trên 
giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập 
cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng đắn (chánh 
định), dựa vào ste /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi 


tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là 


72 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


một Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu 


tập và phát triển Bát Thánh Dao"... 


(SN 45:149) 


150 (2) Hạt Giống... 


“Này các Tỳ kheo, giống như tất cả mọi hạt giống và cây cối 
đạt được sự lớn lên, sự tăng trưởng, và sự gia tăng, tất cả đều làm 
như vậy dựa trên trái đất, được thiết lập trên trái đất. Cũng giống 
như vậy, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, một Tỳ 
kheo tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo, và nhờ đó người đó đạt 
tới sự lớn lên, sự tăng trưởng, và sự gia tăng về những trạng thái 


[thiện lành]. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như vư vậy? Này 
các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn... sự 
định-tâm đúng đắn, dựa vào sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo 
cách như vậy là một Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập 


trên giới-hạnh, tu tập và phát triển Bát Thánh Dao"... 


(SN 45:150) 


151 (3) Rồng Nãga 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 73 


“Này các Tỳ kheo, dựa trên dãy núi Himalaya, vua của các 
ngọn núi, những con rồng nãga đã nuôi dưỡng thân thể của chúng 
và đạt được sức mạnh.” Sau khi chúng đã nuôi dưỡng thân thê của 
chúng và đạt được sức mạnh, chúng tiến vào những ao nước. Từ 
những ao nước chúng tién vào những hò nước; từ những hồ nước 
chúng tiến vào những suối, rồi những sông, và cuối cùng chúng 
tiễn ra biển. Ở đó chúng đạt tới sự to lớn và trưởng thành của thân. 
Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, được 
thiết lập trên giới-hạnh, một Tỳ kheo tu tập và phát triển Bát Thánh 
Đạo, và nhờ đó người đó đạt tới sự lớn lao và sự tăng trưởng về 


những trạng thái [thiện lành]. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo làm được như vư vậy? Này 
các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự 
định-tâm đúng đắn, dựa vào sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo 
cách như vậy là một Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập 


trên giới-hạnh, tu tập và phát triển Bát Thánh Dao"... 


(SN 45:151) 


152 (4) Cây Cối 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một cây đang đô vê, nghiêng về, 
y 
và ngã vê hướng đông. Nêu nó bị chặt ở gôc, thì nó sẽ đô xuông 


hướng nào?” 


74 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


“Nó sẽ đô xuông theo bât cứ hướng nó đang đô về, nghiêng 


về, và ngã vê, thưa Thê Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo người 
tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo là đang đồ về, nghiêng về, và 


ngã về hướng Niêt-bàn.” 


“Và theo cách nào một Ty kheo làm được như vậy? Này các 
Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định- 
tâm đúng đắn, dựa vào sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 
chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách 
như vậy là một Tỳ kheo tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo là đang 


đô vê, nghiêng về, và ngã vê hướng Niêt-bàn.” 


(SN 45:152) 


155 (5) Bình Nước 


“Này các Tỳ kheo, giống như một cái bình đã được trở đầu 
trút bỏ nước ra và không chứa nước lại. Cũng giống như vậy, một 
Tỳ kheo tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo là từ bỏ những trạng 


thái xấu ác bất thiện và không thu nhập chúng trở lại. 


“Và theo cách nào một Ty kheo làm được như vậy? Này các 
Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định- 
tâm đúng dän. dựa vào sự ứách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 


chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 75 


như vậy là một Tỳ kheo tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo là từ bỏ 


những trạng thái xấu ác bất thiện và không thu nhập chúng trở lại.” 


(SN 45:153) 


154 (6) Đầu Hột Lúa 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có đầu hột lúa hay đầu hột lúa mỳ 
được giữ thăng và ấn vào bàn tay hay bàn chân. Như vậy nó có thê 
đâm bàn tay hay bàn chân và làm chảy máu. Vì lý do gì? Bởi vì 
đầu nhọn được giữ hướng đâm thắng. Cũng giống như vậy, này 
các Tỳ kheo, một Tỳ kheo có cách-nhìn được giữ chánh thăng 
(đúng đắn, chánh trực), với sự tu tập con đường đạo một cách 
chánh thắng, thì có thê đâm thủng vô-minh, phát khởi sự hiểu-biết 
đích-thực, và chứng ngộ Niết-bàn: điều này là có thể. Vì lý do gì? 
Vì cách-nhìn của người đó được giữ một cách chánh thắng (tức có 


chánh-kiến). 


“Và theo cách nào một Ty kheo làm được như vậy? Này các 
Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định- 
tâm đúng dän. dựa vào sự rách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 


chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát.” 


“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy một Tỳ kheo có cách- 
nhìn được giữ chánh thẳng, VỚI Sự tu tập con đường đạo một cách 


chánh thắng, thì có thể đâm thủng vô-minh, phát khởi sự hiểu-biết 


76 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đích-thực, và chứng ngộ Niết-bàn.” 


(SN 45:154) 


155 (7) Trong Bầu Trời 


“Này các Tỳ kheo, như nhiều thứ gió thôi trong bầu trời: gió 
từ phía nam, gió từ phía bắc, gió từ phía tây, gió từ phía nam, gió 
bụi và gió không bụi, gió lạnh và gió nóng, gió nhẹ và gió 
mạnh””— cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo 
tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo, thì đối với người đó 
“bồn nên tảng chánh niệm” (tt niệm xứ) ... “bốn sự nỗ lực đúng 
đắn” (tứ chánh cần) ... “bốn cơ sở năng lực tâm linh” (tử thần túc) 

. “năm căn tâm lĩnh” (ngũ căn) ... “năm năng lực” (ngũ lực)... 
“bảy yéu-tő (trợ giúp) giác ngộ” (thất giác chi) sẽ đi tới hoàn-thiện 


nhờ sự tu tập. 


“Và theo cách nào một Ty kheo làm được như vậy? Này các 
Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định- 
tâm đúng đắn, dựa vào sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 


chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát.” 


“Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy, khi một Ty kheo tu tập 
và phát triển con đường Bát Thánh Đạo, thì đối với người đó “bốn 
nên tảng chánh niệm” .... “bảy yéu-tő (trợ giúp) giác ngộ” sẽ đi tới 


hoàn-thiện nhờ sự tu tâp.” 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 71 


(SN 45:155) 


156 (8) Mây Mưa (1) 


“Này các Tỳ kheo, giống như, vào tháng cuối của mùa nóng, 
khi một đồng bụi đất vừa cuốn bay lên, một đám mây mưa lớn sẽ 
phá tan và dập tắt nó ngay tại chỗ; cũng giống như vậy, khi một Tỳ 
kheo tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo, thì mỗi khi 
những trạng thái xấu ác bất thiện khởi lên, người đó sẽ dẹp tan 


chúng và dập tắt chúng ngay tại chỗ.” 


“Và theo cách nào một Ty kheo làm được như vậy? Này các 
Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định- 
tâm đúng đắn, dựa vào sự fách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 
chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách 
như vậy một Tỳ kheo tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo là để mỗi 
khi những trạng thái xấu ác bắt thiện khởi lên, người đó sẽ giải tán 


chúng và dập mất chúng ngay tại chỗ.” 


(SN 45:156) 


157 (9) Mây Mưa (2) 


“Này các Tỳ kheo, giông như, khi một đám mây mưa lớn vừa 
khởi sinh, thì một cơn gió mạnh thôi xen ngang sẽ giải tán và dập 


mất nó; cũng giống như vậy, khi một Tỳ kheo tu tập và phát triển 


78 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


con đường Bát Thánh Đạo, thì mỗi khi những trạng thái xấu ác bất 
thiện khởi lên, người đó sẽ xen vào để giải tán chúng và dập mất 


chúng. 


“Và theo cách nào một Ty kheo làm được như vậy? Này các 
Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định- 
tâm đúng đắn, dựa vào sự fách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 
chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách 
như vậy một Tỳ kheo tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo là để mỗi 
khi những trạng thái xấu ác bắt thiện khởi lên, người đó sẽ xen vào 


để giải tán chúng và dập mất chúng ngay tại chỗ.” 


(SN 45:157) 


158 (10) Con Thuyền 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một con thuyền đi biển có 
những trang thiết bị (cột buồm, các loại dây căng buồm...) đã bị 
mòn hao trong nước biển qua sáu tháng. Rồi nó được kéo lên bờ 
khô trong mùa lạnh và những trang thiết bị đó lại bị tán công thêm 
bởi gió và nắng. Rồi tới khi bị ngập ướt bởi mưa rào, những trang 
thiết bị đó càng dễ dàng bị tàn mục và gãy rớt. Cũng giống như 
vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo, thì (dần dần) những gông-cùm trói buộc 


của người đó sẽ dễ dàng bị tàn rụi và gãy rót.”” 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 79 


“Và theo cách nào một Ty kheo làm được như vậy? Này các 
Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định- 
tâm đúng dän. dựa vào sự ứách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 
chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách 
như vậy một Tỳ kheo tu tập và phát triển Bát Thánh Đạo để cho 
những gông-cùm trói buộc của người đó sẽ dễ dàng bị tàn rụi và 


gãy rớt.” 


(SN 45:158) 


159 (11) Nhà Khách 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một nhà khách. Có những người 
từ phía đông, tây, nam, bắc đến và trọ ở đó; những người hạng 
chiến-sĩ, những người hạng bà-la-môn, những người hạng nông- 
thương, những người hạng bằn-lao đến và trọ ở đó.” Cũng giống 
như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo tu tập và phát triển con 
đường Bát Thánh Đạo, thì người đó sẽ hoàn-toàn hiểu bằng sự 
hiểu-biết trực tiếp những điều được hoàn-toàn hiểu băng sự hiểu- 
biết trực tiếp; người đó sẽ dẹp bỏ băng sự hiểu-biết trực tiếp những 
điều được dẹp bỏ bằng sự hiểu-biết trực tiếp; người đó sẽ chứng 
ngộ bằng sự hiểu-biết trực tiếp những điều được chứng ngộ bằng 
sự hiểu-biết trực tiếp; người đó sẽ tu dưỡng bằng sự hiểu-biết trực 


tiếp những điều được tu dưỡng bằng sự hiểu-biết trực tiếp.” 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điêu được hoàn-toàn 


80 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


hiểu bằng sự hiểu-biết trực tiếp? Nên nói rằng đó là: năm-uẫn bị 
dính chấp. Năm đó là gì? Uän thân-sắc bị dính chấp ... uân-thúc bị 
dính chấp. Đây là những điều được hoàn-toàn hiểu bằng sự hiểu- 


biết trực tiếp. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều được dẹp bỏ bằng 
sự hiểu-biết trực tiếp? Đó là: vô-minh và dục-vọng muốn được 
hiện-hữu. Đây là những điều được dẹp bỏ bằng sự hiểu-biết trực 


tiếp. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều được chứng ngộ 
bằng sự hiểu-biết trực tiếp? Đó là: sự hiểu-biết đích thực (chân trí, 
minh) và sự giải-thoát. Đây là những điều được chứng ngộ bằng sự 


hiểu-biết trực tiếp. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều được tu dưỡng 
bằng sự hiểu-biết trực tiếp? Đó là: sự tĩnh-lặng (định) và sự minh- 
sát (tuệ). Đây là những điều được tu dưỡng bằng sự hiểu-biết trực 


tiếp. 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào là khi một Tỳ kheo tu 
tập và phát triển Bát Thánh Đạo thì người đó sẽ hoàn-toàn hiểu 
bằng sự hiểu-biết trực tiếp những điều được hoàn-toàn hiểu bằng 
sự hiểu-biết trực tiếp ... người đó sẽ tu dưỡng những điều được tu 
dưỡng bằng sự hiểu-biết trực tiếp? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ 
kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn, dựa vào 


sự tách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG SI 


giải thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu 
tập và phát triển Bát Thánh Đạo để cho người đó sẽ hoàn-toàn hiểu 
bằng sự hiểu-biết trực tiếp những điều được hoàn-toàn hiểu bằng 
sự hiểu-biết trực tiếp ... người đó sẽ tu dưỡng những điều được tu 


dưỡng bằng sự hiểu-biết trực.” 


(SN 45:159) 


160 (12) Dòng Sông 


“Này các Tỳ kheo, giả sử khi sông Hằng đồ về, nghiêng về, 
và chảy về phía đông, một đám người tới mang theo cuốc và giỏ 
đựng, trong đầu nghĩ: ‘Chúng ta sẽ làm (đào) cho sông Hằng này 
đồ vè, nghiêng về, và chảy về phía tây.” Này các Tỳ kheo, các thầy 
nghĩ sao, liệu đám người đó có thể làm cho sông Hằng đỗ về, 


nghiêng về, và chảy về phía tây được không?” 


“Không, thưa Thế Tôn. Vì lý do gì? Bởi vì sông Hằng (tự hồi 
nào giờ) đồ về, nghiêng về, và chảy về phía đông, và không dễ gì 
làm cho nó đồ về, nghiêng về, và chảy về phía tây cho được. Đám 


người đó chỉ chuôc lây sự mệt mỏi và bực tức mà thôi.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo 
đang tu tập và phát triển con đường Bát Thánh Đạo, nếu vua chúa 
hay các quan thần, bạn bè hay đồng sự, bà con hay họ hàng có 


thinh dụ người đó nhận lây của cải, họ nói răng: “Này người tôt, 


82 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


sao cứ phải vướng víu với cái áo cà sa như vậy? Sao cứ đi lang 
thang với cái đầu trọc và bình bát ăn xin như vậy? Này, hãy trở lại 
đời sống thấp tục, sau đó mặc sức mà hưởng thụ của cải và làm 
những việc công đức.” Nhưng sự thực thì, người đó không thê nào 
từ bỏ sự tu tập để quay lại đời sống thấp tục. Vì lý do gì? Bởi vì từ 
lâu giờ tâm của người đó đã đồ về, nghiêng về, và hướng về sự 
sống tách ly ân dật. Như vậy, không thể nào người đó từ bỏ sự tu 


tập đề quay lại đời sống thấp tục.”?? 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Ty kheo tu tập và 
phát triển Bát Thánh Đạo? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu 
tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn, dựa vào sự tách- 
ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải 
thoát. Này các Tỳ kheo, theo cách như vậy một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển Bát Thánh Đạo.” 


(SN 45:160) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 83 


NHÓM 15 
NHÓM “TÌM KIM’ 


(Esana-vagøa) 


KKK KK KK K 


161 (1) Sự Tìm Kiếm 
Ở SãvatthI. 
D. Sự Trực-Tiếp Biết] 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm kiếm (tầm cầu) này. Ba đó là 
gì? Tìm kiếm khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tìm kiếm sự hiện-hữu 
(tái sinh), tìm kiếm đời-sống tâm-linh (phạm hạnh, thánh thiện)."° 
Đây là ba sự tìm kiếm. Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập để 


dẫn tới sự trực-tiêp biệt vê ba sự tìm kiêm này. 


- “Cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự 
định-tâm đúng đắn (chánh định), [các phần tu đó | dựa trên sự sống 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông 
bỏ giải thoát. Đây là con đường Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn 


tói sự trực-tiêp biệt vê ba sự tìm kiêm này.” 


... “Cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ 


84 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, [các phần tu đó] có mục tiêu cuối cùng của chúng là sự /oại- 


bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ si.” ... 


... “Cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, [các phần tu đó] có sự Bár-tử là nên tảng của chúng, sự Bắt-tử 
là đích đến của chúng, sự Bất-tử là mục tiêu cuối cùng của 


chúng.”... 


... “Cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, [các phần tu đó] đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng Niết-bàn. 
Đây là con đường Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn tới sự trực- 


tiêp biệt vê ba sự tìm kiêm này.” 


[Mỗi chỉ-mục tiếp theo (ii—iv) được lặp lại giống như đoạn 


mẫu kế trên vê [Sự Trực-Tiếp Biết]. ] 


[ii. Sự Hoàn-Toàn Hiểu] 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm kiếm này. Ba đó là gì? Tìm 
kiếm khoái-lạc giác-quan, tìm kiếm sự hiện-hữu, tìm kiếm đời- 
sống tâm-linh. Đây là ba sự tìm kiếm. Con đường Bát Thánh Đạo 


được tu tập để dẫn tới sự hoàn-toàn hiĉu về ba sự tìm kiểm này.”... 


Im. Sự Diệt-Sach] 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 85 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm kiếm này. Ba đó là gì? Tìm 
kiếm khoái-lạc giác-quan, tìm kiếm sự hiện-hữu, tìm kiếm đời- 
sống tâm-linh. Đây là ba sự tìm kiếm. Con đường Bát Thánh Đạo 


được tu tập đề dẫn tới sự diệt-sạch ba sự tìm kiếm này.”... 
[iv. Sự Dẹp-Bỏ] 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm kiếm này. Ba đó là gì? Tìm 
kiếm khoái-lạc giác-quan, tìm kiếm sự hiện-hữu, tìm kiếm đời- 
sống tâm-linh. Đây là ba sự tìm kiếm. Con đường Bát Thánh Đạo 


được tu tập đề dẫn tới sự dẹp-bỏ ba sự tìm kiếm này.”... 


(SN 45:161) 


e [Môi bài kinh sau đây được lặp lại theo khuôn mẫu bốn chỉ-mục 


như kinh SN 45:161 ké trên. | 


162 (2) Sự Phân Biệt 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự phân biệt này. Ba đó là gì? Sự 
phân biệt ‘Ta hơn tốt hơn”, sự phân biệt “Ta kém hơn", sự phân biệt 
“Ta ngang bằng." Đây là ba sự phân biệt. Con đường Bát Thánh 
Đạo được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba sự phân biệt này; 
dẫn sự hoàn-toàn hiểu về ba sự phân biệt này; dẫn sự diệt-sạch ba 


sự phân biệt này; dẫn sự dẹp-bỏ ba sự phân biệt này. 


“Cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ 


86 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, [các phần tu đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, và sự 
châấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Đây là con 
đường Bát Thánh Đạo được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba 
sự phân biệt này; dẫn sự hoàn-toàn hiểu về ba sự phân biệt này; 
dẫn sự diệt-sạch ba sự phân biệt này; dẫn sự dẹp-bỏ ba sự phân 


biệt này.” 


(SN 45:162) 


163 (3) Những Ô Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự ô-nhiễm (lậu hoặc) này. Ba đó là 
gì? Ô nhiễm tham-dục (nhục dục), ô nhiễm (muốn được) hiện-hữu, 
ô nhiễm vô-minh. Đây là ba sự ô-nhiễm. Con đường Bát Thánh 
Đạo được tu tập để dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba sự ô-nhiễm này; 
dẫn sự hoàn-toàn hiểu về ba sự ô-nhiễm này; dẫn sự diệt-sạch ba 


sự ô-nhiêm này; dân sự dẹp-bỏ ba sự ô-nhiêm này.” 


(SN 45:163) 


164 (4) Sự Hiện Hữu 


“Này các Ty kheo, có ba loại sự hiện-hữu. Ba đó là gì? Sự 
hiện-hữu thuộc cối dục-giới, sự hiện-hữu thuộc cõi sắc-gIới, Sự 


hiện-hữu thuộc cõi vô-săc-giới. Đây là ba sự hiện-hữu. Con đường 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 87 


Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn tới sự trực-tiếp biết vê ba sự 
hiện-hữu này; dẫn sự hoàn-toàn hiểu về ba sự hiện-hữu này; dẫn sự 


diệt-sạch ba sự hiện-hữu này; dẫn sự dẹp-bỏ ba sự hiện-hữu này.” 


(SN 45:164) 


165 (5) Khổ 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại khổ. Ba đó là gì? Khổ do đau 
khô (khổ khổ), khô do những sự tạo-tác cố-ý (hành khổ), khổ do sự 
thay đổi biến đổi (vô thường khổ). Đây là ba loại khổ. Con đường 
Bát Thánh Đạo được tu tập dë dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba loại 
khổ này; dẫn sự hoàn-toàn hiểu về ba loại khô này; dẫn sự diệt- 


sạch ba loại khổ này; dẫn sự dẹp-bỏ ba loại khô này." 


(SN 45:165) 


166 (6) Sự Căn Cỗi 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự cằn-cỗi. Ba đó là gì? Đó là sự 
căn cỗi do tham, sự căn cỗi do sân, sự căn cỗi do si. Đây là ba sự 
cằn cỗi. Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập đề dẫn tới sự truc- 
tiếp biết về ba sự cằn cỗi này... dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về ba sự 
cằn cỗi này ... dẫn tới sự diệt-sạch ba sự căn cỗi này ... dẫn tới sự 


dẹp-bỏ ba sự căn côi này.” 


88 + Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


(SN 45:166) 


167 (7) Những Vết Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có ba vết-nhiễm (dính nhiễm, ô uế). Ba đó 
là gì? Đó là vết nhiễm tham, vết nhiễm sân, vết nhiễm si. Con 
đường Bát Thánh Đạo được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba 
vết nhiễm này ... dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về ba vết nhiễm này ... 
dẫn tới sự diệt-sạch ba vết nhiễm này ... dẫn tới sự dẹp-bỏ ba vết 


nhiễm này.” 


(SN 45:167) 


168 (8) Những Sự Rắc Rối 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự rắc-rối. Ba đó là gì? Đó là rắc rối 
bởi tham, rắc rối bởi sân, sắc rối bởi si. Con đường Bát Thánh Đạo 
được tu tập dë dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba sự rắc rối này ... dẫn 
tới sự hoàn-toàn hiểu về ba sự rắc rối này ... dẫn tới sự diệt-sạch ba 


sự rắc rôi này ... dân tới sự dẹp-bỏ ba sự rắc rôi này.” 


(SN 45:168) 


169 (9) Các Cảm Giác 


“Này các Tỳ kheo có ba loại cảm-giác này. Ba đó là gì? Cảm- 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 89 


giác sướng (dễ chịu), cảm-giác khô (khó chịu), cảm-giác không 
sướng không khổ (trung tính). Con đường Bát Thánh Đạo được tu 
tập để dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba loại cảm-giác này ... dẫn tới 
sự hoàn-toàn hiểu về ba loại cảm-giác này ... dẫn tới sự diệt-sạch 


ba loại cảm-giác này ... dẫn tới sự dẹp-bỏ ba loại cảm-giác này.” 


(SN 45:169) 


170 (10) Dục Vọng 


“Này các Tỳ kheo có ba loại dục-vọng này. Ba đó là gì? Dục- 
vọng khoái lạc giác quan (nhục dục), dục-vọng muốn được hiện 
hữu (hữu dục), dục-vọng muốn bị hủy diệt (tiêu dục). Con đường 
Bát Thánh Đạo được tu tập dë dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba loại 
dục-vọng này ... dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về ba dục-vọng này ... 
dẫn tới sự diệt-sạch ba dục-vọng này ... dẫn tới sự dẹp-bỏ ba dục- 


vọng này.” 


“Cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, [các phần tu đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, và sự 
chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Đây là con 
đường Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba 
dục-vọng này; dẫn sự hoàn-toàn hiểu về ba dục-vọng này ... dẫn tới 
sự diệt-sạch ba dục-vọng này ... dẫn tới sự dẹp-bỏ ba dục-vọng 


này. 


(SN 45:170) 


90 * Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


170 (11) Sự Thèm Khát 


“Này các Tỳ kheo có ba sự thèm-khát này. Ba đó là gì? Sự 
thèm-khát khoái lạc giác quan, sự thèm-khát được hiện hữu, sự 
thèm-khát bị hủy diệt. Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập để 
dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba loại sự thèm khát này ... dẫn tới sự 
hoàn-toàn hiểu về ba sự thèm khát này ... dẫn tới sự diệt-sạch ba sự 


thèm khát này ... dẫn tới sự dẹp-bỏ ba sự thèm khát này.” 


“Cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, [các phần tu đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, và sự 
châấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Đây là con 
đường Bát Thánh Đạo được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiếp biết về ba 
loại sự thèm khát này ... dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về ba sự thèm 
khát này ... dẫn tới sự diệt-sạch ba sự thèm khát này ... dẫn tới sự 


dẹp-bỏ ba sự thèm khát này.”Ÿ 


(SN 45:170) 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG * 91 


NHÓM 16 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


171 (1) Những Dòng Lü 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, có bón dòng-lũ này. Bốn đó là gì? Dòng 
lũ tham-dục (nhục dục), dòng lũ hiện-hữu, dòng lũ vô-minh. Đây 
là bốn dòng lũ. Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn tới 
sự trực-tiếp biết về bốn dòng lũ này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về 


chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 45:171) 


172 (2) Những Sự Trói Buộc 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự trói-buộc này. Bốn đó là gì? Sự 
tri buộc bởi tham-dục (nhục dục), sự trói buộc bởi sự hiện-hữu, 
sự trối buộc bởi những quan-điểm này nọ (tà kiến), sự trói buộc 
bởi vô-minh. Đây là bốn sự trói buộc. Con đường Bát Thánh Đạo 


được tu tập dë dẫn tới sự trực-tiếp biết về bốn sự trói buộc này; dẫn 


92 s Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


tới sự hoàn-toàn hiệu vê chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới 


sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 45:172) 


173 (3) Những Sự Dính Chấp 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự dính-chấp này. Bốn đó là gì? Sự 
dính chấp vì tham-dục (nhục dục), sự dính chấp vì hiện-hữu, sự 
dính chấp vì những quan-điểm này nọ (tà kiến), sự dính chấp 
những nghi luật lễ cúng và thệ nguyện (giới-câm thủ, mê tín). Đây 
là bốn sự dính chấp. Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập đề dẫn 
tới sự trực-tiếp biết về bốn sự dính chấp này; dẫn tới sự hoàn-toàn 
hiểu về chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng.” 


(SN 45:173) 


174 (4) Những Gút Mắc 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự gút-mắc này. Bốn đó là gì? Sự 
gút mắc của thân do thèm-khát (tham), sự gút mắc của thân do ác-ý 
(sân), sự gút mắc của thân do nắm-chấp sai lệch (mê tín) những 
nghi luật cúng tụng và thệ nguyện (giới-cắm thủ), sự gút mắc của 
thân do cố-chấp giáo lý triết lý này nọ [là đúng, phải đúng]. Đây 


là bốn sự gút mắc. Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 93 


tới sự trực-tiếp biết về bốn sự gút mắc này; dẫn tới sự hoàn-toàn 
hiêu vê chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng.” 


(SN 45:174) 


175 (5) Những Khuynh Hướng Tiềm Án 


“Này các Tỳ kheo, có bảy khuynh-hướng tiềm-ân (tùy miên). 
Bảy đó là gì? Khuynh hướng tiềm ân (tạo ra) tham, khuynh 
hướng tiềm ẩn (tạo ra) sân, khuynh hướng tiềm ån (tạo ra) những 
quan-điểm này nọ (tà kiến), khuynh hướng tiềm ån (tạo ra) sự 
nghi-ngờ, khuynh hướng tiềm ấn (tạo ra) sự tự-ta (ngã mạn), 
khuynh hướng tiềm ân (tạo ra) tham muốn được hiện-hữu, khuynh 
hướng tiềm ån (tạo ra) sự si-mê. Đây là bảy khuynh hướng tiềm ẩn. 
Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiếp biết 
về bảy khuynh hướng tiềm ẩn này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về 


chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 45:175) 


176 (6) Năm Dây Dục Lạc 


“Này các Tỳ kheo, có năm dây khoái-lạc giác-quan (dục lạc) 
này. Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt thì như 


là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến nhục dục, 


94 s Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


hấp dẫn. 


“Những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... Những mùi- 
hương được nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được nhận biết 
bởi lưỡi ... Những đối-tượng chạm xúc được nhận biết bởi thân ... 
Những hiện-tượng thuộc tâm được nhận biết bởi tâm thì như là: 
đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến nhục dục, hấp 
dẫn. Đây là năm dây khoái lạc giác quan. Con đường Bát Thánh 
Đạo được tu tập dë dẫn tới sự trực-tiếp biết về năm dây khoái lạc 
giác quan này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng; dẫn tới sự diệt- 


sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 45:176) 


177 (7) Năm Chướng Ngại 


“Này các Tỳ kheo, có năm chướng-ngại này. Năm đó là gì? 
Chướng ngại tham, chướng ngại ác-ý (sân), chướng ngại buồn-ngủ 
và đò-đẫn, chướng ngại bắt-an và hối-tiếc, chướng ngại nghi-ngờ. 
Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiếp biết 
về năm chướng ngại này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng; dẫn 


tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 45:177) 


178 (8) Năm Un Bị Dính Chấp 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG ° 95 


“Này các Tỳ kheo, có năm uän bị dính-chấp này. Năm đó là 
gì? Uän thân-sắc bị dính chấp, uẫn cảm-giác bị dính chấp, uän 
nhận-thức bị dính chấp, uẫn những sự tạo-tác cố-ý bị dính chấp, 
uån thức bị dính chấp. Đây là năm uän bị dính chấp. Con đường 
Bát Thánh Đạo được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiếp biết về năm uän 
bị dính chấp này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng; dẫn tới sự 


diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 45:178) 


179 (9) Năm Gäng Cùm Nhẹ Đô 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nhẹ-đô này.” Năm đó 
là gì? Cách nhìn (có) danh-tính (thân kiến), sự nghi-ngờ, sự dính 
chấp sai lạc (mê tín) những nghỉ luật cúng tụng và thệ nguyện 
(giới-cẫm thủ), tham-dục, và ác-ý. Đây là năm gông cùm Nhẹ Đô. 
Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiếp biết 
về năm gông cùm Nhẹ Đô này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về 


chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 45:179) 


160 (10) Năm Gông Cùm Nặng Đô 


- “Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nặng-đô này.” Năm 


đó là gì? Tham muôn cõi sắc-giới, tham muôn cõi vô-sắc-gI1ới, sự 


96 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYEN 5 


tự-ta (ngã mạn), sự bất-an, sự vô-minh. Đây là năm gông-cùm 
nặng đô (ức năm gông-cùm sau trong số mười gông-càùm). Con 
đường Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn tới sự trực-tiếp biết về 
năm gông-cùm nặng đô này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng; 


dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. 


“Cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng 
đắn, [các phần tu đó] (i) dựa trên sự fách-ly, sự chán-bỏ, và sự 
chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Đây là con 
đường Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn tới sự trực-tiếp biết về 
năm gông-cùm nặng đô này; dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng; 


dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


- “Này các Tỳ kheo, cái gì là năm gông-cùm nặng đô này. 
Năm đó là gì? ... Con đường Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn tới 
sự trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này; dẫn tới sự hoàn- 
toàn hiểu về chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng. 


“Cái gì là con đường Bát Thánh Đạo? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập cách-nhìn đúng đắn... sự định-tâm đúng 
đắn, [các phần tu đó] (ii) có mục tiêu cuối cùng là /ogi-bỏ tham, 
loại-bỏ sân, loại-bỏ sỉ... [các phần tu đó] (iii) có sự Bắt-tử là nền 
tảng, sự Bắt-tử là đích đến, sự Bắt-tử là mục tiêu cuối cùng ... [các 
phàn tu đó] (iv) là đồ vê, nghiêng vê, và ngã về hướng Niễt-bàn. 


Đây là con đường Bát Thánh Đạo được tu tập để dẫn tới sự trực- 


Chương 45 — Liên kết CON-ĐƯỜNG e 97 


tiêp biệt vê năm gông-cùm nặng đô này; dân tới sự hoàn-toàn hiêu 


về chúng; dẫn tới sự diệt-sạch chúng; dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 45:180) 


98 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 46 


Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ 


(46 BoJJhanga—Sd1nyufta) 
(46 Tương Ung Giác-Chi) 


100 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ °* 101 


NHÓM 1 
NHÓM “NÚƯ 
(Pabbata-vagga) 


KKK KK KK K 


1 (1) Núi Himalaya 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, dựa trên dãy núi Himalaya, vua của các 
ngọn núi, những con rồng nãga nuôi dưỡng thân và đạt được sức 
mạnh.” Sau khi chúng đã nuôi dưỡng thân và đạt được sức mạnh, 
chúng tién vào các ao hồ. Từ các ao hồ chúng tién vào các hò lớn, 
rồi các suối, các sông, và cuối cùng tiến ra đại dương. Ở đó chúng 
đạt tới sự lớn mạnh và lớn rộng của thân. Cũng giống như vậy, này 
các Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, một 
Tỳ kheo tu tập và phát triển bảy yếu-tố (giúp) giác-ngộ (thất giác 
chi), và nhờ đó người tu đạt tới sự lớn mạnh và lớn rộng trong 


những trạng thái [thiện nh)" 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, được 
thiết lập trên giới-hạnh, tu tập bảy yếu-tố giác-ngộ? Này các Tỳ 
kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm, 


[nó] dựa trên sự /ách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dân chín muôi 


102 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự 
phân-biệt các trạng-thái (trach pháp) ... yếu-tỗ giác-ngộ là năng- 
lượng tỉnh tấn ... yêu-tỗ giác-ngộ là sự hoan-hỷ ... yêu-tỗ giác-ngộ 
là sự fĩnh-lặng ... yêu-tô giác-ngộ là sự định-tâm ... yếu-tỗ giác- 
ngộ là sự buông-xả, [các phần tu] dựa trên ste ứách-ly, sự chán-bỏ, 
sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ 
kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, 
được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập bảy yếu-tố giác-ngộ, và nhờ đó 
người đó đạt tới sự lớn mạnh và lớn rộng trong những trạng thái 


[thiện lành].” 


(SN 46:01) 


2 (2) Thân 
[i. Dưỡng Chất của năm Chwóng-Ngai] 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như thân này, được duy trì nhờ 
dưỡng chất, tồn tại phụ thuộc vào dưỡng chất, và không tồn tại mà 
không có dưỡng chất; năm chướng-ngại cũng giống như vậy, được 
duy trì nhờ dưỡng chất, phụ thuộc vào dưỡng chất, và không tôn tại 


mà không có dưỡng chất.”” 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất làm khởi sinh 


tham-dục chưa khởi sinh và làm gia tăng và lớn mạnh tham-dục đã 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 103 


khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có đấu-hiệu sự-đẹp (sắc đẹp, vẻ 
đẹp, tướng đẹp):'” sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng” 
(không đúng pháp, không thiện khéo, phi như lý tác ý) tới điều đó 
chính là dưỡng chất làm khởi sinh tham-dục chưa khởi sinh và làm 


gia tăng và lớn mạnh tham-dục đã khởi sinh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất làm khởi sinh ác- 
ý chưa khởi sinh và làm gia tăng và lớn mạnh ác-ý đã khởi sinh? 
Này các Tỳ kheo, do có đấu-hiệu chê-ghét (ghét, kinh, từ chối, 
không va sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng” tới điều 
đó chính là dưỡng chất làm khởi sinh ác-ý chưa khởi sinh và làm 


gia tăng và lớn mạnh ác-ý đã khởi sinh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất làm khởi sinh sự 
buôn-ngú và đò-đân chưa khởi sinh và làm gia tăng và lớn mạnh 
sự buôn-ngủ và đờ-đẫn đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có 
những sự bất mãn, sự lờ đờ, sự lười biếng, sự buồn ngủ (hôn trằm) 
sau khi ăn, sự lười chán của tâm: sự thường xuyên “chú-tâm không 
kỹ càng” tới điều đó chính là dưỡng chất làm khởi sinh sự đò-dẫn 
và buồn-ngủ chưa khởi sinh và làm gia tăng và lớn mạnh sự đò-dẫn 


và buôn-ngủ đã khởi sinh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất làm khởi sinh sự 
bất-an và hồi-tiếc chưa khởi sinh và làm gia tăng và lớn mạnh sự 
båt-an và hồi-tiếc đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có sự bất an 
ôn của tâm: sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng” tới điều đó 


chính là dưỡng chât làm khởi sinh sự bât-an và hôi-tiêc chưa khởi 


104 BO Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


sinh và làm gia tăng và lớn mạnh sự bât-an và hôi-tiêc đã khởi 


sinh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất làm khởi sinh sự 
nghĩ-ngở chưa khởi sinh và làm gia tăng và lớn mạnh se nghi-ngờ 
đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có những thứ là cơ-sở cho sự 
nghi-ngờ: sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng” tới điều đó 
chính là dưỡng chất làm khởi sinh sự nghi-ngờ chưa khởi sinh và 


làm gia tăng và lớn mạnh sự nghi-ngờ đã khởi sinh. 


“Này các Ty kheo, cũng như thân này được duy trì nhờ 
dưỡng chất, tồn tại phụ thuộc vào dưỡng chất, và không tồn tại mà 
không có dưỡng chất; năm chướng-ngại cũng giống như vậy, được 
duy trì nhờ dưỡng nhất, tồn tại phụ thuộc vào dưỡng chất, và 


không tòn tại mà không có dưỡng chất. 


[ii. Dưỡng Chät của Bảy Yếu-Tốó Giác-Ngộ] 


“Này các Ty kheo, cũng như thân này, được duy trì nhờ 
dưỡng chất, tồn tại phụ thuộc vào dưỡng chất, và không tồn tại mà 
không có dưỡng chất; bảy yếu-tố giác-ngộ cũng giống như vậy, 
được duy trì nhờ dưỡng chất, phụ thuộc vào dưỡng chất, và không 


tồn tại mà không có dưỡng chất. 
(i) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm khởi 
sinh yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm chưa khởi sinh và giúp hoàn 


thiện yéu-tó giác-ngộ là chánh-niệm đã khởi sinh thông qua sự tu 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 105 


tập? Này các Tỳ kheo, do có những thứ là co-sở cho yéu-tó giác- 
ngộ là chánh-niệm:' sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” (một 
cách thiện khéo, đúng pháp, như-lý tác-ý) tới điều đó chính là 
dưỡng chất giúp làm khởi sinh yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm chưa 
khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm đã 


khởi sinh thông qua sự tu tập. 


(ii) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm khởi 
sinh yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái (trach pháp) 
chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt 
các trạng thái đã khởi sinh thông qua sự tu tập? Này các Tỳ kheo, 
do có những trạng thái thiện lành và trạng thái bất thiện, những 
trạng thái không tội lỗi và trạng thái tội lỗi, những trạng thái cao 
thượng và trạng thái thấp kém, những trạng thái thuộc bên sáng và 
trạng thái thuộc bên tối; và những trạng thái ngược lại của chúng: 
sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới điều đó chính là dưỡng 
chất giúp làm khởi sinh yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng 
thái và giúp hoàn thiện yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng 


thái đã khởi sinh thông qua sự tu tập. 


(ii) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm khởi 
sinh yếu-tố giác-ngộ là „ăng-lượng chưa khởi sinh và giúp hoàn 
thiện yếu-tố giác-ngộ là năng-lượng đã khởi sinh thông qua sự tu 
tập? Này các Tỳ kheo, có những yếu tố phát-khởi, yếu tố phẩn-đấu, 
yếu tố nỗ-lực:'sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới điều đó 


chính là dưỡng chất giúp làm khởi sinh yếu-tô giác-ngộ là năng- 


106 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


lượng chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố giác-ngộ là năng 


lượng đã khởi sinh thông qua sự tu tập. 


(iv) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm khởi 
sinh yếu-tô giác-ngộ là sự hoan-hỷ chưa khởi sinh và giúp hoàn 
thiện yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ đã khởi sinh thông qua sự tu 
tập? Này các Tỳ kheo, có những thứ là cơ-sở giúp làm khởi sinh 
yếu-tỗ giác-ngộ là sự hoan-hỷ: sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” 
tới điều đó chính là dưỡng chất giúp làm khởi sinh yếu-tỗ giác-ngộ 
là sự hoan-hÿ chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố giác-ngộ là 


sự hoan-hỷ đã khởi sinh thông qua sự tu tập. 


(v) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm khởi 
sinh yếu-tố giác-ngộ là sự /fnh-lặng chưa khởi sinh và giúp hoàn 
thiện yếu-tô giác-ngộ là sự tĩnh-lặng đã khởi sinh thông qua sự tu 
tập? Này các Tỳ kheo, có sự tĩnh lặng của thân, sự tĩnh lặng của 
tâm:“fsųy thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới điều đó chính là 
dưỡng chất giúp làm khởi sinh yếu-tố giác-ngộ là sự tĩnh-lặng 
chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố giác-ngộ là sự tĩnh-lặng 


đã khởi sinh thông qua sự tu tập. 


(vi) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm 
khởi sinh yếu-tố giác-ngộ là sự đ;nh-tâm chưa khởi sinh và giúp 
hoàn thiện yếu-tô giác-ngộ là sự định-tâm đã khởi sinh thông qua 
sự tu tập? Này các Tỳ kheo, do có dấu-hiệu của sự vắng lặng, dấu- 
hiệu của sự không phân-tán (của tâm):”Šsự thường xuyên “chú tâm 


kỹ càng” tới điều đó chính là dưỡng chất giúp làm khởi sinh yếu-tố 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 107 


giác-ngộ là sự định-tâm chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố 


giác-ngộ là sự định-tâm đã khởi sinh thông qua sự tu tập. 


(vi) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm khởi 
sinh yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả chưa khởi sinh và giúp hoàn 
thiện yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh thông qua sự tu 
tập? Này các Tỳ kheo, có những cơ sở giúp làm khởi sinh yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả: sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới 
điều đó chính là dưỡng chất giúp làm khởi sinh yếu-tố giác-ngộ là 
sự buông-xả chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố giác-ngộ là 


sự buông-xả đã khởi sinh thông qua sự tu tập. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như thân này, được duy trì nhờ 
dưỡng chất, tồn tại phụ thuộc vào dưỡng chất, và không tồn tại mà 
không có dưỡng chất; bảy yếu-tố giác-ngộ cũng giống như vậy, 
được duy trì nhờ dưỡng chất, phụ thuộc vào dưỡng chất, và không 


tôn tại mà không có dưỡng chât.” 


(SN 46:02) 


2 (3) Giới Hạnh 


“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào thành tựu về giới- 
hạnh, thành tựu về sự định-tâm, thành tựu về trí-tuệ, thành tựu về 
sự giải-thoát, thành tựu về sự hiểu-biết và tầm-nhìn của sự giải- 


thoát: ngay cả việc nhìn thấy những Tỳ kheo đó cũng là hữu ích, ta 


108 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nói vậy; ngay cả việc lắng nghe họ ... ngay cả việc đến gặp họ ... 
ngay cả việc kính lễ họ ... ngay cả việc tưởng nhớ họ ... ngay cả 
việc xuất gia theo họ cũng là hữu ích, ta nói vậy. Vì lý do gì? Bởi 
vì khi một người đã nghe Giáo Pháp từ những Tỳ kheo đó thì họ sẽ 
sống thu mình (lui về) theo cách của hai sự thu mình—sự thu mình 


vệ thân và sự thu mình về tâm. 


(i) “Sau khi sống thu-mình như vậy, họ tưởng niệm Giáo 
Pháp đó và suy niệm kỹ về nó. Này các Tỳ kheo, hễ khi một Tỳ 
kheo sống thu mình như vậy và tưởng niệm Giáo Pháp đó và suy 
niệm kỹ về nó, thì trong thời đó đó yếu-tố giác-ngộ là sự chánh- 
niệm được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo 
đó tu tập yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm; trong thời đó yếu-tố giác- 
ngộ là chánh-niệm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó 


thông qua việc tu tập." 


(ii) “Sau khi an trú một cách có chánh-niệm như vậy, người 
đó phân biệt Giáo Pháp đó bằng trí-tuệ, soi xét nó, điều tra về nó. 
Này các Tỳ kheo, hễ khi một Tỳ kheo sống một cách có chánh- 
niệm như vậy phân biệt Giáo Pháp đó bằng trí-tuệ, soi xét nó, điều 
tra về nó, thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các 
trạng thái (những hiện-tượng, các pháp; trạch pháp) được phát 
khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu-tố 
giác-ngộ là sự phân-biệt cá trạng thái; trong thời đó yếu-tô giác- 
ngộ là sự phân-biệt những trạng thái sẽ đi đến hoàn thiện bên trong 


vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 109 


(iii) “Trong khi vị Tỳ kheo đó phân biệt Giáo Pháp đó, xem 
xét nó, điều tra về nó, thì năng-lượng của người đó được phát khởi 
mà không hề gia giảm. Này các Tỳ kheo, hễ khi năng-lượng của 
một Tỳ kheo được phát khởi mà không hề gia giảm khi người đó 
phân-biệt Giáo Pháp băng trí-tuệ, xem xét nó, điều tra về nó, thì 
trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là „ăng-lượng được phát khởi bởi vị 
Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là 
năng-lượng: trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là năng-lượng sẽ đi đến 


hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 


(iv) “Sau khi năng-lượng của người đó được phát khởi, sẽ 
khởi sinh trong người đó niềm hoan-hỷ về mặt tâm linh. Này các 
Tỳ kheo, hễ khi sự hoan-hỷ về mặt tâm linh khởi sinh bên trong 
một Tỳ kheo có năng-lượng được phát khởi, thì trong thời đó yếu- 
tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong 
thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu-tỗ giác-ngộ là sự hoan-hỷ; trong 
thời đó yếu-tô giác-ngộ là sự hoan-hỷ sẽ đi đến hoàn thiện bên 


trong vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 


(v) “Đối với người tu có tâm được nâng bổng bởi niềm hoan- 
hy thì thân trở nên tĩnh lặng và tâm trở nên tĩnh lặng. Này các Ty 
kheo, hē khi thân được tĩnh lặng và tâm được tĩnh lặng bên trong 
một Tỳ kheo có tâm được nâng bông bởi niềm hoan-hỷ như vậy, 
thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự /nh-lặng được phát khởi bởi 
vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu-tô giác-ngộ 


là sự tĩnh-lặng: trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự tĩnh-lặng sẽ đi 


110 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 


(vi) “Đối với người tu có thân được tĩnh lặng và người đó 
hạnh phúc thì tâm trở nên đạt-định. Này các Tỳ kheo, hễ khi tâm 
được đạt-định trong một Ty kheo có thân được tĩnh lặng và người 
đó hạnh phúc, thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự định-tâm 
được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu 
tập yếu-tố giác-ngộ là sự định-tâm; trong thời đó yếu-tố giác-ngộ 
là sự định-tâm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông 


qua việc tu tập. 


(vii) “Người đó nhìn sát sao vào cái tâm được đạt-định như 
vậy với một sự buông-xả. Này các Tỳ kheo, hễ khi một Tỳ kheo 
nhìn sát sao vào cái tâm được đạt-định như vậy, thì trong thời đó 
yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; 
trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yéu-tó giác-ngộ là sự buông-xả; 
trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả sẽ đi đến hoàn thiện 


bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 


“Này các Tỳ kheo, khi bảy yếu-tố giác-ngộ này đã được tu 
tập và phát triển theo cách như vậy, thì có thể trông đợi bảy thánh 


quả và ích lợi. Cái gì là bảy thánh quả và ích lợi đó? 


(i) “Người tu chứng ngộ sự hiểu-biết cuối cùng (A-la-hán) 


ngay trong kiếp này. 


(ii) “Nêu người tu không sớm chứng ngộ sự hiêu-biêt cuôi 


cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp này, thì người đó sẽ chứng ngộ sự 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 111 


hiêu-biêt cuôi cùng vào lúc chết. 


(iii) Néu người tu không chứng ngộ sự hiểu-biết cuối cùng 
(A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc vào lúc chết, thì với sự hoàn 
toàn tiêu diệt năm gông-cùm nhẹ đô (/ức năm gông-cùm đâu trong 
mười gông-cùm), người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn trong nửa kiếp 
đâu ở một cõi trời trong sạch (Tinh cư thiên, dành cho bậc thánh 


Bắt-lai). 


(»)“Nếu người tu không sớm chứng ngộ sự hiểu-biết cuối 
cùng [A-la-hán] ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ 
Niết-bàn trong nửa kiếp đầu ở một cõi trời trong sạch, thì với sự 
hoàn toàn tiêu diệt năm gông-cùm nhẹ đô, người đó sẽ chứng ngộ 


Niêt-bàn trong nửa kiếp sau d mat CỐI trời trong sạch. 


(y)“Nếu người tu không sớm chứng ngộ sự hiểu-biết cuối 
cùng [A-la-hán] ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ 
Niết-bàn trong nửa kiếp sau ở một cối trời trong sạch, thì với sự 
hoàn toàn tiêu diệt năm gông-cùm nhẹ đô, người đó sẽ chứng ngộ 


Niêt-bàn không cán sự nô lực ý chí. 


(w)“Nếu người tu không sớm chứng ngộ sự hiểu-biết cuối 
cùng [A-la-hán] ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ 
Niết-bàn không cần sự nỗ lực ý chí, thì với sự hoàn toàn tiêu diệt 
năm gông cùm Nhẹ Đô, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn bång sự 


nô lực ý chí. 


(vii) Nêu người tu không sớm chứng ngộ sự hiêu-biêt cuôi 


112 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


cùng [A-la-hán] ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ 
Niết-bàn bằng sự nỗ lực ý chí, thì với sự hoàn toàn tiêu diệt năm 
sông cùm Nhẹ Đô người đó (tái sinh lần lượt qua các cõi trời trong 
sạch, và) cuối cùng sẽ chứng ngộ Niét-bàn ở cối trời Akaniftha(cõi 
trời cao nhất, thọ nhất trong năm cõi trời trong sạch dành cho các 


bậc thánh Bắt-lai).”“ 


“Này các Tỳ kheo, khi bảy yếu-tô giác-ngộ được tu tập và 
phát triển theo cách như vậy, thì có thể trông đợi bảy thánh quả và 


ích lợi này.” 


(SN 46:03) 


4 (4) Quần Áo 


Trong một lần Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở Sãvathĩ trong 
Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc. Ở 
đó thầy Xá-lợi-phất đã nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các đạo 
hữu, các Tỳ kheo!” 


“Vâng, đạo hữu”, họ đáp lại. Thầy Xá-lợi-phất đã nói điều 


này: 


“Này các đạo hữu, có bảy yếu-tố giác-ngộ. Bảy đó là gì? 
Yếu-tố giác-ngộ là sự chánh-niệm. yêu-tô giác-ngộ là sự phân-biệt 
các trạng thái (trach pháp), yêu-tố giác-ngộ là n„ăng-lượng, yêu-tỗ 


giác-ngộ là sự hoan-hỷ, yêu-tố giác-ngộ là sự ffnh-lặng, yếu-tô 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 113 


giác-ngộ là sự đinh-tâm, yéu-tó giác-ngộ là sự buông-xả. Đây là 


bảy yếu-tố giác-ngộ. 


“Nếu tôi muốn thiền trú trong bất kỳ yếu-tố nào của bảy yếu- 
tố giác-ngộ trong buổi sáng, thì tôi thiền trú trong yếu-tô đó trong 
buổi sáng. Nếu tôi muốn thiền trú trong bất kỳ yếu tố nào của bảy 
yếu-tố giác-ngộ trong buổi trưa, thì tôi thiền trú trong yếu-tố đó 
trong buổi trưa. Nếu tôi muốn an trú trong bất kỳ yếu tố nào của 
bảy yếu-tố giác-ngộ trong buổi chiêu, thì tôi thiền trú trong yếu-tố 


đó trong buôi chiêu. 


“Này các đạo hữu, nêu đó là yêu-tô chánh-niệm, tôi biệt “nó 
là vô lượng”; tôi biêt “nó được hoàn thiện một cách tròn đây'. Nêu 
nó duy trì, tôi hiêu “nó duy trì trong tôi”. Nêu nó sụt giảm, tôi hiệu 


3.99 


“nó sụt giảm trong tôi vì có lý do nào đó". ”... 


“Này đạo hữu, nêu đó là yêu-tô buông-xả, tôi biệt “nó là vô 
lượng”; tôi biêt “nó được hoàn thiện một cách tròn đây". Nêu nó 
duy trì, tôi hiêu “nó duy trì trong tôi”. Nêu nó sụt giảm, tôi hiêu “nó 


KKK 


sụt giảm trong tôi vì có lý do nào đó". 


“Này các đạo hữu, giả sử có một nhà vua hay một quan thần 
có một tủ quần áo với nhiều loại quần áo nhiều màu sắc khác nhau. 
Bất kỳ bộ nào ông ấy muốn mặc trong buổi sáng, ông ấy mặc nó 
trong buổi sáng. Bất kỳ bộ nào ông ấy muốn mặc trong buổi trưa, 
ông ấy mặc nó trong buổi trưa. Bất kỳ bộ nào ông ấy muốn mặc 


trong buôi chiêu, ông ây mặc nó trong buôi chiêu. Cũng giông như 


114 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


vậy, này các đạo hữu, tôi muôn thiên trú trong bât kỳ yêu tô nào 
của bảy yêu-tô giác-ngộ trong buôi sáng ... trong buôi trưa ... 


trong buôi chiêu, thì tôi thiên trú trong yêu-tô đó trong buôi chiêu. 
“Này các đạo hữu, nêu đó là yêu-tô chánh-miệm.... 


“Này đạo hữu, nêu đó là yêu-tô buông-xả, tôi biệt “nó là vô 
lượng”; tôi biêt “nó được hoàn thiện một cách tròn đây'. Nêu nó 
duy trì, tôi hiêu “nó duy trì trong tôi”. Nêu nó sụt giảm, tôi hiêu “nó 


KKK 


sụt giảm trong tôi vì có lý do nào đó". 


(SN 46:04) 


5 (5) Một Tỳ Kheo 


Ở Sāvatthī. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... 


và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thê Tôn, thường nghe nói “các yêu-tô giác-ngộ, các 
yêu-tô giác-ngộ.` Theo nghĩa nào chúng được gọi là các yêu-tô 


giác-ngộ?” 


“Này Tỳ kheo, do chúng dẫn tới sự giác-ngộ, nên chúng được 
gọi là các yếu-tố giác-ngộ. Ở đây, này Tỳ kheo, người tu tu tập 
yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống 
tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông 


bỏ giải thoát ... người tu tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả, [sự 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 115 


tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chắm-dứt, 
dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Khi người tu tu tập bảy 
yếu-tố giác-ngộ, thì tâm người đó được giải thoát khỏi ô nhiễm 
tham-dục, khỏi ô nhiễm (muốn được) hiện-hữu, khỏi ô nhiễm vô- 
minh. Khi tâm được giải thoát thì có sự hiểu-biết: “Tâm được giải 
thoát." Người đó hiểu rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã 
được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại 
trạng thái hiện hữu này nữa." Này Tỳ kheo, do chúng dẫn tới sự 


giác-ngộ, nên chúng được gọi là các yêu-tô giác-ngộ.” 


(SN 46:05) 


6 (6) Kunudaliya 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sãketa trong khu 
Vườn Nai, trong Khu Vườn Añjana. Lúc đó có bà-la-môn tên là 
Kundaliya đến gặp đức Thế Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế 
Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, ông ta ngồi xuống 


một bên, và thưa với Thê Tôn: 


“Thưa Thầy Cô-đàm, tôi là người sống gần các khu tịnh xá 
và thường xuyên ghé tới các buổi hội họp của tu sĩ. Sau khi ăn, sau 
khi tôi ăn sáng xong, thói quen của tôi là đi vòng quanh ghé thăm 
các tịnh xá, các khu vườn. Ở đó tôi nhìn thấy nhiều tu sĩ và bả-la- 
môn tham gia thảo luận vì lợi ích bảo vệ những giáo thuyết của 


mình và bài bác những giáo thuyết của người khác. Còn Thầy Cò- 


116 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


đàm thì sống vì lợi ích gì?” 


“Này Kundaliya, Như Lai sống vì lợi ích và đạo quả của sự 


hiểu-biết chân-thực (chân trí) và sự giải-thoát.” 


- “Nhưng, Thầy Cô-đàm, khi tu tập và phát triển những thứ gì 


thì sẽ thành tựu sự hiểu-biết chân-thực và sự giải-thoát?” 


“Này Kundaliya, đó là 5ảy yéu-tő giác-ngĝ, néu được tu tâp 
và phát triển thì sẽ thành tựu sự hiểu-biết chân-thực và sự giải- 


thoát.” 


“Nhưng, Thầy Cồ-đàm, khi tu tập và phát triển những thứ gì 


thì sẽ thành tựu bảy yếu-tố giác-ngộ đó?” 


“Này Kundaliya, đó là bon nên-tảng chánh-niệm, nêu được tu 


tập và phát triển thì sẽ thành tựu bảy yếu-tố giác-ngộ.” 


“Nhưng, Thầy Cô-đàm, khi tu tập và phát triển những thứ gì 


thì sẽ thành tựu bốn nền-tảng chánh-niệm?” 


“Này Kundaliya, đó là ba loại hành-vì thiện lành, néu được 


tu tập và phát triển thì sẽ thành tựu bốn nên-tảng hánh-niệm.” 


“Nhưng, Thầy Cồ-đàm, khi tu tập và phát triển những thứ gì 


thì sẽ thành tựu ba loại hành-vi thiện lành đó?” 


“Này Kundaliya, đó là sự kiếm-chế các căn giác quan, nêu 


được tu tập và phát triển thì sẽ thành tựu ba loại hành-vi thiện lành. 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 117 


- “Và, này Kundaliya, theo cách nào sự kiểm-chế các căn 
giác quan được tu tập và phát triển để nó thành tựu được ba loại 
hành-vi thiện lành? Ở đây, này Kundaliya, khi nhìn thấy một hình- 
sắc dễ chịu băng mắt, một Tỳ kheo không ham muốn nó, không 
thích thú, không khởi tạo tham-dục đối với nó. Thân người đó ôn 
định và tâm người đó Ön định, nội tâm bình tĩnh và được giải thoát 
khéo léo. Khi nhìn thấy một hình-sắc khó chịu, người đó không 
ghê sợ bởi nó, không cương nganh, không từ đây, không ác ý gì 
với nó. Thân người đó őn định và tâm người đó őn định, nội tâm 


bình tĩnh và được giải thoát khéo léo. 


“Cũng tương tự như vậy, này Kundaliya, khi nghe thấy một 
âm-thanh dễ chịu bằng tai ... khi ngửi thấy một mùi-hương dễ chịu 
bằng mũi ... khi nëm thấy một mùi-vị dễ chịu bằng lưỡi... khi 
cảm nhận một chạm-xúc dễ chịu bằng thân ... khi nhận biết hiện- 
tượng thuộc tâm dễ chịu bằng tâm, người đó không ham muốn nó, 
không thích thú nó, không khởi tạo tham-dục đối với nó. Thân 
người đó ôn định và tâm người đó ôn định, nội tâm bình tĩnh và 
được giải thoát khéo léo. Khi nghe thấy một âm-thanh khó chịu ... 
một hiện-tượng thuộc tâm khó chju, người đó không ghê sợ bởi nó, 
không cương ngạnh, không từ đây, không ác ý gì với nó. Thân 
người đó ôn định và tâm người đó ôn định, nội tâm bình tĩnh và 


được giải thoát khéo léo. 


“Này Kundaliya, nếu mà, sau khi nhìn thấy một hình-sắc 


bằng mắt, thân của một Tỳ kheo ôn định và tâm người đó ón định, 


118 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


trong nội tâm bình tĩnh và được giải thoát một cách khéo léo đối 
với cả những hình-sắc dễ chịu và những hình-sắc khó chịu; nếu 
mà, sau khi nghe thấy một mùi-hương bằng tai ... ngùi thấy một 
mùi-vị bằng mũi ... nếm thấy một mùi-vị bằng lưỡi ... cảm nhận 
một đối-tượng chạm xúc bằng thân ... nhận biết một hiện-tượng 
thuộc tâm bằng tâm, thân của một Tỳ kheo ën định và tâm người 
đó ôn định, trong nội tâm bình tĩnh và được giải thoát một cách 
khéo léo đối với cả những hiện-tượng thuộc tâm dễ chịu và những 
hiện-tượng thuộc tâm khó chịu, thì sự kiềm-chế các căn giác quan 
của người đó đã được tu tập và phát triển theo một cách để nó 


thành tựu được ba loại hành-vi thiện lành. 


- “Và, này Kundaliya, theo cách nào ba loại hành-vi thiện 
lành được tu tập và phát triển để nó thành tựu được bốn nẻn-tảng 
chánh-niệm? Ở đây, này Kundaliya, sau khi đã đẹp bỏ hành vi thân 
bất thiện, một Tỳ kheo tu tập hành vi thân thiện lành; sau khi đã 
dẹp bỏ hành vi lời nói bất thiện, một Tỳ kheo tu tập hành vi lời nói 
thiện lành; sau khi đã dẹp bỏ hành vi tâm bát thiện, một Tỳ kheo tu 
tập hành vi tâm thiện lành. Chính theo cách như vậy là ba loại 
hành-vi thiện lành được tu tập và phát triển để nó thành tựu được 


bôn nên-tảng chánh-niệm. 


- “Và, này Kundaliya, theo cách nào bốn nên-tảng chánh- 
niệm được tu tập và phát triển để thành tựu được bảy yếu-tố giác- 
ngộ? Ở đây, này Kundaliya, một Tỳ kheo sống quán niệm (quán 


xét, quán sát, thiền quán) thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ- 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 119 


biết và có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-khát (tham) và 
phiền-buồn (ưu) đối với thế giới. Người đó sống quán niệm những 
cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiên- 
tượng trong những hiện-tượng, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-khát 
(tham) và phiền-buôồn (ưu) đối với thế giới. Chính theo cách như 
vậy là bốn nền-tảng chánh-niệm được tu tập và phát triển để thành 


tựu được bảy yéu-tó giác-ngộ. 


- “Và, này Kundaliya, theo cách nào bảy yếu-tố giác-ngộ 
được tu tập và phát triển để thành tựu được sự hiểu-biết chân-thực 
và sự giải-thoát? Ở đây, này Kundaliya, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố 
giác-ngộ là chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự 
chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải 
thoát.... Người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng 
thái (trach pháp) ... năng-lượng ... sự hoan-hỷ ... sự tĩnh-lặng 
... SP định-tâm ... sự buông-xá, [những sự tu tập đó] dựa trên sự 
sống tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự 


buông bỏ giải thoát.” 


Sau khi điều này được nói ra, du sĩ Kundaliya đã nói với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, thưa thầy Cồ-đàm! Thật kỳ diệu, thưa 
thầy Cô-đàm! Giáo Pháp đã được làm sáng tỏ theo nhiều cách bởi 
đức Thế Tôn, cứ như đức Thế Tôn đã dựng đứng lại những thứ đã 
bị chúi đầu, phơi bày những điều đã bị che giấu, chỉ đường cho kẻ 
bị lạc lối, hay soi đèn trong bóng tối cho những người có mắt sáng 


nhìn thấy các thứ. Nay con xin quy y nương tựa theo đức Thế Tôn, 


120 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


và theo Giáo Pháp, và theo Tăng đoàn Tỳ kheo. Kể từ hôm nay xin 
đức Thế Tôn ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã quy y nương tựa 


suôt đời.” 


(SN 46:06) 


7 (7) Ngôi Nhà Mái Nhọn 


“Này các Tỳ kheo, cũng như tất cả thanh xà dọc của một ngôi 
nhà mái nhọn đều đồ về, nghiêng về, và ngã về đỉnh mái nhà; cũng 
giống như vậy, khi một Tỳ kheo tu tập và phát triển bảy yếu-tố 
giác-ngộ thì người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng Niết- 


bàn. 


“Và theo cách nào có được điều này? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm, [sự tu tập 
đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, và sự chấm-dứt, dần chín 
muỗi tới sự buông bỏ giải thoát ... Người đó tu tập yếu-tô giác-ngộ 
là sự buông-xá, [sự tu tập đó | dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, 
và sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Chính 
theo cách như vậy là một Tỳ kheo tu tập và phát triển bảy yếu-tố 
giác-ngộ để cho người đó đỗ về, nghiêng về, và ngã về hướng 


Niêt-bàn.” 


(SN 46:07) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 121 


8 (8) Upavana 


Trong một lần có Ngài Upaväna và Ngài Xá-lợi-phất đang 
sống ở Kosambi, trong Tịnh Xá Ghosita. Rồi, vào buổi cuối chiều, 
thầy Xá-lợi-phất ra khỏi nơi ân tu và đến gặp thầy Upaväna. Thầy 
ấy chào hỏi với thầy Upaväna, và sau khi họ xong phần chào hỏi 


thân thiện, thây ây ngôi xuông một bên, và nói với thây Upavana: 


“Này đạo hữu Upavãna, liệu một Tỳ kheo có thể tự mình biết 
được: “Nhờ sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn khéo, như lý tác 
ý), bảy yếu-tô giác-ngộ đã được ta hoàn thiện theo một cách để 


chúng dẫn tới sự an trú lạc trú.?” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo có thê tự mình biết 
được điều đó. Này đạo hữu, khi phát khởi yếu-tố giác-ngộ là 
chánh-niệm, một Ty kheo hiểu: “Tâm ta đã khéo được giải thoát; ta 
đã bứng bỏ (chướng ngại) buồn-ngủ và đò-đẫn và đã hoàn toàn loại 
bỏ (chướng ngại) sự bắt-an và hồi-tiếc. Năng lượng tỉnh tấn của ta 
đã được phát khởi. Ta chú-tâm (kỹ càng) một cách như vẫn đề 
sống còn, không hề loi lỏng lơ là.’ ... Khi phát khởi yếu-tố giác- 
ngộ là sự buông-xả, người đó hiểu: “Tâm ta đã khéo được giải 
thoát; ta đã bứng bỏ (chướng ngại) buồn-ngủ và đò-đẫn và đã hoàn 
toàn loại bỏ (chướng ngại) sự bắt-an và hồi-tiếc. Năng lượng tinh 
tấn của ta đã được phát khởi. Ta chú-tâm một cách như vẫn đề 


sống còn, không hề loi lỏng lơ là. 


“Này đạo hữu, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo tự 


122 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


mình biết được: “Nhờ sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn khéo, 
như lý tác ý), bảy yếu-tố giác-ngộ đã được ta hoàn thiện theo một 


cách dë chúng dẫn tới sự an trú lạc trú.” 


(SN 46:08) 


9 (9) Khởi Sinh (1) 


“Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tố giác-ngộ, được tu tập và phát 
triển, néu chưa khởi sinh sẽ không khởi sinh khi chưa có sự xuất 
hiện của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Bảy đó là gì? 
Yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác-ngộ là sự buông-xả. 
Bảy yếu-tô giác-ngộ này, được tu tập và phát triển, nếu chưa khơi 
sinh sẽ không khởi sinh khi chưa có sự xuất hiện của một Như Lai, 


bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


(SN 46:09) 


10 (10) Khới Sinh (2) 


“Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tố giác-ngộ, được tu tập và phát 
triển, nếu chưa khởi sinh sẽ không khởi sinh khi chưa có Giới Luật 
của một bậc Phúc Lành [bậc Thiện Thệ]|. Bảy đó là gì? Yếu-tố 
giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác-ngộ là sự buông-xả. Bảy 
yếu-tố giác-ngộ này, được tu tập và phát triển, nếu chưa khơi sinh 
sẽ không khởi sinh khi chưa có Giói Luật của một bậc Phúc Lành.” 


(SN 46:10) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 123 


NHÓM 2 
NHÓM “BỆNH? 
(Gilana-vagga) 


KKK KK > K K 


11 (1) Chúng Sinh 


“Này các Tỳ kheo, mọi loài chúng sinh nào dùng bốn tư 
thế— lúc đi, lúc đứng, lúc ngôi, lúc näm thì tất cả đều dùng bốn 
tư thế đó trên trái đất. Cũng giống như vậy, dựa trên giới-hạnh, 
được thiết lập trên giới-hạnh, một Tỳ kheo tu tập và phát triển bảy 


yêu-tô giác-ngộ. 


“Và theo cách nào người đó làm điều đó? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm. [sự tu tập 
đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muòi tới sự buông bỏ giải thoát ... Người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ 
là sự buông-xả, [sự tu tập đó | dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, 
sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ 
kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo, dựa trên giới-hạnh, 
được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và phát triển bảy yếu-tố giác- 


29 


ngộ. 


(SN 46:11) 


124 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


12_ (2) Ví Du Mặt Trời (1) 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của 
sự mọc lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, 
tình bạn tốt (thiện đạo hữu) là cái đi trước và tiền thân của sự khởi 
sinh của bảy yếu-tô giác-ngộ. Khi một Tỳ kheo có một người bạn 
tốt, thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển bảy yếu- 


tô giác-ngộ. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo, là người có một người bạn 
tốt, tu tập và phát triển bảy yếu-tô giác-ngộ? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm. [sự tu tập 
đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muỗi tới sự buông bỏ giải thoát ... Người đó tu tập yếu-tô giác-ngộ 
là sự buông-xả, [sự tu tập đó | dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, 
sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Này các Tỳ 
kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo, là người có một 


người bạn tốt, tu tập và phát triển bảy yếu-tô giác-ngộ.” 


(SN 46:12) 


13 (3) Ví Du Mặt Trời (2) 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiên thân của 
sự mọc lên của mặt trời. Cũng giông như vậy, này các Tỳ kheo, sự 


chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn khéo, như lý tác ý) là cái đi 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 125 


trước và tiền thân của sự khởi sinh của bảy yếu-tô giác-ngộ. Khi 
một Tỳ kheo thành tựu sự chú-tâm kỹ-càng, thì có thê trông đợi Tỳ 


kheo đó sẽ tu tập và phát triển bảy yếu-tô giác-ngộ. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo, là người thành tựu sự chú- 
tâm kỹ-càng, tu tập và phát triển bảy yếu-tố giác-ngộ? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm, 
[sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chắm-dứt, 
dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát ... Người đó tu tập yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. 
Này các Ty kheo, chính theo cách như vậy là một Ty kheo, là 
người thành tựu sự chú-tâm kỹ-càng, tu tập và phát triển bảy yếu- 


tô giác-ngộ.” 


(SN 46:13) 


14 (4) Bệnh Our 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương- 
xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ (được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bầy Sóc. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Đại Ca-diếp 
[Mahākassapa] đang sông ở Hang Động Pipphali—đang bị bệnh, 
đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi, vào buổi cuối chiều, đức Thế 
Tôn ra khỏi nơi ån cư và đi đến gặp thầy Đại Ca-diếp. Đức Thế 


Tôn ngôi xuông chô ngôi đã dọn săn và nói với thây Đại Ca-diêp: 


126 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này Ca-diếp, ta hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, ta hy vọng 
thầy đang đỡ hơn. Ta hy vọng rằng những cảm-giác đau đớn của 
thầy đang lắng lặn và không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của 


chúng, chứ không gia tăng, đang được thấy rõ.” 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng tốt, con đang 
không đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng bên 
trong con, chứ không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không 


phải sự lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


“Này Ca-diếp, bảy yéu-tő giác-ngộ này đã được ta giảng bày 
một cách đúng đắn; khi được tu tập và phát triển, chúng sẽ dẫn tới 
sự hiểu-biết trực-tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. Bảy đó 
là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm đã được ta giảng bày một 
cách đúng đắn; khi được tu tập và phát triển, nó sẽ dẫn tới sự hiều- 
biết trực-tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn ... Yếu-tố giác- 
ngộ là sự buông-xả đã được ta giảng bày một cách đúng đắn; khi 
được tu tập và phát triển, chúng sẽ dẫn tới sự hiểu-biết trực-tiếp, 
dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. Bảy yếu-tố giác-ngộ này đã 
được ta giảng bày một cách đúng đắn; khi được tu tập và phát 
triển, chúng sẽ dẫn tới sự hiểu-biết trực-tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, 


dẫn tới Niễt-bàn.” 


“Chắc chắn là vậy, thưa Thế Tôn, chúng là những yếu-tố 
giác-ngộ! Chắc chắn như vậy, thưa bậc Phúc Lành, chúng là những 


Ị?? 


yêu-tô giác-ngộ 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 127 


“Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Ca-diếp phấn khởi và 
vui mừng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. Và thầy Đại Ca- 
diếp đã phục hồi khỏi sự bệnh đau đó. Theo cách như vậy thây Đại 
Ca-diếp đã được trị hết bệnh.” 


(SN 46:14) 


15 (5) Bệnh (2) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương- 
xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ (được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bày Sóc. Bấy giờ, lúc đó có Ngài Đại Mục-kiền-liên 
[Mahāmoggallāna] đang sống trên Đỉnh Núi Kèn Kền— đang bị 
bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi, vào buổi cuối chiều, 
đức Thế Tôn ra khỏi nơi ân cư và đi đến gặp thầy Đại Mục-kiền- 
liên ... [Phần còn lại giống hệt bài kinh kế trên, chỉ khác tên người 
bệnh] ... Theo cách như vậy thầy Đại Ca-diếp đã được trị hết 
bệnh.” 


(SN 46:15) 


16 (6) Bệnh (3) 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương- 
xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ (được gọi là) Chỗ 
Kiếm Ăn của Bày Sóc. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang bị bệnh, 


128 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Lúc đó có Ngài Đại Cunda 
[Mahācunda] đến gặp đức Thé Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi 


xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Đại Cunda. 
“Này Cunda, hãy tụng đọc bảy yếu-tố giác-ngộ.” 


“Thưa đức Thế Tôn, bảy yếu-tố giác-ngộ này đã được đức 
Thế Tôn giảng bày một cách đúng đắn; khi được tu tập và phát 
triển, chúng sẽ dẫn tới sự hiểu-biết trực-tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, 
dẫn tới Niết-bàn. Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm đã 
được đức Thế Tôn giảng bày một cách đúng đắn; khi được tu tập 
và phát triển, nó sẽ dẫn tới sự hiểu-biết trực-tiếp, dẫn tới sự giác- 
ngộ, dẫn tới Niết-bàn ... Yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả đã được 
đức Thế Tôn giảng bày một cách đúng đắn; khi được tu tập và phát 
triển, chúng sẽ dẫn tới sự hiểu-biết trực-tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, 
dẫn tới Niết-bàn. Bảy yếu-tố giác-ngộ này đã được đức Thế Tôn 
giảng bày một cách đúng đắn; khi được tu tập và phát triển, chúng 
sẽ dẫn tới sự hiểu-biết trực-tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết- 


SEI 


bản. 


“Chắc chăn là vậy, này Cunda, chúng là những yếu-tố giác- 


LE 


ngộ 


“Đây là lời thầy Đại Cunda đã nói. Vị Sư Thầy chấp thuận. 
Và đức Thế Tôn đã phục hồi khỏi bệnh. Theo cách như vậy đức 
Thế Tôn đã được trị hết bệnh.” 


(SN 46:16) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 129 


17 (7) Vượt Qua Bờ 


“Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tố giác-ngộ này, khi được tu tập 
và phát triển, sẽ dẫn tới vượt qua bờ này (thử ngạn) đến bờ bên kia 
(đáo bỉ ngan). Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... 
yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả. Đây là bảy yéu-tó giác-ngộ, khi 
được tu tập và phát triển, sẽ dẫn tới vượt qua bờ này đến bờ bên 


kia.” 


[Tiếp theo là các dòng thi kê, giống hệt như ở cuối kinh SN 
45:34 ở trên. Ì 


(SN 46:17) 


18 (8) Bỏ Lo 


“Này các Ty kheo, những ai đã bỏ lơ (xao lãng, lơ tâm, 
không tu tập) bảy yếu-tô giác-ngộ là (coi như) đã bỏ lơ con đường 
thánh đạo dẫn tới sự hoàn-toàn diệt khổ. Những ai đảm nhận bảy 
yếu-tố giác-ngộ là (coi như) đã đảm nhận con đường thánh đạo dẫn 


tới sự hoàn-toàn diệt khô. 


“Bảy đó là gì? Yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tô giác- 


ngộ là sự buông-xả. 


“Này các Tỳ kheo, những ai đã bỏ lơ ... những ai đã đảm 


nhận bảy yếu-tố giác-ngộ là (coi như) đã đảm nhận con đường 


130 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


thánh đạo dẫn tới sự hoàn-toàn diệt khổ.” 


(SN 46:18) 


19 (9) Thánh Thiện 


“Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tố giác-ngộ này, khi được tu tập 
và phát triển, là thánh thiện và dần giải thoát; chúng sẽ dẫn dắt 
người tu tập chúng đi tới sự hoàn-toàn diệt khô. Bảy đó là gì? Yếu- 
tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tô giác-ngộ là sự buông-xả. Bảy 
yếu-tố giác-ngộ này ... sẽ dẫn dắt người tu tập chúng đi tới sự 


hoàn-toàn diệt khô.” 


(SN 46:19) 


20 (10) Sự Ghê Sợ 


“Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tố giác-ngộ này, khi được tu tập 
và phát triển, sẽ dẫn tới sự hoàn toàn chê-sợ, dẫn tới sự chán-bỏ, 
dẫn tới sự chấm-dứt, dẫn tới sự bình-an, dẫn tới sự hiểu-biết trực- 
tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. Bảy đó là gì? Yếu-tố 
giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác-ngộ là sự buông-xả. Bảy 


yêu-tô giác-ngộ này ... dẫn tới Niết-bàn.” 


(SN 46:20) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 131 


NHÓM 3 
NHÓM “UDAYT 
(Udãäy1-vagøa) 


KKK KK KK K 


21 (1) Dẫn Tới Sự Giác Ngộ 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn.... Sau khi ngồi 


xuống một bên, Tỳ kheo đó thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thê Tôn, thường nghe nói “các yêu-tô giác-ngộ, các 
yêu-tô giác-ngộ.` Theo nghĩa nào chúng được gọi là các yêu-tô 


giác-ngộ?” 


“Này Tỳ kheo, chúng dẫn tới sự giác-ngộ, do vậy chúng được 
gọi là các yếu-tố (giúp) giác-ngộ. Ở đây, này Tỳ kheo, người tu tu 
tập yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm. [sự tu tập đó] dựa trên sự sống 
tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ 
giải thoát ... Người tu tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu 
tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 
chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Này Tỳ kheo, chúng dẫn tới 


sự giác-ngộ, do vậy chúng được gọi là các yêu-tô giác-ngộ.” 


(SN 46:21) 


132 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


22 (2) Một Giáo Lý 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bảy yếu-tố giác- 
ngộ. Hãy lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là bảy yêu-tô giác-ngộ? Yêu-tô 
giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tô giác-ngộ là sự buông-xả. Đây là 


bảy yêu-tô giác-ngộ.” 


(SN 46:22) 


23 (3) Một Căn Cơ 


“Này các Tỳ kheo, do sự thường xuyên chú-tâm đến những 
thứ là căn cơ tạo ra sự [chướng ngại] /ham-dục, cho nên tham-dục 
chưa khởi sinh thì khởi sinh và tham-dục đã khởi sinh thì gia tăng 
và lớn mạnh. Do sự thường xuyên chú-tâm đến những thứ là căn 
cơ tạo ra sự ác-ý, cho nên ác-ý chưa khởi sinh thì khởi sinh và ác-ý 
đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. Do sự thường xuyên chú- 
tâm đến những thứ là căn cơ tạo ra sự buôn-ngủ và đỏò-đẩn, cho 
nên sự buồn-ngủ và đò-dẫn chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự 
buồn-ngủ và đờ-đẫn đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. Do sự 
thường xuyên chú-tâm đến những thứ là căn cơ tạo ra sự bấr-an và 
hối-tiếc, cho nên sự bắt-an và hồi-tiếc chưa khởi sinh thì khởi sinh 
và sự bắt-an và hối-tiếc đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. Do 


sự thường xuyên chú-tâm đến những thứ là căn cơ tạo ra sự nghi- 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 133 


ngở, cho nên sự nghi-ngờ chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự nghi- 


ngờ đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách thường xuyên chú-tâm vào 
những thứ là căn bản tạo ra yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm, cho 
nên yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm chưa khởi sinh thì khởi sinh và 
yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm đã khởi sinh thì đi đến hoàn-thiện 
thông qua sự tu tập ... Bằng cách thường xuyên chú-tâm vào 
những thứ là căn bản tạo ra yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả, cho 
nên yếu-tỗ giác-ngộ là sự buông-xả chưa khởi sinh thì khởi sinh và 
yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh thì đi đến hoàn-thiện 


thông qua sự tu tập.” 


(SN 46:23) 


24 (4) Sự Chú Tâm Không Kỹ Càng 


- “Này các Tỳ kheo, khi người tu chú-tâm một cách không 
kỹ-càng (không đúng pháp, không khéo léo, phi như lý tác ý), sự 
[chướng ngai] /ham-dục chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự tham- 
dục đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. Khi người tu chú-tâm 
một cách không kỹ-càng, sự ác-ý chưa khởi sinh thì khởi sinh và 
sự ác-ý đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. Khi người tu chú- 
tâm một cách không kỹ-càng, sự buôn-ngú và đò-dẫn chưa khởi 
sinh thì khởi sinh và sự buồn-ngủ và đò-đẫn đã khởi sinh thì gia 


tăng và lớn mạnh. Khi người tu chú-tâm một cách không kỹ-càng, 


134 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


sự bát-an và hối-tiếc chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự bắt-an và 
hồi-tiếc đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. Khi người tu chú- 
tâm một cách không kỹ-càng, sự nñ0gh¡-ngở chưa khởi sinh thì khởi 


sinh và sự nghi-ngờ đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. 


“Cũng do vậy cho nên, yếu-tỗố giác-ngộ là chánh-niệm chưa 
khởi sinh thì không khởi sinh và yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm đã 
khởi sinh thì bị mất đi... Yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả chưa 
khởi sinh thì không khởi sinh và yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả đã 


khởi sinh thì bị mất đi.” 


- “Này các Tỳ kheo, bằng cách chú-tâm một cách kỹ-càng 
(đúng pháp, một cách thiện khéo, như lý tác ý), sự tham-duc chưa 
khởi sinh thì không khởi sinh và tham-dục đã khởi sinh thì bị dẹp 
bỏ. Khi người tu chú-tâm một cách kỹ-càng, sự ác-ý.... sự buôn- 
ngủ và đò-dân ... sự bắt-an và hối-tiếc, sự nghi-ngờ chưa khởi 


sinh thì không khởi sinh và sự nghi-ngờ đã khởi sinh thì bị dẹp bỏ. 


“Cũng do vậy cho nên, yéu-tó giác-ngộ là chánh-niệm chưa 
khởi sinh thì khởi sinh và yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm đã khởi 
sinh thì đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu tập ... Yếu-tố giác-ngộ 
là sự buông-xả chưa khởi sinh thì khởi sinh và yếu-tố giác-ngộ là 
sự buông-xả đã khởi sinh thì đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu 


tập.” 


(SN 46:24) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 135 


25_ (5) Sự Không Sa Sút 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy bảy thứ dẫn tới sự 


không sa-sút. Hãy lắng nghe điều do 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là bảy thứ dẫn tới sự không sa- 
sút? Đó là: bảy yếu-tố giác-ngộ. Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là 
chánh-niệm ... yêu-tô giác-ngộ là sự buông-xả. Đây là bảy thứ dẫn 


tới sự không sa-sút.” 


(SN 46:25) 


26 (6) Sự Tiêu Diệt Dục Vọng 


“Này các Ty kheo, hãy tu tập con đường đạo và phương cách 
dẫn tới sự tiêu-diệt dục-vọng. Và cái gì là con đường đạo và 
phương cách dẫn tới sự tiêu-diệt dục-vọng? Đó là: bảy yéu-tó giác- 
ngộ. Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác- 


ngộ là sự buông-xả.” 


Khi điều này được nói ra, Ngài Udãyï đã hỏi đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, theo cách nào bảy yếu-tô giác-ngộ được tu tập và 


phát triển để chúng dẫn tới sự tiêu-diệt đục-vọng?” 


“Ở đây, này Udāyī, một Tỳ kheo tu tập yếu-tô giác-ngộ là 
chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự 


chắấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát; [sự tu tập đó] 


136 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


là lớn rộng, cao thượng, vô lượng, không còn ác-ý (vô sân). Khi 
người đó tu tập bảy yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm. [sự tu tập đó] 
dựa trên sự sống tách-ly ... không còn ác-ý, thì dục-vọng sẽ bị dẹp 
bỏ. Khi dục-vọng bị dẹp bỏ, thì nghiệp [kamma] bị dẹp bỏ. Khi 
nghiệp bị dẹp bỏ, thì sự khổ bị đẹp bỏ. ”.... 


“Người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả. [sự tu tập 
đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muỗi tới sự buông bỏ giải thoát; [sự tu tập đó] là lớn rộng, cao 
thượng, vô lượng, không còn ác-ý. Khi người đó tu tập bảy yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly ... 
không còn ác-ý, thì dục-vọng bị dẹp bỏ. Khi dục-vọng bị dẹp bỏ, 
thì nghiệp [kamma] sẽ bị dẹp bỏ. Khi nghiệp bị dẹp bỏ, thì sự khô 
bị dẹp bỏ.” 


“Như vậy đó, này Udāyī, do có sự tiêu-diệt dục-vọng nên có 
sự tiêu-diệt nghiệp; do có sự tiêu-diệt nghiệp nên có sự tiêu-diệt sự 


khổ.” 


(SN 46:26) 


27 (7) Sự Chấm Dứt Dục Vọng 


“Này các Ty kheo, hãy tu tập con đường đạo và phương cách 
dẫn tới sự chấm-dứt dục-vọng. Và cái gì là con đường đạo và 


phương cách dẫn tới sự chấm-dứt dục-vọng? Đó là: bảy yếu-tố 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 137 


giác-ngộ. Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ 


giác-ngộ là sự buông-xả.” 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào bảy yếu-tô giác-ngộ, khi 


được tu tập và phát triển, sẽ dẫn tới sự chấm-dứt dục-vọng? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ 
là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác-ngộ là sự buông-xả, [những sự tu tập 
đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Chính là, khi bảy yếu-tô giác-ngộ 
được tu tập và phát triển theo cách như vậy thì chúng dẫn tới sự 


chấm-dứt dục-vọng.” 


(SN 46:27) 


28 (8) Góp Phân Thâm Nhập 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy con đường đạo góp 


phần vào sự thâm-nhập.”° Hãy lắng nghe điều đó.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường đạo góp phần vào 
sự thâm-nhập? Đó là: bảy yếu-tố giác-ngộ. Bảy đó là gì? Yếu-tố 


giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tô giác-ngộ là sự buông-xả.” 
Khi điều này được nói ra, Ngài Udāyī đã hỏi đức Thế Tôn: 
“Thưa Thế Tôn, theo cách nào bảy yếu-tố giác-ngộ được tu tập và 


phát triển để chúng có thê dẫn tới sự thâm-nhập?” 


138 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Ở đây, này Udāyī, một Tỳ kheo tu tập yếu-tô giác-ngộ là 
chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự 
chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát; [sự tu tập đó] 
là rộng lớn, cao thượng, vô lượng, không còn ác-ý (vô sân). Với 
một cái tâm đã được tu tập yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm, người 
đó có thê thâm nhập và phá vỡ đóng-tham (tham-uân) mà người đó 
chưa từng thâm nhập và phá vỡ trước đây; người đó thâm nhập và 
phá vỡ đồng-sân (sân-uẩn) mà người đó chưa từng thâm nhập và 
phá vỡ trước đây; người đó thâm nhập và phá vỡ dëng ef (si-uân) 


mà người đó chưa từng thâm nhập và phá vỡ trước đây.”`... 


“Người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả. [sự tu tập 
đó| dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muỗi tới sự buông bỏ giải thoát; [sự tu tập đó] là rộng lớn, cao 
thượng, vô lượng, không còn ác-ý. Với một cái tâm đã được tu tập 
yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả, người đó có thể thâm nhập và phá 
vỡ đống-íham ... đỗng-sân... dëng sf mà người đó chưa từng 


thâm nhập và phá vỡ trước đây.” 


“Chính là vậy, này Udāyī, khi bảy yếu-tố giác-ngộ được tu 
tập và phát triển theo cách như vậy là chúng dẫn tới sự thâm- 


nhập.” 


(SN 46:28) 


29 (9) Một Thứ 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 139 


“Này các Tỳ kheo, ta không thấy có một thứ (pháp) nào khác, 
mà khi được tu tập và phát triển, sẽ dẫn tới sự dẹp-bỏ những thứ 
gông cùm [trói buộc] một cách hiệu quả như thứ này: đó là bảy 
yếu-tố giác-ngộ. Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... 


yêu-tô giác-ngộ là sự buông-xả. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào bảy yếu-tô giác-ngộ 
được tu tập và phát triển để chúng có thể dẫn tới sự dẹp-bỏ những 
thứ gông cùm? Ó đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố 
giác-ngộ là chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát... 
Người đó tu tập yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa 
trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muòi tới 
sự buông bỏ giải thoát. Chính là vậy, khi bảy yếu-tố giác-ngộ được 
tu tập và phát triển theo cách như vậy là chúng dẫn tới sự dẹp-bỏ 


những thứ gông cùm. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những thứ gông cùm? Mắt là 
một thứ gông cùm [trói buộc|; chính tại đây những gông-cùm, 
những xiềng-xích, những kiềm-kẹp này khởi sinh. Tai là một thứ 
gông cùm ... Tâm là một thứ gông cùm; chính tại đây những gông- 
cùm, những xiêng-xích, những kiềm-kẹp này khởi sinh. Đó được 


gọi là những thứ gông cùm.” 


(SN 46:29) 


140 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


30 (10) Udāyī 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người 
Sumbha, trong một thị trấn của họ tên là Sedaka. Lúc đó Ngài 


Udāyī đã đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn; 
sự kính mộ của con đối với đức Thế Tôn thật là hữu ích; sự biết 
xấu-hồ (về mặt đạo đức) và sự biết sợ-hãi việc làm sai trái của con 
thật là hữu ích. Thưa Thế Tôn, trong quá khứ, khi con còn là một 
gia chủ, con không quan tâm [coi trọng] nhiều đến Giáo Pháp hay 
Tăng Đoàn. Nhưng sau khi con đã suy xét về sự kính mộ của con 
đối với đức Thế Tôn, và sự biết xáu-hô (về mặt đạo đức) và sự biết 
sợ-hãi việc làm sai trái, con đã từ bỏ đời sống tại gia dë đi vào đời 
sống xuất gia tu hành. Đức Thế Tôn đã dạy cho con Giáo Pháp như 
vầy: “Này là thân-sắc, này là nguồn gốc của nó, này là sự biến diệt 
của nó; này là cảm-giác ... này là nhận-thức ... này là những sự 
tạo-tác cố-ý ... này là thức, này là nguồn gốc của nó, này là sự biến 


diệt của nó.’ 


“Rồi, thưa Thế Tôn, trong khi con đang ở trong chòi trống 
theo dõi sự trồi lên và sụt xuống”! của năm-uẩn bị dính chấp, con 
đã trực-tiếp biết đúng như nó thực là: “Đây là khổ”; con trực-tiếp 
biết đúng như nó thực là: “Đây là nguỗn-gốc khô’; con trực-tiếp 
biết đúng như nó thực là: “Đây là sự chấm-dứt khổ”; con trực-tiếp 
biết đúng như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt 


khô.’ Thưa Thế Tôn, con đã làm-nên sự đột-phá vào Giáo Pháp 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 141 


(ngộ Pháp) và đã đạt được phần đạo (đắc Đạo),°? mà sau khi con 
đã tu tập và phát triển nó (đạo), và trong khi con đang an trú một 
cách phù hợp, thì nó sẽ dẫn dắt con tới một trạng thái mà con hiểu 
được: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì 
cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này 


2723 


nữa. 


“Con đã đắc được yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm. mà sau khi 
con đã tu tập và phát triển nó (sự chánh-niệm), và trong khi con 
đang an trú một cách phù hợp, thì nó dẫn dắt con tới một trạng thái 
mà con hiểu được: “Sinh đã tận ... không còn quay lại trạng thái 


hiện hữu này nữa. ... 


“Con đã đắc được yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xá, mà sau khi 
con đã tu tập và phát triển nó (sự buông-xả), và trong khi con đang 
an trú một cách phù hợp, thì nó dẫn dắt con tới một trạng thái mà 
con hiểu được: “Sinh đã tận ... không còn quay lại trạng thái hiện 


hữu này nữa.” 


“Thưa Thé Tôn, đây là phần đạo mà con đã đắc được, mà sau 
khi con đã tu tập và phát triển nó ... thì nó dẫn dắt con tới một 
trạng thái mà con hiểu được: “Sinh đã tận ... không còn quay lại 


trạng thái hiện hữu này nữa.” 


“Lành thay, lành thay, này Uday1T! Đúng thực vậy, này Udāyī, 
đây là phần đạo mà thầy đã đắc được, và sau khi thầy đã tu tập và 


phát triển nó, và trong khi thầy đang an trú một cách thích hợp, thì 


142 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


nó sẽ dẫn dắt thầy tới một trạng thái mà thầy hiểu được: “Sinh đã 
tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã làm 


xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.” 


(SN 46:30) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 143 


NHÓM 4 
NHÓM “CHƯỚNG NGAI 


(NIvarana-vagga) 


KKK KK KK K 


31 (1) Thiện Lành (1) 


“Này các Tỳ kheo, mọi trạng thái thiện lành nếu có, góp phần 
trong sự thiện lành, thuộc về sự thiện lành, thì tất cả chúng đều bắt 
rễ từ sự chuyên-cần (chuyên chú, chú tâm, chuyên tâm tu tập), hội 
tụ ở sự chuyên-cần, và sự chuyên-cần được tuyên bố là đứng đầu 
trong số chüng "7 Khi một Tỳ kheo chuyên cần, thì có thé trông đợi 


người đó tu tập và phát triên bảy yếu-tô giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, là người 
chuyên cần, tu tập và phát triển bảy yếu-tố giác-ngộ? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... 
yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả, [những sự tu tập đó] dựa trên sự 
sống fách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông 
bỏ giải thoát. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ 
kheo, là người chuyên cần, tu tập và phát triển bảy yếu-tố giác- 


29 


ngộ. 


(SN 46:31) 


144 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


32 (2) Thiện Lành (2) 


“Này các Tỳ kheo, mọi trạng thái thiện lành nếu có, góp phần 
trong sự thiện lành, thuộc về sự thiện lành, thì tất cả chúng đều bắt 
rễ từ sự chú-tâm kỹ-càng (đúng pháp, thiện khéo, như lý tác ý), hội 
tụ ở sự chú-tâm kỹ-càng, và sự chú-tâm kỹ-cảng được tuyên bó là 
đứng đầu trong số chúng. Khi một Tỳ kheo thành tựu sự chú-tâm 
kỹ-càng, thì có thể trông đợi người đó tu tập và phát triển bảy yếu- 


tô giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, là người 
thành tựu sự chú-tâm kỹ-càng, tu tập và phát triển bảy yếu-tố giác- 


ngộ? Ở đây ... [Tiếp tục giống kinh kế trên]...” 


(SN 46:32) 


33 (3) Sự Hw Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có năm thứ làm hư nhiễm vàng, do bị hư 
nhiễm như vậy nên vàng không còn dě uốn năn, không còn dễ điều 
khiến, không còn sáng sủa, mà dễ bị bé gãy (cứng giòn, không còn 
tỉnh déo) và không còn thích hợp để sử dụng. Năm đó là gì? Sắt là 
một thứ hư nhiễm của vàng, do bị tạp nhiễm như vậy nên vàng 
không còn dễ uốn nắn, không còn dễ điều khiển, không còn sáng 


sủa, mà dễ bị bể gãy và không còn thích hợp để sử dụng. Đồng là 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ * 145 


một thứ hư nhiễm của vàng ... Thiết là một thứ hư nhiễm của vàng 
... Chì là một thứ hư nhiễm của vàng ... Bạc là một thứ hư nhiễm 
của vàng.... Đây là năm thứ hư nhiễm của vàng, do bị tạp nhiễm 
như vậy nên vàng không còn dễ uốn nắn, không còn dễ điều khiến, 
không còn sáng sủa, mà dễ bị bé gãy và không còn thích hợp đề sử 


dụng. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có năm thứ làm hư 
nhiễm cái tâm, do bị hư nhiễm như vậy nên tâm không còn dễ uốn 
nắn, không còn dễ điều khiển, không còn sáng sủa, mà dễ bị bé rac 
và không đạt được chánh-định để tiêu diệt những ô-nhiễm. Năm đó 
là gì? Tham-dục là một thứ hư nhiễm của tâm, do bị hư nhiễm như 
vậy nên tâm không còn dễ uốn nắn, không còn dễ điều khiến, 
không còn sáng sủa, mà dễ bị bể rạc và không đạt được chánh-định 
để tiêu diệt những ô-nhiễm. [Sự ác-ý là một thứ hư nhiễm của tâm 
... Sự buôn-ngú và đò-đân là một thứ hư nhiễm của tâm ... sự bát- 
an và hối-tiếc là một thứ hư nhiễm của tâm ... sự nghi-ngò là một 
thứ hư nhiễm của tâm, do bị hư nhiễm như vậy nên tâm không còn 
dễ uốn nắn, không còn dễ điều khiến, không còn sáng sủa, mà dễ bị 
bể rạc và không đạt được chánh-định để tiêu diệt những ô- 
nhiễm.]“? Đây là năm thứ hư nhiễm của tâm, do bị hư nhiễm như 
vậy nên tâm không còn dễ uốn nắn, không còn dễ điều khiến, 
không còn sáng sủa, mà dễ bị bể rạc và không đạt được chánh-định 


để tiêu diệt những ô-nhiễm.” 


(SN 46:33) 


146 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


34 (4) Sự Không Hw Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tố giác-ngộ là sự không trỏ-ngại, 
là sự không chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; sau khi 
được tu tập và phát triển chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả 
là sự hiểu-biết chân-thực (chân trí) và sự giải-thoát. Bảy đó là gì? 
Yếu-tố giác-ngộ là chánh-miệm là sự không trỏ-ngại ... Yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả là sự không trở-ngại ... sau khi được tu 
tập và phát triển chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả là sự 
hiểu-biết chân-thực và sự giải-thoát. Bảy yếu-tố giác-ngộ này là sự 
không trở-ngại, là sự không chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm 
của tâm; sau khi được tu tập và phát triển chúng sẽ dẫn tới sự 


chứng ngộ thánh quả là sự hiểu-biết chân-thực và sự giải-thoát.” 


(SN 46:34) 


35 (5) Sự Chú Tâm Kỹ Càng" 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người tu chú-tâm không kỹ- 
càng (không đúng pháp, không thiện khéo, phi như lý tác ý), sự 
tham-dục chưa khởi sinh thì khởi sinh và tham-dục đã khởi sinh thì 
gia tăng và lớn mạnh; sự ác-ý chưa khởi sinh thì khởi sinh và 
tham-dục đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh; sự buôn-ngủ và 
đò-đẫn chưa khởi sinh thì khởi sinh và tham-dục đã khởi sinh thì 
gia tăng và lớn mạnh; sự bár-an và hồi-tiếc chưa khởi sinh thì khởi 


sinh và tham-dục đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh; sự nghi- 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 147 


ngờ chưa khởi sinh thì khởi sinh và tham-dục đã khởi sinh thì gia 


tăng và lớn mạnh. 


- “Này các Tỳ kheo, khi một người tu chú-tâm kỹ-càng (đúng 
pháp, thiện khéo, như lý tác ý), yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm 
chưa khởi sinh sẽ khởi sinh và yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm đã 
khởi sinh sẽ đi đến sự hoàn-thiện thông qua sự tu tập ... yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả chưa khởi sinh sẽ khởi sinh và yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả đã khởi sinh sẽ đi đến sự hoàn-thiện thông 


qua sự tu tập.” 


(SN 46:35) 


36 (6) Sự Tăng Trưởng 


“Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tố giác-ngộ, sau khi được tu tập 
và phát triển, sẽ dẫn tới sự tăng-trưởng, sự không sa-sút. Bảy đó là 
gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm.... Yéu-tó giác-ngộ là sự 
buông-xá. Đây là bảy yếu-tỗ giác-ngộ, khi được tu tập và phát 


triển, sẽ dẫn tới sự tăng-trưởng, sự không sa-sút.” 


(SN 46:36) 


37 (7) Những Trở Ngại 


- “Này các Tỳ kheo, có năm thứ trở-ngại, chướng-ngại, hu- 


148 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nhiễm của tâm, là những thứ làm suy yếu trí-tuệ. Năm đó là gì? 
Tham-dục là một trỏ-ngại, chướng-ngại, hư-nhiễm của tâm, là một 
thứ làm suy yếu trí-tuệ. Sự ác-ý là một trở-ngại ... sự buồn-ngủ và 
đò-đần là một trở-ngại ... SỰ bắt-an và hồi-tiếc là một trở-ngại ... 
sự ñghi-ngở là một trở-ngại, chướng-ngại, hư-nhiễm của tâm, là 
một thứ làm suy yếu trí-tuệ. Đây là năm thứ trỏ-ngại, chướng-ngại, 


hư-nhiễm của tâm, là những thứ làm suy yếu trí-tuệ. 


- “Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tỗ giác-ngộ là sự không trở- 
ngại, là sự không chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; sau 
khi được tu tập và phát triển chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh 
quả là sự hiểu-biết chân-thực (chân trí) và sự giải-thoát. Bảy đó là 
gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm là sự không trỏ-ngại, là sự 
không chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm ... Yếu-tố giác- 
ngộ là sự buông-xả là sự không trỏ-ngại ... sau khi được tu tập và 
phát triển chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả là sự hiểu-biết 
chân-thực và sự giải-thoát. Bảy yếu-tố giác-ngộ này là sự không 
trở-ngại, là sự không chướng-ngại, là sự không hư-nhiễm của tâm; 
sau khi được tu tập và phát triển chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ 


thánh quả là sự hiểu-biết chân-thực và sự giải-thoát.” 


(SN 46:37) 


38 (8) Không Có Chướng Ngại * 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện lắng nghe 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ e 149 


Giáo Pháp bằng cả hai tai nhiệt thành, chú tâm lắng nghe một cách 
như vấn đề sống còn, hướng toàn bộ tâm trí vào nó, thì trong lúc 
(thời) đó năm chướng-ngại không có mặt trong người đó; trong lúc 


đó bảy yếu-tô giác-ngộ đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu tập. 


“Và cái gì là năm chướng-ngại không có mặt trong lúc đó? 
Đó là, chướng ngại /ham-dục không có mặt trong lúc đó; chướng 
ngại ác-ý ... chướng ngại buồn-ngủ và đò-đần ... chướng ngại bát- 
an và hồi-tiếc.... chướng ngại nghi-ngờ không có mặt lúc đó. Đây 


là năm chướng ngại không có mặt trong lúc đó. 


“Và cái gì là bảy yếu-tố giác-ngộ trong lúc (thời) đó sẽ đi đến 
hoàn-thiện thông qua sự tu tập? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm 
trong lúc đó sẽ đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu tập ... Yếu-tố 
giác-ngộ là sự buông-xả trong lúc đó sẽ đi đến hoàn-thiện thông 
qua sự tu tập. Đây là bảy yếu-tỗ giác-ngộ trong lúc đó sẽ đi đến 


hoàn-thiện thông qua sự tu tập. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện lắng nghe 
Giáo Pháp bằng cả hai tai nhiệt thành, chú tâm lắng nghe một cách 
như vấn đề sống còn, hướng toàn bộ tâm trí vào nó, thì trong lúc 
(thời) đó năm chướng-ngại không có mặt trong người đó; trong lúc 


đó bảy yếu-tô giác-ngộ đi đến hoàn-thiện thông qua sự tu tập.” 


(SN 46:38) 


39 (9) Cây Cối 


150 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Ty kheo, có những cây to lớn có hạt nhỏ và thân to, 
bao bám những cây khác, và những cây bị bao bám thì bị bẻ cong, 
bị vặn vẹo, và bị ngã đỗ. Và cây nào là những cây to lớn có hạt nhỏ 
và thân to? Đó là cây bồ-đề (assattha), cây đa (banyan, nigrodha), 
cây vả (pilakkha), và cây sung (wudumbara)”°”: đây là những cây to 
lớn có hạt nhỏ và thân to, bao bám những cây khác, và những cây 
bị bao bám thì bị bẻ cong, bị vặn vẹo, và bị ngã đỗ. Cũng giống 
như vậy, này các Tỳ kheo, khi một người họ tộc ở đây dẹp bỏ 
những khoái-lạc giác-quan (dục lạc) và từ bỏ đời sống tại gia đề đi 
vào đời sóng xuất gia tu hành, thì người đó thường bị bẻ cong, bị 
vặn vẹo, và bị ngã đồ bởi những khoái-lạc giác-quan đó, hoặc bởi 


những thứ tệ hại tục hại hơn chúng. 


“Này các Tỳ kheo, năm thứ trỏ-ngại, thứ chướng-ngại, thứ 
bao-bám của cái tâm, là năm thứ làm suy yếu trí-tuệ. Năm đó là gì? 
Tham-dục là một thứ trỏ-ngại, thứ chướng-ngại, thứ bao-bám của 
cái tâm, là một thứ làm suy yếu trí-tuệ. Sự ác-ý.... sự buồn-ngủ và 
đò-đân.... sự båt-an và hối-tiếc.... sự nghi-ngở là một thứ trở- 
ngại, thứ chướng-ngại, thứ bao-bám của cái tâm, là một thứ làm 
suy yếu trí-tuệ. Đây là năm thứ trỏ-ngại, thứ chướng-ngại, thứ bao- 


bám của cái tâm, là năm thứ làm suy yêu trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tố giác-ngộ là sự không trỏ-ngại, 
là sự không chướng-ngại, là sự không bao-bám của tâm; sau khi 
được tu tập và phát triển chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả 


là sự hiểu-biết chân-thực (chân trí) và sự giải-thoát. Bảy đó là gì? 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 151 


Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm là sự không trở-ngại, là sự không 
chướng-ngại, là sự không bao-bám của tâm ... Yếu-tố giác-ngộ là 
sw buông-xả là sự không trở-ngại ... sau khi được tu tập và phát 
triển chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả là sự hiểu-biết chân- 
thực và sự giải-thoát. Bảy yếu-tô giác-ngộ này là sự không trở- 
ngại, là sự không chướng-ngại, là sự không bao-bám của tâm; sau 
khi được tu tập và phát triển chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh 


quả là sự hiêu-biệt chân-thực và sự giải-thoát.” 


(SN 46:39) 


40 (10) Những Chướng Ngại 


- “Này các Tỳ kheo, năm chướng-ngại này là những tác nhân 
của sự mù-tối, gây ra sự thiếu tầm-nhìn, gây ra sự thiếu hiểu-biết, 
cản phá trí-tuệ, dẫn tới sự buồn-phiền (ưu), dẫn lạc khỏi hướng 
Niết-bàn. Năm đó là gì? Chướng ngại tham-duc là một tác nhân 
của sự mù-tối.... Chướng ngại ác-ý ... Chướng ngại buồn-ngủ và 
đỏò-đân ... Chướng ngại bát-an và hồi-tiếc ... Chướng ngại nghi- 
ngờ là một tác nhân của sự mù-tối ... dẫn lạc khỏi hướng Niết-bàn. 
Năm chướng ngại này là những tác nhân của sự mù-tối, gây ra sự 
thiếu tầm-nhìn, gây ra sự thiếu hiểu-biết, cản phá trí-tuệ, dẫn tới sự 


buồn-phiền, dẫn lạc khỏi hướng Niết-bàn. 


- “Này các Tỳ kheo, bảy yếu-tố giác-ngộ này là những tác 


nhân của tâm-nhìn, những tác nhân của sự hiêu-biệt, phát huy gia 


152 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tăng trí-tuệ, thoát khỏi sự buồn-phiền (ưu), dẫn dắt hướng tới Niết- 
bàn. Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm là một tác nhân 
của tầm-nhìn ... Yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả là một tác nhân 
của tầm-nhìn ... dẫn dắt hướng tới Niết-bàn. Bảy yếu-tô giác-ngộ 
này là những tác nhân của tầm-nhìn, những tác nhân của sự hiểu- 
biết, phát huy sự gia tăng trí-tuệ, thoát khỏi sự buôn-phiên, dẫn dắt 


hướng tới Niết-bàn.” 


(SN 46:40) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 153 


NHÓM 5 


NHÓM “CHUYỂN LUÂN VƯƠNG? 
(Cakkavatti-vagga) 


KKK KK KK K 


41 (1) Những Phân Biệt 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Ty kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá 
khứ đã dẹp bỏ ba sự phân-biệt”®, tất cả họ làm được vậy là do họ có 
tu tập và phát triển bảy yếu-tô giác-ngộ. Những tu sĩ và bà-la-môn 
nào trong twong lai sẽ dẹp bỏ ba sự phân-biệt, tất cả họ làm được 
vậy là do họ có tu tập và phát triển bảy yếu-tố giác-ngộ. Những tu 
sĩ và bà-la-môn nào trong hiên tot dẹp bỏ ba sự phân-biỆt, tất cả họ 
làm được vậy là do họ đã có tu tập và phát triển bảy yếu-tố giác- 
ngộ. Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... Yêu-tỗ giác- 
ngộ là sự buông-xá. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ 
... trong tương lai ... trong hiện tại dẹp bỏ ba sự phân-biệt, tất cả 
họ làm được vậy là nhờ họ có tu tập và phát triển bảy yếu-tố giác- 


29 


ngộ. 


(SN 46:41) 


154 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


42 (2) Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe 


“Này các Ty kheo, với sự xuât hiện của một vi vua quay 
chuyên bánh xe (chuyên luân vương) thì xuât hiện bảy báu vật. 
Bảy đó là gì? Đó là sự xuât hiện của bánh xe báu, voi báu, ngựa 


báu, châu báu, phụ nữ báu, người tài quản báu, và tướng lĩnh báu.°? 


“Này các Tỳ kheo, với sự xuất hiện của Như Lai, bậc A-la- 
hán, bậc Toàn Giác thì xuất hiện bảy báu vật. Bảy đó là gì? Đó là 
sự xuất hiện của báu vật là yếu-tố giác-ngộ chánh-niệm ... báu vật 
là yếu-tố giác-ngộ sự buông-xả. Với sự xuất hiện của Như Lai, bậc 
A-la-hán, bậc Toàn Giác thì xuất hiện bảy báu vật là bảy yếu-tố 


giác-ngộ này.” 


(SN 46:42) 


43 (3) Ma-Vương 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy con đường để 
nghiên nát đội quân của Ma-vương. Hãy lắng nghe điều dé. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường nghiền nát đội 
quân của Ma-vương? Đó là bảy yếu-tố giác-ngộ. Bảy đó là gì? 
Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác-ngộ là sự buông-xả. 


Đây là con đường đê nghiên nát đội quân của Ma-vương.” 


(SN 46:43) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 155 


44 (4) Vô Trí 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với 
đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “kẻ ngu vô trí, kẻ ngu vô 
trí.” Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người bị gọi là một “kẻ ngu 


vô tri?” 


“Này các Tỳ kheo, đó là do một người chưa tu tập và phát 
triển bảy yếu-tố giác-ngộ nên người đó bị gọi là “kẻ ngu vô trí.” 
Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tô giác-ngộ là 
sự buông-xả. Chính là do một người chưa tu tập và phát triển bảy 


yêu-tô giác-ngộ nên người đó bị gọi là “kẻ ngu vô trí.”” 


(SN 46:44) 


45 (5) Có Trí 


“Thưa Thê Tôn, thường nghe nói “người có trí và tỉnh giác, 
người có trí và tỉnh giác.’ Thưa Thê Tôn, theo cách nào một người 


bị gọi là một “người có trí và tỉnh giác”?” 


“Này các Tỳ kheo, đó là do một người đã tu tập và phát triển 
bảy yếu-tô giác-ngộ nên người đó được gọi là “người có trí và tỉnh 


giác.” Bảy đó là gì? Yêu-tô giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tô giác- 


156 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


ngộ là sự buông-xả. Chính là do một người đã tu tập và phát triển 
bảy yếu-tô giác-ngộ nên người đó được gọi là “người có trí và tỉnh 


giác.” 


(SN 46:45) 


46 (6) Nghèo Nàn 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn ... và thưa với 


đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “kẻ nghèo nàn, kẻ nghèo 
nàn." Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người bị gọi là một “kẻ 


nghèo nàn”?” 


“Này các Tỳ kheo, đó là do một người chưa tu tập và phát 
triển bảy yếu-tố giác-ngộ nên người đó bị gọi là “kẻ nghèo nàn.’ 
Bảy đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tô giác-ngộ là 
sự buông-xả. Chính là do một người chưa tu tập và phát triển bảy 


yêu-tô giác-ngộ nên người đó bị gọi là “kẻ nghèo nàn.” 


(SN 46:46) 


47 (7) Giàu Có 


“Thưa Thê Tôn, thường nghe nói “người giàu có, người giàu 


có." Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người bị gọi là một “người 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 157 


giàu có”?” 


“Này các Tỳ kheo, đó là do một người đã tu tập và phát triển 
bảy yếu-tô giác-ngộ nên người đó được gọi là “người giàu có.” Bảy 
đó là gì? Yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác-ngộ là sự 
buông-xá. Chính là do một người đã tu tập và phát triển bảy yếu-tố 


giác-ngộ nên người đó được gọi là “người giàu co" 


(SN 46:47) 


48 (8) Mặt Trời 


“Này các Tỳ kheo, như rạng đông là cái đi trước và tiền thân 
của sự mọc lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ 
kheo, tình bạn tốt (thiện đạo hữu) là cái đi trước và tiền thân của sự 
khởi sinh của bảy yếu-tố giác-ngộ. Khi một Tỳ kheo có một người 
bạn tốt, thì có thể trông đợi Tỳ kheo đó sẽ tu tập và phát triển bảy 


yêu-tô giác-ngộ. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo, là người có bạn tỐt, tu tập và 
phát triển bảy yếu-tô giác-ngộ? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... Người đó tu tập và 
phát triển yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xđ, [những sự tu tập đó] dựa 
trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới 
sự buông bỏ giải thoát. Chính theo cách như vậy một Tỳ kheo, là 


người có bạn tốt, tu tập và phát triển bảy yếu-tô giác-ngộ.” 


(SN 46:48) 


158 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


49 (9) Yếu Tố Bên Trong 


“Này các Tỳ kheo, khi nói về yếu tố bên-trong, ta không thấy 
có yếu tố nào khác thật hữu-ích để giúp khởi sinh bảy yếu-tố giác- 
ngộ như thứ này, đó là: sự chú-tâm kỹ-càng (đúng pháp, thiện 
khéo, như lý tác ý). Khi một Tỳ kheo thành tựu sự chú-tâm kỹ- 
càng, thì có thể trông đợi người đó tu tập và phát triển bảy yếu-tố 


giác-ngộ.” 
[Tiếp tục giống kinh SN 46:13 ở trên. ] 


(SN 46:49) 


50 (10) Yếu Tổ Bên Ngoài 
“Này các Tỳ kheo, khi nói về yếu tố bên-ngoài, ta không thấy 
có yếu tố nào khác thật hữu-ích để giúp khởi sinh bảy yếu-tố giác- 
ngộ như thứ này, đó là: tình bạn tốt. Khi một Tỳ kheo có một 
người bạn tốt, thì có thê trông đợi người đó tu tập và phát triển bảy 


yếu-tố giác-ngộ.” 
[Tiếp tục giống kinh SN 46:12 ở trên. ] 


(SN 46:50) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 159 


NHÓM 6 
NHÓM “THẢO LUẬN: 
(Sakaccha-vagga) 


KKK KK KK K 


51 (1) Dưỡng Chất 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy đưỡng-chất và phi 
dưỡng-chất đối với năm chướng-ngại và bảy yếu-tố giác-ngộ. Hãy 


lång nghe điều đó.... 


D. Dưỡng Chất cho Năm Chướng Noa! 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất để làm cho sự 
tham-dục chưa khởi sinh thì khởi sinh và bom -duc đã khởi sinh thì 
gia tăng và lớn mạnh? Này các Tỳ kheo, do có đấu-hiệu sự-đẹp 
(sắc đẹp, vẻ đẹp, tướng đẹp): sự thường xuyên “chú-tâm không ký- 
càng” (không đúng pháp, không thiện khéo, phi như lý tác ý) vào 
nó chính là dưỡng chất làm cho sự /ham-dục chưa khởi sinh thì 


khởi sinh và /£ham-dục đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chât đê làm cho sự ác- 


ý chưa khởi sinh thì khởi sinh và làm cho sự ác-ý đã khởi sinh thì 


160 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


gia tăng và lớn mạnh? Này các Tỳ kheo, do có đấu-hiệu chê-ghét 
(ghét, kinh, từ chối, không ưa): sự thường xuyên “chú-tâm không 
kỹ-càng” vào nó chính là dưỡng chất làm cho sự ác-ý chưa khởi 


sinh thì khởi sinh và sự ác-ý đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đưỡng chất làm cho sự buôn- 
ngủ và đò-đân chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự buổn-ngủ và đờ- 
dän đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh? Này các Tỳ kheo, có 
những sự bất mãn, sự lờ đờ, sự lười biếng, sự buồn ngủ (hôn trằm) 
sau khi ăn, sự lười chán của tâm: sự thường xuyên “chú-tâm không 
kỹ càng” tới những điều đó chính là dưỡng chất làm cho sự buôn- 
ngủ và đò-đân chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự buổn-ngủ và đờ- 


däm đã khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất làm cho sự báï-an 
và hối-tiếc chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự bấr-an và hối-tiếc đã 
khởi sinh thì gia tăng và lớn mạnh? Này các Tỳ kheo, có sự bắt-an- 
ồn của tâm: sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ càng” tới điều đó 
chính là dưỡng chất làm cho sự bãt-an và hối-tiếc chưa khởi sinh 
thì khởi sinh và sự Đấr-an và hồi-tiếc đã khởi sinh thì gia tăng và 


lớn mạnh. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất làm cho sự nghi- 
ngở chưa khởi sinh thì khởi sinh và sự nghi-ngò đã khởi sinh thì 
gia tăng và lớn mạnh? Này các Tỳ kheo, có những thứ (điều, lý) là 
cơ-sở cho (sinh ra) sự nghi-ngờ: sự thường xuyên “chú-tâm không 


kỹ càng” tới điều đó chính là dưỡng chất làm cho sự nghi-ngò chưa 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 161 


khởi sinh thì khởi sinh và sự ngh¡-ngở đã khởi sinh thì gia tăng và 


lớn mạnh. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như thân này được duy trì nhờ 
dưỡng chất, tồn tại phụ thuộc vào dưỡng chất, và không tồn tại mà 
không có dưỡng chất; năm chướng-ngại cũng giống như vậy, được 
duy trì nhờ dưỡng nhất, tồn tại phụ thuộc vào dưỡng chất, và 


không tòn tại mà không có dưỡng chất. 


[ii. Dưỡng Chất cho Các Yếu-Tố Giác-Ngộ] 


“Này các Tỳ kheo, cũng như thân này, được duy trì nhờ 
dưỡng chất, tồn tại phụ thuộc vào dưỡng chất, và không tồn tại mà 
không có dưỡng chất; bảy yếu-tố giác-ngộ cũng giống như vậy, 
được duy trì nhờ dưỡng chất, phụ thuộc vào dưỡng chất, và không 


tồn tại mà không có dưỡng chất. 


(i) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm khởi 
sinh yếu-tỗ giác-ngộ là chánh-niệm chưa khởi sinh và giúp hoàn 
thiện yếu-tố chánh-niệm đã khởi sinh thông qua sự tu tập? Này các 
Tỳ kheo, có những thứ là cơ-sở cho yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm: 
sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” (một cách thiện khéo, đúng 
pháp, như-lý tác-ý) tới điều đó chính là dưỡng chất giúp làm cho 
yếu-tỗ giác-ngộ là chánh-niệm chưa khởi sinh thì khởi sinh và giúp 


hoàn thiện yếu-tỗ chánh-niệm đã khởi sinh thông qua sự tu tập." 


(ii) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm khởi 


162 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


sinh yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái (trạch pháp) 
chưa khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố phân-biệt các trạng thái 
đã khởi sinh thông qua sự tu tập? Này các Ty kheo, có những trạng 
thái thiện lành và trạng thái bất thiện, những trạng thái không tội 
lỗi và trạng thái tội lỗi, những trạng thái cao thượng và trạng thái 
thấp kém, những trạng thái thuộc bên sáng và trạng thái thuộc bên 
tối: sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới điều đó chính là dưỡng 
chất giúp làm khởi sinh yếu-tô giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng 
thái và giúp hoàn thiện yếu-tố phân-biệt các trạng thái đã khởi 


sinh thông qua sự tu tập. 


(ii) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm cho 
yếu-tố giác-ngộ là „ăng-lượng chưa khởi sinh thì khởi sinh và giúp 
hoàn thiện yếu-tổ năng-lượng đã khởi sinh thông qua sự tu tập? 
Này các Tỳ kheo, có những yếu tố phát khởi, yếu tố cố găng, yếu 
tố nỗ lực: sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới điều đó chính là 
dưỡng chất giúp làm cho yếu-tố giác-ngộ là „ăng-lượng chưa khởi 
sinh thì khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố năng lượng đã khởi 


sinh thông qua sự tu tập. Di 


(iv) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm cho 
yếu-tỗ giác-ngộ là sự hoan-hÿ chưa khởi sinh thì khởi sinh và giúp 
hoàn thiện yếu-tô hoan-hỷ đã khởi sinh thông qua sự tu tập? Này 
các Tỳ kheo, có những thứ là cơ-sở giúp làm khởi sinh yếu-tố giác- 
ngộ là sự hoan-hÿ: sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới điều đó 


chính là dưỡng chất giúp làm cho yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 163 


chưa khởi sinh thì khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố hoan-hỷ đã 


khởi sinh thông qua sự tu tập. Di 


(v) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm cho 
yếu-tố giác-ngộ là sự /nh-lặng chưa khởi sinh thì khởi sinh và giúp 
hoàn thiện yếu-tỗ 7nh-lặng đã khởi sinh thông qua sự tu tập? Này 
các Tỳ kheo, có sự tĩnh lặng của thân, sự tĩnh lặng của tâm: sự 
thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới điều đó chính là dưỡng chất 
giúp làm cho yếu-tố giác-ngộ là sự tînh-lăng chưa khởi sinh thì 
khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố /ih-lặng đã khởi sinh thông 


qua sự tu tập." 


(vi) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm cho 
yếu-tố giác-ngộ là sự định-tâm chưa khởi sinh thì khởi sinh và giúp 
hoàn thiện yếu-tố định-tâm đã khởi sinh thông qua sự tu tập? Này 
các Tỳ kheo, do có dấu-hiệu sự văng lặng, dấu-hiệu sự không 
phân-tán (của tâm): sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới điều 
đó chính là đưỡng chất giúp làm cho yếu-tô giác-ngộ là sự định- 
tâm chưa khởi sinh thì khởi sinh và giúp hoàn thiện yếu-tố đjnh- 


tâm đã khởi sinh thông qua sự tu tập." 


(vi) “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là dưỡng chất giúp làm cho 
yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả chưa khởi sinh thì khởi sinh và 
giúp hoàn thiện yếu-tố buông-xả đã khởi sinh thông qua sự tu tập? 
Này các Tỳ kheo, có những cơ sở giúp làm khởi sinh yếu-tố giác- 
ngộ là sự buông-xả: sự thường xuyên “chú tâm kỹ càng” tới điều 


đó chính là dưỡng chất giúp làm cho yếu-tô giác-ngộ là sự buông- 


164 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


xả chưa khởi sinh thì khởi sinh và giúp hoàn thiện yêu-tô buông-xđ 


đã khởi sinh thông qua sự tu tập.” 


“Này các Tỳ kheo, cũng như thân này, được duy trì nhờ 
dưỡng chất, tồn tại phụ thuộc vào dưỡng chất, và không tồn tại mà 
không có dưỡng chất; bảy yếu-tố giác-ngộ cũng giống như vậy, 
được duy trì nhờ dưỡng chất, phụ thuộc vào dưỡng chất, và không 


tôn tại mà không có dưỡng chât.” 


[iii. Cắt Dưỡng Chất của Các Chướng-Ngại]°ở 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng-chất để ngăn 
chặn sự khởi sinh của /ham-dục chưa khởi sinh và ngăn chặn sự 
gia tăng và lớn mạnh của tham-dục đã khởi sinh? Này các Tỳ 
kheo, do có đấu-hiệu sự ô-uế ghê-tởm (do bån, không sạch, bất 
tịnh: như của thân thê...): sự thường xuyên chú-tâm kỹ-càng vào 
điều đó chính là sự cắt dưỡng chất để ngăn chặn sự khởi sinh của 
tham-dục chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và lớn mạnh của 


tham-dục đã khởi sinh.”? 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất để ngăn 
chặn sự khởi sinh của ác-ý chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng 
và lớn mạnh của ác-ý đã khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có sự 
giải-thoát của tâm bằng tâm-từử: sự thường xuyên “chú-tâm ký- 
càng” vào điều đó chính là sự cắt dưỡng chất để ngăn chặn sự khởi 
sinh ác-ý chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và lớn mạnh của 


ác-ý đã khởi sinh.”? 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 165 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất để ngăn 
chặn sự khởi sinh của sự buổn-ngủ và đò-đẫn chưa khởi sinh và 
ngăn chặn sự gia tăng và lớn mạnh của sự buôn-ngủ và đò-đẫn đã 
khởi sinh? Này các Tỳ kheo, do có yếu tố phát-khởi, yếu tó phán- 
đấu, yếu tố nỗ-lực: sự thường xuyên “chú-tâm kỹ-càng” vào chúng 
chính là sự cắt dưỡng chất dë ngăn chặn sự khởi sinh của sự buôn- 
ngủ và đò-đẫn chưa khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và lớn 


mạnh của sự buồn-ngủ và đờ-đẫn đã khởi sinh.” 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất để ngăn 
chặn sự khởi sinh của sự bấr-an và hồi-Hếc chưa khởi sinh và ngăn 
chặn sự gia tăng và lớn mạnh của sự bất-an và hồi-tiếc đã khởi 
sinh? Này các Tỳ kheo, do có sự bình-an của tâm: sự thường xuyên 
“chú-tâm kỹ-càng” vào nó chính là sự cắt dưỡng chất để ngăn chặn 
sự khởi sinh của sự bắt-an và hồi-tiếc chưa khởi sinh và ngăn chặn 


Sự gia tăng và lớn mạnh của sự bât-an và hôi-tiêc đã khởi sinh.”2 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất để ngăn 
chặn sự khởi sinh của sự nñghỉ-ngở chưa khởi sinh và ngăn chặn sự 
gia tăng và lớn mạnh của sự nghi-ngờ đã khởi sinh? Này các Tỳ 
kheo, do có những trạng thái thiện lành và trạng thái bất thiện, 
những trạng thái không tội lỗi và trạng thái tội lỗi, những trạng thái 
cao thượng và trạng thái thấp kém, những trạng thái thuộc bên 
sáng và trạng thái thuộc bên tối; và những trạng thái ngược lại của 
chúng: sự thường xuyên “chú-tâm kỹ-càng” vào chúng chính là sự 


căt dưỡng chât đê ngăn chặn sự khởi sinh của sự nghi-ngờ chưa 


166 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


khởi sinh và ngăn chặn sự gia tăng và lớn mạnh của sự nghi-ngờ đã 


khởi sinh.” 
[iv. Cắt Dưỡng Chất của Các Yếu-Tố Giác-Ngộ] 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm chưa khởi 
sinh và làm ngăn chặn yếu-tỗ chánh-niệm đã khởi sinh đạt tới sự 
hoàn-thiện thông qua sự tu tập? Này các Tỳ kheo, có những thứ là 
co-sở cho yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm: sự thường xuyên “chú- 
tâm không kỹ-cảng” vào chúng chính là sự cắt dưỡng chất làm 
ngăn chặn sự khởi sinh của yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm chưa 
khởi sinh và làm ngăn chặn yếu-tô chánh-niệm đã khởi sinh đạt tới 


sự hoàn-thiện thông qua sự tu tập. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng 
thái (trach pháp) chưa khởi sinh và làm ngăn chặn yếu-tô phân-biệt 
các trạng thái đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện thông qua sự tu 
tập? Này các Tỳ kheo, có những trạng thái thiện lành và trạng thái 
bắt thiện, những trạng thái không tội lỗi và trạng thái tội lỗi, những 
trạng thái cao thượng và trạng thái thấp kém, những trạng thái 
thuộc bên sáng và trạng thái thuộc bên tối; và những trạng thái 
ngược lại của chúng: sự thường xuyên “chú-tâm không kỹ-càng” 
vào chúng chính là sự cắt dưỡng chất làm ngăn chặn sự khởi sinh 


của yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái chưa khởi sinh 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 167 


và làm ngăn chặn yéu-tó phân-biệt các trạng thái đã khởi sinh đạt 


tới sự hoàn-thiện thông qua sự tu tập. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của yếu-tố giác-ngộ là năng-lượng chưa khởi 
sinh và làm ngăn chặn yếu-tô năng-lượng đã khởi sinh đạt tới sự 
hoàn-thiện thông qua sự tu tập? Này các Tỳ kheo, có những yếu tó 
phát-khởi, yếu tô phẩn-đấu, yếu tố nỗ-lực: sự thường xuyên “chú- 
tâm không kỹ-cảng” vào chúng chính là sự cắt dưỡng chất làm 
ngăn chặn sự khởi sinh của yếu-tỗ giác-ngộ là năng-lwgng chưa 
khởi sinh và làm ngăn chặn yếu-tố năng-lượng đã khởi sinh đạt tới 


sự hoàn-thiện thông qua sự tu tập. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ chưa khởi 
sinh và làm ngăn chặn yếu-tố hoan-hỷ đã khởi sinh đạt tới sự hoàn- 
thiện thông qua sự tu tập? Này các Tỳ kheo, có những thứ là cơ-sở 
cho yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ: sự thường xuyên “chú-tâm 
không kỹ-càng” vào chúng chính là sự cắt dưỡng chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ chưa khởi 
sinh và làm ngăn chặn yếu-tố đã khởi sinh đạt tới sự hoàn-thiện 


thông qua sự tu tập. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của yếu-tô giác-ngộ là sự /h-lặng chưa khởi 
sinh và làm ngăn chặn yếu-tố /ih-lặng đã khởi sinh đạt tới sự 


hoàn-thiện thông qua sự tu tập? Này các Tỳ kheo, có sự tĩnh-lặng 


168 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


của thân, có sự tĩnh-lặng của tâm: sự thường xuyên “chú-tâm 
không kỹ-càng” vào chúng chính là sự cắt dưỡng chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của yếu-tô giác-ngộ là sự /nh-lặng chưa khởi 
sinh và làm ngăn chặn yếu-tô fĩnh-lặng đã khởi sinh đạt tới sự 


hoàn-thiện thông qua sự tu tập. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của yếu-tô giác-ngộ là sự đ/nh-râm chưa khởi 
sinh và làm ngăn chặn yếu-tô định-râm đã khởi sinh đạt tới sự 
hoàn-thiện thông qua sự tu tập? Này các Tỳ kheo, có dấu hiệu sự 
văng-lặng, có dấu hiệu sự không phân-tán (của tâm): sự thường 
xuyên “chú-tâm không kỹ-càng” vào chúng chính là sự cắt dưỡng 
chất làm ngăn chặn sự khởi sinh của yếu-tố giác-ngộ là sự định- 
tâm chưa khởi sinh và làm ngăn chặn yếu-tố định-râm đã khởi sinh 


đạt tới sự hoàn-thiện thông qua sự tu tập. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự cắt dưỡng chất làm ngăn 
chặn sự khởi sinh của yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xđ chưa khởi 
sinh và làm ngăn chặn yếu-tô buông-xảá đã khởi sinh đạt tới sự 
hoàn-thiện thông qua sự tu tập? Này các Tỳ kheo, có những thứ là 
cơ-sở cho yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả: sự thường xuyên “chú- 
tâm không kỹ-cảng” vào chúng chính là sự cắt dưỡng chất làm 
ngăn chặn sự khởi sinh của yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả chưa 
khởi sinh và làm ngăn chặn yếu-tố buông-xả đã khởi sinh đạt tới sự 


hoàn-thiện thông qua sự tu tập.” 


(SN 46:51) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 169 


52 (2) Một Phương Pháp Thuyết Giảng 


Lúc đó, vào buổi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, mang 
theo bình bát và cà sa, đi vô thành Sāvatthī (Xá-vệ) đề khát thực. 
Rồi ý nghĩ này xảy đến với họ: “Giờ vẫn còn quá sớm để đi khất 
thực trong thành Sāvatthī. Hay chúng ta ghé qua khu ở của các du 


sĩ thuộc giáo phái khác.” 


Rôi các Tỳ kheo đó đã đi đên khu ở của các du sĩ khác đạo ở 
đó. Họ chào hỏi với các du sĩ đó, và sau khi xong phân chào hỏi 


thân thiện, họ ngôi xuông một bên. Các du sĩ đã nói với họ: 


“Này các bạn, tu sĩ [sa-môn] Cô-đàm dạy Giáo Pháp cho 
những đệ tử của mình như vây: “Này, các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ năm 
chướng-ngại, là những sự hư-nhiễm của tâm làm suy yếu trí-tuệ, và 
hãy tu tập một cách chánh đúng bảy yếu-tố giác-ngộ.” Bên chúng 
tôi cũng dạy Giáo Pháp cho các đệ tử của mình như vây: “Này, các 
bạn tu, hãy dẹp bỏ năm chướng-ngại, là những sự hư-nhiễm của 
tâm làm suy yếu trí-tuệ, và hãy tu tập một cách chánh đúng bảy 
yếu-tố giác-ngộ.” Như vậy, này các bạn, ở đây, cái gì là sự khác 
nhau, sự khác biệt, sự không tương đồng giữa tu sĩ Cồ-đàm và 
chúng tôi về ván dë chỉ dạy một Giáo Pháp này và vè cách thức chỉ 
dạy?” Lúc đó các Tỳ kheo không vui thích cũng không phản 
kháng với câu nói của các du sĩ đó. Rồi không vui thích cũng 


không phản kháng, họ đứng dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra; trong đầu 


170 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


họ nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ học ý nghĩa của câu nói này khi có mặt 
(khi gặp) đức Thế Tôn.” Rồi, sau khi các Tỳ kheo đó đã đi khất 
thực trong thành và đã trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, họ đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi kính chào đức Thế Tôn, họ 
ngồi xuống một bên, và thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ 


và các du sĩ khác đạo đó. [Đức Thê Tôn đã nói:] 


“Này các Tỳ kheo, khi những du sĩ khác đạo nói như vậy, các 
thầy nên hỏi họ: “Này các bạn, có một phương pháp thuyết giảng 
(pháp môn) nào thông qua nó năm chướng-ngạI trở thành mười, và 
bảy yếu-tố giác-ngộ trở thành mười bốn, hay không?’ Khi được hỏi 
như vậy, các du sĩ đó chắc không thể trả lời, và hơn nữa, họ sẽ thấy 
phiền bực. Vì lý do gì? Bởi vì điều đó chắc không thuộc lĩnh vực 
của họ. Này các Tỳ kheo, ta không thấy có ai trong thế gian này có 
các thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmã, trong thế hệ này có các 
tu sĩ và bà-la-môn, có các thiên thần và loài người, có thể làm thỏa 
mãn tâm trí bằng một câu trả lời cho những câu hỏi đó, ngoại trừ 
Như Lai hoặc các đệ tử của Như Lai hoặc người đã nghe được câu 


trả lời từ các vị đệ tử đó. 
[i. Năm Trở Thành Mười] 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phương pháp thuyết giảng 


thông qua nó năm chướng-ngại trở thành mười? 


“Mọi /ham-dục đối với bên trong đều là chướng-ngại. Mọi 


tham-dục đối với bên ngoài đều là chướng-ngại. Š Như vậy, cái 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 171 


được nói gọn là chướng ngại tham-dục là gồm có hai, theo phương 


pháp thuyết giảng này. 


“Mọi sự ác-ý đối với bên trong đều là chướng-ngại. Mọi ác-ý 
đối với bên ngoài đều là chướng-ngại. Như vậy, cái được nói gọn 
là chướng ngại ác-ý là gồm có hai, theo phương pháp thuyết giảng 


` 


này. 


“Mọi sự buôn-ngú và đỏ-đán đôi với bên trong đêu là 
chướng-ngại. Mọi sự buôn-ngủ và đờ-đẫn đối với bên ngoài đều là 
chướng-ngại. Như vậy, cái được nói gọn là chướng ngại buôn-ngủ 


và đò-đẫn là gồm có hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


“Mọi sự baron và hôi-tiêc đôi với bên trong đêu là chướng- 
ngại. Mọi sự bât-an và hôi-tiêc đôi với bên ngoài đêu là chướng- 
ngại. Như vậy, cái được nói gọn là chướng ngại bât-an và hôi-tiệc 


là gồm có hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


“Mọi sự nghi-ngở đôi với bên trong đều là chướng-ngại. Mọi 
sự nghi-ngờ đối với bên ngoài đều là chướng-ngại. Như vậy, cái 
được nói gọn là chướng ngại nghi-ngờ là gồm có hai, theo phương 


pháp thuyết giảng này. 


[ii. Bảy Trở Thành Mười Bón] 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phương pháp thuyết giảng 


thông qua nó bảy yếu-tô giác-ngộ trở thành mười bốn?” 


172 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


“Mọi yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm về những thứ bên trong 
đều là yếu-tố giác-ngộ chánh-niệm. Mọi yếu-tố giác-ngộ là chánh- 
niệm về những thứ bên ngoài đều là yếu-tố giác-ngộ chánh-niệm. 
Như vậy, cái được nói gọn là yếu-tô giác-ngộ chánh-niệm là gòm 


có hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


“Mỗi khi người tu phân biệt những thứ bên trong bằng trí- 
tuệ, soi xét chúng, điều tra về chúng, thì đó là yêu-tố giác-ngộ là sự 
phân-biệt các trạng thái; mỗi khi người tu phân biệt những thứ bên 
ngoài bằng trí-tuệ, soi xét chúng, điều tra về chúng, thì đó cũng là 
yếu-tô giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng thái. Như vậy, cái được 
nói gọn là yếu-tô giác-ngộ phân-biệt các trạng thái là gồm có hai, 


theo phương pháp thuyết giảng này. 


“Mỗi khi có năng lượng thuộc thân, đó là yếu-tố giác-ngộ 
năng-lượng; mỗi khi có năng lượng thuộc tâm, đó cũng là yếu-tố 
giác-ngộ là øăng-lượng. Như vậy, cái được nói gọn là yếu-tố giác- 


ngộ năng-lwgng là gồm có hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


“Mỗi khi có sự hoan-hỷ đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét 
(tứ), đó là yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ, ([thuộc tâng thiên định 
thứ nhất]); mỗi khi có sự hoan-hý không đi kèm với ý-nghĩ (tầm) 
và sự soi-xét (tứ), đó cũng là yếu-tố giác-ngộ là sự hoan-hÿ, 
([fhuộc tầng thiên định thứ haï]). Như vậy, cái được nói gọn là 
yếu-tố giác-ngộ hoan-hý là gồm có hai, theo phương pháp thuyết 


giảng này. 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 173 


“Mỗi khi có sự tĩnh lặng của thân, đó là yêu-tô giác-ngộ là sự 
tĩnh-lặng: mỗi khi có sự tĩnh lặng của tâm, đó cũng là yêu-tô giác- 
ngộ là sự tînh-lăng.” Như vậy, cái được nói gọn là yéu-tó giác-ngộ 


tĩnh-lặng là gồm có hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


“Mỗi khi có sự định-tâm đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi- 
xét (tứ), đó là yêu-tô giác-ngộ là sự định-tâm. ([trạng thái định-tâm 
và cận-định thuộc tång thiên định thứ nhất); mỗi khi có sự định- 
tâm không đi kèm với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), đó cũng là 
yếu-tô giác-ngộ là sự định-tâm, (|đrqạng thái định-tâm thuộc tầng 
thiên định thứ hai và cao hơn]). Như vậy, cái được nói gọn là yéu- 
tố giác-ngộ định-râm là gồm có hai, theo phương pháp thuyết giảng 


` 


này. 

“Mỗi khi có sự buông-xả đối với những thứ bên trong, đó là 
yêu-tô giác-ngộ là sự buông-xả; mỗi khi có sự buông-xả đôi với 
những thứ bên ngoài, đó cũng là yêu-tô giác-ngộ là sự buông-xả. 
Như vậy, cái được nói gọn là yêu-tô giác-ngộ buông-xả là gôm có 


hai, theo phương pháp thuyết giảng này. 


“Này các Tỳ kheo, đây là phương pháp thuyết giảng thông 


qua nó bảy yêu-tô giác-ngộ trở thành mười bôn.” 


(SN 46:52) 


A3 (3) Lửa 


174 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


Lúc đó, vào buổi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, và mang 
theo bình bát và cà sa, đi vô thành Sãvatthi (Xá-vệ) đề khát thực ... 
[Tiếp tục như kinh 46:52 ké trên, cho tới:] ... [Đức Thế Tôn đã 


nói:] 


“Này các Tỳ kheo, khi những du sĩ khác đạo nói như vậy, các 
thầy nên hỏi họ rằng: “Này các bạn, khi tâm trở nên thụ-động 
(chậm chạp, nặng nề, chìm nghỉm, lười nhát, lu mờ), thì tu tập 
những yếu-tố giác-ngộ nào là không hợp lúc, và tu tập những yếu- 
tố giác-ngộ nào là hợp lúc? Rồi nữa, này các bạn, khi tâm trở nên 
khích-động (phấn khích, dao động, năng động), thì tu tập những 
yếu-tố giác-ngộ nào là không hợp lúc, và tu tập những yếu-tố giác- 
ngộ nào là hợp lúc?’ Khi được hỏi như vậy, các du sĩ đó chắc 
không thê trả lời, và hơn nữa, họ sẽ thấy phiền bực. Vì lý do gì? 
Bởi vì điều đó chắc không thuộc lĩnh vực của họ. Này các Tỳ kheo, 
ta không thấy có ai trong thế gian này có các thiên thần, Ma- 
vương, và trời Brahmã, trong thế hệ này có các tu sĩ và bà-la-môn, 
có các thiên thần và loài người, có thể làm thỏa mãn tâm trí bằng 
một câu trả lời cho những câu hỏi đó, ngoại trừ Như Lai hoặc các 
đệ tử của Như Lai hoặc người đã nghe được câu trả lời từ các vị đệ 


tử đó. 
[ï. Khi Tâm Thụ-động: Không Hợp Lúc] 


“Trong trường hợp, này các Tỳ kheo, khi tâm trở nên thy- 


động, thì lúc đó không hợp lúc để tu tập yếu-tố [giác-ngộ là] sự 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 175 


tnh-lặng, sự định-tâm, và sự buông-xả. Vì lý do gì? Này các Tỳ 
kheo, vì tâm đang thụ-động và lúc đó khó phát khởi nó bằng những 


yêu-tô đó. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử một người muôn nhóm lửa nhỏ 
thành đông lửa lớn. Nêu người đó quăng cỏ ướt, phân bò ướt, và 
củi cây ướt vô đó, còn rưới thêm nước vô đó, và rải đât lên đó, vậy 


người đó có thể nhóm thành đống lửa lớn hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, trong trường hợp khi 
tâm trở nên thụ-động, thì lúc đó không hợp lúc để tu tập yếu-tố 
[giác-ngộ là] sự tĩnh-lặng, sự định-tâm, và sự buông-xả. Vì lý do gì? 
Này các Tỳ kheo, vì tâm đang thụ-động và lúc đó khó phát khởi nó 


bằng những yếu-tô đó. 


In. Khi Tâm Thụ-động: Hợp Lúc] 


“Trong trường hợp, này các Tỳ kheo, khi tâm trở nên thụ- 
động, thì lúc đó là hợp lúc để tu tập yếu-tố [giác-ngộ là] phân-biệt 
các trạng thái (trạch pháp), năng-lượng, và sự hoan-hỷ. Vì lý do gì? 
Này các Tỳ kheo, vì tâm đang thụ-động và lúc đó dễ phát khởi nó 


bằng những yếu-tô đó. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử một người muôn nhóm lửa nhỏ 
thành đông lửa lớn. Nêu người đó quăng cỏ khô, phân bò khô, và 


củi cây khô vô đó, còn thôi gió thêm vô đó, và không rải đât lên 


176 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


đó, vậy người đó có thể nhóm thành đống lửa lớn hay không?” 
“Có, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, trong trường hợp khi 
tâm trở nên thụ-động, thì lúc đó hợp lúc dë tu tập yếu-tô [giác-ngộ 
là] sự phân-biệt các trạng thái, năng-lượng, và sự hoan-hÿ. Vì lý do 
øì? Này các Tỳ kheo, vì tâm đang thụ-động và lúc đó dễ phát khởi 


nó bằng những yếu-tô đó. 


[iii. Khi Tâm Khích-Động: Không Hợp Lúc] 


“Trong trường hợp, này các Ty kheo, khi tâm trở nên khích- 
động, thì lúc đó không hợp lúc để tu tập yếu-tô [giác-ngộ là] phân- 
biệt các trạng thái, năng-lượng, và sự hoan-hỷ. Vì lý do gì? Này 
các Tỳ kheo, bởi vì tâm đang bị khích-động và lúc đó khó làm nó 


tĩnh tại bằng những yếu-tố đó. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử một người muôn dập tắt đông lửa 
lớn. Nêu người đó quăng cỏ khô, phân bò khô, và củi cây khô vô 
đó, và còn thôi gió thêm vô đó, và không rải đât lên đó, vậy người 


đó có thê đập tắt đống lửa hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, trong trường hợp khi 
tâm trở nên khích-động, thì lúc đó không hợp lúc để tu tập yếu-tố 


[giác-ngộ là] phân-biệt các trạng thái, năng-lượng, và sự hoan-hỷ. 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 171 


Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi vì tâm đang bị khích-động và 


lúc đó khó làm nó tĩnh tại bằng những yếu-tô đó. 


[iv. Khi Tâm Khích-Động: Hợp Lúc] 


“Trong trường hợp, này các Tỳ kheo, khi tâm trở nên khích- 
động, thì lúc đó là hợp lúc để tu tập yếu-tô [giác-ngộ là] sự fnh- 
lặng, sự định-tâm, và sự buông-xả. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì 
tâm đang khích-động và lúc đó dễ làm nó tĩnh tại bằng những yếu- 


tó đó. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử một người muôn dập tắt đông lửa 
lớn. Nêu người đó quăng cỏ ướt, phân bò ướt, và củi cây ướt vô đó, 
và còn rưới nước thêm vô đó, và rải đât lên đó, vậy người đó có thê 


đập tắt đống lửa hay không?” 
“Có, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, trong trường hợp khi 
tâm trở nên khích-động, thì lúc đó hợp lúc để tu tập yếu-tô [giác- 
ngộ là] sự tĩnh lặng, sự định-tâm, và sự buông-xả. Vì lý do gì? Này 
các Tỳ kheo, vì tâm đang khích-động và lúc đó dễ làm nó tĩnh tại 


bằng những yếu-tô đó. 


— “Nhưng, này các Tỳ kheo, ta nói rằng yếu-tố chánh-niệm 
luôn là hữu-dụng nhất.” (tức trong mọi trường hợp, tu tập yếu-tố 


chánh-niệm đều là tốt nhất)” 


178 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(SN 46:53) 


54 (4) Cùng Với Tâm-Từ... 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người 
Koliya (Câu-lợi), ở đó có một thị trấn của họ tên là Haliddavasana. 
Lúc đó, vào buổi sáng, một số Tỳ kheo mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa, đi vô thị trấn Haliddavasana để khất thực. Rồi ý 
nghĩ này xảy đến với họ: “Giờ vẫn còn quá sớm để đi khất thực 
trong thị trấn Haliddavasana. Hay chúng ta ghé qua khu ở của các 
du sĩ thuộc giáo phái khác.””? 

Rồi các Tỳ kheo đó đã đi đến khu ở của các du sĩ khác đạo ở 
đó. Họ chào hỏi với các du sĩ đó, và sau khi xong phần chào hỏi 


thân thiện, họ ngôi xuông một bên. Các du sĩ đã nói với họ: 


“Này các bạn, tu sĩ [sa-môn] Cô-đàm dạy Giáo Pháp cho 
những đệ tử của mình như vây: “Này, các Tỳ kheo, hãy dẹp bỏ năm 
chướng-ngại, đó là những sự hư-nhiễm của tâm làm suy yếu trí- 
tuệ, và hãy sống bao trùm một phương với một cái tâm thấm đẫm 
sự /z-ái, cũng tương tự như vậy đối với phương thứ hai, phương 
thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy là trên, dưới, ngang dọc, và 
khắp nơi, và tới tất cả mọi chúng sinh và bản thân mình, người đó 
sống với một cái tâm thắm đẫm sự tr-ái, lớn rộng, cao thượng, vô 


lượng, không còn hung dữ, không còn ác ý. 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 179 


`... Hãy sống bao trùm một phương với một cái tâm thấm 
đẫm sự bi-mẩn, cũng tương tự như vậy đối với phương thứ hai, 
phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy là trên, dưới, ngang 
dọc, và khắp nơi, và tới tất cả mọi chúng sinh và bản thân mình, 
người đó sống với một cái tâm thắm đẫm sự bi-måân, lớn rộng, cao 


thượng, vô lượng, không còn hung dữ, không còn ác ý. 


`... Hãy sống bao trùm một phương với một cái tâm thấm 
đẫm sự tùy-hý, cũng tương tự như vậy đối với phương thứ hai, 
phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy là trên, dưới, ngang 
dọc, và khắp nơi, và tới tất cả mọi chúng sinh và bản thân mình, 
người đó sống với một cái tâm thắm đẫm sự tùy-hý, lớn rộng, cao 


thượng, vô lượng, không còn hung dữ, không còn ác ý. 


`... Hãy sống bao trùm một phương với một cái tâm thấm 
đẫm sự buông-xả, cũng tương tự như vậy đối với phương thứ hai, 
phương thứ ba, và phương thứ tư. Như vậy là trên, dưới, ngang 
dọc, và khắp nơi, và tới tất cả mọi chúng sinh và bản thân mình, 
người đó sống với một cái tâm thắm đẫm sự buông-xả, lớn rộng, 


cao thượng, vô lượng, không còn hung dữ, không còn ác ý." 


“Này các bạn, chúng tôi cũng vậy, cũng chỉ dạy Giáo Pháp 
cho các đệ tử của mình giống như vậy: “Này, các bạn, hãy dẹp bỏ 
năm chướng ngại ... [giống hệt đoạn ké trên]... không còn ác-ý." 
Như vậy, này các bạn, ở đây, cái gì là sự khác nhau, sự khác biệt, 
sự không tương đồng giữa tu sĩ Cồ-đàm và chúng tôi về vấn đề chỉ 


dạy một Giáo Pháp và về cách thức chỉ day?’ Lúc đó các Tỳ 


180 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


kheo không vui thích cũng không phản kháng với câu nói của các 
du sĩ đó. Rồi, không vui thích cũng không phản kháng, họ đứng 
dậy khỏi chỗ ngồi và đi ra; trong đầu họ nghĩ rằng: “Chúng ta sẽ 
học ý nghĩa của câu nói này khi có mặt (khi gặp) đức Thế Tôn.” 
Rồi, sau khi các Tỳ kheo đó đã đi khất thực trong thành và đã trở 
về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, họ đến gặp đức Thế 
Tôn. Sau khi kính chào đức Thế Tôn, họ ngồi xuống một bên, và 
thưa lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa họ và các du sĩ khác đạo đó. 


[Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Này các Tỳ kheo, khi những du sĩ khác đạo nói như vậy, các 
thầy nên hỏi họ: “Này các bạn, theo cách nào tu tập “sự giải-thoát 
của tâm bằng Zâm-f””? Nó có gì là đích-đến của nó, là tuyệt-đỉnh 


của nó, kết-quả của nó, mục-tiêu cuối cùng của nó?! 


“Theo cách nào tu tập “sự giải-thoát của tâm băng /âm-bử”? 
Nó có gì là đích-đên của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kêt-quả của nó, 


mục-tiêu cuôi cùng của nó? 


“Theo cách nào tu tập “sự giải-thoát của tâm bằng tâm tùy- 
hý”? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kết-quả của 


nó, mục-tiêu cuôi cùng của nó? 


“Theo cách nào tu tập “sự giảithoát của tâm băng tâm 
buông-xđ”? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, kết-quả 


của nó, mục-tiêu cuôi cùng của nó?’ 


“Khi được hỏi như vậy, các du sĩ đó chắc không thê trả lời, và 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 181 


hơn nữa, họ sẽ thấy phiền bực. Vì lý do gì? Bởi vì điều đó chắc 
không thuộc lĩnh vực của họ. Này các Tỳ kheo, ta không thấy có ai 
trong thế gian này có các thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmä, 
trong thế hệ này có các tu sĩ và bà-la-môn, có các thiên thần và loài 
người, có thể làm thỏa mãn tâm trí băng một câu trả lời cho những 
câu hỏi đó, ngoại trừ Như Lai hoặc các đệ tử của Như Lai hoặc 


người đã nghe được câu trả lời từ các vị đệ tử đó. 


l- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào tu tập sự giải-thoát 
của tâm bằng /âzn-rz? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của 
nó, kết-quả của nó, mục-tiêu cuối cùng của nó? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm có đi kèm 
bởi /âm-rử ... yêu-tỗ giác-ngộ là buông-xả có đi kèm bởi râm-từ, 
[sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, 
dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. (i) Nếu người đó muốn: 
“Ta sẽ an trú nhận thức những thứ đáng chê-ghét (nhàm chán, đáng 
ghét, khó ưa, đáng töm) trong những thứ không đáng chê-ghét 
(đáng thích, dễ chịu, đáng mong ước), thì người đó an trú nhận 
thức những thứ đáng chê-ghét trong đó. (ii) Nếu người đó muốn 
“Ta sẽ an trú nhận thức những thứ không đáng chê-ghét trong 
những thứ đáng chê-ghét”, thì người đó an trú nhận thức những 
không đáng chê-ghét trong đó. (iii) Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an 
trú nhận thức những thứ đáng chê-ghét trong những thứ đáng chê- 
ghét và những thứ không đáng chê-ghét”, thì người đó an trú nhận 
thức những thứ đáng chê-ghét trong đó. (vi) Nếu người đó muốn 


“Ta sẽ an trú nhận thức những thứ không đáng chê-ghét trong 


182 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


những thứ đáng chê-ghét và những thứ không đáng chê-ghét”, thì 
người đó an trú nhận thức những thứ chê-ghét trong đó. (v) Nếu 
người đó muốn: “Tránh cả hai thứ đáng chê-ghét và không đáng 
chê-ghét, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có chánh-niệm và rõ- 
biết, thì người đó an trú trong đó một cách buông-xả, có chánh- 
niệm và rõ-biết.?” Hoặc khác, người đó chứng nhập và an trú trong 
sự giải-thoát của thứ đẹp-đẽ. Này các Tỳ kheo, sự giải-thoát của 
tâm bằng tâm-từ có vẻ-đẹp là tuyệt-đỉnh của nó, ta nói vậy, däi với 
một Tỳ kheo trí tuệ ở đây là người chưa thâm nhập tới sự giải-thoát 


cao bon Di 


2- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào tu tập sự giải-thoát 
của tâm bằng tâm-bi? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của 
nó, kết-quả của nó, mục-tiêu cuối cùng của nó? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm có đi kèm 
bởi tâm-bi ... yéu-tó giác-ngộ là sự buông-xả có đi kèm bởi /âm-bi, 
[sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chắm-dứt, 
dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. (i) Nếu người đó muốn: 
‘Ta sẽ an trú nhận thức những thứ đáng chê-ghét trong những thứ 
không đáng chê-ghét”, thì người đó an trú nhận thức những thứ 
đáng chê-ghét trong đó. (ii) ... (iii) ... (vi)... (v) ... thì người đó an 
trú trong đó một cách buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biết. [Y hệt 
đoạn ké trên]. Hoặc khác, với sự hoàn toàn vượt trên những nhận- 
thức về sắc-giới (vật chất), với sự biến mất của những nhận-thức 


vê những chạm xúc giác quan, với sự không-còn chú tâm tới 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ * 183 


những nhận-thức về sự khác biệt, chỉ ý thức rằng “không gian là vô 
biên”, người đó chứng nhập và an trú trong cảnh xứ vô biên của 
không gian (không vô biên xứ). Này các Tỳ kheo, sự giải-thoát 
của tâm bằng tâm-bi có cảnh xứ vô biên của không gian là tuyệt- 
đỉnh của nó, ta nói vậy, đôi với một Tỳ kheo trí tuệ ở đây là người 


chưa thâm nhập tới sự giải-thoát cao hơn. 


3- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào tu tập sự giải-thoát 
của tâm bằng tâm-hý? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của 
nó, kết-quả của nó, mục-tiêu cuối cùng của nó? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm có đi kèm 
bởi tâm tùy-hỷ ... yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả có đi kèm bởi 
tâm tùy-hỷ, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự 
châấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. (i) Nếu người 
đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận thức những thứ đáng chê-ghét trong 
những thứ không đáng chê-ghét”, thì người đó an trú nhận thức 
những thứ đáng chê-ghét trong đó. (ii) ... (iii) ... (vi) ... w) ... thì 
người đó an trú trong đó một cách buông-xả, có chánh-niệm và rõ- 
biết. [Y hệt đoạn kế trên]. Hoặc khác, bằng cách hoàn toàn vượt 
trên cảnh xứ vô biên của không gian, chỉ ý thức rằng “thức là vô 
biên”, người đó chứng nhập và an trú trong cảnh xứ vô biên của 
thức (thức vô biên xứ). Này các Tỳ kheo, sự giải-thoát của tâm 
bằng tâm-hý có cảnh xứ vô biên của thức là tuyệt-đỉnh của nó, ta 
nói vậy, đối với một Tỳ kheo trí tuệ ở đây là người chưa thâm nhập 


tới sự giåi-thoát cao hơn. 


184 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào tu tập sự giải-thoát của 
tâm bằng tâm-xá? Nó có gì là đích-đến của nó, tuyệt-đỉnh của nó, 
kết-quả của nó, mục-tiêu cuối cùng của nó? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm có đi kèm 
bởi tâm-xả ... yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả có đi kèm bởi tâm- 
xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm- 
dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. (i) Nếu người đó 
muốn: “Ta sẽ an trú nhận thức những thứ đáng chê-ghét trong 
những thứ không đáng chê-ghét”, thì người đó an trú nhận thức 
những thứ đáng chê-ghét trong đó. (ii) ... (iii) ... (vi) ... (v) ... thì 
người đó an trú trong đó một cách buông-xả, có chánh-niệm và rõ- 
biết. [Y hệt đoạn kế trên]. Hoặc khác, bằng cách hoàn toàn vượt 
trên cảnh xứ vô biên của thức, chỉ ý thức sự “không-có-gì”, người 
đó chứng nhập và an trú trong cảnh xứ trống-không (vô sở hữu 
xứ). Này các Tỳ kheo, sự giải-thoát của tâm bằng tâm-xả có cảnh 
xứ trồng-không là tuyệt-đỉnh của nó, ta nói vậy, dëi với một Tỳ 
kheo trí tuệ ở đây là người chưa thâm nhập tới sự giải-thoát cao 


29 


hon. 


(SN 46:54) 


55 (5) Sangãrava D 
Ở Sāvatthī. 


Lúc đó có bà-la-môn tên là Sañgārava đến gặp đức Thế Tôn 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 185 


và chào hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 


thiện, ông ta ngôi xuông một bên, và nói với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thầy Côồ-đàm, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao 
có nhiều lúc các kinh kệ đã được học tụng lâu ngày lại không nhớ 
được trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng? Và 
tại sao nhiều lúc các kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn 
nhớ được lâu trong tâm, nói chi tới những kinh kệ đã được học 


tụng lâu ngày?” 


1- (i) “Này bả-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám 
muội bởi tham-duc (nhục dục), bị chiếm ngự bởi tham-dục, và 
người đó không hiểu biết đúng thực cái gì là sự giải-thoát khỏi 
tham-dục,®” thì trong trường hợp đó người đó sẽ không biết và 
không thấy đúng thực cái gì là sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt- 
lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người. Cho 
nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn 
không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được 


học tụng. 


“Này bà-la-môn, giả sử có một cái chậu đựng nước có pha 
thuốc nhuộm màu đỏ, vàng, xanh, hay màu gåc; (hàm chỉ tham-dục 
nhục-dục). Nếu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản 
chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ không biết 
và không thấy được nó (khuôn mặt) đúng như nó thực là. Cũng 
giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị 


ám muội bởi /han-dục ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng 


186 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


lâu ngày, chúng cũng không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới 


những kinh kệ chưa được học tụng. 


(ii) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống VỚI một cái 
tâm bị ám muội bởi sự ác-ý, bi chiếm ngự bởi ác-ý, và người đó 
không hiểu biết đúng thực cái gì là sự giải-thoát khỏi sự sân giận 
ác-ý đã khởi sinh, thì trong trường hợp đó người đó sẽ không biết 
và không thấy đúng thực cái gì là sự tốt-lành của mình, hoặc sự tôt- 
lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người. Cho 
nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn 
không được nhớ lại được trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa 


được học tụng. 


“Này bà-la-môn, giả sử có một chậu nước được nẫu bằng lửa, 
đang nỗi bọt và sôi sục; (hàm chỉ sự ác-ý sân hán). Nếu một người 
có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong 
chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó đúng 
như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái tâm bị ám muội bởi sự ác-ý ... mặc dù các kinh kệ đó 
đã được học tụng lâu ngày chúng cũng không được nhớ lại trong 


tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


(iii) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống vói một cái 
tâm bị ám muội bởi sự đở-đần và buồn-ngủ, bị chiếm ngự bởi sự 
đò-đẫn và buồn-ngủ, và người đó không hiểu biết đúng thực cái gì 
là sự giải-thoát khỏi sự đò-đẫn và buồn-ngủ, thì trong trường hợp 


đó người đó sẽ không biết và không thấy đúng thực cái gì là sự tốt- 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 187 


lành của mình, hoặc sự tôt-lành của người khác, hoặc sự tôt-lành 
của cả mình và người. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được 
học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói 


chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, giả sử có một cái chậu nước bị che phủ bởi 
rong rêu và tảo; (hàm chỉ sự đò-đân và buôn-ngiì). Nếu một người 
có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong 
chậu nước thì người đó sẽ không biết và không thấy được nó đúng 
như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một người 
sống với cái tâm bị ám muội bởi sự đỏ-đẩn và buồn-ngủ ... mặc dù 
các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không được 


nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ chưa được học tụng. 


(iv) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sống VỚI một cái 
tâm bị ám muội bởi sự bẩr-an và hối-tiếc, bị chiếm ngự bởi sự båt- 
an và hồi-tiếc, và người đó không hiểu biết đúng thực cái gì là sự 
giải-thoát khỏi sự bắt-an và hồi-tiếc, thì trong trường hợp đó người 
đó sẽ không biết và không thấy đúng thực cái gì là sự tốt-lành của 
mình, hoặc sự tốt-lành của người khác, hoặc sự tốt-lành của cả 
mình và người. Cho nên, mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng 
lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chỉ tới 


những kinh kệ chưa được học tụng. 
“Này bà-la-môn, giả sử có một cái chậu nước bị thối bởi gió, 
chao động, xoáy động, khuấy động thành sóng nhỏ; (hàm chỉ sự 


bát-an và hôi-tiêc). Nêu một người có mặt sáng nhìn xem hình ảnh 


188 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ không 
biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như 
vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội 
bởi sự bár-an và hối-tiếc ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học 
tụng lâu ngày, chúng vẫn không được nhớ lại được trong tâm, nói 


chi tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


(v) “Lại nữa, này bà-la-môn, khi một người sóng với một cái 
tâm bị ám muội bởi sự nøhỉ-ngở, bi chiếm ngự bởi sự nghi-ngờ, và 
người đó không hiểu biết đúng thực cái gì là sự giải-thoát khỏi sự 
nghi-ngờ, thì trong trường hợp đó người đó sẽ không biết và không 
thấy đúng thực cái gì là sự tốt-lành của mình, hoặc sự tốt-lành của 
người khác, hoặc sự tốt-lành của cả mình và người. Cho nên, mặc 
dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu ngày, chúng vẫn không 


được nhớ lại trong tâm, nói chi tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


“Này bả-la-môn, giả sử có một chậu nước đục ngầu, không 
lắng đọng, đầy bùn đất, được đặt trong chỗ tôi; (hàm chỉ sự nghi- 
ngờ, sự không rõ). Néu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh 
phản chiếu khuôn mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ không 
biết và không thấy được nó đúng như nó thực là. Cũng giống như 
vậy, này bà-la-môn, khi một người sống với cái tâm bị ám muội 
bởi sự nghi-ngò ... mặc dù các kinh kệ đó đã được học tụng lâu 
ngày, chúng vẫn không được nhớ lại trong tâm, nói chi tới các kinh 


kệ chưa được học tụng. 


“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ e 189 


các kinh kệ đã được học tụng lâu ngày cũng không được nhớ lại 


trong tâm, nói chi tới các kinh kệ chưa được học tụng. 


2- “Này bà-la-môn, khi một người sống với một cái tâm 
không bị ám muội bởi fham-dục, sự ác-ý, sự đò-đân và buôn-ngủ, 
sự bất-an và hối-tiếc, và sự nghi-ngờ, thì trong trường hợp đó ngay 
cả những kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại 


trong tâm, nói chi tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày. 


“Này bà-la-môn, giả sử có một chậu nước không được pha 
tạp bởi thuốc nhuộm; không női bọt và sôi sục; không bị che phủ 
bởi rong rêu và tảo; không bị khuấy động bởi gió và chao động 
thành sóng; trong sạch, lắng tịnh, trong suốt, được đặt ở chỗ sáng. 
Nếu một người có mắt sáng nhìn xem hình ảnh phản chiếu khuôn 
mặt mình trong chậu nước thì người đó sẽ biết và thấy được nó 
đúng như nó thực là. Cũng giống như vậy, này bà-la-môn, khi một 
sống với một cái tâm không bị ám muội bởi bom duc, sự ác-ý, sự 
đò-đẫn và buôn-ngủ, sự bất-an và hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ, thì 
trong trường hợp đó ngay cả những kinh kệ không được học tụng 
lâu ngày vẫn được nhớ lại trong tâm, nói chi tới những kinh kệ đã 


được học tụng lâu ngày. 


“Này bà-la-môn, đây là nguyên nhân và lý do tại sao ngay cả 
những kinh kệ không được học tụng lâu ngày vẫn được nhớ lại 


trong tâm, nói chi tới những kinh kệ đã được học tụng lâu ngày.” 


3- “Này bà-la-môn, có bảy yếu-tố giác-ngộ này là sự không 


190 + Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


trở-ngại, sự không chướng-ngại, sư không hư-nhiễm của tâm; khi 
được tu tập và phát triển, chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả 
là sự hiểu-biết chân thực (chân trí) và sự giải-thoát. Bảy đó là gì? 
Yếu-tố giác-ngộ là chánh-miệm là sự không trỏ-ngại ... Yếu-tố 
giác-ngộ là sự Đuông-xả là sự không trở-ngại, sự không chướng- 
ngại, sư không hư-nhiễm của tâm; khi được tu tập và phát triển, 
chúng sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả là sự hiểu-biết chân thực 


(chân trí) và sự giải-thoát.” 


Sau khi lời tuyên thuyết này được nói ra, bà-la-môn 
Sangarava đã thưa với đức Thế Tôn rằng: “Thật kỳ diệu, Thầy Cò- 
đàm!... Mong Thầy Cồ-đàm ghi nhớ con là một đệ tử tại gia đã 


quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 46:55) 


50 (6) Abhaya 


Tôi nghe như vẫy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Rãjagaha (Vương-xá) trên Đỉnh Núi Kèn Kèn. Lúc đó Hoàng tử 
Abhaya đã đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi 


xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: TI 


“Thưa Thế Tôn, ông Purana Kassapa (Phú-lâu-na Ca-diếp) 
nói răng: ‘Không có nguyên nhân và điều kiện nào gây ra sự thiếu 


hiệu-biêt và tâm-nhìn; sự thiêu hiệu-biệt và tâm-nhìn là không có 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ °* 191 


nguyên nhân và điêu kiện. Không có nguyên nhân và điêu kiện nào 
làm ra sự hiêu-biêt và tâm-nhìn; sự hiêu-biêt và tâm-nhìn là không 
có nguyên nhân và điều kiên.’ Đức Thế Tôn nói sao về điều 


này?” 


“Này hoàng tử, có nguyên nhân và điều kiện gây ra sự thiếu 
hiểu-biết và tầm-nhìn; sự thiếu hiểu-biết và tầm-nhìn là có nguyên 
nhân và điều kiện. Có nguyên nhân và điều kiện làm ra sự hiểu- 
biết trực-tiếp; sự hiểu-biết trực-tiếp là có nguyên nhân và điều 


kiện.” 
[i. Nguyên Nhân của sự Thiếu Hiểu-biết và Tầằm-nhìn] 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, cái gì là nguyên nhân và điều kiện 
gây ra sự thiếu hiểu-biết và tầm-nhìn? Theo cách nào thì sự thiếu 


hiêu-biêt và tâm-nhìn là có nguyên nhân và điêu kiện?” 


“Này hoàng tử, trong trường hợp khi một người sống với cái 
tâm bị ám muội bởi tham-duc (nhục dục), bị chiếm ngự bởi tham- 
dục, và người đó không hiểu biết đúng thực cái gì là sự giải-thoát 
khỏi tham-dục: đây là nguyên nhân và điều kiện gây ra sự thiếu 
hiểu-biết và tầm-nhìn; chính theo cách như vậy sự thiếu hiểu-biết 


và tâm-nhìn là có nguyên nhân và điêu kiện. 


“Lại nữa, này hoàng tử, trong trường hợp khi một người sông 
với cái tâm bị ám muội bởi sự ác-ý ... sự buôn-ngú và đỏ-đán ... 


sự baron và hôi-tiêc ... sự nghi-ngở, bị chiêm ngự bởi sự nghi- 


192 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


ngờ, và người đó không hiểu biết đúng thực cái gì là sự giải-thoát 
khỏi sự nghi-ngờ: đây là nguyên nhân và điều kiện gây ra sự thiếu 
hiểu-biết và tầm-nhìn; chính theo cách như vậy sự thiếu hiểu-biết 


và tầm-nhìn là có nguyên nhân và điều kiện.” 
“Thưa Thế Tôn, lời giảng Pháp này được gọi là gì?” 
“Này hoàng tử, đây được gọi là những (năm) chướng-ngạI.” 


“Chắc chắn chúng là những chướng-ngại, thưa Thế Tôn! 
Chắc chắn chúng là những chướng ngại, thưa Bậc Phúc Lành! 
Người bị chi phối thậm chí bởi một trong những chướng-ngại đó 
cũng không biết và thấy mọi thứ đúng như chúng thực là, nói chi 


den người bị chi phôi bởi cả năm chướng-ngại. 
[ii. Nguyên Nhân của sự Hiêu-biêt và Tâm-nhìn]| 


“Nhưng, thưa Thê Tôn, cái oi là nguyên nhân và điêu kiện 
y 
của sự hiêu-biêt và tâm-nhìn? Theo cách nào sự hiêu-biêt và tâm- 


nhìn là có nguyên nhân và điêu kiện?” 


“Ở đây, này hoàng tử, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là 
chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự 
chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Với một cái 
tâm đã tu tập yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm. người đó biết và thấy 
mọi sự đúng như chúng thực là. Đây là nguyên nhân làm ra sự 
hiểu-biết và tầm-nhìn; chính theo cách như vậy sự hiểu-biết và 


tâm-nhìn là có nguyên nhân và điêu kën", 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ * 193 


“Lại nữa, này hoàng tử, một Tỳ kheo tu tập yếu-tô giác-ngộ 
là sự buông-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, 
sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Với một 
cái tâm đã tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả, người đó biết và 
thấy mọi sự đúng như chúng thực là. Đây là nguyên nhân làm ra sự 
hiểu-biết và tầm-nhìn; chính theo cách như vậy sự hiểu-biết và 


tầm-nhìn là có nguyên nhân và điều kiện.” 
“Thưa Thé Tôn, lời giảng Pháp này được gọi là gì?” 


“Này hoàng tử, đây được gọi là những (bảy) yếu-tố giác- 


29 


ngộ. 


“Chắc chắn chúng là những yếu-tố giác-ngộ, thưa Thế Tôn! 
Chắc chắn chúng là những yếu-tốô giác-ngộ, thưa Bậc Phúc Lành! 
Người có-được thậm chí một yếu-tố giác-ngộ cũng thấy và biết 
mọi sự đúng như chúng thực là, nói chi đến người có-được bảy 
yếu-tô giác-ngộ. Sự mệt mỏi của thân và sự mệt mỏi của tâm con 
đã nếm trải khi leo lên Đỉnh Núi Kèn kën này giờ đã lặn mất. Con 
đã thâm nhập vào Giáo Pháp.” ([tức chứng nhập thánh quả Nhập- 
lưu]) 


(SN 46:56) 


194 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 7 
NHÓM “THỞ VÀO-THỞ RA: 
(Anapana-vagøa) 


KKK KK KK K 


57 (1) Bộ Xương 
D Có Kết-Quả Lớn Lao] 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về một bộ xương được 
tu tập và phát triển, thì nó mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn 


lao (đại quả và đại lợi).Š? 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về một bộ 
xương được tu tập và phát triển để mang lại kết quả và ích lợi lớn 
lao? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ 
là chánh-niệm có kèm theo nhận-thức về một bộ xương ... người 
tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả có kèm theo nhận-thức về 
một bộ xương, [sự tu tập đó | dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, 
sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Chính theo 
cách như vậy là nhận-thức về một bộ xương được tu tập và phát 


triên đê nó mang lại kêt quả và ích lợi lớn lao.” 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ * 195 


[ii. Một trong hai Thánh Quả] 


“Này các Ty kheo, khi nhận-thức về một bộ xương được tu 
tập và phát triển, thì có thé trông đợi một trong hai thánh quả là: sự 
hiểu-biết cuối cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc nếu còn 


chút tàn dư hơi hướng của sự dính-chấp thì thánh quả Bắt-lai. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về một bộ 
xương được tu tập và phát triển để có thé trông đợi một trong hai 
thánh quả là: sự hiểu-biết cuối cùng ngay trong kiếp này, hoặc nếu 
còn chút tàn dư hơi hướng của sự dính-chấp thì thánh quả Bắt-lai? 
Ở đây, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm có kèm 
theo nhận-thức về một bộ xương ... người tu tập yếu-tố giác-ngộ là 
sự buông-xá có kèm theo nhận-thức về một bộ xương, [sự tu tập 
đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín 
muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Chính theo cách như vậy là nhân- 
thức về một bộ xương được tu tập và phát triển dë có thể trông đợi 
một trong hai thánh quả là: sự hiểu-biết cuối cùng ngay trong kiếp 
này, hoặc nếu còn chút tàn dư hơi hướng của sự dính-chấp thì 


thánh quả Bắt-lai.” 
[iii. Sự Tốt-Lành Lớn Lao] 


“Này các Ty kheo, khi nhận-thức về một bộ xương được tu 


tập và phát triển, thì nó dẫn tới sự tốt-lành lớn lao (đại thiện). 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức vê một bộ 


196 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


xương được tu tập và phát triển để nó dẫn tới sự tốt-lành lớn lao? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là 
chánh-niệm có kèm theo nhận-thức về một bộ xương ... người đó 
tu tập yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả có kèm theo nhận-thức về 
một bộ xương, [sự tu tập đó | dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, 
sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Chính theo 
cách như vậy là nhận-thức về một bộ xương được tu tập dë nó dẫn 


tới sự tốt-lành lớn lao.” 
[iv. Sự An- Toàn thoát khỏi Tróïi-Buộc] 


“Này các Ty kheo, khi nhận-thức về một bộ xương được tu 
tập và phát triển, thì nó dẫn tới sự an-toàn lớn lao thoát khỏi sự 


trói-buộc; (trói buộc trong vòng luân hồi sinh tử). 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức vê một bộ 
xương được tu tập và phát triển để nó dẫn tới sự an-toàn lớn lao 


thoát khỏi sự trói-buộc? ... [Tiếp tục y hệt đoạn trên. 
[v. Cảm Nhận về sự Cắp-Bách] 
“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về một bộ xương được tu 
tập và phát triển, thì nó dẫn tới cảm nhận về sự cấp-bách; (tức nhìn 


thây thân sắc là mong manh và vô thường, người nên mau chóng 


tìm đường thoát khỏi khổ nạn đáng kinh sợ đó). 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức vê một bộ 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 197 
xương được tu tập và phát triển để nó dẫn tới cảm nhận về sự cấp- 
bách? ... [Tiếp tục y hệt đoạn trên. ] 

[vi. An trú trong sự An Nhiên] 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về một bộ xương được tu 


tập và phát triển, thì nó dẫn tới sự an-trú trong sự an-nhiên. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức vê một bộ 
xương được tu tập và phát triển đề nó dẫn tới sự an-trú trong sự an- 


nhiên? ... [Tiếp tục y hệt đoạn trên. | 


(SN 46:57) 


° [Mỗi kinh sau đây (từ 58—76) được lặp lại theo mẫu kinh sáu- 
phân như bài kinh 57 ké trên. ] 


58_ (2) Xác Bị Giòi Đục 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về một xác chết bị giòi đục 


được tu tập và phát triển, thì nó mang lại ...” 


59 (3) Xác Bị Xanh Tím 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức vê một xác chêt màu xanh 


tím được tu tập và phát triển, thì nó mang lại ...” 


198 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


60_ (4) Xác Bị Bung Rã 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về một xác chết bị bung rã 


được tu tập và phát triển, thì nó mang lại ...” 


61 (5) Xác Bị Sình Chảy 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về một xác chết bị sình thối 


được tu tập và phát triển, thì nó mang lại ...” 


62 (6) Tâm Từ 


“Này các Tỳ kheo, khi tâm-từ được tu tập và phát triển, thì nó 


mang lại...” 


63 (7) Tâm-Bi 


“Này các Tỳ kheo, khi tâm-bi được tu tập và phát triển, thì nó 


mang lại...” 


64 (8) Tâm Hý 


“Này các Tỳ kheo, khi tâm-(tùy) hỷ được tu tập và phát triển, 


thì nó mang lại...” 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 199 


65 (9) Tâm Xả 


“Này các Tỳ kheo, khi tâm-xả được tu tập và phát triển, thì 


nó mang lại ...” 


66 (10) Sự Thở Vào- Thở Ra 


“Này các Tỳ kheo, khi sự thở-vào thở ra được tu tập và phát 


triên, thì nó mang lại ...” 


(SN 46:58—66) 


200 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 8 
NHÓM “SỰ CHẤM DUT: 
(Nrrodha-vagøga) 


kkk k + e e s90 


67 (1) Sự Không Sạch 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức vê sw không-sạch ô-uê của 


thân được tu tập và phát triển .... 


[Tiếp tục lời kinh và bốn phân đoạn giống như kinh 76 ở cuối 
NHÓM này; và tất cả các kinh tiếp theo 68—75 cũng đều tiếp tục 


như vậy.]....” 


68 (2) Chấ 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về cái chết được tu tập và 


phát triên....” 


69_ (3) Sự Không Sạch của Thức Ăn 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức vê sự không-sạch ô-uê của 


thức ăn được tu tập và phát triển....” 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ * 201 


70 (4) Sự Không Thỏa Thích 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự không thỏa-thích (sự 


thực sướng, sự bất toại nguyện) được tu tập và phát triển....” 


71 (5) Vô Thường 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự vô-/ường được tu 


tập và phát triển...” 


72 (6) Khổ 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự khổ được tu tập và 


phát triên....” 


73 (7) Vô Ngã 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự vô-ngã được tu tập và 


phát triên....” 


74 (8) Sự Dep Bỏ 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự đẹp-bó được tu tập và 


phát triển...” 


202 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


75_ (9) Sự Chán Bỏ 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự chán-bỏ được tu tập 


và phát triên....” 


76 (10) Sự Chấm Dút 
D Có Kết-Quả Lớn Lao] 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, khi sự nhận-thức về sự chẩm-đứt được tu 


tập và phát triển, thì nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về sự 
chắấm-dứt được tu tập và phát triển để mang lại kết quả và ích lợi 
lớn lao? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác- 
ngộ là chánh-niệm có kèm theo nhận-thức về sự chấm-dứt ... 
người đó tu tập yếu-tỗ giác-ngộ là buông-xđ có kèm theo nhân- 
thức về sự chấm-dứt, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, s 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. 
Chính theo cách như vậy là nhận-thức về sự chấm-dứt được tu tập 


và phát triên đê nó mang lại kêt quả và ích lợi lớn lao.” 


[ii. Một trong hai Thánh Quả] 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự chẩm-đứt được tu tập 


và phát triển, thì có thể trông đợi một trong hai thánh quả là: sự 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ * 203 


hiểu-biết cuối cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc nếu còn 


chút tàn dư hơi hướng của sự dính-chấp thì thánh quả Bắt-lai. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự nhận-thức về sự 
chấm-dứt được tu tập và phát triển để có thể trông đợi một trong 


hai thánh quả ... [Tiép tục tương tự nhw đoạn [i] ở trên.) ...” 
[iii. Sự Tốt-Lành Lớn Lao] 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức vè sự chẳm-dứt được tu tập 


và phát triển, thì nó dẫn tới sự tốt-lành lớn lao. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức về sự chäm- 
dứt được tu tập và phát triển để nó dẫn tới sự tốt-lành lớn lao? ... 


[Tiép tục tương tự như đoạn [i] ở trên.) ...” 
[iv. Sự An- Toàn thoát khỏi Tróïi-Buộc] 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự chẩm-đứr được tu tập 
và phát triển, thì nó dẫn tới sự an-toàn lớn lao thoát khỏi sự trói- 


buộc; (trói buộc trong vòng luân hồi sinh tử). 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức về sự chäm- 
dứt được tu tập và phát triển để nó dẫn tới sự an-toàn lớn lao thoát 


khỏi sự trói-buộc? ... [Tiếp tục tương tự như đoạn [i] ở trên.]... 


[v. Cảm Nhận về sự Cấp-Bách] 


204 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự chẩm-đứr được tu tập 
và phát triển, thì nó dẫn tới cảm nhận về sự cấp-bách; (tức nhìn 
thấy thân sắc là mong manh và vô thường, người nên mau chóng 


tìm đường thoát khỏi khổ nạn đáng kinh sợ đó). 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào nhận-thức vê sự châm- 
dứt được tu tập và phát triển để nó dẫn tới cảm nhận về sự cấp- 


bách? ... [Tiếp tục tương tự như đoạn [i] ở trên] ...” 
[vi. An trú trong sự An Nhiên] 


“Này các Tỳ kheo, khi nhận-thức về sự chẩm-đứr được tu tập 


và phát triên, thì nó dẫn tới sự an-trú trong sự an-nhiên. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào nhận-thức vê sự châm- 
dứt được tu tập và phát triển để nó dẫn tới sự an-trú trong sự an- 


nhiên? ... [Tiếp tục tương tự như đoạn [i] ở trên.]... 


(SN 46:67—76) 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 205 


NHÓM 9 
NHÓM “SÔNG HẰNG 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠU 
(Ganga-peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


77 (1)— 88 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và ngã 
về hướng đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và phát 
triển bảy yếu-tố giác-ngộ là đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng 


Niết-bàn. 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển bảy yếu-tố giác-ngộ đề cho người đó đồ về, nghiêng về, 
và ngã về hướng Niết-bàn? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo 
tu tập yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm ... người đó tu tập yếu-tố 
giác-ngộ là buông-xả, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự 
chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. 
Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy thì một Tỳ kheo tu tập 
và phát triển bảy yếu-tố giác-ngộ là đồ về, nghiêng về, và ngã về 


hướng Niết-bàn.” 


[Các kính còn lại của NHÓM này đều được lặp lại một cách 


206 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tương tự song hành với các kinh SN 45:92—102.] 


(SN 46:77—88) 


Sáu đô ra hướng đông 
Và sáu đô ra đại dương. 
Hai lân sáu là mười hai: 


NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 207 


NHÓM 10 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøa) 


KKK KK KK K 


SR (1) — 96 (10) Như Lai... 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trong mọi loài chúng sinh— dù là loài 
không chân, hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân; có thân- 
sắc hay không có thân-sắc, có nhận-thức hay không có nhận-thức, 


hay không có nhận-thức cũng không phải không có nhận thức ....” 


[Tiếp tục là lặp lại, theo cách bảy yéu-tő giác-ngộ, một cách 


tương tự song hành với các kinh SN 45-I139— 146. | 


(SN 46:89—98) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mãi Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng Và Mặt Trời, 

Cùng Với Vải Là Thứ Mười. 


208 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 11 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KKK KK KK K 


99 (1) — 110 (12) Khó Nhoc... ° 


“Này các Tỳ kheo, giống như việc làm khó nhọc (nặng nhọc, 
cần nhiều công sức) được làm, thì tất cả đều được làm dựa trên trái 
đất, được thiết lập trên trái đất. Cũng giống như vậy, dựa trên giới- 
hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, một Tỳ kheo tu tập và phát 


triên bảy yêu-tô giác-ngộ... ” 


[Tiếp tục là lặp lại, theo cách bảy yéu-tő giác-ngộ, một cách 


tương tự song hành với các kinh SN 45:149—60.] 


(SN 46:99—110) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 


Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ e 209 


NHÓM 12 
NHÓM “TÌM KIM’ 


(Esana-vagøa) 


KKK KK KK K 


111 (1) — 120 (10) Sự Tìm Kiếm ... 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm kiếm (tầm cầu) này. Ba đó là 
gì? Tìm kiếm khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tìm kiếm sự hiện-hữu 


(tái sinh), tìm kiếm đời-sống tâm-linh (phạm hạnh, thánh thiện) .... 


[Tiếp tục là lặp lại, theo cách bảy yếu-tố giác-ngộ, tương ứng 


như các kinh SN 45:161—70.] 


(SN 46:111—120) 


Sự Tìm Kiếm, Sự ô-nhiễm, Những Ô Nhiễm, 

Ba Loại Hiện Hữu, Ba Loại Khô, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, Các 
Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm-Khát. 


210 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 13 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


121 (1)— 129 (9) Những Dòng Lũ... 


“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng-lũ này. Bốn đó là gì? Dòng 
lũ tham-dục (nhục dục), dòng lũ (muốn được) hiện-hữu, dòng lũ 


vô-minh....” 


[Tiếp tục là lặp lại, theo cách bảy yếu-tố giác-ngộ, tương ứng 


như các kinh SN 45:I171—79.| 


(SN 46:121—129) 


150 (10) Những Gông Cùm Nặng Đô 


- “Này các Tỳ kheo, có năm gông cùm nặng đô. Năm đó là 
gì? Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc SIỚI, tham-muốn (tái sinh) 
cõi vô-sắc giói, Sự tự-ta (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là 
năm gông cùm nặng đô. Bảy yếu-tô giác-ngộ được tu tập để dẫn 
tới sự trực-tiếp biết về năm gông cùm nặng đô này, dẫn tới sự 


hoàn-toàn hiêu vê chúng, dân tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dân tới 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 211 


sự dẹp-bỏ chúng. 


“Bảy đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác-ngộ là buông-xả, [sự 
tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần 
chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Bảy yéu-tó giác-ngộ này 
được tu tập để dẫn tới sự trực-tiếp biết về năm gông cùm nặng đô 
này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch 


sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 46:130) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uån, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Năng Đô. 


212 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 14 
NHÓM “SÔNG HẰNG 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠU 
(Ganga-peyyala-vagga) 


GEET 
[THEO MẪU ‘LOAI-BÓ THAM...'] 


131 (1) Sông Hàng—Ðő Về Hướng Đông... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và ngã 
về hướng đông; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập bảy yếu- 
tố giác-ngộ là đồ về, nghiêng vẻ, và ngã về hướng Niết-bàn. 

“Và theo cách nào người đó làm được như vậy? Ở đây, một 
Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác-ngộ 
là buông-xả, [sự tu tập đó] có mục tiêu của nó là sự loại-bỏ tham, 
loại-bỏ sân, loại-bỏ si. Chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo ... 


ngã về hướng Niêt-bàn.” 


(SN 46:131) 


132 (2) — 142 (12) Đồ Về Hướng Đông... 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ * 213 


[Lăp lại như kinh kế trên, theo cách bảy yéu-tő giác-ngộ. “có 
mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... °] 


(SN 46:132—142) 


Sáu đô ra hướng đông 
Và sáu đô ra đại dương. 
Hai lân sáu là mười hai: 


NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 


214 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 15 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøa) 


GEET 
[THEO MẪU ‘LOAI-BÓ THAM...'] 


145 (1) — 152 (10) Nhe Lai... 


[Lăp lại như kinh ké trên, theo cách bảy yéu-tő giác-ngô, ‘có 


mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... °] 


(SN 46:143—152) 


Như Lai, Dâu Chân, Đỉnh Mãi Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng Và Mặt Trời, 

Cùng Với Vải Là Thứ Mười. 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 215 


NHÓM 16 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KKK 3k K K K K 


[THEO MẪU ‘LOAI-BÓ THAM...] 


155 (1)— 164 (10) Khó Nhoc... 


[Lăp lại như kinh ké trên, theo cách bảy yéu-tő giác-ngộ, ‘có 


mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... °] 


(SN 46:153—164) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 


Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 


216 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 17 
NHÓM “TÌM KIM’ 


(Esana-vagøa) 


GEET 
[THEO MẪU “LOẠI-BỎ THAM...] 


165 (I)— 174 (10) Sự Tìm Kiếm... 


[Lăp lại như kinh kế trên, theo cách bảy yéu-tő giác-ngộ, “có 


mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... °] 


(SN 46:165—174) 


Sự Tìm Kiếm, Sự ô-nhiễm, Những Ô Nhiễm, 

Ba Loại Hiện Hữu, Ba Loại Khô, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, 
Các Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm-Khát. 


Chương 46 — Liên Kết CÁC YÊU-TÔ GIÁC-NGỘ ° 217 


NHÓM 18 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KK KKK KKK 
[THEO MẪU ‘LOAI-BÓ THAM...'] 


175 (1) — 183 (10) Những Dòng Lü... 


[Lăp lại như kinh ké trên, theo cách bảy yéu-tő giác-ngộ, ‘có 


mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... °] 


(SN 46:175—183) 


164 (10) Những Gäng Cùm Nặng Đô... 


- “Này các Ty kheo, có năm gông-cùm nặng đô. Năm đó là 
gì? Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc giói, tham-muốn (tái sinh) 
cõi vô-sắc giới, Sự tự-ta (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là 
năm gông cùm nặng đô. Bảy yếu-tố giác-ngộ được tu tập để dẫn 
tới sự trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự 
hoàn-toàn hiểu về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới 


sự dẹp-bỏ chúng. 


218 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Bảy đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm ... yêu-tỗ giác-ngộ là buông-xá, [sự 
tu tập đó |] có mục tiêu của nó là sự /ogi-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại- 
bỏ sỉ... cô sự Bt-t là nên tảng của nó, sự Bẫt-tử là đích đến của 
nó, sự Bắt-tử là mục tiêu cuối cùng của nó ... [những sự tu tập đó] 
là đổ về, nghiêng về, và ngã về Miếr-bàn. Bảy yếu-tô giác-ngộ này 
được tu tập để dẫn tới sự trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô 
này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch 


sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng. ””2 


(SN 46:184) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uån, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Năng Đô. 


Chương 47 


Liên Kết CÁC NÈN TẢNG CHÁNH- 
NIỆM 


(47 Satipna†thana—Sammyufta) 
(47 Tương Ung Niệm-Xứ) 


220 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM e 221 


NHÓM 1 
NHÓM “AMBAPALU 
(Ganga-peyyäla-vagga) 


KK K K K K K K 


1 (1) Ambapālī 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Vesālī (Tỳ-xá-ly) trong Khu Vườn của cô Ambapälï (về sau là Tỳ 
kheo ni Ambapälï). Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như 
vây: “Này các Tỳ kheo!” 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điều này:”” 


“Này các Tỳ kheo, đây là con đường một-chiều (trực dẫn) dé 
dẫn tới sự thanh lọc của chúng sinh, để vượt qua sự buôn sầu và ai 
oán, dé chấm dứt sự khô đau và ưu phiên, đề đạt được một phương 
pháp, để chứng ngộ Niết-bàn, đó là, bốn nền tảng chánh-niệm.”! 


Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-khát (tham) và buôn phiền (ưu) đối với thế giới. 


Người đó sông quán sát những cđm-giác trong những cảm-giác, 


222 • Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-khát và sự buồn phiền đối với thế giới. Người đó sóng quán 
sát tâm trong tâm, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-khát và buồn phiền đối với thế giới. Người 
đó sống quán sát những hiện-tưrợng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
khát và buồn phiền đối với thế giới.” 

“Này các Tỳ kheo, đây là con đường một-chiêu (trực dẫn) dë 
dẫn tới sự thanh lọc của chúng sinh, để vượt qua sự buôn såu và ai 


oán, dé chấm dứt sự khô đau và ưu phiên, đề đạt được một phương 


pháp, để chứng ngộ Niết-bàn, đó là, bốn nền tảng chánh-niệm.” 
Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Các Tỳ kheo hân hoan và vui 
mừng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. 


(SN 47:01) 


2 (2) Có Chánh Niệm 
Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Vesālī (Tỳ-xá-ly) trong Khu Vườn của cô Ambapälï (về sau là Tỳ 
kheo ni Ambapälï). Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như 
vây: “Này các Tỳ kheo!” 
“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM e 223 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sống (trú, an trú) có 
chánh-niệm và thường rõ-biết (tỉnh giác, hiểu biết rõ ràng): đây là 
chỉ thị của ta đối với các thầy.” 

- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo là có 
chánh-niệm? Ở đây, một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn (tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. Người 
đó sông quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm 
trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buòn-phièn đối với thế giới. Này các 


Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo có chánh-niệm. 


- “Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo thực tập 
sự thường rõ-biết? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một 
người hành động (làm) với sự rõ-biết khi đang đi tới và đang đi lui; 
khi đang nhìn thắng và đang nhìn ngang; khi đang co hay đang 
duỗi tay chân; khi đang mặc quần áo và khi đang mang cả sa và 
bình bát; khi đang ăn, khi đang uống, khi đang nhai thức ăn, và khi 
đang ném; khi đang đại tiện và khi đang tiểu tiện; khi đang đi, khi 
đang đứng, khi đang năm, khi đang ngồi, khi đang đi ngủ, khi đang 
thức dậy, khi đang nói, và khi đang im lặng. Chính theo cách như 


vậy là một Tỳ kheo thực tập sự thường rõ-biết. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sông có chánh-niệm và 


thường rõ-biết. Đây là chỉ thị của ta đối với các thầy.” 


(SN 47:02) 


224 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


3 (3) Một Tỳ Kheo 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvathI (Xá-vệ) 
trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp Cô 
Độc. Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn, chỉ dạy Giáo Pháp 
cho con một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo Pháp 
từ Thế Tôn, con sẽ sống một mình, lui về (thu mình), chuyên cần, 


nhiệt thành, và kiên định.” 


“Có mấy người ngu cũng hay thỉnh cầu ta theo kiểu này, 
nhưng sau khi Giáo Pháp đã được nói cho họ, họ chỉ nghĩ tới việc 
quanh quân đi theo ta mà thôi; (chứ không chịu lui về än dät tu 


hành).” 


“Mong đức Thế Tôn chỉ dạy Giáo Pháp cho con một cách 
ngắn gọn! Mong bậc Phúc Lành chỉ dạy Giáo Pháp cho con một 
cách ngắn gọn! Có lẽ con có thể hiểu được ý nghĩa của lời dạy của 
đức Thế Tôn; có lẽ con có thê trở thành người thừa hưởng lời dạy 


của đức Thê Tôn.” 


- “Vậy được rồi, này Tỳ kheo, hãy thanh lọc ngay điểm khởi 
đầu của những trạng thái thiện lành. Và cái gì là điểm khởi đầu của 
những trạng thái thiện lành? Giới-hạnh (đức-hạnh) phải được thanh 


lọc tốt và cách-nhìn phải được chánh thắng." Rồi, này Tỳ kheo, 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 225 


sau khi phần giới-hạnh của thầy được thanh lọc tốt và cách-nhìn 
của thầy được chánh thắng, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên 
giới-hạnh, thầy nên tu tập bốn nền tảng chánh-niệm theo cách ba- 


phần. 


“Bốn đó là gì? Ó đây, này Tỳ kheo, hãy sống quán sát thân 
trong thân ở Đên-?rong, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, 
sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối 
với thế giới. Hãy sống quán sát thân trong thân ở bên-ngoài, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Hãy sống quán sát thân 
trong thân ở bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, thường rõ-biết, 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền 


đôi với thê giới. 


“Hãy sống quán sát những cđm-giác trong những cảm-giác 
... ở bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với 
thế giới. Hãy sống quán sát tâm trong tâm ... ở bên-trong và bên- 
ngoài, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Hãy sống 
quán sát nhůng hiện-fượng trong những hiện-tượng ... ở bên-trong 
và bên-ngoài, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi 


đã dẹp bỏ sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


“Này Ty kheo, khi, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên 


giới-hạnh, thầy tu tập bốn nền tảng chánh-niệm theo cách ba-phần 


226 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(bên-trong, bên-ngoài, và bên-trong và bên ngoài) như vậy, thì, dù 
là ngày hay đêm, thì có thể trông đợi sự gia tăng những trạng thái 


thiện lành, chứ không gia giảm.” 


Rồi vị Tỳ kheo đó, sau khi hài lòng và vui mừng với lời dạy 
của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, 


giữ đức Thê Tôn ở bên phải mình, và đi ra. 


Rồi, sau khi sống tu một mình, lui về (thu mình), chuyên cần, 
nhiệt thành, và kiên định, vị Tỳ kheo đó, bằng cách tự mình chứng 
ngộ điều đó băng sự hiểu-biết trực-tiếp, ngay trong kiếp này đã 
chứng nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống thánh 
thiện, mà vì mục tiêu đó những người họ tộc đã đúng dän rời khỏi 
đời sống tại gia để đi vào đời sống xuât gia tu hành. Người đó hiểu 
rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì 
cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này 


KER 


nữa. 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những A-la-hán. 


(SN 47:03) 


4 (3)ỞđsSiIi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế Tôn đang sống 
giữa những người Kosala (Kiều-tất-la) ở ngôi làng của những bà- 


la-môn đang sống, ngôi làng có tên Sālā. Ở đó đức Thế Tôn đã nói 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM e 227 


với các Tỳ kheo như vây: 


- “Này các Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo là những người 
mới thụ giới, chưa xuất gia lâu ngày, vừa mới đến với Giáo Pháp 
và Giới Luật, các thầy nên khởi xướng (giáo giới, giáo huấn) cho 
họ, ôn định họ, và thiết lập họ trong sự tu tập bốn nền tảng chánh- 


niệm. Bôn đó là gì? 


(Các thầy nên khởi xướng chỉ dạy cho họ như vày:) ““Này 
các đạo hữu, hãy sống quán sát thân trong thân, nhiệt thành, 
thường rõ-biết, được hợp nhất, với một cái tâm sáng rõ, đạt định, 
với một cái tâm nhất-điểm, để biết thân đúng như nó thực là. Hãy 
sống quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác ... để biết 
những cảm-giác đúng như chúng thực là. Hãy sống quán sát tâm 
trong tâm ... để biết tâm đúng như nó thực là. Hãy sống quán sát 
những hiện-tượng trong những hiện-tượng ... để biết những hiện- 


tượng đúng như chúng thực là. 


- “Này các Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo là nhng bậc 
học-nhân (đã lọt vào dòng thánh đạo), là những người chưa đạt tới 
lý tưởng của tâm, những người sống tâm nguyện đạt tới sự an-toàn 
tối thượng thoát khỏi sự trói-buộc: thì họ cũng vậy, họ cũng sống 
quán sát thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, được hợp 
nhất, với một cái tâm sáng rõ, đạt định, với một cái tâm nhất-điểm, 
để biết thân đúng như nó thực là. Họ sống quán sát những cảm- 
giác trong những cảm-giác ... để biết những cảm-giác đúng như 


chúng thực là. Họ sống quán sát tâm trong tâm ... để biết tâm đúng 


228 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


như nó thực là. Họ sống quán sát những hiện-tượng trong những 


hiện-tượng ... để biết những hiện-tượng đúng như chúng thực là. 


- “Này các Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo đã là nưững bậc 
A-la-hán (bậc vô học nhân), những người đã tiêu diệt những ô- 
nhiễm, đã sống đời sống thánh thiện, đã làm xong những gì cần 
làm, đã đặt xuống gánh-nặng, đã đạt tới mục-tiêu, đã tiêu diệt sạch 
sẽ những gông-cùm trói buộc sự hiện-hữu (tái sinh), và đã hoàn 
toàn giải-thoát thông qua sự hiểu-biết cuối-cùng: thì họ cũng vậy, 
họ cũng sống quán sát thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, 
được hợp nhất, với một cái tâm sáng rõ, đạt định, với một cái tâm 
nhất-điểm, đã tách-ly khỏi thân. Họ cũng sống quán sát những 
cảm-giác trong những cảm-giác ... đã tách-ly khỏi những cảm- 
giác. Họ cũng sống quán sát tâm trong tâm ... đã tách-ly khỏi tâm. 
Họ cũng sống quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng 
... đã tách-ly khỏi những hiện-tượng. 

“Này các Tỳ kheo, đối với những Tỳ kheo là nhng người 
mới thụ giới, chưa xuất gia lâu ngày, vừa mới đến với Giáo Pháp 
và Giới Luật, các thầy nên khởi xướng (giáo giới, giáo huấn) cho 
họ, ôn định họ, và thiết lập họ trong sự tu tập bốn nền tảng chánh- 


niệm.” 


(SN 47:04) 


5 (5) Một Đồng Thiện 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM ° 229 


Ở Sāvatthī. Lúc đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 


- “Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn về thứ 
gì là 'một đống båt thiên’ thì đó là năm chướng-ngại. Bởi đây hoàn 
toàn là một đồng bất thiện, đó là, năm chướng ngại. Năm đó là gì? 
Chướng ngại tham-dục, chướng ngại ác-ý, chướng ngại buồn-ngủ 
và đò-đẫn, chướng ngại bắt-an và hói-tiéc, chướng ngại nghi-ngờ. 
Nếu có ai nói một cách đúng dän về thứ gì là ‘môt đồng båt thiện” 
thì đó là năm chướng-ngại này. Bởi đây hoàn toàn là một đống bất 


thiện, đó là, năm chướng-ngạI. 


- “Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói đúng đắn về thứ gì là ‘môt 
đóng thiện lành’ thì đó là bốn nên tảng chánh-niệm. Bởi đây hoàn 
toàn là một đồng thiện lành, đó là, bốn nền tảng chánh-niệm. Bốn 
đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế 
giới. Người đó sống quán sát những cảm-giác trong những cảm- 
giác ... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiên- 
tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với thế giới. Nếu có ai nói 
đúng đắn về thứ gì là 'một đồng thiện lành' thì đó là bốn nền tảng 
chánh-niệm. Bởi đây hoàn toàn là một đồng thiện lành, đó là, bốn 


nên tảng chánh-niệm.” 


(SN 47:05) 


230 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


6 (6) Diều Hâu 


“Này các Tỳ kheo, ngày xưa có một con diều hâu đột kích 
bay xuống và gắp bắt một con chim.” Rồi, trong khi chim cút đang 
bị gắp đi bởi diều hâu, nó mới than khóc: “Tôi thật xui xẻo, thật ít 
phước đức (nên mớii bị như vây)! Tôi đã ra khỏi khu vực (lãnh 
địa, trú xứ, lĩnh vực) của mình, đã lạc qua lãnh địa của người khác. 
Nếu hôm nay tôi ở trong khu vực của mình, trong lãnh địa của tô 
tiên tôi, thì con dièu hâu không có cơ hội nào để thắng tôi, néu có 


đánh nhau.” 


— “Nhưng, này chim cút, khu vực của ngươi là đâu, lãnh địa 


của tô tiên ngươi ở đâu?” 
— “Là cánh đông mới cày có những ụ dät" 


“Rôi con diêu hâu, tin tưởng vào sức mạnh của mình, không 
khoác lác vê sức mạnh của mình, mới thả con chim cút ra và nói: 
ʻE, chim cút, giờ thì chạy đi, coi thử ở (lãnh địa) đó ngươi có trôn 


thoát khỏi ta hay không.” 


“Rôi, này các Tỳ kheo, lúc đó con chim cút liên chạy tới cánh 
đông mới cày có những ụ dät Sau khi trèo lên một ụ dät lớn, nó 
đứng đó và nói với diêu hâu: "Dën bắt ta đi, diêu hâu! Dën bắt ta 


đi, diêu hâu!” 


“Rôi con diêu hâu, tin tưởng vào sức mạnh của mình, không 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 231 


khoác lác về sức mạnh của mình, mới xếp đôi cánh lại và lao 
nhanh xuống và gắp lấy con chim cút. Nhưng khi chim cút biết 
“Diều hâu đã áp sát”, trong giây khắc đó nó lũi ngay xuống trong ụ 
đất, và con diều hâu lỡ trớn đập vào ụ đất, bị bể ngực ngay tại chỗ. 
Như vậy đó, này các Tỳ kheo, hễ khi ai (lúc này là diều hâu) ra 
khỏi khu vực của mình và lạc qua lãnh địa của người khác thì sẽ bị 


như vậy. 


“Do vậy, này các Ty kheo, đừng ra khỏi khu vực của mình và 
lạc qua lãnh địa của người khác. Ma-vương sẽ tiêp cận ngay những 
ai ra khỏi trú xứ của mình và lạc qua lãnh địa của người khác; Ma- 


vương sẽ bắt họ ngay.”Š 


“Và cái gì không phải là trú xứ của một Tỳ kheo mà là lãnh 
địa của người khác? Đó là năm dây khoải-lạc giác-quan (ngũ dục 
lạc). Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt như là 
thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến 
nhục dục, hấp dẫn. Những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... 
Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được 
nhận biết bởi lưỡi ... Những đối-tượng chạm xúc được nhận biết 
bởi thân như là thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, 
liên hệ đến nhục dục, hấp dẫn. Đây là năm dây khoái-lạc giác- 
quan. Đây là những thứ không phải là trú xứ của các Tỳ kheo mà 


thuộc lãnh địa của người khác. 


“Này các Tỳ kheo, hãy vào ở trong trú xứ của mình, trong trú 


xứ của tổ tiên mình. Ma-vương không thể tiếp cận những người 


232 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


vào ở trong trú xứ của mình, trong trú xứ của tô tiên mình; Ma- 


vương sẽ không bắt được họ. 


“Và cái gì là trú xứ của các Tỳ kheo? Đó là bốn nên tảng 
chánh-niệm. Bón đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo 
sống quán sát thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn- 
phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó sống quán sát những cảm- 
giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-tượng 
trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với 
thế giới. Đây là trú xứ của một Tỳ kheo, là trú xứ của tổ tiên 


mình.” 


(SN 47:06) 


7 — (7) Con Khi 


“Này các Tỳ kheo, trên dãy núi Himalaya, vua của các ngọn 
núi, có những vùng gập ghềnh và hiểm trở mà những con khi và 
con người không thể đi qua; có những vùng gập ghềnh và hiểm trở 
khi có thể đi qua, nhưng người không thể đi qua; có những vùng 
bằng phăng và đáng mê thích cả khi và người đều có thể đi lại 
được. Ở đó, dọc theo đường mòn khỉ đi, những thợ săn đã đặt 
nhiều bẫy nhựa dính (keo dính) để bắt khi. 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM + 233 


“Một con khi không ngu dai thấy được cái bẫy và tránh nó từ 
xa. Nhưng con khỉ ngu dại thì sờ tay vào bẫy dính và bị dính tay. 
Nó nghĩ “Ta phải gỡ tay ra”, con khi dùng tay kia để gỡ; bị dính 
tay đó luôn. Nó nghĩ “Ta phải gỡ hai tay của ta ra”, con khi dùng 
chân dé đạp cái bẫy, bị dính chân luôn. Nó nghĩ “Ta phải gỡ hai 
tay và hai chân ”, con khi dùng miệng đề đầy cái bẫy; và nó bị dính 


miệng luôn ở đó đó. 


“Này các Tỳ kheo, con khi nằm đó kêu la, với năm-chỗ bị 
dính chặt. Nó đã bị dính vào tai nạn và thảm họa, và giò người thợ 
săn muốn làm gì nó thì làm. Lúc đó thợ săn chỉ việc đâm chết con 
khi, cột nó vào tắm gỗ dính đó, rồi muốn ([mang, vác, chở nó]) đi 
đâu thì đi. Như vậy đó, này các Tỳ kheo, nếu ai đi ra khỏi trú xứ 


của mình và đi lạc vào lãnh địa của người khác thì sẽ bị như vậy. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, đừng ra khỏi trú xứ của mình và 
lạc qua lãnh địa của người khác. Ma-vương sẽ tiêp cận ngay những 
ai ra khỏi trú xứ của mình và lạc qua lãnh địa của người khác; Ma- 


vương sẽ bắt họ ngay. 


“Và cái gì không phải là trú xứ của một Tỳ kheo mà là lãnh 
địa của người khác? Đó là năm dây khoải-lạc giác-quan (ngũ dục 
lạc). Năm đó là gì? Những hình-sắc được nhận biết bởi mắt như là 
thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, liên hệ đến 
nhục dục, hấp dẫn. Những âm-thanh được nhận biết bởi tai ... 
Những mùi-hương được nhận biết bởi mũi ... Những mùi-vị được 


nhận biết bởi lưỡi ... Những đối-tượng chạm xúc được nhận biết 


234 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


bởi thân như là thì như là: đáng ước, đáng yêu, dễ chịu, dễ thương, 
liên hệ đến nhục dục, hấp dẫn. Đây là năm dây khoái-lạc giác- 
quan. Đây là thứ không phải là trú xứ của các Tỳ kheo mà thuộc 


lãnh địa của người khác. 


“Này các Tỳ kheo, hãy vào ở trong trú xứ của mình, trong trú 
xứ của tô tiên mình. Ma-vương không thê tiêp cận những người 
vào ở trong trú xứ của mình, trong trú xứ của tô tiên mình; Ma- 


vương sẽ không bắt được họ. 


“Và cái gì là trú xứ của các Tỳ kheo? Đó là bốn nên tảng 
chánh-niệm. Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo 
sống quán sát thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn- 
phiền (ưu) đối với thế giới. Người đó sống quán sát những cảm- 
giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-tượng 
trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với 
thế giới. Đây là trú xứ của một Tỳ kheo, là trú xứ của tổ tiên 


mình.” 


(SN 47:07) 


8 (8) Người Đầu Bép 


[i. Đầu Bếp Déi 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 235 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người đâu bêp dö, ngu dôt, 
không khéo léo, dâng lên một nhà vua hay một đại thân nhiêu món 
cà-ri khác nhau: chua, đăng, cay, ngọt, nặng mùi, nhẹ mùi, mặn, 


lạt. 


“Người đầu bếp dö, ngu dót, không khéo léo đó không thu 
nhận dấu-hiệu về chủ của mình thích món nào, như: “Bữa nay món 
cà-ri này làm hài lòng chủ mình, hoặc chủ mình đã chọn ăn món 
này, hoặc chủ mình ăn món này nhiều, hoặc chủ mình nói lời khen 
món này; hoặc món cà-ri chua làm hài lòng chủ mình, hoặc chủ 
mình đã chọn ăn món cà-ri chua, hoặc chủ mình ăn món cà-ri chua 
nhiều, hoặc chủ mình nói lời khen món cà-ri chua; hoặc món cà-ri 
đắng ... hoặc món cà-ri cay ... hoặc món cà-ri ngọt ... hoặc món 
cà-ri nặng mùi ... hoặc món cà-ri ... hoặc món cà-ri nhẹ mùi ... 


hoặc món cà-rI mặn ... hoặc món cà-ri lạt. 


“Người đầu bếp dö, ngu dót, không khéo léo đó không được 
nhận [ban thưởng] quần áo, lương bồng, và tiền thưởng. Vì lý do 
gì? Vì người đầu bếp dở, ngu dốt, không khéo léo đó không biết 


thu nhận dâu-hiệu chủ mình thích món nào. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có mấy Tỳ 
kheo dö, ngu dốt, không thiện khéo sống quán sát thân trong 
thân—nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. 
Trong khi họ đó sống quán sát thân trong thân, tâm của họ không 


đạt-định, những hư-nhiễm của họ không được dẹp-bỏ, họ không 


236 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


thu nhận dấu-hiệu đó.” Họ sống quán sát những cảm-giác trong 
những cảm-giác... tâm trong tâm ... những hiện-fượng trong 
những hiện-tượng—nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. 
Trong khi họ sống quán sát những hiện-tượng trong những hiện- 
tượng, tâm của họ không đạt-định, những hư-nhiễm của họ không 


được dẹp-bỏ, họ không thu nhận dấu-hiệu đó. 


“Mấy Tỳ kheo dở, ngu dốt, không thiện khéo đó không có 
được những sự an-trú an lạc ngay trong kiếp này; cũng không có 
được sự chánh-niệm và sự rõ-biết. Vì lý do gì? Bởi vì, này các Tỳ 


kheo, mấy Tỳ kheo đó không biết thu nhận dấu-hiệu của tâm mình. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người đâu bêp giỏi, khôn 
ngoan, khéo léo, dâng lên một nhà vua hay một đại thân nhiêu món 
cà-ri khác nhau: chua, đăng, cay, ngọt, nặng mùi, nhẹ mùi, mặn, 


Geh 


“Người đầu bếp giỏi, khôn ngoan, khéo léo đó thu nhận dấu- 
hiệu về chủ của mình thích món nào, như: “Bữa nay món cà-ri này 
làm hài lòng chủ mình, hoặc chủ mình đã chọn ăn món này, hoặc 
chủ mình ăn món này nhiều, hoặc chủ mình nói lời khen món này; 
hoặc món cà-ri chua làm hài lòng chủ mình, hoặc chủ mình đã 
chọn ăn món cà-ri chua, hoặc chủ mình ăn món cà-ri chua nhiều, 


hoặc chủ mình nói lời khen món cà-ri chua; hoặc món cà-rI đăng 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM e 231 


... hoặc món cà-ri cay ... hoặc món cà-rI ngọt ... hoặc món cà-ri 
nặng mùi ... hoặc món cà-ri ... hoặc món cà-ri nhẹ mùi ... hoặc 


món cà-ri mặn ... hoặc món cà-r1 lạt.” 


“Người đầu bếp giỏi, khôn ngoan, khéo léo đó được nhận 
[ban thưởng] quần áo, lương bồng, và tiền thưởng. Vì lý do gì? Vì 
người đầu bếp giỏi, khôn ngoan, khéo léo đó biết thu nhận dấu- 


hiệu chủ mình thích món nào. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, ở đây có mấy Tỳ 
kheo giỏi, khôn trí, thiện khéo, sống quán sát thân trong 
thân—nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Trong khi họ 
sống quán sát thân trong thân, tâm của họ đạt-định, những hư- 
nhiễm của họ được dẹp-bỏ, họ thu nhận dấu-hiệu đó. Họ sống quán 
sát những cđm-giác trong những cảm-giác... tâm trong tâm ... 
những hiện-fượng trong những hiện-tượng—nhiệt thành, thường rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn- 
phiền đối với thế giới. Trong khi họ sống quán sát những hiện- 
tượng trong những hiện-tượng, tâm của họ đạt-định, những hư- 
nhiễm của họ được dẹp-bỏ, họ thu nhận dấu-hiệu đó. 

“Mấy Tỳ kheo giỏi, khôn trí, thiện khéo đó có được những sự 
an-trú an lạc ngay trong kiếp này, họ cũng có được sự chánh-niệm 
và sự rõ-biết. Vì lý do gì? Bởi vì, này các Tỳ kheo, máy Tỳ kheo 
đó biết thu nhận dấu-hiệu của tâm mình.” 


(SN 47:08) 


238 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


d (9) Bệnh 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Vesalr (Tỳ-xá-ly) trong một ngôi làng nhỏ tên là làng Beluva 
(Beluvagamaka). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như 


H 
A 


vây: 


“Này, này các Tỳ kheo, hãy nhập trú mùa mưa (an cư kiêt hạ) 
ở chỗ nào các thây có bạn bè, hay có người quen biết, và có người 
thân thuộc ở lân cận thành Vesali. Còn ta sẽ nhập trú mùa mưa ở 


làng Beluva.” 1! 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại, và họ đã đi trú qua 
mùa mưa ở nơi họ có bạn bè, có người quen biết, và có người thân 
thuộc ở lân cận thành Vesālī, trong khi đức Thế Tôn nhập trú mùa 


mưa ngay trong làng Beluva đó. 


Rồi, sau khi đức Thế Tôn nhập trú mùa mưa, một cơn bệnh 
nặng đã khởi sinh trong đức Thế Tôn và những sự đau đớn kinh 
khủng gần như chết đã tắn công đức Thế Tôn. Nhưng đức Thế Tôn 
đã chịu đựng chúng, có chánh-niệm và thường rõ-biết, không để bị 
sầu não. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với đức Thế Tôn: “Thật không 
phù hợp với ta nếu ta Bát niết-bàn mà không nói cho những người 
phụ cận và không báo cho Tăng Đoàn các Tỳ kheo. Vậy ta sẽ 
khống chế cơn bệnh bằng năng lượng tinh tấn và sống tiếp, sau khi 
đã ồn định sự tạo-tác sự-sống (hành sinh mạng).”1% Rồi đức Thế 


Tôn đã khống chế cơn bệnh bằng phương tiện năng lượng tinh tấn, 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 239 


và sông tiếp, sau khi đã ôn định sự tạo-tác sự-sông. 


Rồi đức Thế Tôn đã phục hồi khỏi cơn bệnh. Ngay sau khi 
phục hỏi, đức Thế Tôn ra khỏi nơi ấn cư và ngồi xuống chỗ ngòi 
đã dọn sẵn dưới mái hiên phía sau nơi ở. Rồi Ngài Ananda đã đến 
gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 


thưa với đức Thế Tôn: 


“Thật tuyệt vời, thưa Thế Tôn, rằng Thế Tôn, đang chịu đựng 
tốt, thật tuyệt vời Thế Tôn, đã hồi phục! Nhưng, thưa Thế Tôn, khi 
Thế Tôn bị bệnh thì thân con như bị trúng thuốc vậy, con bị mắt 
phương hướng, mọi giáo lý đều không rõ ràng với con. Tuy nhiên 
con vẫn còn nhiều an ủi răng: “Chắc đức Thế Tôn sẽ không Bát 
niết-bàn mà không nói vài lời tuyên bố (di huấn, di chúc, chỉ thị, 


căn dặn...) với Tăng Đoàn các Tỳ kheo.”” 


“Này Ananda, Tăng Đoàn các Tỳ kheo còn trông đợi gì ở ta 
nữa? Này Ananda, ta đã chỉ dạy Giáo Pháp mà không phân biệt 
bên trong và bên ngoài. Il? Đối với những giáo lý, Như Lai đâu còn 
giấu gì trong nắm tay của người thầy. Này Ananda, nếu có ai nghĩ 
rằng “Mình sẽ lãnh đạo Tăng Đoàn Tỳ kheo’ hoặc “Tăng Đoàn Tỳ 
kheo sẽ chịu sự chỉ đạo của mình", thì đó mới là người nên nói mấy 
lời tuyên bố liên quan tới Tăng Đoàn Tỳ kheo. Nhưng, này 
Änanda, đối với Như Lai điều đó là không có, không có cái sự “Ta 
sẽ lãnh đạo Tăng Đoàn Ty kheo’ hay “Tăng Đoàn Tỳ kheo sẽ theo 
sự chỉ đạo của ta”, do vậy, tại sao Như Lai phải nói mấy lời tuyên 


bó liên quan đến Tăng Đoàn Tỳ kheo? Này Änanda, giờ ta đã già, 


240 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đã nhiều tuổi, đã gánh nặng năm tháng, đã gần hết cuộc đời, đang 
đến giai đoạn cuối. Giờ ta đã tám mươi tuổi. Giống như một cỗ xe 
già cỗi chỉ chạy được nhờ những sợi dây chăng giữ, thân của Như 
Lai cũng giống như một cỗ xe còn chạy được nhờ những dây 


chăng giữ (để khỏi bị bung rã...). 


“Này Ananda, khi nào, nhờ sự không chú-tâm tới mọi hình- 
tướng (dẫu hiệu) và nhờ sự chẩm-đứt một số cảm-giác, Như Lai 
chứng nhập và an trú trong sự định-tâm vô-dấu-hiệu (định vô 
tướng), thì khi đó, này Ananda, thân của Như Lai được dễ chịu 
bon II Vì vậy, này Änanda, hãy sống lấy chính mình là hòn đảo 
của mình, lẫy chính mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa 
chỗ khác; sống với Giáo Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo Pháp 
là nơi nương tựa của mình, không nương tựa chỗ khác. Và, này 
Ananda, theo cách nào một Tỳ kheo sống lấy chính mình là hòn 
đảo của mình, lấy chính mình là nơi nương tựa mình, không nương 
tựa chỗ khác; sống với Giáo Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo 
Pháp là nơi nương tựa của mình, không nương tựa chỗ khác? Ở 
đây, này Ấnanda, một Tỳ kheo sông quán sát thân trong thân, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. Người đó 
sống quán sát những cám-giác trong những cảm-giác ... tâm trong 
tâm... những hiện-fượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, 
thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và 


sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM ° 241 


“Này Ananda, những Tỳ kheo nào, bây giờ hoặc sau khi ta đã 
mất, là những người biết sống lẫy chính mình là hòn đảo của mình, 
láy chính mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa chỗ khác; 
sống với Giáo Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo Pháp là nơi 
nương tựa của mình, không nương tựa chỗ khác— thì đối với ta, 
chính những Tỳ kheo đó, này Änanda, sẽ là bậc nhất trong số 


những người tha thiết tu tập.” 


(SN 47:09) 


10 (10) Khu Ở Các Tỳ Kheo Ni 


Lúc đó, vào buổi sáng Ngài Ananda mặc y phục, mang theo 
cà sa và bình bát, thầy ấy đi đến khu ở của các Tỳ kheo ni, và ngồi 
xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Rồi một số Tỳ kheo ni đã đến gặp thầy 


Änanda, kính chào thầy, ngồi xuống một bên, và thưa với thầy ấy: 


“Thưa thầy Änanda, ở đây có một số Tỳ kheo ni sống với tâm 
được khéo thiết lập trong bốn nền tảng chánh-niệm, họ nhận-thức 
(chứng ngộ) lần lượt những giai đoạn phân-biệt (bậc trí tuệ) cao 


hơn so với trước đây. !95 


“Phải vậy, này các ni, phải là vậy! Điều đó có thể trông đợi 
từ bất cứ ai, này các ni—dù là Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni—ai sống 
với một cái tâm được khéo thiết lập trong bốn nên tảng chánh- 


niệm, thì người đó sẽ đạt tới những giai đoạn phân-biệt cao hơn so 


242 » Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


với trước đó.” 


Rồi thầy Ananda đã chỉ dạy, khởi xướng, tạo cảm hứng, và 
làm hoan hý các Tỳ kheo ni bằng một bài Pháp thoại, sau đó thầy 
ấy đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Rồi thầy Änanda đi khất thực 
trong thành SãvatthT. Sau khi đã đi một vòng khất thực, sau khi ăn 
trưa, thầy đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngòi 
xuống một bên, và kê kai cho đức Thế Tôn mọi chuyện đã xảy ra. 


[Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Phải vậy, này Änanda, phải vậy! Điều đó có thê trông đợi từ 
bất cứ ai, này các ni—dù là Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni—ai sống với 
một cái tâm được khéo thiết lập trong bốn nền tảng chánh-niệm, thì 
người đó sẽ đạt tới những giai đoạn phân-biệt cao hơn so với trước 


đó 29 


“Bốn đó là gì? Này Ānanda, ở đây một Ty kheo sống quán 
sát thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với 
thế giới. Trong khi người đó đang quán sát thân trong thân, căn cứ 
trên thân có khởi sinh cơn-sốt trong thân, hay có sự thụ-động 
(chậm chạp, biếng nhác) của tâm, hay tâm bị xao lãng với bên 
ngoài. Thì Tỳ kheo đó nên hướng tâm mình tới dấu-hiệu tạo cảm 
hứng.!° Khi người đó hướng tâm tới dấu-hiệu tạo cảm hứng, thì sự 
hoan-hỷ sinh ra. Khi người đó được hoan hý, thì niềm khoan-khoái 
sinh ra. Khi tâm được nâng bổng bởi niềm khoan khoái, thì thân 


trở nên tĩnh-lặng. Người tĩnh lặng trong thân thì trải nghiệm niềm 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 243 


hạnh-phúc. Tâm của một người hạnh phúc thì trở nên đạt-định. 
Người đó quán chiếu như vậy: ‘Muc đích, vì nó mà ta đã hướng 
tâm mình, giờ đã đạt được. Giờ ta rút lui khỏi nó.’ Vì vậy người 
đó rút lui tâm, và không nghĩ (tầm) hay soi xét (tứ) nữa. Người đó 
hiểu: “Không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có chánh-niệm 


bên trong, ta hạnh phúc. 1% 


“Lại nữa, một Tỳ kheo sống quán sát những cảm-giác trong 
những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong 
những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. 
Trong khi người đó đang quán sát những hiện-tượng, căn cứ trên 
các hiện-tượng, có khởi sinh cơn sốt trong thân, hay có sự thụ- 
động của tâm, hay tâm bị xao lãng với bên ngoài. Thì Tỳ kheo đó 
nên hướng tâm mình tới dấu-hiệu tạo cảm hứng ... Người đó hiểu: 
“Không còn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có chánh-niệm bên 


trong, ta hạnh phúc.’ 


“Này Ananda, chính theo cách như vậy là có sự thiền tập 


bằng cách định-hướng.!?? 


“Và bây giờ, này Änanda, theo cách nào thì có sự thiền tập 
không định-hướng? Không hướng tâm mình ra bên ngoài, một Tỳ 
kheo hiểu: “Tâm của ta không bị hướng ra bên ngoài." Rồi người 
đó hiểu: “Tâm trước và sau không bị o ép, được giải thoát, không 
bị hướng (ngoai). ™!® Rồi người đó hiểu thêm: “Ta sống quán sát 


thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm; ta 


244 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


hạnh phúc.’ 


“Không hướng tâm mình ra bên ngoài, một Tỳ kheo hiểu: 
“Tâm của ta không bị hướng ra bên ngoài.’ Rồi người đó hiểu: 
“Tâm trước và sau không bị o ép, được giải thoát, không bị hướng 
(ngoai). Rồi người đó hiểu thêm: “Ta sống quán sát những cám- 
giác trong những cảm-giác. nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 


niệm; ta hạnh phúc. 


“Không hướng tâm mình ra bên ngoài, một Tỳ kheo hiểu: 
“Tâm của ta không bị hướng ra bên ngoài.’ Rồi người đó hiểu: 
“Tâm trước và sau không bị o ép, được giải thoát, không bị hướng 
(ngoại).” Rồi người đó hiểu thêm: “Ta sống quán sát tâm trong tâm, 


nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm; ta hạnh phúc.” 


“Không hướng tâm mình ra bên ngoài, một Tỳ kheo hiểu: 
“Tâm của ta không bị hướng ra bên ngoài.’ Rồi người đó hiểu: 
“Tâm trước và sau không bị o ép, được giải thoát, không bị hướng 
(ngoai). Rồi người đó hiểu thêm: “Ta sống quán sát những hiên- 
tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có 


chánh-niệm; ta hạnh phúc. 


“Này Änanda, chính theo cách như vậy là có sự thiền tập 


không định hướng. 


“Như vậy, này Ananda, ta đã chỉ dạy sự thiền tập bằng cách 
định-hướng, ta đã chỉ dạy sự thiền tập không định-hướng. Này 


Ananda, những gì cần làm bởi một người thầy bi mẫn vì lòng bi 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 245 


mẫn đối với những đệ tử, mong muốn họ được phúc lợi, thì ta đã 
làm xong. Này Änanda, đây có những gốc cây, kia có những chòi 
trồng. Hãy thiền tập, này Änanda, đừng lơ tâm xao lãng để sau này 


hôi tiệc. Đây là chỉ thị của ta đôi với các thây.” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Thầy Änanda phấn chấn và 


vui mừng với lời tuyên thuyết của đức Thế Tôn. 


(SN 47:10) 


246 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 2 
NHÓM “NALANDA: 
(Nãlanda-vagga) 


3k >k >k K K K K K 


11 (1) Vĩ Nhân 


Ở Sāvatthī. Lúc đó Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 
Tôn: “Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “một vĩ nhân, một vĩ 


nhân.°?!! Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người là vĩ nhân?” 


“Này Xá-lợi-phât, với một cái tâm được giải-thoát, một người 
là một vĩ nhân, ta nói vậy. Không có một cái tâm được giải-thoát, 


một người không phải là một vĩ nhân, ta nói vậy. 


“Và, này Xá-lợi-phất, theo cách nào một người có một cái 
tâm được giải-thoát? Ở đây, này Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo sống 
quán sát thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 
(ưu) đối với thế giới. Khi người đó sống quán sát thân trong thân, 
tâm trở nên chán-bỏ, và nhờ sự không-còn dính chấp, tâm được giải 


thoát khỏi mọi ô-nhiêm. 


“Người đó sông quán sát những cảm-giác trong những cảm- 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM e 247 


giác ... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiên- 
tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buòn-phièn đối với thế giới. Khi người đó 
sống quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng, tâm trở 
nên chán-bỏ, và nhờ sự không-còn dính chấp, tâm được giải thoát 


khỏi mọi ô-nhiêm. 


“Chính theo cách như vậy, này Xá-lợi-phất, là một người có 
tâm được giải-thoát. Với một cái tâm được giải-thoát, một người là 
một vĩ nhân. Không có một cái tâm được giải-thoát, một người 


không phải là một vĩ nhân, ta nói vậy.” 


(SN 47:11) 


12 (2) Nalanda 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Nãlandã trong khu 
Vườn Xoài của Pãvãrika. Lúc đó Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức 
Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với 


đức Thế Tôn: !!2 


“Thưa Thê Tôn, con có sự tự tin vào đức Thê Tôn, con tin 
răng không có tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ, trong tương 
lai, và trong hiện tại, có sự hiêu-biêt siêu việt hơn đức Thê Tôn vê 


vân đê giác-ngộ.” 


“Này Xá-lợi-phất, lời của thầy cất lên thật cao quý, thầy đã 


248 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


sầm lên tiếng gầm sư tử dõng dac, dứt khoát, rằng: “Thưa Thế Tôn, 
con có sự tự tin vào đức Thế Tôn, con tin rằng không có tu sĩ và 
bà-la-môn nào trong quá khứ, trong tương lai, và trong hiện tại, có 
sự hiểu-biết siêu việt hơn đức Thế Tôn về vấn đề giác-ngộ.” Này 
Xá-lợi-phất, liệu bây giờ thầy đã bằng tâm mình bao trùm các tâm 
của tất cả những A-la-hán, những bậc Toàn Giác, đã xuất hiện 
trong quá khứ, và thầy đã biết rõ như vầy: “Những bậc Thế Tôn đó 
với giớI-hạnh như vậy, hoặc với những phẩm-hạnh như vậy, hoặc 
với trí-tuệ như vậy, hoặc với những sự an-trú (thiền trú) như vậy, 


hoặc với sự giải-thoát như vậy” hay chưa?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn”, 


“Rồi, này Xá-lợi-phất, liệu bây giờ thầy đã bằng tâm mình 
bao trùm các tâm của tất cả những A-la-hán, những bậc Toàn Giác, 
sẽ xuất hiện trong twong lai, và thầy đã biết rõ như vầy: “Những 
bậc Thế Tôn đó với giớói-hạnh như vậy, hoặc với những phâm-hạnh 
như vậy, hoặc với trí-tuệ như vậy, hoặc với những sự an-trú (thiền 


trú) như vậy, hoặc với sự giải-thoát như vậy” hay chưa?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn”, 


“Rồi, này Xá-lợi-phất, liệu bây giờ thầy đã bằng tâm mình 
bao trùm tâm của Ta—Ta hiện tại là bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác—và thầy đã biết rõ như vầy: Ta với giới-hạnh như vậy, hoặc 
với những phẩm-hạnh như vậy, hoặc với trí-tuệ như vậy, hoặc với 


những sự an-trú (thiền trú) như vậy, hoặc với sự giải-thoát như 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM ° 249 


vậy” hay chưa?” 
“Dạ không, thưa Thế Tôn”, 


“Này Xá-lợi-phát, khi thầy chưa có sự hiểu-biết nào bao trùm 
các tâm của những bậc A-la-hán, những bậc Toàn Giác thuộc quá 
khứ, tương lai, và hiện tại, thì tại sao thầy có thể cất lên lời phát 
biểu đó và cất lên tiếng gầm sư tử một cách dõng dạc rằng: “Thưa 
Thế Tôn, con có sự tự tin vào đức Thế Tôn, con tin rằng không có 
tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá khứ, trong tương lai, và trong hiện 
tại, có sự hiểu-biết siêu việt hơn đức Thế Tôn về vấn đề giác-ngộ.", 


như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, con không có sự hiểu-biết nào bao trùm các 
tâm của những bậc A-la-hán, những bậc Toàn Giác thuộc quá khứ, 
tương lai, và hiện tại, nhưng con vẫn đã hiểu được điều này bằng 
cách suy luận từ Giáo Pháp. Thưa Thế Tôn, giả như có một đô 
thành biên giới của một nhà vua, có những thành lũy và tháp canh 
được xây trên những nền tảng kiên cố, và chỉ có một công ra vào. 
Và người gác công ở đó khôn khéo, giỏi việc, và thông minh, kinh 
nghiệm và cảnh giác, người đó chặn đuổi những người lạ mặt, và 
cho phép những người quen mặt đi vào đi ra. Người gác công đi 
rảo hết con đường bao bọc tường thành và người ấy không nhận 
thấy một lỗ hở hay kẽ hở nào trên tường thành, thậm chí một con 
mèo còn không chui qua được. Do vậy ông ấy (suy luận) biết rõ: 
“Mọi sinh vật lớn hơn (con mèo) muốn ra vào đô thành này thì phải 


đi qua một công chính đó thôi.” 


250 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Cũng giống như vậy, thưa Thế Tôn, con đã hiểu biết điều đó 
bằng cách suy luận từ Giáo Pháp như vây: Mọi bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác đã xuất hiện trong quá khứ, tất cả những bậc Thế Tôn 
đó trước hết đã dẹp bỏ năm chướng-ngại, dẹp bỏ hết những ô- 
nhiễm của tâm làm suy yếu trí tuệ; và sau đó, với tâm họ được 
thiết-lập vững chắc trong bốn nẻn-tảng chánh-niệm, họ đã tu tập 
bảy yếu-tố giác-ngộ một cách đúng đẫn; và nhờ đó họ đã tỉnh thức 


tới một mức độ giác-ngộ hoàn thiện vô thượng. 


“Và, thưa Thế Tôn, mọi bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác sẽ xuất 
hiện trong twong lai, tất cả những bậc Thế Tôn đó trước hết sẽ dẹp 
bỏ năm chướng-ngại, dẹp bỏ hết những ô-nhiễm của tâm làm suy 
yếu trí tuệ; và sau đó, với tâm họ được thiết-lập vững chắc trong 
bốn nền-tảng chánh-niệm, họ sẽ tu tập bảy yéu-tó giác-ngộ một 
cách đúng đắn; và nhờ đó họ sẽ tỉnh thức tới một mức độ giác-ngộ 


hoàn thiện vô thượng. 


“Và, thưa Thế tôn, đức Thế Tôn, là một bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác đang xuất hiện trong hiện tại, đức Thế Tôn cũng trước 
hết đã dẹp bỏ năm chướng-ngại, dẹp bỏ hết những ô-nhiễm của 
tâm làm suy yếu trí tuệ; và sau đó, với tâm đức Thế Tôn được 
thiết-lập vững chắc trong bốn nền-tảng chánh-niệm, đức Thế Tôn 
đã tu tập bảy yếu-tố giác-ngộ một cách đúng đắn; và nhờ đó đức 
Thế Tôn đã tỉnh thức tới một mức độ giác-ngộ hoàn thiện vô 


thượng. 


“Lành thay, lành thay, này Xá-lợi-phất! Vậy là, này Xá-lợi- 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 251 


phất, thầy nên lặp lại lời thuyết giảng Giáo Pháp này một cách đều 
đặn cho các Ty kheo và Tỳ kheo mi, cho những người đệ tử tại gia 
nam và nữ. Và nếu có những người ngu si còn có sự nghi ngờ hay 
không chắc chắn về Như Lai, khi họ nghe lời thuyết Pháp này, sự 
nghi ngờ hay không chắc chắn đó sẽ được đẹp bỏ.” 


(SN 47:12) 


13 (3) Cunda 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở SãvathI (Xá-vệ) 
trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp Cô 
Độc.! Bấy giờ, lúc đó có Ngài Xá-lợi-phất đang sống giữa những 
người Ma-kiệt-đà (Magadha) ở trong làng Nalaka (Nãlakagäma)—— 
đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu gần chết—và sa-di Cunda là 
người hầu cận của thầy ấy. Rồi do cơn bạo bệnh đó, thầy Xá-lợi- 


phất đã bát-Niết-bàn.!'14 


Sa-di Cunda đã mang bình bát và cà sa của thầy Xá-lợi-phất 
đi đến Sãvatthï (Xá-vệ), đến Khu Vườn của thái tử Jeta, chỗ Tịnh 
Xá của ông Cấp Cô Độc. Rồi thầy ấy đến gặp Ngài Änanda, kính 


chào, ngôi xuông một bên, và nói với thây Ananda: 


“Thưa thầy, thầy Xá-lợi-phất đã bát-Niết-bàn. Đây là bình bát 


và cà-sa của thây ây.” 


“Này đạo hữu Cunda, về tin tức này chúng ta nên đến gặp 


252 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đức Thế Tôn. Này, đạo hữu Cunda, chúng ta hãy cùng đến chỗ đức 


Thế Tôn và báo lại sự việc này cho đức Thế Tôn.” 
“Được, thưa thầy”, sa-di Cunda đáp lại. 


Rồi thầy Änanda và sa-di Cunda đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, vị sa-di Cunda nói thầy Xá-lợi-phất đã bát- 
Niết-bàn, và đây là bình bát và cà-sa của thầy ấy. Thưa Thế Tôn, từ 
lúc con nghe thầy Xá-lợi-phất đã bát-Niết-bàn, thân con như bị 
dính thuốc, con bị mất phương hướng, những giáo lý không còn rõ 


ràng với con.” 


“Tại sao vậy, này Ananda, khi thầy Xá-lợi-phất bát-Niết-bàn 
thầy ấy có lấy đi mó [đống, uẩn] giới-hạnh nào của thầy, hay mó 
thiền-định nào của thầy, hay mớ trí-tuệ nào của thầy, hay mớ giải- 
thoát nào của thầy, hay mó hiểu-biết và tầm-nhìn nào của thầy, hay 


không?” 


“Không, không có vậy, thưa Thế Tôn. Nhưng đối với con 
thầy Xá-lợi-phất là người có vẫn và người chỉ giáo, người đã chỉ 
dạy, khởi xướng, tạo cảm hứng, và làm hoan hỷ con. Thầy ấy đã 
không biết mệt mỏi trong việc chỉ dạy Giáo Pháp; thầy ấy giúp ích 
cho các huynh đệ trong đời sống tu hành thánh thiện. Chúng con 
tưởng nhớ dưỡng chất Giáo Pháp, tài sản Giáo Pháp, sự giúp ích 


của Giáo Pháp đã được thầy Xá-lợi-phất ban cho.” 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM ° 253 


“Nhưng, này Änanda, bộ ta đã chưa từng nói rằng chúng ta 
đều sẽ bị chia cách, bị xa cách, và bị cắt đứt với tất cả mọi người 
thân thuộc và mọi thứ mình yêu thích, hay sao? Này Änanda, nếu 
cầu muốn: “Cầu cho những thứ được sinh, được trở thành, có điều 
kiện (hữu vi), và phải bị tan hoại sẽ không bị tan hoại! thì làm sao 
có được? Điều đó là không thể. Cũng như một cây lớn có lõi cây 
đang đứng thắng, một nhánh cây lớn nhất đã rớt rụng khỏi cây: 
cũng giống như vậy, này Ananda, trong Tăng Đoàn lớn đứng thắng 
như lõi cây, Xá-lợi-phất đã (rời đi) bát-Niết-bàn. Này Ananda, nếu 
cầu muốn: “Cầu cho những thứ được sinh, được trở thành, có điều 
kiện, và phải bị tan hoại sẽ không bị tan hoại! thì làm sao có 


được? Điều đó là không thé. 


“Do vậy, này Änanda, hãy sống lấy chính mình là hòn đảo 
của mình, lấy chính mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa 
chỗ khác; sống với Giáo Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo Pháp 
là nơi nương tựa của mình, không nương tựa chỗ khác. ... [tiép tuc 


như kinh SN 47:09 ở trên] ... 


“Này Ananda, những Tỳ kheo nào, bây giờ hay sau khi ta đã 
mất, là những người sống biết lẫy chính mình là hòn đảo của mình, 
láy chính mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa chỗ khác; 
sóng biết lấy Giáo Pháp là hòn đảo của mình, lấy Giáo Pháp là nơi 
nương tựa của mình, không nương tựa chỗ khác— đối với ta, này 
Ananda, chính các Tỳ kheo đó là bậc nhất trong số những người 


tha thiết tu tập.” 


254 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(SN 47:13) 


14 (4) ỞUkkacelã 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người 
Vajji (Bạt-kỳ) ở Ukkacelã, bên bờ sông Hằng, cùng với Tăng Đoàn 
các Tỳ kheo, không lâu sau khi Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Mục- 
kiền-liên đã bát-Niết-bàn. Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang ngồi 


ở ngoài trời giữa các Tỳ kheo xung quanh. II 


Rôi đức Thê Tôn, sau khi quan sát sự im lặng của đoàn Tỳ 


kheo, đã nói với các Ty kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, đối với ta hội chúng này (những sự hội 
họp như vầy, tăng hội) giờ như trống không khi Xá-lợi-phất và 
Mục-kiền-liên đã bát-Niết-bàn. Khi Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên 
còn sống, hội chúng này không bao giờ trống không đối với ta, và 
ta cũng không cần quan tâm cho dù lúc đó Xá-lợi-phất hay Mục- 


kiền-liên đang ở phương nào. 


“Những bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác khởi sinh trong quá 
khứ cũng có cặp đệ tử kiệt-xuất như ta có Xá-lợi-phất và Mục- 
kiền-liên. Những bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác khởi sinh trong 
tương lai cũng có cặp đệ tử kiệt-xuất như ta có Xá-lợi-phất và 


Mục-kiên-liên. 


“Này các Tỳ kheo, thật tuyệt vời về phần của các đệ tử, thật 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 255 


kỳ diệu về phần các đệ tử, răng họ sẽ làm đúng theo những sự chỉ 
dạy của vị Sư Thầy và tuân thủ theo những lời khuyên bảo của Vị 
Thây, rằng họ sẽ được thân mến và hài lòng bởi bốn hội chúng, 
rằng họ sẽ được tôn trọng và kính trọng bởi bốn hội chúng: (tăng, 


l6 Này các Tỳ kheo, thật tuyệt vời về 


ni, tại gia nam, tại gia nữ) 
phần của Như Lai, thật kỳ diệu về phần của Như Lai, rằng sau khi 
cặp đệ tử đó bát-Niết-bàn, không có sự buôn sầu hay ai oán trong 


Như Lai. 


“Này các Tỳ kheo, nếu cầu muốn: “Cầu cho những thứ được 
sinh, được trở thành, có điều kiện (hữu vi), và phải bị tan hoại sẽ 
không bị tan hoai!’ thì làm sao có được? Điều đó là không thê. 
Cũng như một cây lớn có lõi cây đang đứng thắng, những nhánh 
cây lớn nhất đã rớt rụng khỏi cây; cũng giống như vậy, này 
Ananda, trong Tăng Đoàn lớn đứng thắng như lõi cây, Xá-lợi-phất 
và Mục-kiền-liên đã (rời đi) bát-Niết-bàn. Này các Tỳ kheo, nếu 
cầu muốn: “Cầu cho những thứ được sinh, được trở thành, có điều 
kiện, và phải bị tan hoại sẽ không bị tan hoại! thì làm sao có 


được? Điều đó là không thé. 


“Do vậy, này các Tỳ kheo, hãy sống lấy chính mình là hòn 
đảo của mình, lấy chính mình là nơi nương tựa mình, không nương 
tựa chỗ khác; sống với Giáo Pháp là hòn đảo của mình, với Giáo 
Pháp là nơi nương tựa của mình, không nương tựa chỗ khác. 


[tiép tục như kinh SN 47:09 ở trên]... 


“Này Ananda, những Tỳ kheo nào, bây giờ hay sau khi ta đã 


256 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


mát, là những người sống biết lẫy chính mình là hòn đảo của mình, 
láy chính mình là nơi nương tựa mình, không nương tựa chỗ khác; 
sống biết lấy Giáo Pháp là hòn đảo của mình, lấy Giáo Pháp là nơi 
nương tựa của mình, không nương tựa chỗ khác— đối với ta, này 
Ananda, chính các Tỳ kheo đó là bậc nhất trong số những người 


tha thiết tu tập.” 


(SN 47:14) 


15 (5) Bahiya 


Ở Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Bãhiya đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con 
Giáo Pháp một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo 
Pháp, con sẽ sống một mình, thu mình (lui về), chuyên cần, nhiệt 


thành, và kiên định.” 


“Được rồi, này Bahiya, hãy thanh lọc ngay điểm khởi-đầu 
của những trạng thái thiện lành.” Và cái gì là điểm khởi-đầu của 
những trạng thái thiện lành? Giới-hạnh (đức-hạnh) phải được thanh 
lọc tốt và cách-nhìn phải được chánh thăng. Rồi, này Bāhiya, sau 
khi phần giới-hạnh của thầy được thanh lọc tốt và cách-nhìn của 


thầy được chánh thắng, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới- 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 257 


hạnh, thầy nên tu tập bốn nên tảng chánh-niệm. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này Bahiya, hãy sống quán sát thân 
trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế 
giới. Hãy sống quán sát những cđ/n-giác trong những cảm-giác ... 
tâm trong tâm ... những hiện-fượng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 


muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


“Này Bāhiya, khi thầy, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên 
giới-hạnh, tu tập bốn nền tảng chánh-niệm theo cách như vậy, thì 


thầy sẽ vượt lên khỏi cõi Chết.” 


Rồi thầy Bahiya, sau khi hài lòng và vui mừng với lời dạy 
của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, kính chào đức Thế Tôn, 


giữ đức Thê Tôn ở bên phải mình, và đi ra. 


Rồi, sau khi sống tu một mình, thu mình (lui về), chuyên cần, 
nhiệt thành, và kiên định, thầy Bãhiya, bằng cách tự mình chứng 
ngộ điều đó bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, ngay trong kiếp này đã 
chứng nhập và an trú trong mục tiêu tối thượng của đời sống thánh 
thiện, mà vì mục tiêu đó những người họ tộc đã đúng dän rời khỏi 


đời sống tại gia để đi vào đời sống xuât gia tu hành. Thây ấy hiểu 


258 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


rằng: “Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì 


cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này 


KER 


nữa. 
Và thầy Bāhiya đã trở thành một trong những A-la-hán. 


(SN 47:15) 


16 (6) Uttiya 


Ở Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Uttiya đến gặp đức Thế Tôn... 
[Tiếp tục giống kinh kế trên.] ... 


“Này Uttiya, khi thầy, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên 
giới-hạnh, tu tập bốn nèn tảng chánh-niệm theo cách như vậy, thì 


thầy sẽ vượt lên khỏi cõi Chết.” 


Rồi thầy Uttiya, sau khi hài lòng và vui mừng với lời dạy của 
đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi ... [tiép tuc giống kinh ké 


trên]... 
Và thầy Uttiya đã trở thành một trong những A-la-hán. 


(SN 47:16) 


17 (7) Thánh Thiện 


“Này các Tỳ kheo, bôn nên tảng chánh-niệm này, khi được tu 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 259 


tập và phát triển, là thánh-thiện và mang tính giải-thoát; chúng sẽ 
dẫn dắt người tu tập chúng đi đến sự hoàn toàn diệt-khổ. Bốn đó là 
øì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân trong 
thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ 
sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 
Người đó sống quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác ... 
tâm trong tâm ... những hiện-fượng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 


muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


“Này các Tỳ kheo, bốn nền tảng chánh-niệm này, khi được tu 
tập và phát triển, là thánh thiện và mang tính giải thoát; chúng dẫn 


người tu tập chúng đi đến sự hoàn toàn diệt-khổ.” 


(SN 47:17) 


18 (8) Vị Trời 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Uruvelã bên bờ sông 
Nerañjara (Ni-liên-thiền), dưới gốc cây Đa [Banyan] của người 
Chăn Dê ngay sau khi giác-ngộ hoàn-toàn. Rồi, khi đức Thế Tôn 
đang ở một mình trong sự tách-ly đó, một sự quán chiếu đã khởi 


lên trong tâm đức Thế Tôn như vây: 


“Đây là con đường một-chiều (trực dẫn) dë dẫn tới sự thanh 


lọc của chúng sinh, đê vượt qua sự buôn sâu và at oán, đê châm 


260 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


dứt sự khổ đau và ưu phiên, để đạt được một phương pháp, dë 


chứng ngộ Niết-bàn, đó là, bốn nền tảng chánh-niệm. Bồn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-khát (tham) và buôn phiền (ưu) đối với thế giới. 
Người đó sống quán sát những cám-giác trong những cảm-giác ... 
tâm trong tâm ... những hiện-fượng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 


khát và buôn phiên đôi với thê giới.” 


Lúc đó vị Trời [Brahma] Sahampati, sau khi bằng tâm mình 
biết được sự quán chiếu trong tâm đức Thế Tôn, nhanh như một 
người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, bién mất khỏi cõi trời, và 
hiện ra trước mặt đức Thế Tôn. Vị trời chỉnh lại y áo trên một vai, 


chấp tay kính lễ đức Thế Tôn, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc 
Lành! Thưa Thế Tôn, đây là con đường một-chiều để dẫn tới sự 
thanh lọc của chúng sinh ... [iếp tuc lời như đoạn trên]... đó là, 


bôn nên tảng chánh-niệm.” 

Đây là lời vị Trời Sahampati đã nói. Sau khi nói xong điêu 
đó, vị Trời nói thêm như vây: 

“Bậc nhìn thây sự tiêu diệt sinh hữu, 


Đây bi mẫn, biết rõ con đường một-chiêu, 


Theo đó, trong quá khứ những người đi đã vượt qua cơn lũ, 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 261 


Theo đó, trong tương lai những người đi sẽ vượt qua cơn lũ.” 


(SN 47:18) 


19 (9) Ở Sedaka 


Trong một lần đức Thế Tôn sống giữa những người Sumbha, 
ở một thị trấn của họ tên là Sedaka. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với 


các Tỳ kheo như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, trước kia có một người thợ xiếc nhào lộn 
dựng cây tre và nói với người học nghề của ông tên là 
Medakathälikã như vày:!!? ‘Này con Medakathälikã, hãy trèo lên 
cây tre và đứng trên vai ta.” Người học nghề đáp lại “Dạ, thưa 
thầy°, và leo lên cây tre và đứng trên hai vai thầy. Rồi người thợ 
xiếc nói với Medakathälikã: “Này Medakathälikã, con phòng hộ 
(canh) cho ta và ta sẽ phòng hộ (canh) cho con. Như vậy đó, mỗi 
người được phòng hộ bởi người kia, được canh giữ bởi người kia, 
chúng ta sẽ biểu diễn các kỹ năng, thu tiền, và leo xuống một cách 
an toàn.’ Khi điều này được nói ra, cô gái học nghề Medakathälikã 
mới trả lời: “Thưa thầy, đó không phải là cách đúng. Thầy canh 
phòng hộ thầy, và con sẽ canh phòng hộ con. Như vậy, mỗi người 
được tự mình canh giữ và tự mình phòng hộ, chúng ta sẽ biểu diễn 


các kỹ năng, thu tiên, và leo xuông an toàn. 


“Đó mới đúng là phương pháp”, đức Thế Tôn nói. “Đúng 


262 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


như lời của cô gái học nghề nói với người thầy. “Ta sẽ phòng hộ 
chính mình”, này các Tỳ kheo: như vậy bốn nền tảng chánh-niệm 
nên được tu tập. “Ta sẽ phòng hộ người khác’: như vậy bốn nèn 
tảng chánh-niệm nên được tu tập. Này các Tỳ kheo, phòng hộ 
chính mình là phòng hộ người khác; phòng hộ người khác là phòng 
hộ chính mình. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào thì phòng hộ chính mình 
là phòng hộ người khác? Bằng cách theo đuổi, tu tập, và phát triển 
[bốn nền tảng chánh-niệm]. Chính theo cách như vậy thì phòng hộ 


chính mình là phòng hộ người. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào thì phòng hộ người khác 
là phòng hộ chính mình? Bằng sự nhẫn-nhịn, sự vô-hại, tâm từ-ái, 
và tâm bi-mẫn cảm thông. Chính theo cách như vậy thì phòng hộ 


người khác là phòng hộ chính mình. 


“Này các Ty kheo, “Ta sẽ phòng hộ chính mình”: như vậy 
bốn nèn tảng chánh-niệm nên được tu tập. Này các Tỳ kheo, “Ta sẽ 
phòng hộ người khác’: như vậy bốn nèn tảng chánh-niệm nên được 
tu tập. Này các Tỳ kheo, phòng hộ chính là phòng hộ người khác; 
phòng hộ người khác là phòng hộ chính mình.” 


(SN 47:19) 


20 (10) Hoa Hậu của Vùng Đất 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 263 


Trong một lần đức Thế Tôn sống giữa những người Sumbha, 
ở đó có một thị trấn của họ tên là Sedaka. Ở đó đức Thế Tôn nói 


với các Ty kheo như vây: “Này các Tỳ kheo!”. 


“Dạ, thưa Thế Tôn!”, các Tỳ kheo đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Này các Tỳ kheo, giả sử khi nghe có “Hoa hậu của vùng đất! 
Hoa hậu của vùng đất! thì đám đông thường tụ tập đến. Giờ cô gái 
hoa hậu đó múa tuyệt đẹp và ca hát tuyệt đẹp. Khi nghe có “Hoa 
hậu của vùng đất đang múa! Hoa hậu của vùng đất đang hát! thì 
đám đông tụ tập đến càng lớn hơn. Rồi có một người đến, đang 
muốn sống, không muốn chết, thích sướng, ghét khổ. Có người nói 
với anh ta: ‘Này anh bạn tốt, anh phải mang cái chén đồ đầy dầu 
này đi chen qua giữa đám đông và cô hoa hậu đang múa. Có một 
người đi sát sau lưng anh với kiếm đã rút ra sẵn, nếu anh làm dé 


một giọt dầu nào thì người đó sẽ chém đầu anh ngay.’ 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, người đó có dám lơ tâm 
khỏi chén dâu và đê tâm trí xao lãng ra ngoài (đám đông và hoa 


hậu) hay không?” 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Này các Tỳ kheo, ta làm ví dụ này để chuyển tải một ý 
nghĩa. Đây là ý nghĩa: ‘Chén đồ đây dầu”: đây là một cách chỉ sự 
chánh-niệm hướng vào thân. Bởi vậy, này các Tỳ kheo, các thầy 


nên tu tập bản thân như vầy: “Chúng ta sẽ tu tập và phát triển sự 


264 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


chánh-niệm hướng vào thân, làm nó thành một cỗ xe (tu thừa), làm 
nó thành một căn bản, ôn định nó, thực hành bản thân mình trong 
đó, và hoàn thiện tròn vẹn nó." Này các Tỳ kheo, các thầy nên tu 


tập bản thân như vậy.” 


(SN 47:20) 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 265 


NHÓM 3 
NHÓM “GIỚI HẠNH & TỒN TAY 
(S1latthiti-vagøa) 


KKK KK KK K 


21 (1) Giới Hạnh 


Tôi nghe như vây. Trong một lần có Ngài Ananda và Ngài 
Bhadda đang sống ở Pãtaliputta (thành Hoa Thị) trong khu Vườn 
Gà (hay Tịnh xá Gà Cò). Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Bhadda 
ra khỏi chỗ ân tu, đến gặp thầy Änanda, và chào hỏi qua lại với 
thầy ấy. Sau khi họ đã xong phần chào hỏi thân thiện, thầy Bhadda 


ngôi xuông một bên, và nói với thây Ananda: 


“Này đạo hữu Änanda, đối với những giới-hạnh thiện lành 
được nói ra bởi đức Thế Tôn, cái gì là mục đích chúng khi được 


nói ra bởi đức Thế Tôn?” J2 


“Tốt, tốt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông minh của thầy là 
xuất sắc, này đạo hữu Bhadda, sự tài khéo của thầy là xuất sắc, sự 
tìm hiểu của thầy là tốt. Vì thầy đã hỏi tôi: ‘Này đạo hữu Ananda, 
đối với những giới-hạnh thiện lành được nói ra bởi đức Thế Tôn, 


cái gì là mục đích chúng được nói ra bởi đức Thê Tôn?”” 


“Được, này đạo hữu.” 


266 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


“Những giới-hạnh thiện lành đó được nói ra bởi đức Thế Tôn 
vì mục đích tu tập bốn nền tảng chánh-niệm. Bốn đó là gì? Ở đây, 
một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân ... những cảm-giác 
trong những cảm-giác.... tâm trong tâm... những hiện-tượng 
trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 


(ưu) đối với thế giới. 


“Những giới-hạnh thiện lành đó được nói ra bởi đức Thế Tôn 


là vì lợi ích tu tập bôn nên tảng chánh-niệm.” 


(SN 47:21) 


22_ (2) Tân Tai Lâu 


Tình huống như kinh kế trên. Sau khi ngòi xuống một bên, 
thầy Bhadda đã nói với thầy Ānanda: 


“Này đạo hữu Ananda, cái gì là nguyên nhân và lý do làm 
cho Giáo Pháp đích thực (chân pháp) không tòn tại lâu sau khi một 
Như Lai đã bát-Niết-bàn? Và cái gì là nguyên nhân và lý do làm 
cho Giáo Pháp đích thực tòn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát- 


Niết-bàn?” 


“Tôt, tôt, này đạo hữu Bhadda! Sự thông mình của đạo hữu là 
xuât sắc, sự nhạy bén của đạo hữu là xuât sắc, sự tìm hiệu của đạo 


hữu là tốt. Vì thầy đã hỏi tôi: ‘Này đạo hữu Änanda, cái gì là 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 261 


nguyên nhân và lý do làm cho Giáo Pháp đích thực không tôn tại 
lâu sau khi một Như Lai đã bát-Niết-bàn? Và cái gì là nguyên nhân 
và lý do làm cho Giáo Pháp đích thực tồn tại lâu sau khi một Như 
Lai đã bát-Niết-bàn?”” 


“Được, này đạo hữu.” 


“Này đạo hữu, chính do bốn nền tảng chánh-niệm không 
được tu tập và phát triển nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tòn tại 
lâu sau khi một Như Lai đã bát-Niết-bàn. Và chính do bốn nèn 
tảng chánh-niệm được tu tập và phát triển nên Giáo Pháp đích thực 
sẽ tồn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát-Niết-bàn. Bốn đó là gì? Ở 
đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân ... 
những cđm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những 
hiện-tượng trong nhng hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn- 


phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Chính do bốn nền tảng chánh-niệm không được tu tập và 
phát triển nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tồn tại lâu sau khi một 
Như Lai đã bát-Niết-bàn. Và chính do bốn nền tảng chánh-niệm 
được tu tập và phát triển nên Giáo Pháp đích thực sẽ tòn tại lâu sau 


khi một Như Lai đã bát-Niết-bàn.” 


(SN 47:22) 


23 (3) Sự Sa Sút 


268 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


[Tình huống giống kinh kế trên, cho đến:] 


“Này đạo hữu Ananda, cái gì là nguyên nhân và lý do gây ra 
sự sa sút của Giáo Pháp đích thực (chân pháp)? Và cái gì là nguyên 
nhân và lý do làm nên sự không sa sút của Giáo Pháp đích 


thgc?”.... [tiép tục tương tự kinh kế trên] 


“Này đạo hữu, chính do bốn nền tảng chánh-niệm không 
được tu tập và phát triển nên Giáo Pháp đích thực bị sa sút. Và 
chính do bốn nền tảng chánh-niệm được tu tập và phát triển nên 


Giáo Pháp đích thực không bị sa sút.” 


(SN 47:23) 


24 (4) Bản Kinh Ngắn Gọn 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn nền tảng chánh-niệm này. Bốn đó 
là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế 
giới. Người đó sống quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác 

. tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Đây là bốn nền tảng 


chánh-niệm.” 


(SN 47:24) 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 269 


25 (5) Một Bà-la-môn 


Tôi nghe như vẫy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Savath1 (Xá-vệ) trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá 
của ông Cấp Cô Độc. Lúc đó có một bà-la-môn đến gặp đức Thế 
Tôn và chào hỏi qua lại với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần 
chào hỏi thân thiện, ông ngồi xuống một bên, và nói với đức Thế 


Tôn: 


“Thầy Côồ-đàm, cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao Giáo 
Pháp đích thực không tồn tại lâu sau khi một Như Lai bát-Niết- 
bàn? Và cái gì là nguyên nhân và lý do tại sao Giáo Pháp đích thực 


tòn tại lâu sau khi một Như Lai bát-Niết-bàn?” 


“Này bả-la-môn, chính do bốn nền tảng chánh-niệm không 
được tu tập và phát triển nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tòn tại 
lâu sau khi một Như Lai đã bát-Niết-bàn. Và chính do bốn nền 
tảng chánh-niệm được tu tập và phát triển nên Giáo Pháp đích thực 
sẽ tồn tại lâu sau khi một Như Lai đã bát-Niết-bàn. Bốn đó là gì? Ở 
đây, này bà-la-môn, một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân ... 
những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những 
hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biẾt, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn- 


phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Chính do bốn nền tảng chánh-niệm không được tu tập và 


270 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


phát triển nên Giáo Pháp đích thực sẽ không tồn tại lâu sau khi một 
Như Lai đã bát-Niết-bàn. Và chính do bốn nên tảng chánh-niệm 
được tu tập và phát triển nên Giáo Pháp đích thực sẽ tòn tại lâu sau 


khi một Như Lai đã bát-Niết-bàn.” 


Sau khi điều này được nói ra, Bà-la-môn đó đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thật kỳ diệu, Thầy Cô-đàm! Thật tuyệt vời, Thầy Cò- 
đàm! ... Kê từ hôm nay mong Thầy Cô-đàm nhi nhớ con là một đệ 


tử tại gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 47:25) 


26 (6) Một Phần 


Trong một lần có Ngài Xá-lợi-phất và Ngài Đại Mục-kiển- 
liên và Ngài A-nậu-lâu-đà [Anuruddha] đang sống ở Sāketa trong 
Khu Rừng Bụi Gai. Lúc đó, và buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất 
và thầy Mục-kiền-liên ra khỏi nơi ân tu, đến gặp thầy A-nậu-lâu- 
đà, và chảo hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi 
thân thiện, hai thầy ấy ngòi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất đã 


nói với thây A-nậu-lâu-đà: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, thường nghe nói “Một học nhân, 
một học nhân." Này đạo hữu, theo cách nào một người là một học 


nhân?” 


“Này đạo hữu, chính do một người có tu tập một phần bốn 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM ° 271 


nèn tảng chánh-niệm nên người đó (được gọi) là một học nhân. 
Bốn đó là gì? Ở đây, này bà-la-môn, một Tỳ kheo sống quán sát 
thân trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm 
trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Chính do một 
người tu tập một phần bốn nên tảng chánh-niệm nên người đó là 


một học nhân.” 


(SN 47:26) 


27 (7) Hoàn Thành 


Tình huống như kinh ké trên. Sau khi hai thầy ấy ngồi xuống 


một bên, thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy A-nậu-lâu-đà: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, thường nghe nói “Một bậc vô 
học nhân, một bậc vô học nhân.”; (tức không còn tu học nữa, đã tu 


thành). Theo cách nào một người là một bậc vô học nhân?” 


“Này đạo hữu, chính do một người đã tu tập hoàn thành bốn 
nền tảng chánh-niệm nên người đó (được gọi) là một bậc vô học 
nhân. Bốn đó là gì? ... [nhw kinh kế trên] ... Chính do một người 
đã tu tập hoàn thành bốn nền tảng chánh-niệm nên người đó là một 


bậc vô học nhân.” 


(SN 47:27) 


272 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


28 (8) Thế Giới 


Tình huống như kinh ké trên. Sau khi hai thầy ấy ngồi xuống 


một bên, thầy Xá-lợi-phất đã nói với thầy A-nậu-lâu-đà: 


“Nhờ đã tu tập và phát triển những điều gì mà thầy A-nậu- 
lâu-đà đã chứng ngộ sự lớn-lao của sự hiểu-biết trực-tiếp (đại tự 


trí)?” 


“Này đạo hữu, do tôi đã tu tập và phát triển bốn nèn tảng 
chánh-niệm nên tôi đã chứng ngộ sự lớn-lao của sự hiểu-biết tryc- 
tiếp. Bốn đó là gì? Ở đây, này đạo hữu, tôi sống quán sát thân 
trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong 
tâm... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, 
thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. Này đạo hữu, do tôi 
đã tu tập và phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này nên tôi trực 


tiếp biết (toàn vũ trụ) một ngàn thế giới này.”129 


(SN 47:28) 


29 (9) Gia Chủ Sirivaddha 


Trong một lần có Ngài Ananda đang sống ở Rãjagaha 
(Vương-xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở (chỗ được gọi là) 
Chỗ Kiếm Ăn của Bày Sóc. Lúc đó có gia chủ tên Sirivaddha đang 


bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi gia chủ Sirivaddha 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM ° 213 


đã nói với một người như vây: 


“Này, người thiện tốt, hãy đến gặp Ngài Änanda, nhân danh 
ta cúi đầu dưới chân thầy ấy để kính lễ, và thưa: “Thưa thầy, gia 
chủ Sirivaddha đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chét; ông 
ấy xin cuối đầu dưới chân thầy để kính lễ." Rồi thưa tiếp rằng: 
“Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu thầy Ananda đến gia cư để thăm gia 


chủ Sirivaddha vì lòng bi mẫn.”” 


“Dạ được, thưa ông chủ”, người đó đáp lại, và ông ta đi đến 
gặp thầy Ananda, kính chào thầy ấy, ngồi xuống một bên, và 
chuyên lại lời nhắn của gia chủ. Thầy Änanda đồng ý trong im 


lặng. 


Rồi, vào buổi sáng, thầy Ananda mặc y phục, mang theo bình 
bát và cà sa, đi tới nhà gia chủ Sirivaddha. Rồi thầy ngồi xuống 


chô ngôi đã được dọn săn, và nói với gia chủ Sirivaddha: 


“Này gia chủ, tôi hy vọng thầy đang chịu đựng tốt, tôi hy 
vọng thầy đang đỡ hơn. Tôi hy vọng những cảm-giác đau đớn của 
thầy đang lắng lặn, chứ không gia tăng, và rằng sự lắng lặn của 


chúng, không phải sự gia tăng, đang được thấy rõ.” 


“Thưa thầy, con không đang chịu đựng tốt, con đang không 
đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong con, 
chứ không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, 


đang được thấy rõ.” 


214 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này gia chủ, vậy ông nên tu tập bản thân như vây: “Ta sẽ 
sống quán sát thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôồn- 
phiền (ưu) đối với thế giới. Ta sẽ sống quán sát những cảm-giác 
trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong 
những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buôồn-phiền đối với thế giới.? 


Ông nên tu tập bản thân theo cách như vậy.” 


“Thưa thầy, đối với bốn nèn tảng chánh-niệm đã được chỉ 
dạy bởi đức Thế Tôn—những điều (sự thiền quán) đó có ở trong 
con, và con sống đúng theo những điều đó. Thưa thầy, con sống 
quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác 
... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn và sự buôn-phiền đối với thế giới. Và đối với năm 
gông-cùm nhẹ đô đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con không thấy 


còn cái nào chưa được dẹp-bỏ trong con.” 


“Này gia chủ, đó là sự chứng đắc của ông! Này gia chủ, đó 
đã được khéo chứng đắc bởi ông! Này gia chủ, vậy là ông đã tuyên 


bó thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 47:29) 


30 (10) Mãnadinna 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM ° 215 


Tình huống như kinh kế trên. Bấy giờ, lúc đó có gia chủ tên 
Mãnadinna đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết. Rồi gia 


chủ Mãnadinna đã nói với một người như vầy: 
“Này, người thiện XỐE [tiép tục như kinh kế trên, cho đến:] 


“Thưa thầy, con không đang chịu đựng tốt, con đang không 
đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong con, 
chứ không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, 
đang được thấy rõ. Nhưng, thưa thầy, khi con đzng bị tiếp xúc bởi 
cảm-giác đau đớn như vậy, con sống quán sát những cảm-giác 
trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong 
những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã đẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với 
thế giới. Và đối với năm gông-cùm nhẹ đô đã được dạy bởi đức 
Thế Tôn, con không thấy còn cái nào chưa được dẹp-bỏ trong 


29 


con. 


“Này gia chủ, đó là sự chứng đắc của ông! Này gia chủ, đó 
đã được khéo chứng đắc bởi ông! Này gia chủ, vậy là ông đã tuyên 


bó thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 47:30) 


276 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 4 
NHÓM ‘CHUA TUNG NGHE’ 


(Ananussuta-vagøa) 


KKK KK KK K 


31 (1) Chưa Từng Nghe 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, “Đây là sự quán sát thân trong thân`—— 
này các Tỳ kheo, như vậy đó, đối với những điều chưa từng được 
nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn (kiến), sự hiểu-biết 


(tri), trí-tuệ, sự hiểu-biết đích-thực (chân trí), và ánh-sáng.!?! 


“Này các Tỳ kheo, “sự quán sát thân trong thân đó sẽ được tu 
tập”... “Sự quán sát thân trong thân đó đã được tu tập”——— này các 
Tỳ kheo, như vậy đó, đối với những điều chưa từng được nghe 
trước đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự 


hiểu-biết đích-thực, và ánh-sáng. 


“Này các Ty kheo, “Đây là sự quan sát những cảm-giác trong 
những cảm-giác`.... "Đây là sự quan sát tâm trong tâm"... “Đây là 
sự quan sát những hiện-tượng trong những hiện-fượng — này các 
Tỳ kheo, như vậy đó, đối với những điều chưa từng được nghe 


trước đó, trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biệt, trí-tuệ, sự 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TẢNG CHÁNH-NIỆM e 211 


hiểu-biết đích-thực, và ánh-sáng. 


“Này các Tỳ kheo, “sự quan sát những hiện-tượng đó sẽ được 
tu tập”... “sự quan sát những hiện-tượng đó đã được tu tập”—— này 
các Tỳ kheo, như vậy đó, đối với những điều chưa từng được nghe 
trước đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự 


hiểu-biết đích-thực, và ánh-sáng.” 


(SN 47:31) 


32 (2) Sự Chán Bỏ... 


“Này các Tỳ kheo, bôn nên tảng chánh-niệm này, khi được tu 
tập và phát triên, sẽ dẫn tới sự hoàn toàn chê-sợ, sự chán-bỏ, sự 


châm-dứt, sự bình-an, sự hiêu-biêt trực-tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác 
... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Này các Tỳ kheo, bôn nên tảng chánh-niệm này, khi được tu 
tập và phát triên, sẽ dẫn tới sự hoàn toàn chê-sợ, sự chán bỏ, sự 
châm-dứt, sự bình-an, sự hiêu-biêt trực-tiệp, sự giác-ngộ, Niêt- 


29 


bàn. 


278 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(SN 47:32) 


33 (3) Bó Quên 


“Này các Tỳ kheo, những ai đã bỏ quên (bỏ lơ, lơ là, lơ tâm, 
không tu tập) bốn nèn tảng chánh-niệm này là (coi như) đã bỏ quên 
con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diêt-khô. Những ai đã 
đảm nhận (tu tập) bốn nền tảng chánh-niệm này là đã đảm nhận 


con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. 


“Bốn đó là gì? ... [nhw kinh ké trên] ... Những ai đã bỏ quên 
bốn nên tảng chánh-niệm là đã bỏ quên con đường thánh đạo dẫn 
tới sự hoàn toàn diệt-khố. Những ai đã đảm nhận bốn nèn tảng 
chánh-niệm này là đã đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự 


hoàn toàn diệt-khô.'” 


(SN 47:33) 


34 (4) Sự Tu Tập 


“Này các Tỳ kheo, bốn nền tảng chánh-niệm này, khi được tu 
tập và phát triển, sẽ dẫn (người tu) vượt khỏi bờ này đến bờ kia 
(đáo bỉ ngạn). Bốn đó là gì?... [như kinh kế trên]... Bốn nèn tảng 
chánh-niệm này, khi được tu tập và phát triển, sẽ dẫn vượt khỏi bờ 


này đên bờ kia.” 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 279 


(SN 47:34) 


35 (5) Có Chánh Niệm 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sống có chánh-niệm và 
thường rõ-biết (luôn tỉnh giác). Đây là chỉ thị của ta đối với các 


thầy. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo là có 
chánh-niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát 
thân trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm 
trong tâm... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buồn-phiền (uu) đối với thế giới. Này các Tỳ 


kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo có chánh-niệm. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Ty kheo là thường 
rõ-biết (tỉnh giác)? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo hiểu rõ 
những cđ7n-giác (thọ) khi chúng khởi sinh, hiểu rõ khi chúng có 
mặt, hiểu rõ khi chúng phai biến. Người đó hiểu rõ những ý-nghř 
(hành) khi chúng khởi sinh, hiểu rõ khi chúng có mặt, hiểu rõ khi 
chúng phai biến. Người đó hiểu rõ những nhận-thức (tưởng) khi 
chúng khởi sinh, hiểu rõ khi chúng có mặt, hiểu rõ khi chúng phai 


biến. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo 


280 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


thường-rõ biết.!?2 
“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sông có chánh-niệm và 


thường rõ-biết. Đây là chỉ thị của ta đối với các thầy.” 


(SN 47:35) 


36 (6) Sự Hiểu-Biết Cuối Cùng 


“Này các Tỳ kheo, có bốn nền tảng chánh-niệm này. Bốn đó 
là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong 
tâm... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, 
thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 


(tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn nền tảng chánh-niệm này đã được 
tu tập và phát triển, thì có thể trông đợi một trong hai thánh quả: sự 
hiểu-biết cuối-cùng (tức A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc nếu 


còn chút tàn dư hơi hướng của sự dính-chấp thì thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 47:36) 


37 (7) Tham Muốn 


“Này các Tỳ kheo, có bôn nên tảng chánh-niệm này. Bôn đó 


là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 281 


trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôồn-phiền (ưu) đối với thế 
giới. Khi người đó sống quán sát thân trong thân như vậy, thì mọi 
tham-muốn của mình đối với thân mình đều bị dẹp-bỏ. Khi đẹp bỏ 


được tham muốn, thì chứng ngộ sự Bän. 


“Người đó sống quán sát những cảm-giác trong những cảm- 
giác... tâm trong tâm ... nhrng hiện-fượng trong những hiên- 
tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiên đối với thế giới. Khi người đó 
sống quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng như vậy, 
thì mọi tham-muốn của mình đối với những hiện-tượng đều bị dẹp- 


bỏ. Khi đẹp bỏ được tham muốn, thì chứng ngộ sự Bắt-tử.” 


(SN 47:37) 


38 (8®) Hoàn-Toàn Hiën 


“Này các Tỳ kheo, có bốn nền tảng chánh-niệm này. Bốn đó 
là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế 
giới. Khi người đó sống quán sát thân trong thân như vậy, thì thân 
được hoàn-toàn hiểu. Do đã hoàn-toàn hiểu thân, nên chứng ngộ sự 


Bất-tử. 


282 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Người đó sống quán sát những cảm-giác trong những cảm- 
giác... tâm trong tâm ... ứng hiện-fượng trong những hiên- 
tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buôn-phiên đối với thế giới. Khi người đó 
sống quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng như vậy, 
thì những hiện-tượng được hoàn-toàn hiểu. Do đã hoàn-toàn hiểu 


những hiện-tượng, nên chứng ngộ sự Bắt-tử.” 


(SN 47:38) 


39 (9) Sự Tu Tập 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự tu tập bốn nền 


tảng chánh-niệm. Hãy lắng nghe điều dé. 


“Này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu tập bốn nèn tảng chánh- 
niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế 
giới.. Người đó sống quán sát những cđ/n-giác trong những cảm- 
giác ... tâm trong tâm ... những hiện-fượng trong những hiện- 
tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Này các Tỳ 


kheo, đây là sự tu tập bốn nền tảng chánh-niệm.” 


(SN 47:39) 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM + 283 


40 (10) Phân Tích 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự thiết lập chánh- 


123 


niệm, “~ và sự tu tập sự thiệt lập chánh-niệm, và con đường dẫn tới 


sự tu tập sự thiết lập chánh-niệm. Hãy lắng nghe điều đó.... 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự thiết lập chánh-niệm? Ở 
đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn (tham) và sự buôồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Người 
đó sông quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm 
trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn và sự buòn-phièn đối với thế giới. Đây được gọi là sự thiết 


lập chánh-niệm. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu tập sự thiết lập chánh- 
niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát bản 
chất khởi-sinh trong thân; người đó sống quán sát bản chất bién- 
diệt trong thân; người đó sóng quán sát bản chất khởi-sinh và bién- 
diệt trong thân— nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với 
thế giới. Người đó sống quán sát bản chất khởi-sinh trong những 
cảm-giác ... Người đó sông quán sát bản chất khởi-sinh trong tâm 


... Người đó sống quán sát bản chất khởi-sinh trong nhng hiên- 


284 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tượng; người đó sống quán sát bản chất biến-diệt trong những 
hiện-tượng; người đó sống quán sát bản chất biến-diệt trong những 
hiện-tượng; người đó sống quán sát bản chất khởi-sinh và biến-diệt 
trong những hiện-tượng— nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với 


thế giới. Đây được gọi là sự tu tập sự thiết lập chánh-niệm. 


- “Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường dẫn tới sự tu tập 
sự thiết lập chánh-niệm? Đó chính là con đường Bát Thánh Đạo, 
đó gồm: cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến) ... sự định-tâm đúng dän 
(chánh định). Đây được gọi là con đường dẫn tới sự tu tập sự thiết 


lập chánh-niệm.” 


(SN 47:40) 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM ° 285 


NHÓM 5 
NHÓM “BẤT TỬ 
(Amata-vaggsa) 


KKK KK KK K 


41 (1) Sự Bắt Tử 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, hãy sống với cái tâm được khéo (giỏi, 
luôn) thiết lập trong bốn nên tảng chánh-niệm. Đừng đề bỏ mất sự 


Bất-tử. 


“Trong bốn nền tảng gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ 
kheo sống quán sát thân trong thân ... những cđm-giác trong 
những cảm-giác... tâm trong tâm... những hiện-fượng trong 
những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với 
thế giới. Này các Tỳ kheo, hãy sống với cái tâm được khéo thiết 
lập trong bốn nền tảng chánh-niệm này. Đừng để bỏ mất sự Båt- 


Lê) 


tử. 


(SN 47:41) 


286 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


42 (2) Sự Khởi Sinh 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy sự khởi-sinh và sự 
biến-diệt của bốn nền tảng chánh-niệm. Hãy lắng nghe điều 


hD TH ung 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự khởi-sinh của thân? Có sự 
khởi sinh của dưỡng-chât thì có sự khởi sinh của thân. Khi châm 


dứt của dưỡng chât thì có sự châm dứt của thân. 
“Có sự khởi sinh tiêp-xúc thì có sự khởi sinh cám-giác. Khi 
châm dứt tiêp-xúc thì có sự châm dứt của cảm-giác. 


“Có sự khởi sinh phân danh-sắc thì có sự khởi sinh của tâm. 


Khi chấm dứt phần danh-sắc thì có sự phai biến của Gm 177 


“Có sự khởi sinh sự chú-tâm thì có sự khởi sinh nhng hiên- 


tượng. Khi chấm dứt sự chú-tâm thì có sự phai biến của những 


hiện-tượng.”12 


(SN 47:42) 


43 (3) Con Đường 


Ở Sāvatthī. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như 


vậy” 


Trong một lần ta đang ở Uruvelã bên bờ sông Nerañjarã (NI. 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 287 


liên-thiền), đưới gốc cây Đa [Banyan] của người Chăn Dê ngay 
sau khi ta giác-ngộ hoàn-toàn. Rồi, khi ta đang ở một mình trong 
sự tách-ly đó, một sự quán chiếu đã khởi lên trong tâm ta như vây: 
“Đây là con đường một-chiều (trực dẫn) để dẫn tới sự thanh lọc 
của chúng sinh, đề vượt qua sự buôn sâu và ai oán, để chấm dứt sự 
khổ đau và ưu phiền, để đạt được một phương pháp, để chứng ngộ 


Niết-bàn, đó là, bốn nền tảng chánh-niệm. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã 
dẹp bỏ sự thèm-khát (tham) và buôn phiền (ưu) đối với thế giới. 
Người đó sống quán sát những cám-giác trong những cảm-giác ... 
tâm trong tâm ... những hiện-fượng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 


khát và buôn phiên đôi với thê giới.” 


Rôi vị Trời Sahampati, sau khi băng tâm mình biêt được sự 
quán chiêu trong tâm của ta, nhanh như một người khỏe mạnh co 
hay duỗi cánh tay, biên mật khỏi cõi trời, và hiện ra trước mặt ta. 


Vị trời chỉnh lại y áo trên một vai, chấp tay kính lễ, và thưa với ta: 


“Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn,! Thật đúng vậy, thưa bậc 
Phúc Lành! Thưa Thế Tôn, đây là con đường một-chiều để dẫn tới 
sự thanh lọc của chúng sinh ... [tiép tục lời như đoạn trên] ... đó 


là, bôn nên tảng chánh-niệm.” 


Đây là lời vị Trời Sahampati đã nói. Sau khi nói xong điều 


288 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đó, vị Trời nói thêm như vây: 


“Bậc nhìn thấy sự tiêu diệt sinh hữu, 
Đầy bi mẫn, biết rõ con đường một-chiều, 
Theo đó, trong quá khứ những người đi đã vượt qua cơn lũ, 


Theo đó, trong tương lai những người đi sẽ vượt qua cơn lũ.” 


(SN 47:43) 


44 (4) Có Chánh Niệm 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sông có chánh-niệm. 


Đây là chỉ thị của ta đối với các thầy. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào là một Tỳ kheo có 
chánh-niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát 
thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với 
thế giới. Người đó sống quán sát những cảm-giác trong những 
cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện- 
tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Này các Tỳ 


kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo có chánh-niệm. 


“Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo nên sông có chánh-niệm. 


Đây là chỉ thị của ta đối với các thầy.” 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 289 


(SN 47:44) 


45 (5) Một Đồng Thiện Lành 


“Này các Tỳ kheo, nếu ai có nói đúng đắn về thứ gì là 'một 
đồng thiện lành’ thì đó chính là bốn nèn tảng chánh-niệm. Bởi vì 
đây hoàn toàn là một đống thiện lành, đó là, bốn nền tảng chánh- 


niệm. Bôn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong 
tâm... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, 
thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 


(tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. 


“Này các Tỳ kheo, nếu ai có nói đúng đắn về thứ gì là 'một 
đống thiện lành' thì đó chính là bốn nền tảng chánh-niệm. Bởi vì 
đây hoàn toàn là một đống thiện lành, đó là, bốn nền tảng chánh- 


niệm.” 


(SN 47:45) 


46 (6) Sự Kim Chế của Pãtimokkha 


Lúc đó một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


290 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con 
Giáo Pháp một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo 
Pháp từ Thế Tôn, con sẽ sống một mình, thu mình (lui về), chuyên 


cân, nhiệt thành, và kiên định.” 


“Này Tỳ kheo, trong trường hợp đó, hãy thanh lọc ngay điểm 
khởi-đầu của những trạng thái thiện lành. Và cái gì là điểm khởi- 
đầu của những trạng thái thiện lành? Ở đây, này Tỳ kheo, hãy sống 
được kiềm-chế (giữ giới, trì giới) bởi sự kiềm-chế của Pãtimokkha 
[Giới Luật Tỳ Kheo, Giới Luật Tăng Đoàn], đi kèm với hành-vi 
thiện và nơi nương-tựa đúng đắn [phù hợp], nhìn thấy sự nguy-hại 
trong những lỗi sai nhỏ nhất. Sau khi thụ lãnh (nhận lấy, chấp 
nhận) những giới luật tu hành (các điều luật), thầy hay tu tập (bản 
thân) trong những giới luật đó. Này Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo 
sống được kiềm-chế bởi sự kiềm-chế của Pãtimokkha ... nhìn thấy 
sự nguy-hại trong những lỗi sai nhỏ nhất, rồi, dựa trên giới-hạnh, 
được thiết lập trên giới-hạnh, thầy nên tu tập bốn nên tảng chánh- 


niệm. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 
quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác 
... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Này Tỳ kheo, khi thầy đã, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập 


trên giới-hạnh, tu tập bốn nền tảng chánh-niệm theo cách như vậy, 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 291 


thì dù là ngày hay đêm, thây có thể trông đợi chỉ có sự tăng trưởng 


trong những trạng thái thiện lành, chứ không có sự sa sút.” 


Rôi vị Tỳ kheo đó, sau khi thây hài lòng và vui mừng với lời 


tuyên thuyết của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi .... 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những A-la-hán. 


(SN 47:46) 


47 (7) Hành Vi Sai Trái 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu Thế Tôn chỉ dạy cho con 
Giáo Pháp một cách ngắn gọn, để mà, sau khi nghe được Giáo 
Pháp từ Thế Tôn, con sẽ sống một mình, thu mình (lui về), chuyên 


cân, nhiệt thành, và kiên định.” 


“Này Ty kheo, trong trường hợp đó, hãy thanh lọc ngay 
điểm khởi-đầu của những trạng thái thiện lành. Và cái gì là điểm 
khởi-đầu của những trạng thái thiện lành? Ở đây, sau khi đã dẹp bỏ 
hành-vi sai trái của thân (tức: hành động) thầy nên tu tập hành-vi 
thiện lành của thân. Sau khi đã dẹp bỏ hành-vi sai trái của lòi-nói, 
thầy nên tu tập hành-vi thiện lành của lời nói. Sau khi đã dẹp bỏ 


hành-vI sai trái của tâm, thầy nên tu tập hành-vi thiện lành của tâm. 


292 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Này Ty kheo, sau khi đã dẹp bỏ hành vi sai trái của thân ... của lời 
nói ... của tâm, thầy đã tu tập hành-vi thiện lành của tâm, thì, dựa 
trên giớói-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, dựa trên giới-hạnh, 
được thiết lập trên giới-hạnh, thầy nên tu tập bốn nên tảng chánh- 


niệm. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán 
sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác ... 
tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 


muốn (tham) và sự buôn-phiên (ưu) đối với thế giới. 


“Này Tỳ kheo, khi thầy đã, dựa trên giới-hạnh, được thiết lập 
trên giới-hạnh, tu tập bốn nền tảng chánh-niệm theo cách như vậy, 
thì dù là ngày hay đêm, thầy có thể trông đợi chỉ có sự tăng trưởng 


trong những trạng thái thiện lành, chứ không có sự sa sút.” 


Rôi vị Tỳ kheo đó, sau khi thây hài lòng và vui mừng với lời 


tuyên thuyết của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.... 
Và vị Tỳ kheo đó đã trở thành một trong những A-la-hán. 


(SN 47:47) 


48 (8) Bạn Hữu... 


“Này các Tỳ kheo, đối với những người mà bạn có lòng bi 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 293 


mẫn với họ và những người đáng để mình lăng nghe theo họ—dù 
đó là bạn hữu hay đồng sự, người thân hay họ hàng——những người 
đó các thầy nên khởi xướng, ón định, và thiết lập họ trong sự tu tập 


bôn nên tảng chánh-niệm. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống quán 
sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác ... 
tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 


muốn (tham) và sự buôn-phiên (ưu) đối với thế giới. 


“Này các Tỳ kheo, đôi với những người mà bạn có lòng bị 
mẫn với họ ... những người đó các thây nên khởi xướng, ôn định, 


và thiết lập họ trong sự tu tập bốn nèn tảng chánh-niệm. 


(SN 47:48) 


49 (9) Những Cảm Giác 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại cảm-giác này. Ba đó là gì? 
cảm-giác dễ chịu (sướng), cảm-giác khó chịu (khổ), và cảm-giác 
trung tính (không sướng không khổ). Đây là ba loại cảm-giác. Bốn 
nên tảng chánh-niệm được tu tập dë dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu ba 


loại cảm-giác này. 


“Bốn đó là gì? Một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân ... 


những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những 


294 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biẾt, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn- 


phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Này các Tỳ kheo, bốn nền tảng chánh-niệm này được tu tập 


đê dân tới sự hoàn-toàn hiệu ba loại cảm-giác này.” 


(SN 47:49) 


50 (10) Những Ô Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, có ba loại ô-nhiễm này. Ba đó là gì? Ô 
nhiễm tham-dục (nhục dục), ô nhiễm do hiện-hữu, ô nhiễm do vô- 
minh. Đây là ba loại ô-nhiễm. Bốn nèn tảng chánh-niệm được tu 


tập đê dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu ba loại ô-nhiễm này. 


“Bốn đó là gì? Một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân ... 
những cảm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những 
hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buòn- 


phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Này các Tỳ kheo, bốn nền tảng chánh-niệm này được tu tập 


đê dân tới sự hoàn-toàn hiệu ba loại ô-nhiêm này.” 


(SN 47:49) 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 295 


NHÓM 6 
NHÓM “SÔNG HẰNG 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠU 
(Ganga-peyyala-vagga) 


KKK KK KK K 


51 (D — 62 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Häng đô vê, nghiêng về, và ngã 
vê hướng đông; cũng giông như vậy, một Ty kheo tu tập và phát 
triên bôn nên tảng chánh-niệm là đô vê, nghiêng vê, và ngã vê 


hướng Niết-bàn. 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm? Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong 
những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong 
những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với 
thế giới. Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy thì một Tỳ 
kheo tu tập và phát triển bốn nèn tảng chánh-niệm là đổ về, 


nghiêng vê, và ngã vê hướng Niêt-bàn.” 


[Các kính còn lại của NHÓM này đều được lặp lại một cách 


296 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tương tự song hành với các kinh SN 45:92—102.] 
(SN 47:51—62) 


Sáu đô ra hướng đông 
Và sáu đô ra đại dương. 
Hai lân sáu là mười hai: 


NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 297 


NHÓM 7 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøsa) 


KKK KK KK K 


63 (D— 72 (10) Như Lai... 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, trong mọi loại chúng sinh— dù là loài 
không chân, hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân; có thân- 
sắc hay không có thân-sắc, có nhận-thức hay không có nhận-thức, 


hay không có nhận-thức cũng không phải không có nhận thức ....” 


[Tát cả các kinh được tiếp tục lặp lại, theo cách bốn nên tảng 
chánh-niệm, một cách tương Dr song hành với các kinh SN 


45S:139— 146. | 


(SN 47:63—72) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mãi Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng Và Mặt Trời, 

Cùng Với Vải Là Thứ Mười. 


298 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 8 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KKK K K K K K 


73 (1)— 84 (12) Khó Nhoc... S 


[Tát cả kinh cúa NHÓM này đêu được lặp lại một cách 
tương tự song hành với các kinh SN 45:149—160] 


(SN 47:73—84) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 


Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM * 299 


NHÓM 9 
NHÓM “TÌM KIM’ 


(Esana-vagøa) 


KKK K K K K K 


85 (1)— 94 (10) Sự Tìm Kiém... 


[Tt cả được lặp lại một cách tương tự song hành với các 


kinh SN 45:161—170)] 


(SN 47:85—94) 


Sự Tìm Kiếm, Sự Ô-Nhiễm, Những Ô Nhiễm, 
Ba Loại Hiện Hữu, Ba Loại Khô, 
Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, Các 


Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm-Khát.!?? 


300 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 10 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


95 (1)— 103 (10) Những Dòng Lë... 


[Tt cả được lặp lại một cách tương tự song hành với các 


kinh SN 45:171—179] 


(SN 47:95—103) 


104 (10) Những Gong Cùm Nặng Đô... 


- “Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nặng đô. Năm đó là 
gì? Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc giói, tham-muón (tái sinh) 
cõi vô-săc giói, Sự tự-ta (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là 
năm gông cùm nặng đô. Bốn nèn tảng chánh-niệm được tu tập để 
dẫn tới sự trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự 
hoàn-toàn hiểu về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới 


sự dẹp-bỏ chúng. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo sống 


quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong những cảm-giác 


Chương 47 — Liên kết CÁC NÊN TÁNG CHÁNH-NIỆM ° 301 


... tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muốn (tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. 


“Bôn nên tảng chánh-niệm này được tu tập để dẫn tới sự 
trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn 
hiệu vê chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng.” 


(SN 47:103) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uẩấn, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Nặng Đô. 


[Những bài kinh trong Chương 47 (liên kết) “Bốn Nền 
Tảng Chánh-Niệm” được lặp lại theo cách tương tự như những bài 


kinh trong Chương 45 (liên kết) “Con Đường” (Đạo).]!9 


302 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 48 


Liên Kết CÁC CĂN 


(48 Indriya—Samyu11a) 
(48 Tương Ung Căn) 


304 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 305 


NHÓM 1 


NHÓM “BẢN KINH NGẮN GON" 
(Suddhika-vagøa) 


KKK KK KK K 


1 (1) Bản Kinh Ngắn Gọn 


Ở Sāvatthī. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như 


vây: 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 
131 


A 3% 


tuệ.” (tín, tấn, niệm, định, tuệ) 


(SN 48:01) 


2 (2) Bậc Nhập Lưu (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


A 93 


tuệ.” (tín, tấn, niệm, định, tuệ) 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được 
sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường 


hợp] năm căn tâm linh này, đúng như chúng thực là, thì người đó 


306 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


được gọi là một người đệ tử thánh thiện là một bậc thánh Nhập- 
lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, 


với sự giác-ngộ là đích đến của mình.”132 


(SN 48:02) 


3 (3) Bậc Nhập Lưu (2) 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được 
nguồn-gốc và sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải- 
thoát đối với [trong trường hợp] năm căn tâm linh này, đúng như 
chúng thực là, thì người đó được gọi là một người đệ tử thánh thiện 
là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã 


định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình.” 


(SN 48:03) 


4 (4) Bậc A-la-hán (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 
Lí 9 D 3 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 307 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã hiểu sự thỏa-thích, sự nguy- 
hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] năm căn tâm linh 
này, đúng như chúng thực là, một Tỳ kheo được giải-thoát nhờ sự 
không-còn dính chấp, thì người đó được gọi là một Tỳ kheo là một 
bậc thánh A-la-hán, người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống 
đời sống thánh thiện, đã làm xong những ei cần phải làm, đã đặt 
xuống gánh nặng, đã đạt tới mục tiêu của mình, đã tiêu diệt sạch sẽ 
những gông-cùm trói buộc sự hiện-hữu, người đã hoàn toàn được 


giải-thoát thông qua sự hiểu-biết cuối-cùng.”133 


(SN 48:04) 


5 (5) Bậc A-la-hán (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã hiểu nguồn-gốc và sự phai- 
biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong 
trường hợp] năm căn tâm linh này, đúng như chúng thực là, một 
Tỳ kheo được giải-thoát nhờ sự không-còn dính chấp, thì người đó 
được gọi là một Tỳ kheo là một bậc thánh A-la-hán ... đã hoàn 


toàn được giải-thoát thông qua sự hiêu-biêt cuôi-cùng.” 


(SN 48:05) 


308 + Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


6 (6) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong 
trường hợp] năm căn tâm linh, đúng như chúng thực là: thì những 
người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn 
trong những bà-la-môn, và những vị đó, do chưa tự mình chứng 
ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong kiếp này chưa chứng 
nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ hay mục tiêu của 


bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, 
do đã tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ 


hay mục tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 48:06) 


Z7 — (7) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN e 309 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
được căn niềm-tin, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó; người không hiểu căn năng-lượng 

. căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ, nguồn gốc 
của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường dẫn tới sự chấm dứt nó: 
thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay 
bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do chưa tự 
mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong kiếp này 
chưa chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ hay 


mục tiêu của bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, 
do đã tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ 


hay mục tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 48:07) 


8 ` (8) Nên Được Nhìn Thấy 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


310 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Và, này các Tỳ kheo, căn niêm-tin được nhìn thây ở đâu? 


Căn niềm-tin nên được nhìn thấy ở đây trong bốn yếu-tố Nhập-lưu. 


“Và, này các Tỳ kheo, căn năng-lượng được nhìn thấy ở đâu? 
Căn năng-lượng nên được nhìn thấy ở đây trong bốn sự nỗ-lực 


đúng dän (tứ chánh cần). 


“Và, này các Tỳ kheo, căn chánh-niệm được nhìn thây ở đâu? 
Căn chánh-niệm nên được nhìn thấy ở đây trong bốn nền tảng 


chánh-niệm (tứ niệm xứ). 


“Và, này các Tỳ kheo, căn chánh-định được nhìn thấy ở đâu? 
Căn chánh-định nên được nhìn thấy ở đây trong bốn tầng thiền 
định [Jjhãna]. 


“Và, này các Tỳ kheo, căn trí-tuệ được nhìn thây ở đâu? Căn 


trí-tuệ nên được nhìn thấy ở đây trong Bốn Diệu Đế. 
“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:08) 


9 (9) Phân Tích (1) 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 311 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn niềm-tin? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, một Tỳ kheo là người có lòng tin, là người đặt niềm tin 
vào sự giác-ngộ của Như Lai như vầy: “Đức Thế Tôn là một bậc 
A-la-hán, đã giác ngộ toàn thiện, đã thành tựu về sự hiểu-biết và 
đức-hạnh, bậc phúc lành, bậc hiểu biết thế giới, người dẫn dắt vô 
thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của các thiên 


thân và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Toàn Giác, bậc Thê Tôn.” 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn năng-lượng? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện sống với năng lượng được 
phát khởi cho việc (tu tập) trừ-bỏ những trạng thái bất thiện và 
tích-đạt những trạng thái thiện lành; người đó mạnh mẽ, vững chắc 
trong sự nỗ lực, không trốn tránh xao lãng trách nhiệm tu dưỡng 


những trạng thái thiện lành. Đây được gọi là căn năng- lượng. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-niệm? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện có chánh-niệm, có-được sự 
chánh-niệm và sự xét-biết [sự biết dứt dạc, sự tuệ biết] cao nhất, 
người nhớ được và hồi nhớ những điều đã làm và đã nói từ lâu. 


Đây được gọi là căn chánh-niệm.!* 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-định? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện có chánh-định, đạt được sự 
nhất-điểm của tâm, sau khi đã lấy sự giải-thoát làm đối tượng (của 


thiền-định).!*Š Đây được gọi là căn chánh-định. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn trí-tuệ? Ở đây, này các Tỳ 


312 * Bộ Kinh Liên Kết QUYỀN 5 


kheo, người đệ tử thánh thiện là khôn trí; người đó có-được trí-tuệ 
chú hướng tới sự khởi-sinh và sự biến-qua, trí-tuệ đó là thánh thiện 
và mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt-khổ.!“ Đây 


được gọi là căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.”13” 


(SN 48:09) 


10 (10) Phân Tích (2) 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn niềm-tin? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện là người có lòng tin, là người đặt 
niềm tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là 
bậc Như Lai ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc Giác 


Ngộ, bậc Thế Tôn.” 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn năng-lượng? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện sống với năng lượng được 
phát khởi cho việc trừ-bỏ những trạng thái bất thiện và tích-đạt 
những trạng thái thiện lành; người đó mạnh mẽ, vững chắc trong 
sự nỗ lực, không trốn tránh xao lãng trách nhiệm tu tập những 


trạng thái thiện lành. Người đó khởi tạo mong-muốn không khởi 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 313 


sinh những trạng thái bất thiện xấu ác; người đó tạo nỗ lực, phát 
khởi năng lượng, ứng dụng tâm mình, và phán đấu. Người đó khởi 
tạo mong-muốn zri bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi 
sinh; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng tâm 
mình, và phấn đấu. Người đó khởi tạo mong-muốn làm khởi sinh 
những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh; người đó tạo nỗ lực, 
phát khởi năng lượng, ứng dụng tâm mình, và phân đấu. Người đó 
khởi tạo mong-muốn duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi 
sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn 
thiện nhờ tu tập; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng 


dụng tâm mình, và phấn đấu. Đây được gọi là căn năng-lượng. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-niệm? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện có chánh-niệm, có-được sự 
chánh-niệm và sự xét-biết [sự biết dứt dạc, sự tuệ biết] cao nhất 
(tối thượng), người nhớ được và hồi nhớ những điều đã làm và đã 
nói từ lâu. Người đó sống quán sát thân trong thân ... những cám- 
giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-fượng 
trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 


(ưu) đối với thé giới. Đây được gọi là căn chánh-niệm. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-định? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện có chánh-định, đạt được sự 
nhất-điểm của tâm, sau khi đã lấy sự giải-thoát làm đối tượng (của 


thiền-định). Tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách 


314 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (nhất thiền), trạng thái có đi kèm với 
ý nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hý) và hạnh-phúc 


(lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó. 


- Với sự lắng lặn ý-nghĩ và sự soi-xét, người đó chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ hai (nhị thiền), trạng thái có sự 
tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự 
soi-xét, và có sự hoan-hỷ và sự hạnh-phúc được sinh ra từ sự định- 


tâm. 


- Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ, người đó an trú 
buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải 
nghiệm niềm hạnh phúc cùng với thân; người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ ba (tam thiền), trạng thái mà các bậc 
thánh nhân gọi là: “Người đó buông xả, có chánh niệm, là người an 


trú một cách hạnh phúc. 


- Với sự dẹp bỏ sự sướng và khổ, và với sự phai biến trước 
đó của yếu tó vui và buồn, người đó chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ tư (tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay 
khô, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự 


buông-xả. Đây được gọi là căn chánh-định. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn trí-tuệ? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, người đệ tử thánh thiện là khôn trí; người đó có-được trí-tuệ 


chú hướng tới sự khởi-sinh và sự biến-qua, trí-tuệ đó là thánh thiện 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 315 


và mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt-khô. Người 
đó hiểu: “Đây là khổ”, đúng như nó thực là. Người đó hiểu: “Đây là 
nguồn-gốc khổ”, đúng như nó thực là. Người đó hiểu: “Đây là sự 
chám-dút khổ', đúng như nó thực là. Người đó hiểu: “Đây là con 
đường dẫn tới sự chấm dứt khổ', đúng như nó thực là. Đây được 


gọi là căn trí-tuệ. 
“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:10) 


316 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


NHÓM 2 
NHÓM “YẾU HON’ 
(Mudutara-vagøa) 


KKK KK KK K 


11 (1) Đạt Được 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn tri- 
x 5 D 3 


A 29 


tuệ.” (tín, tấn, niệm, định, tuệ) 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn niềm-tin? Ở đây, này các 
Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện là người có lòng tin, là người đặt 
niềm tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức Thế Tôn là 
bậc Như Lai ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc Giác 


Ngộ, bậc Thé Tôn.” Đây được gọi là căn niềm-tin. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn năng-lượng? Năng lượng 
người tu đạt được trên cơ sở (là) bốn sự nỗ-lực đúng đắn (tứ chánh 


cän 177 Đây được gọi là sự căn năng-lượng. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-niệm? Sự chánh-niệm 
người tu đạt được trên cơ sở (là) bôn nên-tảng chánh-niệm. Đây được 


gọi là căn chánh-niệm. 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 317 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn chánh-định? Ở đây, này 
các Tỳ kheo, người đệ tử thánh thiện đạt được sự định-tâm, đạt 
được sự nhất-điểm của tâm, sau khi lấy sự giải-thoát làm đối tượng 
(thiền định). Đây được gọi là sự căn chánh-định. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn trí-tuệ? Ở đây, này các Tỳ 
kheo, người đệ tử thánh thiện là khôn trí; người đó có-được trí-tuệ 
chú hướng tới sự khởi-sinh và sự phai-biến, trí-tuệ đó là thánh 
thiện và mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt-khố. 


Đây là căn trí-tuệ. 
“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:11) 


12 (2) Ngắn Gọn (D) 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


“Người đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một bậc 
A-la-hán. Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là bậc thánh Bát- 
lai; nếu còn yếu hơn nữa, là bậc thánh Nhất-lai; nếu còn yếu hơn 
nữa, là bậc thánh Nhập-lưu; nếu còn yếu hơn nữa, là một người tu 
theo Giáo Pháp (người trí căn); nếu còn yếu hơn nữa, là người tu 


theo niềm-tin (người tín căn).”!? 


(SN 48:12) 


318 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


13 (3) Ngắn Gọn (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


A 93 


tuệ.” (tín, tấn, niệm, định, tuệ) 


“Người đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một bậc 
A-la-hán. Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là bậc thánh Bát- 
lai... Nhất-lai ... Nhập-lưu ... người tu theo Giáo Pháp (người trí 


căn) ... người tu theo niêm-tin (người tín căn). ” 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, do có sự khác-biệt vê các căn 
nên có sự khác-biệt vê các đạo quả; do có sự khác-biệt vê các đạo 


quả nên có sự khác biệt giữa những người tu.” 


(SN 48:13) 


14 (4) Ngắn Gon (3) 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


^ 3% 


tuệ.” (tín, tấn, niệm, định, tuệ) 


“Người đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một bậc 
A-la-hán. Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là bậc thánh Bát- 
lai ... Nhất-lai ... Nhập-lưu ... người tu theo Giáo Pháp (người trí 


căn) ... người tu theo niêm-tin (người tín căn). ” 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 319 


“Như vậy, này các Ty kheo, ai kích hoạt (tu tập) chúng trọn 
vẹn sẽ thành công trọn vẹn; ai kích hoạt chúng từng phần sẽ thành 
công từng phần. Này các Tỳ kheo, năm căn này không bị cän cỗi, 


ta nói vậy.”149 


(SN 48:14) 


15 (5) Chỉ Tiết Hơn (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


"Oh Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một 
bậc A-la-hán. (ii) Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu là người 
chứng ngộ trong nửa kiếp đầu ở một cõi trời trong sạch (Tịnh cư 
thiên, dành cho bậc thánh Bắt-lai); (iii) nếu còn yếu hơn nữa, là 
người chứng ngộ Niết-bàn trong nửa kiếp sau ở một cõi trời trong 
sạch; (iv) nếu còn yếu hơn nữa, người tu là người chứng ngộ Niết- 
bàn không cần sự nỗ lực ý chí; (v) néu còn yếu hơn nữa, là người 
chứng ngộ Niết-bàn bằng sự nỗ lực ý chí; (vi) nếu còn yếu hơn nữa, 
là người đang hướng lên thượng lưu, đang hướng tới cõi trời 
Akanittha (cối trời cao nhất, thọ nhất trong năm cõi trời trong sạch 
(Tịnh cư thiên) dành cho các bậc thánh Bắt-lai); (vii) nếu còn yếu 
hơn nữa, là bậc thánh Nhất-lai; (viii) nếu còn yếu hơn nữa, là bậc 


thánh Nhập-lưu; (ix) nếu còn yếu hơn nữa, là một người tu theo 


320 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Giáo Pháp (người trí căn); (x) néu còn yếu hơn nữa, là người tu theo 


niềm-tin (người tín căn)..”14! 


(SN 48:15) 


16 (6) Chỉ Tiết Hơn (2) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


“(i) Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là 
một bậc A-la-hán ... [nhw kinh 48:15 kế trên] ... (ix) néu còn yếu 


hơn nữa, là người tu theo niêm-tin (người tín căn). ” 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, do có sự khác-biệt vê các căn 
nên có sự khác-biệt vê các đạo quả; do có sự khác-biệt vê các đạo 


quả nên có sự khác biệt giữa những người tu.” 


(SN 48:16) 


17 (7) Chỉ Tiết Hơn (3) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 321 


“(i) Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là 
một bậc A-la-hán ... [nhw kinh 48:15 ở trên] ... (ix) nếu còn yếu 


hơn nữa, là người tu theo niêm-tin (người tín căn). 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, ai kích hoạt (tu tập) chúng trọn 
vẹn sẽ thành công trọn vẹn; ai kích hoạt chúng từng phần sẽ thành 
công từng phần. Này các Tỳ kheo, năm căn này không bị căn cỗi, 


ta nói vậy. ” 


(SN 48:17) 


16 (8) Thực Hành 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


A 93 


tuệ.” (tín, tấn, niệm, định, tuệ) 


“Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là một 
bậc A-la-hán. Nếu (năm căn) còn yếu hơn, người tu đang thực 
hành để chứng ngộ thánh quả A-la-hán; nếu còn yếu hơn nữa, 
người tu là bậc thánh Bắt-lai; nếu còn yếu hơn nữa, người tu đang 
thực hành để chứng ngộ thánh quả Bắt-lai; nếu còn yếu hơn nữa, 
người tu là bậc thánh Nhắt-lai; nếu còn yếu hơn nữa, người tu đang 
thực hành để chứng ngộ thánh quả Nhất-lai; nếu còn yếu hơn nữa, 
người tu là bậc thánh Nhập-lưu; nếu còn yếu hơn nữa, người tu 


đang thực hành để chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. 


322 s Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, ta nói räng ai trong sô những 
nøười hoàn toàn và rôt ráo khônø-có năm căn này, thì đó là “người 
y, 


ngoài cuộc, người đứng trong thành phần phàm phu tục chúng.” 


(SN 48:18) 


19 (9) Được Trang Bị 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 


Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thường nghe nói “người được trang bị (được 
phú) các căn, người được trang bị các căn.'!“ Thưa Thế Tôn, theo 


cách nào là một người được trang bị các căn?” 


“Ở đây, này Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập căn niềm-tin, điều 
đó dẫn tới sự bình-an, dẫn tới sự giác-ngộ. Người đó tu tập căn 
năng-lượng ... căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ, 


điều đó dẫn tới sự bình-an, dẫn tới sự giác-ngộ. 


“Này Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một người được 


trang bị các căn.” 


(SN 48:19) 


20 (10) Tiêu Diệt Ô-Nhiễm 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 323 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và phát 
triển năm căn này cho nên người đó, bằng cách tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải- 
thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng 


ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 48:20) 


324 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 3 
NHÓM “SÁU CĂN: 
(Chalindriya-vagsa) 


KKK KK KK K 


21 (1) Không Còn Tái Hiện Hữu '* 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


A an 


tuệ.” (tín, tấn, niệm, định, tuệ) 


“Đã từ lâu, này các Tỳ kheo, khi ta còn chưa trực-tiếp biết sự 
khởi-sinh và biến-diệt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát 
đối với [trong trường hợp] năm căn này, đúng như chúng thực là, 
thì ta đã không tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ tối 
thượng trong thế giới này có các thiên thần, Ma-vương, và Trời 
Brahmä, trong thế hệ này có các tu sĩ và bà-la-môn, có các thiên 
thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực-tiếp biết tất cả chúng, 
đúng như chúng thực là, thì ta mới tuyên bố mình đã tỉnh thức tới 
sự giác-ngộ tối thượng trong thế giới này ... có các thiên thần và 


loài người. 


“Sự hiểu-biết và tầm-nhìn đã khởi sinh trong ta như vây: “Sự 


giải-thoát của ta là bất khả lay chuyển; đây là lần sinh cuối cùng 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 325 


của ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu (tái sinh) nữa.” 


(SN 48:21) 


22 (2) Căn Mạng Sống 


“Này các Tỳ kheo, có ba căn này? Ba đó là gì? căn nữ, căn 


nam, và căn mạng sống. Đây là ba căn.”1⁄4 


(SN 48:22) 


23 (3) Căn Trí Biết Cuối Cùng 


“Này các Tỳ kheo, có ba căn này? Ba đó là gì? Căn “Ta sẽ 
biệt điêu hiện-chưa-biêt (chưa và sẽ giác ngộ)”; căn của sự hiêu- 
biêt cuôi-cùng (trí giác ngộ); căn của người được phú với sự hiêu- 


biết cuối-cùng (người giác ngộ). Đây là ba căn.”14 


(SN 48:23) 


24 (4) Người Gieo Giống Một Lån... 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 
tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí- 


tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ) 


326 * Bộ Kinh Liên Kết QUYỀN 5 


“(i) Người tu đã hoàn thành và hoàn thiện năm căn này là 
một bậc A-la-hán. (ii) Nếu (năm căn) còn yếu hơn, là người chứng 
ngộ trong nửa kiếp đầu ở một cõi trời trong sạch (Tịnh cư thiên, 
dành cho bậc thánh Bắt-lai); (iii) nếu còn yếu hơn nữa, là người 
chứng ngộ Niết-bàn trong nửa kiếp sau ở một cõi trời trong sạch; 
(iv) nếu còn yếu hơn nữa, là người chứng ngộ Niết-bàn không cần 
sự nỗ lực ý chí; (v) nếu còn yếu hơn nữa, là người chứng ngộ Niết- 
bàn bằng sự nỗ lực ý chí; (vi) nếu còn yếu hơn nữa, là người đang 
hướng lên thượng lưu, đang hướng tới cõi trời Akanittha (cõi trời 
cao nhất, thọ nhất trong năm cõi trời trong sạch (Tinh cư thiên) 
dành cho các bậc thánh Bắt-lai); (vii) nếu còn yếu hơn nữa, là bậc 
thánh Nhất-lai; (viii) nếu còn yếu hơn nữa, là một người gieo hạt 
giống một-lần; (ix) néu còn yếu hơn nữa, là người họ tộc này thành 
họ tộc khác; (x) nếu còn yếu hơn nữa, là người còn tái sinh tối đa 
là bảy kiếp; (xi) nếu còn yếu hơn nữa, là một người tu theo Giáo 
Pháp (người căn trí); (xử) néu còn yếu hơn nữa, là người tu theo 


niềm-tin (người căn tín).”146 


(SN 48:24) 


25 (5) Bản Kinh Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mắt, 


căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân, căn tâm. Đây là sáu cần,” 


(SN 48:25) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 327 


26 (6) Bậc Nhập-Lưu 


“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mắt ... 


căn tâm. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được 
sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường 
hợp] sáu căn này, đúng như chúng thực là, thì người đó được gọi là 
một đệ tử thánh thiện là bậc thánh Nhập-lưu, là người đang hướng 
lên thượng lưu, không còn bị ràng buộc với cảnh giới thấp xấu (cõi 
dưới), đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 


mình.” 


(SN 48:26) 


27 (7) Bậc A-la-hán 


“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mặt ... 


căn tâm. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã hiểu được sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] sáu căn này, 
đúng như chúng thực là, một Tỳ kheo được giải thoát nhờ sự 


148 thì người đó được gọi là một Tỳ kheo là 


không-còn dính chấp, 
một bậc A-la-hán, là người đã tiêu diệt những ô-nhiễm, đã sống 


đời sống thánh thiện, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt xuống 


328 e Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


gánh-nặng, đã đạt tới mục-tiêu, đã tiêu diệt sạch sẽ những gông- 
cùm trói buộc sự hiện-hữu (tái sinh), và đã hoàn toàn giải-thoát 
thông qua sự hiểu-biết cuỗi-cùng.” 


(SN 48:27) 


28 (8) Phật 


“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mắt ... 


căn tâm. 


“Đã từ lâu, này các Tỳ kheo, khi ta còn chưa trực-tiếp biết sự 
khởi-sinh và biến-diệt, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát 
đối với [trong trường hợp] sáu căn này, đúng như chúng thực là, 
thì ta đã không tuyên bố mình đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ tối 
thượng trong thế giới này có các thiên thần, Ma-vương, và Trời 
Brahmä, trong thế hệ này có các tu sĩ và bà-la-môn, có các thiên 
thần và loài người. Nhưng khi ta đã trực-tiếp biết tất cả chúng, 
đúng như chúng thực là, thì ta mới tuyên bố mình đã tỉnh thức tới 
sự giác-ngộ tối thượng trong thế giới này ... có các thiên thần và 
loài người. 

“Sự hiểu-biết và tầm-nhìn đã khởi sinh trong ta như vây: “Sự 
giải-thoát của ta là bất khả lay chuyền; đây là lần sinh cuối cùng 


của ta; từ đây không còn sự tái hiện-hữu (tái sinh) nữa. `” 


(SN 48:28) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 329 


29 (9) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 


“Này các Tỳ kheo, có sáu căn này. Sáu đó là gì? Căn mắt ... 


căn tâm.” 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong 
trường hợp] sáu căn này, đúng như chúng thực là: thì những người 
đó ta không coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong 
những bà-la-môn, và những vị đó, do chưa tự mình chứng ngộ 
bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong kiếp này chưa chứng nhập và 
an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ hay mục tiêu của bà-la- 


môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiều 
được những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, 
do đã tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ 


hay mục tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 48:29) 


30 (10) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 


được căn mắt, nguôn-gôc của nó, sự châm-dứt của nó, và con- 


330 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


đường dẫn tới sự chấm dứt nó; họ không hiểu căn tai ... căn tâm, 
nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt nó: thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ hay bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, 
do chưa tự mình chứng ngộ băng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong 
kiếp này chưa chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu 


sĩ hay mục tiêu của bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, 
do đã tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ 


hay mục tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 48:30) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 331 


NHÓM 4 
NHÓM “CĂN SƯỚNG:? 
(Sukhindriya-vagøsa) 


KKK KK KK K 


31 (1) Bản Kinh Ngắn Gọn 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn 
sướng, căn khô, căn vui, căn buôn, căn buông xả; (lạc căn, khô 


căn, hỷ căn, ưu căn, xả căn). Đây là năm căn.”1® 


(SN 48:31) 


32 (2) Bậc Nhập-Lưu 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng 


... căn buông-xả. 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện hiểu được 
sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường 
hợp] năm căn này, đúng như chúng thực là, thì người đó được gọi 
là một đệ tử thánh thiện là bậc thánh Nhập-lưu, là người đang 
hướng lên thượng lưu, không còn bị ràng buộc với cảnh giới thấp 


xâu, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của 


332 + Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


mình.” 


(SN 48:32) 


33 (3) Bậc A-la-hán 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng 


... căn buông-xả. 


“Này các Tỳ kheo, sau khi đã hiểu được sự thỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong trường hợp] năm căn này, 
đúng như chúng thực là, một Ty kheo được giải thoát nhờ sự 
không-còn dính chấp, thì người đó được gọi là một Tỳ kheo là một 
bậc A-la-hán, là người đã tiêu diệt những ô-nhiễm, đã sống đời 
sống thánh thiện, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt xuống 
gánh-nặng, đã đạt tới mục-tiêu, đã tiêu diệt sạch sẽ những gông- 
cùm trói buộc sự hiện-hữu (tái sinh), và đã hoàn toàn giải-thoát 


thông qua sự hiêu-biêt cuôi-cùng. ” 


(SN 48:33) 


34 (4) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng 


... căn buông-xả. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 333 


được sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải-thoát đối với [trong 
trường hợp], đúng như chúng thực là: thì những người đó ta không 
coi là tu sĩ trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong những bà-la- 
môn, và những vị đó, do chưa tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu- 
biết trực-tiếp, nên trong kiếp này chưa chứng nhập và an trú trong 


mục tiêu của đời sông tu sĩ hay mục tiêu của bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, 
do đã tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ 


hay mục tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 48:34) 


35 (5) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
được căn mắt, nguồn-gốc của nó, sự chấm-dứt của nó, và con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt nó; họ không hiểu Căn sướng ... căn 
buông-xả, nguồn gốc của nó, sự chấm dứt của nó, và con đường 
dẫn tới sự chấm dứt nó: thì những người đó ta không coi là tu sĩ 
trong số những tu sĩ hay bà-la-môn trong những bà-la-môn, và 
những vị đó, do chưa tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết tryc- 


tiếp, nên trong kiếp này chưa chứng nhập và an trú trong mục tiêu 


334 + Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


của đời sông tu sĩ hay mục tiêu của bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ trong số 
những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, 
do đã tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong 
kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ 


hay mục tiêu của bà-la-môn.” 


(SN 48:35) 


36 (6) Phân Tích (1) 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng 


... căn buông-xả. 


“Và, này các Ty kheo, cái gì là căn sướng? Mot sự sướng 


150 cảm-giác dễ chịu sinh ra 


thuộc thân, mọi sự dễ chịu thuộc thân, 
từ sự tiếp-xúc của thân: này các Tỳ kheo, đây được gọi là căn 


SƯỚng. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn khô? Mọi sự khô thuộc 
thân, mọi sự khó chịu thuộc thân, cảm-giác khó chịu sinh ra từ sự 


tiêp-xúc của thân: này các Ty kheo, đây được gọi là căn sướng. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn vui? Mọi sự vui thuộc 


tâm, mọi sự dê chịu thuộc tâm, cảm-giác dê chịu sinh ra từ sự tiêp- 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 335 


xúc của tâm: này các Tỳ kheo, đây được gọi là căn vui. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là căn buôn? Mọi sự buôn phiên 
thuộc tâm, mọi sự khó chịu thuộc tâm, cảm-giác khó chịu sinh ra 


từ sự tiêp-xúc của tâm: này các Tỳ kheo, đây được gọi là căn buôn. 
“Và, này các Ty kheo, cái gì là căn buông-xả? Mọi cảm-giác 


không dễ chịu không có chịu, dù thuộc thân hay tâm: này các Tỳ 


kheo, đây được gọi là căn buông-xả.!Š! 


“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:36) 


37 (7) Phân Tích (2) 


[Giống như kinh 48:36 kế trên, chỉ bỏ đi câu cuối, và thêm 


vào đoạn sau: ] 


“Trong đó, này các Ty kheo, căn sướng và căn vui nên được 
nhìn thây là cảm-giác sướng. Căn khô và căn buôn nên được nhìn 
thây là cảm-giác khô. Sự buông-xả nên được nhìn thây như cảm- 


giác trung tính (không khổ không sướng). 
“Này các Tỳ kheo, đây là năm căn.” 


(SN 48:37) 


38 (8) Phân Tích (3) 


336 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


[Giống nhw kinh 48:36 ở trên, chỉ bỏ đi câu cuối, và thêm 


vào đoạn sau: ] 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, căn sướng và căn vui nên được 
nhìn thây là cảm-giác sướng. Căn khô và căn buôn nên được nhìn 
thây là cảm-giác khô. Sự buông xả nên được nhìn thây như cảm- 


giác trung tính (không khổ không sướng). 


“Như vậy, này các Tỳ kheo, theo phương pháp giảng giải 
này thì năm căn này, có năm được gom thành ba; và có ba được 


mở thành năm.” 


(SN 48:38) 


39 (9) Ví Du Que Môi Lửa 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng 


... căn buông-xả. 


“Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là sướng, nên có căn sướng khởi sinh. Khi trong trạng thái 
sướng, người đó hiểu: “Ta đang trong trạng thái sướng.° Người đó 
hiểu: ‘Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng đó, thì 
cảm-giác tương ứng——tức là căn sướng khởi sinh tùy thuộc vào sự 
tiếp-xúc được trải nghiệm là sướng đó—cũng chấm dứt và lặn 


H 


mât. 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 331 


“Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là khổ, nên có căn khổ khởi sinh. Khi trong trạng thái khổ, 
người đó hiểu: “Ta đang trong trạng thái khổ." Người đó hiểu: “Khi 
chấm dứt sự tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ đó, thì cảm-giác 
tương ứng—tức là căn khổ khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc 


được trải nghiệm là khô đó—cũng châm dt và lặn mât.’ 


“Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là vui, nên có căn vui khởi sinh. Khi trong trạng thái vui, 
người đó hiểu: “Ta đang trong trạng thái vui.’ Người đó hiểu: “Khi 
chấm dứt sự tiếp-xúc được trải nghiệm là vui đó, thì cảm-giác 
tương ứng—tức là căn vui khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc 


được trải nghiệm là vui đó——cũng châm dứt và lặn mât.’ 


“Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là buôn, nên có căn buồn khởi sinh. Khi trong trạng thái 
buồn, người đó hiểu: “Ta đang trong trạng thái buồn.' Người đó 
hiểu: “Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được trải nghiệm là buồn đó, thì 
cảm-giác tương ứng—tức là căn buồn khởi sinh tùy thuộc vào sự 


tiêp-xúc được trải nghiệm là buôn đó——cũng châm dứt và lặn mât.’ 


“Này các Tỳ kheo, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là buông-xả, nên có căn buông-xả khởi sinh. Khi trong 
trạng thái buông-xả, người đó hiểu: “Ta đang trong trạng thái 
buông-xả.” Người đó hiểu: “Khi chấm dứt sự tiếp-xúc được trải 
nghiệm là buông-xả đó, thì cảm-giác tương ứng —tức là căn 


buông-xả khởi sinh tùy thuộc vào sự tiếp-xúc được trải nghiệm là 


338 + Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


buông-xả đó——cũng châm dot và lặn mât.’ 


“Này các Tỳ kheo, cũng giống như nhiệt được tạo ra và lửa 
được sinh ra từ sự tiếp-xúc của hai que mòi lửa, nhưng khi hai que 
mòi lửa bị tách rời và bỏ xuống thì nhiệt đó cũng chấm dứt và lặn 
mất; cũng giống như vậy, tùy thuộc vào một tiếp-xúc được trải 
nghiệm là sướng ... một tiếp-xúc được trải nghiệm là khổ ... một 
tiếp-xúc được trải nghiệm là vui ... một tiếp-xúc được trải nghiệm 
là buồn ... một tiếp-xúc được trải nghiệm là buông-xả, nên có căn 
buông-xả khởi sinh ... Người đó hiểu: “Khi chấm dứt sự tiếp-xúc 
được trải nghiệm là buông-xả đó, thì cảm-giác tương ứng——...—— 


cũng chấm dứt và lặn mắt.”!52 


(SN 48:39) 


40 (10) Thứ Tự Bắt Thường 127 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn sướng 


... căn buông-xả. 
[i. Căn Khổ] 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống 
chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó 
căn khổ. Người đó hiểu như vầy: “Có khởi sinh trong ta căn khổ 
này. Nó có cơ sở, nguồn sốc, nhân tạo tác, điều kiện (duyên).!4 


Căn khô không thê khởi sinh mà không có cơ sở, nguôn gôc, nhân 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 339 


tạo tác, điêu kiện." Người đó hiệu căn khô; người đó hiêu nguôn- 
gôc của căn khô; người đó hiêu sự chầm-dứt của căn khô; và người 
đó hiêu nơi mà “căn khô đã khởi sinh’ (sẽ) châm dứt sạch sẽ 


[không còn tàn dư, hơi hướng]. 


“Và “căn khổ đã khởi sinh’ chấm dứt sạch sẽ ở đâu?!Š Ó 
đây, này các Tỳ kheo, tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan, tách 
ly khỏi những những trạng thái bất thiện, một Tỳ kheo chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ nhất (Nhất thiền), trạng thái có 
đi kèm ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hÿ (hý) và 
hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó. Và chính ở đây “căn 


khổ đã khởi sinh” chấm dứt sạch sẽ.!56 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Ty kheo là người đã 
hiểu sự chấm dứt của căn khổ. Người đó hướng tâm mình theo 


đích đó.!Š7 
[ii. Căn Buồn] 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống 
chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó 
căn buôn. Người đó hiểu như vây: “Có khởi sinh trong ta căn buồn 
này. Nó có cơ sở, nguồn gốc, nhân tạo tác, điều kiện. Căn buồn 
không thé khởi sinh mà không có cơ sở, nguồn gốc, nhân tạo tác, 
điều kiện.” Người đó hiểu căn buôn; người đó hiểu nguỗồn-gốc của 
căn buôn; người đó hiểu sự chấm-dứt của căn buôn; và người đó 


hiêu nơi mà “căn buôn đã khởi sinh" (sẽ) châm dứt sạch sẽ. 


340 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Và “căn buồn đã khởi sinh’ chấm dứt sạch sẽ ở đâu? Với sự 
lắng lặn ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ hai (Nhị thiền), trạng thái có sự tự-tin 
bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự soi-xét, 
và có sự hoan-hỷ và sự hạnh-phúc được sinh ra từ sự định-tâm. Và 
chính ở đây “căn buồn đã khởi sinh” chấm dứt sạch sẽ. 17" 

“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ kheo là người đã 
hiểu sự chấm dứt của căn buồn. Người đó hướng tâm mình theo 


đích đó 
[iii. Căn Sướng] 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống 
chuyên càn, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó 
căn sướng. Người đó hiểu như vây: “Có khởi sinh trong ta căn 
sướng này. Nó có cơ sở, nguồn gốc, nhân tạo tác, điều kiện. Căn 
sướng không thể khởi sinh mà không có cơ sở, nguồn gốc, nhân 
tạo tác, điều kiện.” Người đó hiểu căn sướng; người đó hiểu nguồn- 
gốc của căn sướng: người đó hiểu sự chắm-dứt của căn sướng: và 
người đó hiểu nơi mà “căn sướng đã khởi sinh" (sẽ) chấm dứt sạch 


~ 


se. 


“Và “căn sướng đã khởi sinh” châm dứt sạch sẽ ở đâu? Với sự 
phai biên luôn yêu tô hoan-hỷ, người đó an trú buông-xả, và có 
chánh-niệm và rõ-biêt (tỉnh giác), người đó trải nghiệm niêm hanh- 


phúc cùng với thân; người đó chứng nhập và an trú trong tầng 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 341 


thiền định thứ ba (tam thièn), trạng thái mà các bậc thánh nhân gọi 
là: “Người đó buông xả, có chánh niệm, là người an trú một cách 
hạnh phúc.” Và chính ở đây “căn sướng đã khởi sinh’ chấm dứt 


sạch SSES 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Tỳ kheo là người đã 
hiểu sự chấm dứt của căn sướng. Người đó hướng tâm mình theo 


đích đó. 
[iv. Căn Vui] 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống 
chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó 
căn vui. Người đó hiểu như vây: “Có khởi sinh trong ta căn vui 
này. Nó có cơ sở, nguồn gốc, nhân tạo tác, điều kiện. Căn vui 
không thé khởi sinh mà không có cơ sở, nguồn gốc, nhân tạo tác, 
điều kiện." Người đó hiểu căn vui; người đó hiểu nguồn-gốc của 
căn vui; người đó hiểu sự chấm-dứt của căn vui; và người đó hiểu 


nơi mà “căn vui đã khởi sinh” (sẽ) châm dứt sạch sẽ. 


“Và “căn vui đã khởi sinh? chấm dứt sạch sẽ ở đâu? Với sự 
dẹp bỏ sự sướng và khổ, và với sự phai biến trước đó của yếu tó 
vui và buồn, người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định 
thứ tư (tứ thiền), trạng thái không còn sướng hay khổ, và trong đó 
có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông-xả. Và 


chính ở đây “căn sướng đã khởi sinh’ chấm dứt sạch sẽ. '9 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Ty kheo là người đã 


342 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


hiệu sự châm dứt của căn sướng. Người đó hướng tâm mình theo 


đích đó. 
[v. Căn Buông Xả] 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, trong khi một Tỳ kheo đang sống 
chuyên cần, nhiệt thành, và kiên định, thì khởi sinh trong người đó 
căn buông-xả. Người đó hiểu như vây: “Có khởi sinh trong ta căn 
buông-xả này. Nó có cơ sở, nguồn gốc, nhân tạo tác, điều kiện. 
Căn buông-xả không thê khởi sinh mà không có cơ sở, nguồn gốc, 
nhân tạo tác, điều kiện." Người đó hiểu căn buông-xả; người đó 
hiểu nguồn-gốc của căn buông-xả; người đó hiểu sự chấắm-dứt của 
căn buông-xả; và người đó hiểu nơi mà “căn buông-xả đã khởi 


sinh’ (sẽ) chấm dứt sạch sẽ. 


“Và “căn buông-xả đã khởi sinh? chấm dứt sạch sẽ ở đâu? Ó 
đây, này các Tỳ kheo, sau khi đã hoàn toàn vượt trên cảnh xứ 
“không nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức'" (phi 
tưởng phi phi tưởng xứ), một Tỳ kheo chứng nhập và an trú trong 
sự chấm dứt nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng định). Và 


chính ở đây “căn buông-xả đã khởi sinh’ châm dứt sạch sẽ. 


“Này các Tỳ kheo, đây được gọi là một Ty kheo là người đã 
hiểu sự chấm dứt của căn buông-xả. Người đó hướng tâm mình 
theo đích đó. 


(SN 48:40) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 343 


NHÓM 5 
NHÓM ‘GIÀ’ 
(Jara-vagsa) 


KKK KK KK K 


41 (1) Phải Bị Già 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở 
Sāvatthī (Xá-vệ), trong Khu Vườn Phía Đông trong Lâu Đài của 
Mẹ của Migāra (tức là đại nữ thí chủ Visākkhā). Bấy giờ, lúc đó 
đức Thế Tôn đã ra khỏi nơi än cư vào buổi cuối chiều, và đang 


ngôi sưởi âm lưng với những tia năng cuôi cùng. 


Lúc đó Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp 
và kính chào, và trong khi đang xoa bóp chân cho đức Thế Tôn, 
thầy ấy thưa: “Thật kỳ lạ, thưa Thế Tôn! Thật đáng ngạc nhiên, 
thưa Thế Tôn. Da của Thế Tôn không còn tươi sáng, chân cäng của 
Thế Tôn đều mềm nhão và nhăn nheo, thân thì khom còm, và các 
căn thay đổi thấy rõ—trong căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn 


thân.” 


“Đúng là vậy, này Ananda! Trong khi trẻ người ta phải bị già 
đi; trong khi khỏe người ta phải bị bệnh; trong khi còn sống người 


ta phải bị chết đi; (trong trẻ đã có sẵn sự già, trong khỏe đã có sẵn 


344 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


sự bệnh, trong sự sông đã có săn sự chêt). Da không còn tươi sáng, 
chân căng mêm chão và nhăn nheo, thân khom còm, và các căn 


thay đổi thấy rõ—trong căn mắt ... căn thân.” 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi nói xong điêu này, 


bậc Phúc Lành, vị Sư Thầy, đã nói thêm như vầy: 


“Tuổi già khốn khổ này, 
Làm vẻ đẹp phai biến! 
(Thân này) giống như búp bê kiếng xinh đẹp, 


Bị nghiền nát bởi bánh xe tuổi già. 


Dù có sống đến trăm năm 
Thì cái chết cũng là đích đến. 
Trên đường đi thần chết chẳng tha ai, 


Mà nghiên nát tât cå.” 


(SN 48:41) 


42 (2) Bà-la-môn Unnãbha 


Ở Sãvatthi. Lúc đó có bà-la-môn tên Unnäbha đến gặp và 
chào hỏi với đức Thế Tôn. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 


thiện, ông ta ngôi xuông một bên, và nói với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thây Cô-đàm, năm căn này có các trú xứ khác nhau, 


các khu vực khác nhau; chúng không trải nghiệm trú xứ và khu 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 345 


vực lẫn nhau. Năm đó là gì? Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, 
căn thân. Bây giờ, Thầy Cồ-đàm, khi năm căn có các trú xứ khác 
nhau, các khu vực khác nhau; chúng không trải nghiệm trú xứ và 
khu vực lẫn nhau, thì chúng nương dựa vào cái gì? Và cái gì trải 


nghiệm trú xứ và khu vực của chúng?”!9! 


“Này bà-la-môn, năm căn này có các trú xứ khác nhau, các 
khu vực khác nhau; chúng không trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn 
nhau. Năm đó là gì? Căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, căn thân. 
Bây giờ, này bà-la-môn, khi năm căn có các trú xứ khác nhau, các 
khu vực khác nhau, không trải nghiệm trú xứ và khu vực lẫn 
nhau—thì chúng nương dựa vào tâm, và tâm trải nghiệm trú xứ và 


khu vực khác nhau của chúng. ”192 


€ 


“Nhưng, thưa Thầy Cỗ-đàm, tâm thì nương dựa vào cái gì?” 


€ 


“Này bà-la-môn, tâm nương dựa vào sự chánh-niệm.” 


D 


Nhưng, thưa Thầy Cô-đàm, sự chánh-niệm thì nương dựa 


vào cái gì?” 


“Này bà-la-môn, sự chánh-niệm nương dựa vào sự giải- 


thoát.”163 


“Nhưng, thưa Thầy Côồ-đàm, sự giải-thoát thì nương dựa vào 


cái gì?” 


“Này bà-la-môn, sự giải-thoát nương dựa vào Niêt-bàn.” 


346 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Nhưng, thưa Thầy Cô-đàm, Niết-bàn thì nương dựa vào cái 


gì?” 


“Này bà-la-môn, ông đã đi quá giới hạn câu hỏi. Ong chưa 
thê với tới giới hạn của câu hỏi. Bởi vì, này bà-la-môn, đời sông 
tâm linh được sông với Niêt-bàn là nên tảng, Niêt-bàn là đích đên, 


Niêt-bàn là mục tiêu cuôi cùng của nó.” 


Rôi bà-la-môn Unnäbha, sau khi hài lòng và vui mừng với lời 
nói của đức Thế Tôn, đứng dậy khỏi chỗ ngôi, kính chào đức Thế 


Tôn, giữ đức Thế Tôn hướng bên phải mình và đi ra. 


Rồi, không lâu sau sau khi bà-la-môn Unnabha đã đi, đức 


Thê Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, giả sử trong một ngôi nhà hay sảnh đường 
có mái nhọn, có cửa sô nhìn phía đông, mặt trời đang mọc lên. Khi 
những tia năng chiêu qua cửa sô, chúng ôn định (năm, đậu, nương) 


ở đâu?” 
“Trên bức tường phía tây, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, bà-la-môn Unnãbha 
đã đạt được niềm-tin vào Như Lai, (niềm tin đó) được ôn định, 
được bắt rễ, được thiết lập, vững chắc. Nó không thé bị phá bỏ bởi 
tu sĩ hay bà-la-môn nào, hay bởi thiên thần hay Ma-vương hay 
Trời Brahmã hay bởi bất cứ ai trong thế gian. Này các Tỳ kheo, 


nếu bây giờ bà-la-môn Unnäbha chết thì cũng không còn gông- 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 341 


cùm trói buộc ông ta quay lại thế gian này nữa.”1 


(SN 48:42) 


43 (3) Sakctfa 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāketa, trong Khu Vườn Añjana, trong khu Vườn Nai. Ở đó đức 


Thê Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, có phương pháp thuyết giảng nào qua đó 
năm căn trở thành năm năng lực và năm năng lực trở thành năm 


căn?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 
đức Thế Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nương nhờ 
vào đức Thế Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn, làm rõ ý nghĩa của điều 


này. Sau khi nghe được từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Này các Tỳ kheo, có một phương pháp thuyết giảng qua đó 
năm căn trở thành năm năng lực và năm năng lực trở thành năm 
căn. Và cái gì là phương pháp thuyết giảng đó? Răng qua đó căn 
niềm-tin trở thành năng lực niềm-tin; qua đó năng lực niềm-tin trở 
thành căn niềm-tin. Rằng qua đó căn năng-lượng (tính tấn) trở 
thành năng lực năng-lượng; qua đó năng lực năng-lượng trở thành 
căn năng-lượng. Rằng qua đó căn chánh-niệm trở thành năng lực 


chánh-niệm; năng lực chánh-niệm trở thành căn chánh-niệm. Răng 


348 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


qua đó căn chánh-định trở thành năng lực chánh-định, năng lực 
chánh-định trở thành căn chánh-định. Rằng qua đó căn trí-tuệ trở 


thành năng lực trí-tuệ, năng lực trí-tuệ trở thành căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một dòng sông đỗ về, ngã về, 
nghiêng về phía đông, có một hòn đảo giữa sông. Có phương pháp 
thuyết giảng qua đó con sông được coi là có một dòng chảy, nhưng 
cũng có phương pháp thuyết giảng qua đó con sông được coi là có 


hai dòng chảy (hai bên đảo). 


“Và cái gì là phương pháp thuyết giảng qua đó con sông 
được coi là có một dòng chảy? Nếu xét hướng nước chảy tới phía 
đông và phía tây của hòn đảo, thì chỉ có một dòng chảy—đây là 
phương pháp thuyết giảng qua đó sông được coi là một dòng chảy: 
(vì chỉ có một dòng nước chảy xuôi về đông, không có nước chảy 


ngược về tây). 


“Và cái gì là phương pháp thuyết giảng qua đó con sông 
được coi là có hai dòng chảy? Nếu xét hướng nước chảy tới phía 
nam và phía bắc của hòn đảo, thì có hai dòng chảy— đây là phương 
pháp thuyết giảng qua đó sông được coi là hai dòng chảy: (vì nước 
gặp đảo bị rẽ thành hai dòng khác nhau qua mạn nam và mạn bắc 


của hòn đảo). 


“Cũng giông như vậy, này các Tỳ kheo, răng qua đó căn 
niêm-tin trở thành năng lực niêm-tin ... qua đó năng lực trí-tuệ trở 


thành căn trí-tuệ. 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN e 349 


“Này các Tỳ kheo, chính bởi vì một Ty kheo đã tu tập và phát 
triển năm căn này, cho nên người đó, bằng cách tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát vô 
nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng ngộ điều 


đó băng sự hiều-biết trực-tiếp.” 


(SN 48:43) 


44 (4) Nhà Ở Cổng Đông 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đức Thế 
Tôn đang sống ở Sāvatthī (Xá-vệ), trong căn Nhà Trạm ở cổng 
phía Đông: (tức nhà nhỏ ở đầu công vào khu nhà hay khu thành, 
dùng cho những người quản gia hay bảo vệ). Ở đó đức Thế Tôn đã 


nói với Ngài Xá-lợi-phất như vây: 


“Này Xá-lợi-phất, thầy có được niềm tin răng: căn niềm-tin, 
khi được tu tập và phát triển, có sự Bắt tử là nền tảng, sự Båt tử là 
đích đến, sự Båt tử là mục tiêu cuối cùng của nó, hay không? ... 
căn năng-lượng ... căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn tri- 
tuệ, khi được tu tập và phát triển, có sự Bắt tử là nền tảng của nó, 
sự Bất-tử là đích đến của nó, sự Båt tử là mục tiêu cuối cùng của 


nó, hay không?” 


“Thưa Thế Tôn, con không phải tin nhờ vào đức Thế Tôn về 


điêu đó răng: căn niêm-tin ... căn trí-tuệ, khi được tu tập và phát 


350 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


triển, có sự Bất tử là nền tảng, sự Bắt tử là đích đến, sự Båt tử là 
mục tiêu cuối cùng của nó. Chỉ những người chưa tự mình biết, 
thấy, hiểu, chứng ngộ, và tiếp xúc điều này bằng trí tuệ—thì họ 
mới tin nhờ vào người khác về điều đó rằng: căn niềm-tin... căn 
trí-tuệ, khi được tu tập và phát triển, có sự Bát tử là nền tảng, sự 
Båt tử là đích đến, sự Bắt tử là mục tiêu cuối cùng của nó. Nhưng 
những ai đã tự mình biết, thấy, hiểu, chứng ngộ, và tiếp xúc điều 
này bằng trí tuệ—thì họ không còn lờ mờ hay nghi ngờ về điều đó 
rằng: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ, khi được tu tập và phát triển, có 
sự Båt tử là nèn tảng, sự Bắt tử là đích đến, sự Båt tử là mục tiêu 


cuôi cùng của nó. 


“Thưa Thế Tôn, con là một người đã tự mình biết, thấy, hiểu, 
chứng ngộ, và tiếp xúc điều này băng trí tuệ—nên con không còn 
lờ mờ hay nghi ngờ về điều đó rằng: căn niềm-tin ... căn trí-tuệ, 
khi được tu tập và phát triển, có sự Bắt tử là nền tảng, sự Båt tử là 


đích đên, sự Bât tử là mục tiêu cuôi cùng của nó.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Những ai chưa tự mình biết ... thì 
họ mới tin nhờ vào người khác ... Những ai đã tự mình biết ... thì 
họ không còn lờ mờ hay nghi ngờ về điều đó rằng: căn niềm-tin ... 
căn trí-tuệ, khi được tu tập và phát triển, có sự Bắt tử là nên tảng, 


sự Bât tử là đích đên, sự Bât tử là mục tiêu cuôi cùng của nó.” 


(SN 48:44) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 351 


45 (5) Khu Vườn Phía Đông (1) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang ở 
Sāvatthī (Xá-vệ), trong Khu Vườn Phía Đông trong Lâu Đài của 
Mẹ của Migara. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như 


H 
^ 


vậy: 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách tu tập bao nhiêu căn thì một Tỳ 
kheo tiêu điệt xong mọi ô-nhiễm và tuyên bố sự hiểu-biết cuốỗi- 
cùng (sự giác ngộ, thánh quả A-la-hán, trí biết cuối cùng) như vây: 
“Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, 
những ei cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện 


hữu này nữa. '””? 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 


đức Thế Tôn....” 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và phát 
triển một-căn nên người đó tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và tuyên bố 
sự hiểu-biết cuỗi-cùng như vậy. Một căn đó là gì? Đó là căn trí-tuệ. 
Bởi vì một người đệ tử thánh thiện có-được trí-tuệ, thì căn niềm-tin 
theo sau sẽ được củng cố, căn năng-lượng theo sau sẽ được củng 
cố, căn chánh-niệm theo sau sẽ được củng cố, căn chánh-định theo 


sau sẽ được củng cô. 


“Này các Tỳ kheo, chính do một-căn này đã được tu tập và 
phát triển nên vị Tỳ kheo đó đã tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và 


tuyên bô sự hiêu-biêt cuôi-cùng như vây: “Tôi hiêu răng: Sinh đã 


352 + Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những ei cần làm đã làm 


xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.” 


(SN 48:45) 


46 (6) Khu Vườn Phía Đông (2) 
Tình huống như kinh ké trên. 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách tu tập bao nhiêu căn thì một Tỳ 
kheo tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và tuyên bố sự hiểu-biết cuối- 
cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã 
được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại 


trạng thái hiện hữu này nùa.’””? 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 


đức Thế Tôn....” 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và phát 
triển hai-căn nên người đó đã tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và tuyên 
bố sự hiểu-biết cuốỗi-cùng như vậy. Hai căn đó là gì? Đó là trí-tuệ 
thánh thiện và sự giải-thoát thánh thiện. Bởi vì trí-tuệ thánh thiện 
của người đó là căn trí-tuệ của người đó; sự giải-thoát của người 


đó là căn chánh-định của người đó. 


“Này các Tỳ kheo, chính do hai-căn này đã được tu tập và 


phát triển nên vịTỳ kheo đó đã tiêu diệt xong ô-nhiễm và tuyên bố 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 353 


sự hiêu-biêt cuôi-cùng như vây: “Tôi hiệu răng: Sinh đã tận, đời 
sông thánh thiện đã được sông, những gì cân làm đã làm xong, 


không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa. `” 


(SN 48:46) 


47 (7) Khu Vườn Phía Đông (3) 
Tình huống như kinh ké trên... 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách tu tập bao nhiêu căn thì một Tỳ 
kheo tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và tuyên bố sự hiểu-biết cuối- 
cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã 
được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại 


trạng thái hiện hữu này nữa.ˆ””? 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 


đức Thế Tôn....” 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và phát 
triển bôn-căn nên người đó đã tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và tuyên 
bô sự hiêu-biêt cuôi-cùng như vậy. Bôn căn đó là gì? Đó là căn 


năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, căn trí-tuệ. 


“Này các Tỳ kheo, chính do bốn căn này đã được tu tập và 
phát triển nên vị Tỳ kheo đó đã tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và 


tuyên bô sự hiêu-biêt cuôi-cùng như vây: “Tôi hiêu răng: Sinh đã 


354 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những ei cần làm đã làm 


xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.” 


(SN 48:47) 


48 (8) Khu Vườn Phía Đông (4) 
Tình huống như kinh kế trên.... 


“Này các Tỳ kheo, bằng cách tu tập bao nhiêu căn thì một Tỳ 
kheo tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và tuyên bố sự hiểu-biết cuối- 
cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã 
được sống, những gì cần làm đã làm xong, không còn quay lại 


trạng thái hiện hữu này nữa.ˆ””? 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 


đức Thế Tôn....” 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và phát 
triển năm-căn nên người đó đã tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và 
tuyên bố sự hiểu-biết cuối-cùng như vậy. Năm căn đó là gì? Đó là 
căn niềm-tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và 


A 29 


căn trí-tuệ.” (tín, tân, niệm, định, tuệ). 


“Này các Tỳ kheo, chính do năm căn này đã được tu tập và 
phát triển nên vị Tỳ kheo đó đã tiêu diệt xong mọi ô-nhiễm và 


tuyên bô sự hiêu-biêt cuôi-cùng như vây: “Tôi hiêu răng: Sinh đã 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 355 


tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những ei cần làm đã làm 


xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa.” 


(SN 48:48) 


49 (9) Pindola 


Tôi nghe như vẫy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
KosambI trong Tịnh Xá Ghosita. Trong dịp đó có Ngài Pindola 
Bhãradväja tuyên bố sự hiểu-biết cuối-cùng của mình như vây: 
“Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, 
những ei cần làm đã làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện 


hữu này nữa.” 


Rồi một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế 


Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thầy Pindola Bharadväja đã tuyên bố sự 
hiểu-biết cuối-cùng như vây: “Tôi hiểu rằng: Sinh đã tận...” Xét 
theo lý gì mà thầy Pindola Bhãradväãja đã tuyên bố sự hiểu-biết 


cuôi-cùng như vậy? 


“Này các Tỳ kheo, chính do thầy ấy đã tu tập và phát triển 
ba-căn nên Tỳ kheo Pindola Bhãradvãja đã tuyên bố sự hiểu-biết 
cuối-cùng như vậy. Ba căn đó là gì? Đó là căn chánh-niệm, căn 
chánh-định, căn trí-tuệ. Chính do thầy ấy đã tu tập ba căn này nên 


Tỳ kheo Pindola Bhãradväja đã tuyên bố sự hiểu-biết cuối-cùng 


356 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


như vậy. 


“Trong đó, này các Tỳ kheo, ba-căn đó chấm dứt trong sự gì? 
Ba căn đó chấm dứt trong sự tiêu-diệt. Chấm dứt trong sự tiêu diệt 
cái gì? Tiêu diệt sinh, già, chết. Sau khi xét thấy ba-căn đó đã 
chấm dứt trong sự tiêu diệt sinh, già, chết,nên Tỳ kheo Bhãradväãja 
đã tuyên bố sự hiểu-biết cuối-cùng như vây: “Tôi hiểu răng: Sinh 
đã tận, đời sống thánh thiện đã được sống, những gì cần làm đã 


làm xong, không còn quay lại trạng thái hiện hữu này nữa. `” 


(SN 48:49) 


50 (10) Ở Apana 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống 
giữa người dân Angan, ở đó có một thị trán của họ tên là Apana. Ở 


đó đức Thế Tôn đã nói Ngài Xá-lợi-phất như vầy: 


“Này Xá-lợi-phất, một người đệ tử thánh thiện, là người đầy 
lòng kính mộ đối với Như Lai và có niềm-tin trọn vẹn vào Như 
Lai, có còn dung dưỡng sự lò-mờ hay nghi-ngờ nào đối với Như 


Lai hoặc giáo lý của Như Lai hay không?” 


“Thưa Thế Tôn, một người đệ tử thánh thiện, là người đầy 
lòng kính mộ đối với Như Lai và có niềm-tin trọn vẹn vào Như 
Lai, thì không còn dung dưỡng sự lò-mờ hay nghi-ngờ nào đối với 


Như Lai hoặc giáo lý của Như Lai. - Thực sự có thể trông đợi điều 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 351 


đó, thưa Thế Tôn, rằng một người đệ tử thánh thiện, là người có 
niềm-tin, thì sẽ sống với năng-lượng được phát khởi cho việc (tu 
tập) trừ-bỏ những trạng thái bất thiện và tích-đạt những trạng thái 
thiện lành; người đó mạnh mẽ, vững chắc trong sự nỗ lực, không 
trón tránh xao lãng trách nhiệm tu tập những trạng thái thiện lành. 
Năng-lượng đó của người đó chính là căn năng-lượng của người 


đó, thưa Thế Tôn. 


- “Thực sự có thê trông đợi điều đó, thưa Thế Tôn, rằng một 
người đệ tử thánh thiện, là người có niềm-tin, và năng-lượng của 
người đó được phát khởi như vậy, thì sẽ có sự chánh-niệm, có- 
được sự chánh-niệm và sự xét-biết [sự biết dứt dạc, sự tuệ biết] cao 
nhất, người nhớ được và hồi nhớ những điều đã làm và đã nói từ 
lâu. Sự chánh-niệm đó của người đó chính là căn chánh-niệm của 


người đó, thưa Thế Tôn. 


- “Thực sự có thê trông đợi điều đó, thưa Thế Tôn, rằng một 
người đệ tử thánh thiện, là người có niềm-tin, và năng-lượng của 
người đó được phát khởi như vậy, và sự chánh-niệm của người đó 
được thiết lập, thì sẽ đạt được sự định-tâm, sẽ đạt tới sự nhất-điểm 
của tâm, sau khi lấy sự giải-thoát làm đối-tượng (thiền). Sự định- 
tâm đó của người đó chính là căn chánh-định của người đó, thưa 


Thế Tôn. 


- “Thực sự có thê trông đợi điêu đó, thưa Thê Tôn, răng một 
người đệ tử thánh thiện, là người có niêm-tin, và năng-lượng của 


người đó được phát khởi như vậy, và sự chánh-niệm của người đó 


358 + Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


được thiết lập, và tâm của người đó đạt chánh-định, thì sẽ hiểu 
được như vây: “Vòng luân hồi sinh tử [sarasãra] là không có điểm 
khởi đầu có thể nhận biết được (là vô thủy, không thể nghĩ bàn). 
Một thời điểm khởi đầu (của nó), từ lúc chúng sinh lang thang và 
trôi giạt (trong đó) do bị chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc 
bởi dục-vọng, là không thể nhận biết được. Nhưng với sự phai- 
biến và chắm-dứt sạch sẽ của vô-minh, của cái đống tăm-tối đó: thì 
đây là trạng thái bình-an, đây là trạng thái siêu-phàm, đó là, sự làm 
lắng-lặn mọi sự tạo-tác (hành), sự từ bỏ mọi sự chấp-hữu (sở đắc, 
sở hữu, dính chấp), sự tiêu diệt dục-vọng, sự chán-bỏ, sự chấm- 
dứt, Niết-bàn.' Trí-tuệ đó của người đó chính là căn frí-fuệ của 


người đó, thưa Thế Tôn. 


- “Và, thưa Thế Tôn, khi người đệ tử thánh thiện đã đó liên 
tục và liên tục nô-lrc theo cách như vậy, đã liên tục và liên tục 
chánh-niệm theo cách như vậy, đã liên tục và liên tục chánh-định 
theo cách như vậy, đã liên tục và liên tục hiểu được bằng írí-ruệ 
theo cách như vậy, thì người đó đạt được niỀm-tin trọn vẹn như 
vầy: “Đối với những điều trước đây ta chỉ nghe, giờ ta sống đã tiếp 
xúc với chúng băng thân, và sau khi đã xuyên thấu chúng bằng trí- 
tuệ, ta nhìn thấy.” Niềm-tin đó của người đó chính là căn niêm-tin 


của người đó, thưa Thế Tôn.”195 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, người đệ tử 


thánh thiện, là người đầy lòng kính mộ đối với Như Lai và có 


niềm-tin trọn vẹn vào Như Lai, thì không còn dung dưỡng sự lờ 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 359 


mờ hay nghỉ ngờ nào đối với Như Lai hoặc giáo lý của Như Lai.” 


[-... Tiếp tục là Phật lặp lại toàn bộ lời của thây Xá-lợi-phất 


ở trên về các căn của một người đệ tử thánh thiện]. 


(SN 48:50) 


NHÓM 6 


NHÓM “HANG HEO RUNG? 
(Sũkarakhata-vagga) 


KKK KK KK K 


51 (1) Sālā 


Tôi nghe như vầy. Trong môt lần đức Thế Tôn đang sống 
giữa những người dân Kosala (Kiều-tất-la) ở làng Sãlã, một ngôi 
làng của những bà-la-môn. Ở đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 


kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong những loài thú thì sư tử, 
vua của các loài thú, được tuyên bồ là đứng đầu, đó là, về mặt sức 
mạnh, tốc độ, và sự gan hùng: cũng giống như vậy, trong những 
trạng thái (phẩm chất) trợ dẫn tới sự giác-ngộ thì căn trí-tuệ được 


tuyên bố là đứng đầu, đó là, về mặt để đạt tới giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái trợ dẫn tới 
sự giác-ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niềm-tin là trạng thái trợ dẫn 
tới sự giác-ngộ; nó dẫn tới sự giác-ngộ. Căn năng-lượng là trạng 
thái trợ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn tới sự giác-ngộ. Căn chánh- 
niệm là trạng thái trợ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn tới sự giác-ngộ. 


Căn chánh-định là trạng thái trợ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn tới sự 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 361 


giác-ngộ. Căn trí-tuệ là trạng thái trợ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn 


tói sự giác-ngộ 


“Này các Tỳ kheo, giống như trong những loài thú thì sư tử 
được tuyên bồ là đứng đầu; cũng giống như vậy, trong những trạng 
thái trợ dẫn tới sự giác-ngộ thì căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng 


đâu, đó là, vê mặt đê đạt tới giác-ngộ.” 


(SN 48:51) 


52 (2) Mallika 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống 
giữa những người dân Mallika, trong một ngôi làng Uruvelakappa 


của họ. O đó đức Thê Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, chừng nào sự hiều-biết thánh thiện (thánh 
tri) chưa khởi sinh, thì chưa có sự ôn định của bốn căn kia, chưa có 
sự vững chắc của bốn căn kia.“ Nhưng khi sự hiểu-biết thánh 
thiện đã khởi sinh trong người đệ tử thánh thiện, thì có sự ôn định 


của các căn kia, có sự vững chăc của các căn kia. 


“Này các Tỳ kheo, như vây, giống như trong một ngôi nhà 
mái nhọn: chừng nào đỉnh mái nhọn chưa được lắp ráp đúng chỗ, 
thì chưa có sự ôn định của các thanh xà, chưa có sự vững chắc của 
các thanh xà; nhưng khi đỉnh mái nhà đã được lắp ráp đúng chỗ, 


thì có sự ôn định của các thanh xà, có sự vững chäc của các thanh 


362 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


xà. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, chừng nào sự hiểu-biết 
thánh thiện chưa khởi sinh, thì chưa có sự ồn định của bốn căn kia, 
chưa có sự vững chắc của bốn căn kia. Nhưng khi sự hiểu-biết 
thánh thiện đã khởi sinh trong người đệ tử thánh thiện, thì có sự ồn 


định của các căn kia, có sự vững chắc của các căn kia. 


“Bốn căn đó là gì? Căn niềm-tin, căn năng-lượng, căn chánh- 
niệm, căn chánh-định. Trong trường hợp người đệ tử thánh thiện 
có-được trí-tuệ, thì căn niềm-tin theo sau sẽ được củng cố, căn 
năng-lượng theo sau sẽ được củng cố, căn chánh-niệm theo sau sẽ 


được củng cô, căn chánh-định theo sau sẽ được củng cô.” 


(SN 48:52) 


53 (3) Học Nhân... 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Kosambi trong Tịnh Xá Ghosita. Ó đó đức Thế Tôn đã nói với các 


Tỳ kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, có phương pháp nào qua đó một Tỳ kheo 
là một học-nhân (người còn tu học, từ Nhập-lưu tới Bắt-lai), đang 
đứng trong bậc của một học-nhân, có thể hiểu: “Ta là một học- 
nhân’, trong khi đó một Tỳ kheo là một vô học-nhân (đã hết tu học, 


đã tu thành, bậc A-la-hán), có thể hiểu: “Ta là một vô học-nhân”?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 363 


đức Thế Tôn....” 


“Này các Tỳ kheo, có một phương pháp qua đó một Tỳ kheo 


là một học-nhân.... 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là phương pháp đó qua đó một 
Tỳ kheo là một học-nhân.... 


- “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một học-nhân 
hiểu được Bốn Diệu Đế đúng như chúng thực là: “Đây là khô’; 
“Đây là nguồn gốc khổ'; “Đây là sự chấm dứt khổ”; “Đây là con 
đường dẫn tới sự chấm dứt khô.’ Đây là một phương pháp qua đó 


một Tỳ kheo là một học-nhân ... hiểu được: “Ta là một học-nhân.” 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một học-nhân thì 
biết suy xét như vầy: “Ngoài kia (tức ngoài giáo đoàn của Phật) có 
tu sĩ hay bảà-la-môn nào chỉ dạy Giáo Pháp là thực, đúng thực, thực 
tế như đức Thế Tôn đang làm hay không?’ Và người đó hiểu: 
“Không có tu sĩ hay bà-la-môn nào chỉ dạy Giáo Pháp là thực, 
đúng thực, thực tế như đức Thế Tôn đang làm.” Đây cũng là một 
phương pháp qua đó một Tỳ kheo là một học-nhân ... hiểu được: 


“Ta là một học-nhân.” 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một học-nhân thì 
hiểu được năm căn tâm linh—căn niềm-tin, căn năng-lượng, căn 
chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ: (tín, tấn, niệm, định, 
tuệ). Người đó sống (an trú) mà chưa tiếp xúc bằng thân cái mục- 


tiêu của năm căn, đỉnh-cao của chúng, đạo-quả của chúng, mục- 


364 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


tiêu cuối cùng của chúng; nhưng tới khi đã xuyên thấu nó bằng trí- 
tuệ, người đó sẽ nhìn thấy. Đây cũng là một phương pháp qua đó 


một Tỳ kheo là một học-nhân ... hiểu được: “Ta là một học-nhân.” 


- “Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo là một vô học-nhân 
hiểu được năm căn tâm linh—căn niềm-tin, căn năng-lượng, căn 
chánh-niệm, căn chánh-định, và căn trí-tuệ. Người đó sống (an trú) 
(sau khi) đã tiếp xúc bằng thân cái mục-tiêu của năm căn, đỉnh-cao 
của chúng, đạo-quả của chúng, mục-tiêu cuối cùng của chúng: và 
sau khi đã xuyên thấu nó bằng trí-tuệ, người đó đã nhìn thấy. Đây 
là một phương pháp qua đó một Tỳ kheo là một vô học-nhân ... 


hiệu được: “Ta là một vô học-nhân.” 


“Lại nữa, này các Ty kheo, một Tỳ kheo là một vô học-nhân 
hiểu sáu căn (sáu giác quan)—căn mắt, căn tai, căn mũi, căn lưỡi, 
căn thân, căn tâm. Người đó hiểu: “Sáu căn này sẽ chấm-dứt hoàn 
toàn và sạch sẽ, và tuyệt đối không còn sáu căn khác nào khởi sinh 
nữa. Đây cũng là một phương pháp qua đó một Ty kheo là một vô 


học-nhân ... hiêu được: “Ta là một vô học-nhân.” 


(SN 48:53) 


54 (4) Những Dấu Chân 


“Này các Tỳ kheo, cũng như những dâu chân của các loài 


chúng sinh đêu có thê năm lọt trong dâu chân voi, và dâu chân voi 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 365 


được tuyên bó là đứng đầu, đó là, về mặt kích thước; cũng giống 
như vậy, trong những bước dẫn dắt tới sự giác-ngộ,'5” căn trí-tuệ 


được tuyên bó là đứng đầu, đó là, về mặt để đạt tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những bước dẫn tới sự giác- 
ngộ? Này các Tỳ kheo, đó là căn niềm-tin là một bước dẫn tới sự 
giác-ngộ. Căn năng-lượng là một bước dẫn tới sự giác-ngộ. Căn 
chánh-niệm là một bước dẫn tới sự giác-ngộ. Căn chánh-định là 
một bước dẫn tới sự giác-ngộ. Căn trí-tuệ là một bước dẫn tới sự 


giác-nsộ. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như ... dấu chân voi được tuyên bố 
là đứng đầu, đó là, về mặt kích thước; cũng giống như vậy, trong 
những bước dẫn dắt tới sự giác-ngộ, căn trí-tuệ được tuyên bố là 


đứng đầu, đó là, về mặt đề đạt tới sự giác-ngộ. 


(SN 48:54) 


55 (5) Gỗ Lõi 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong số những gỗ lõi có hương 
thơm, gỗ đàn hương đỏ được tuyên bố là đứng đầu, đó là, về mặt 
hương thơm; cũng giống như vậy, trong những trạng thái (phẩm 
chất) hộ dẫn tới sự giác-ngộ, căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng đầu, 


đó là, vê mặt đê đạt tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự 


366 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


giác-ngộ? Căn niêm-tIn ... căn trí-tuệ .... 


(SN 48:55) 


56 (6) Được Thiết Lập 


“Này các Tỳ kheo, khi một Tỳ kheo được thiết lập trong một- 
thứ gì thì năm căn được phát triển, được phát triển một cách thiện 


khéo trong người đó? Đó là sự chuyên-cân. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự chuyên cần? Này các Tỳ 
kheo, ở đây một Tỳ kheo phòng hộ cái tâm khỏi những ô-nhiễm và 
những trạng thái dính-nhiễm. Trong khi người đó phòng hộ cái tâm 
như vậy, căn niềm-tin đi tới hoàn-thiện nhờ sự tu tập tu dưỡng; căn 
năng-lượng ... căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ đi 


tới hoàn-thiện nhờ sự tu tập tu dưỡng. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo 
khi được thiết lập trong một-thứ thì năm căn được phát triển, được 


phát triển một cách thiện khéo trong người đó.” 


(SN 48:56) 


57 (7) Vị Trời Sahampati 


Trong một lần đức Thế Tôn đang ở Uruvelä, bên bờ sông 


Nerañjarā (Ni-liên-thiền), dưới gốc cây Đa [Banyan] của người 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 361 


Chăn Dê, ngay sau khi giác-ngộ hoàn-toàn (thành Phật). Rồi, khi 
đức Thế Tôn đang ở một mình trong sự tách-ly đó, một sự quán 


chiếu đã khởi lên trong tâm đức Thế Tôn như vây: 


“Năm căn, khi được tu tập và phát triển, có sự Bất tử là nèn 
tảng, sự Bắt tử là đích đến, sự Båt tử là mục tiêu cuối cùng của nó. 
Năm đó là gì? Căn niềm-tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn 
chánh-định, và căn trí-tuệ. Năm căn này, khi được tu tập và phát 
triển, có sự Båt tử là nền tảng, sự Bắt tử là đích đến, sự Båt tử là 


mục tiêu cuôi cùng của nó.” 


Lúc đó vị Trời Sahampati, sau khi bằng tâm mình biết được 
sự quán chiếu trong tâm đức Thế Tôn, nhanh như một người khỏe 
mạnh co hay duỗi cánh tay, biến mất khỏi cõi trời, và hiện ra trước 
mặt đức Thế Tôn. Vị trời chỉnh lại y áo trên một vai, chấp tay kính 


lễ đức Thế Tôn, và thưa với đức Thế Tôn: 


“Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn! Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc 
Lành! Thưa Thế Tôn, năm căn này, khi được tu tập và phát triển... 


có sự Bât-tử là mục tiêu cuôi cùng của chúng. 


“Thưa Thế Tôn, trong quá khứ con đã sống đời sống thánh 
thiện dưới/theo bậc Toàn Giác là (Phật) Ca-diếp (Kassapa). Ở đó 
mọi người biết con là Tỳ kheo Sahaka. Nhờ con đã tu tập và phát 
triển năm căn này, nên con đã loại bỏ tham-muốn khoái-lạc giác- 
quan, và nhờ vậy, khi thân tan rã, sau khi chết, con đã được tái sinh 


trong một nơi đến phúc lành, trong cõi trời. Ở đó mọi người biết 


368 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


con là vị Trời Brahma Sahampati. Thật đúng vậy, thưa Thế Tôn! 
Thật đúng vậy, thưa bậc Phúc Lành! Thưa Thế Tôn, năm căn này, 
khi được tu tập và phát triển, có sự Bắt tử là nền tảng, sự Bắt tử là 


đích đên, sự Bât tử là mục tiêu cuôi cùng của nó.” 


(SN 48:57) 


58 (8) Hang Heo Rừng 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương- 
xá) trên Đỉnh Núi Kèn Kèn, trong chỗ Hang Heo Rừng. Ó đó đức 


Thế Tôn đã nói với Ngài Xá-lợi-phất như vây: 


“Này Xá-lợi-phất, vì xem xét lợi ích gì mà một Tỳ kheo đã 
tiêu diệt ô-nhiễm khi còn sống luôn bày tỏ sự kính mộ tối thượng 


đối với Như Lai và giáo lý của Như Lai?” 


“Thưa Thế Tôn, chính là do xem xét lợi ích là sự an-toàn tối 
thượng thoát khỏi mọi trói-buộc nên một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô- 
nhiễm khi còn sống luôn bày tỏ sự kính mộ tối thượng đối với Như 


Lai và giáo lý của Như Lai.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, do xem xét ích 
lợi là sự an-toàn tối thượng thoát khỏi mọi sự trói-buộc nên một Tỳ 
kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm khi còn sống luôn bày tỏ sự kính mộ tối 


thượng đối với Như Lai và giáo lý của Như Lai. 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 369 


“Và, này Xá-lợi-phât, cái gì là sự an-toàn tôi thượng thoát 
khỏi mọi sự trói-buộc mà vì nó nên một Ty kheo đã tiêu diệt ô- 
nhiễm khi còn sông luôn bày tỏ sự kính mộ tôi thượng đối với Như 


Lai và giáo lý của Như Lai?” 


“Thưa Thế Tôn, ở đây một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm có 
tu tập căn niềm-tin, nó dẫn tới sự bình-an, dẫn tới sự giác-ngộ. 
Người đó tu tập căn năng-lượng ... căn chánh-niệm ... căn chánh- 
định ... căn trí-tuệ, nó dẫn tới sự bình-an, dẫn tới sự giác-nsộ. 
Thưa Thế Tôn, đây chính là sự an-toàn thoát khỏi mọi sự trói-buộc 
được xem xét như ích lợi nên một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm khi 
còn sống luôn bày tỏ sự kính mộ tối thượng đối với Như Lai và 


giáo lý của Như Lai.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, bởi do xem xét 
ích lợi là sự an-toàn tối thượng thoát khỏi mọi sự trói-buộc nên 
một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm khi còn sống luôn bày tỏ sự kính 


mộ tối thượng đối với Như Lai và giáo lý của Như Lai.” 


“Và, này Xá-lợi-phât, cái gì là sự kính mộ tôi thượng mà một 
Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm khi còn sống luôn bày tỏ nó đối với 


Như Lai và giáo lý của Như Lai.” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm 
sống một cách kính mộ và tôn kính đối với vị Sư Thầy, Giáo Pháp, 
Tăng Đoàn, sự tu-tập, và sự thiền-định.!“ Thưa Thế Tôn, đây 


chính là sự kính mộ tối thượng mà một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô- 


370 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


nhiễm khi còn sống luôn bày tỏ nó đối với Như Lai và giáo lý của 
Như La" 

“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Này Xá-lợi-phất, bởi do xem xét 
ích lợi là sự an-toàn tối thượng thoát khỏi mọi sự trói-buộc nên 
một Tỳ kheo đã tiêu diệt ô-nhiễm khi còn sống luôn bày tỏ nó đối 


với Như Lai và giáo lý của Như La" 


(SN 48:58) 


59 (9) Khởi Sinh (1) 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn, được tu tập và phát triển; 
nhưng nếu chưa khởi sinh thì không khởi sinh khi chưa có sự xuất 
hiện của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác. Năm đó là gì? 
Đó là: căn niỀm-tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh- 
định, và căn trí-tuệ. Năm căn này, được tu tập và phát triển; nhưng 
nếu chưa khởi sinh thì không khởi sinh khi chưa có sự xuất hiện 


của một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác.” 


(SN 48:59) 


60 (10) Khói Sinh (2) 


Ở Sāvatthī. 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 371 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này, được tu tập và phát triển; 
nhưng nếu chưa khởi sinh thì không khởi sinh khi chưa có Giới 
Luật của bậc Phúc Lành (Thiện Thệ). Năm đó là gì? Đó là căn 
niềm-tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và căn 
trí-tuệ. Năm căn này, được tu tập và phát triển; nhưng nếu chưa 
khởi sinh thì không khởi sinh khi chưa có Giới Luật của bậc Phúc 
Lành.” 


(SN 48:60) 


372 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 7 
NHÓM “HỘ DẪN TỚI GIÁC-NGỘ? 
(Bodhipakkhiya-vagøa) 


KKK KK KK K 


61 (1) Những Gông Cùm 
Ở Sãvatth. 


“Này các Ty kheo, năm căn này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới dẹp bỏ những gông-cùm (kiết sử). Năm đó là gì? 
Căn niềm-tin, căn năng-lượng, căn chánh-niệm, căn chánh-định, và 
căn trí-tuệ; (tín, tấn, niệm, định, tuệ). Năm căn này, khi được tu tập 


và phát triển, sẽ dẫn tới dẹp bỏ những gông-cùm.” 


(SN 48:61) 


62_ (2) Những Khuynh Hướng Tiềm Ân 


“Này các Ty kheo, năm căn này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới bứng bỏ những khuynh-hướng tiềm-ần (tùy miên). 


Năm đó là gì? Căn niêm-tin ... căn trí-tuệ. Năm căn này....” 


(SN 48:62) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 373 


63 (3) Sự Hoàn-Toàn Hiểu 


“Này các Tỳ kheo, năm căn này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu đường-đi (của luân hôi sinh tử; 
quá trình sinh tử). Năm đó là gì? Căn niêm-tin ... căn trí-tuệ. Năm 


căn này.... ” 


(SN 48:63) 


64 (4) Sự Tiêu Diệt Ô Nhiễm... 


“Này các Ty kheo, năm căn này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu hoặc). Năm đó là gì? Căn 


niêm-tin ... căn trí-tuệ. 


“Năm căn này, khi được tu tập và phát triển, sẽ dẫn tới sự dẹp 
bỏ những gông-cùm (kiết sử), dẫn tới sự bứng bỏ những khuynh- 
hướng tiềm-ân (tùy miên), dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu đường-đi (quá 
trình sinh tử), dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm (lậu hoặc). Năm đó là 


gì? Căn niêm-tin ... căn trí-tuệ.” 


(SN 48:64) 


65 (5) Hai Thánh Quả 


“Này các Ty kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 


374 ° Bộ Kinh Liên Kết QUYỀN 5 


tin ... căn trí-tuệ. Đây là năm căn. 


“Này các Tỳ kheo, khi năm căn này đã được tu tập và phát 
triển, thì có thể trông đợi một trong hai thánh-quả: sự hiểu-biết 
cuối-cùng (giác ngộ, A-la-hán), hoặc nếu còn chút tàn dư của sự 


dính-chấp, thì thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 48:65) 


66 (6) Bảy Ích Lợi... 


“Này các Tỳ kheo, có năm căn này. Năm đó là gì? Căn niêm- 


tin ... căn trí-tuệ. Đây là năm căn. 


“Này các Tỳ kheo, khi năm căn này đã được tu tập và phát 
triển, thì có thể trông đợi bảy kết-quả và ích-lợi. Cái gì là bảy két- 


quả và ích-lợi? 


“(i) Người tu chứng ngộ sự hiểu-biết cuối-cùng (sự giác ngộ, 
A-la-hán) ngay trong kiếp này. (ii) Nếu người đó không chứng ngộ 
sự hiểu-biết cuối-cùng ngay trong kiếp này, thì sẽ chứng ngộ sự 
hiểu-biết cuối-cùng ngay lúc chết. (iii) Nếu người đó không chứng 
ngộ sự hiểu-biết cuối-cùng ngay trong kiếp này, hay ngay lúc chết, 
thì với sự tiêu-diệt sạch sẽ năm gông-cùm nhẹ đô, người đó là 
người chứng ngộ Niết-bàn trong nửa kiếp đầu ở một cõi trời trong 
sạch (Tịnh cư thiên, dành cho bậc thánh Bắt-lai) ... (iv) chứng ngộ 


Niết-bàn trong nửa kiếp sau ở một cõi trời trong sạch ... (v) chứng 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 375 


ngộ Niết-bàn không cần sự nỗ lực ý chí ... (vi) chứng ngộ Niết-bàn 
bằng sự nỗ lực ý chí ... (vii) đang hướng lên thượng lưu, đang 
hướng tới cõi trời Akaniftha (cõi trời cao nhất, thọ nhất trong năm 


CỐI trời trong sạch (Tịnh cư thiên) dành cho các bậc thánh Bắt-lai). 


“Này các Tỳ kheo, khi năm căn này đã được tu tập và phát 


triển, thì có thể trông đợi bảy thánh-quả và ích-lợi này.” 


(SN 48:66) 


67 (7) Cây (I) 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong những loài cây cối ở cõi 
Diêm-phù-nề (JambudTpa, nghĩa là: đại lục Táo Hồng) thì cây táo- 
hồng được tuyên bố là đứng đầu; cũng giống như vậy, trong số 
những trạng thái (phẩm chất) hộ dẫn tới sự giác-ngộ thì căn trí-tuệ 


được tuyên bô là đứng đâu, đó là, về mặt hộ dẫn tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự 
giác-ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niềm-tin là trạng thái hộ dẫn tới sự 
giác-ngộ; nó dẫn dắt tới sự giác-ngộ. Căn năng-lượng ... căn 
chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ là trạng thái hộ dẫn 


tới sự giác-ngộ; nó dẫn dắt tới sự giác-ngộ. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong những loài cây cối ở cõi 
Diêm-phù-nề thì cây táo-hồng được tuyên bố là đứng đầu; cũng 


giống như vậy, trong số những trạng thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ thì 


376 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


căn trí-tuệ được tuyên bô là đứng đâu, đó là, về mặt hộ dẫn tới sự 


giác-ngộ.” 


(SN 48:67) 


Gë (8) Cây (2) 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong những loài cây cối của 
những thiên thần ở cõi trời Tãvatimsa (cõi trời Đao-lợi, cõi trời Ba 
Mươi ba) thì cây san-hô!"? được tuyên bő là đứng đầu; cũng giống 
như vậy, trong ső những trạng thái (phẩm chất) hộ dẫn tới sự giác- 
ngộ thì căn trí-tuệ được tuyên bồ là đứng đầu, đó là, về mặt hộ dẫn 


tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự 
giác-ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niêm-tin ... căn năng-lượng ... 
căn chánh-niệm ... căn chánh-định ... căn trí-tuệ là trạng thái hộ 


dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn dắt tới sự giác-ngộ. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như ... căn trí-tuệ được tuyên bó là 


đứng đâu, đó là, về mặt hộ dẫn tới sự giác-ngộ.” 


(SN 48:68) 


69 (9) Cây (3) 


“Này các Ty kheo, cũng như trong những loài cây côi của 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN * 371 


những quỷ thần asura (A-tu-la) thì cây hoa loa-kèn!”” được tuyên 
bố là đứng đầu; cũng giống như vậy, trong số những trạng thái hộ 
dẫn tới sự giác-ngộ thì căn trí-tuệ được tuyên bồ là đứng đầu, đó là, 


về mặt hộ dân tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự 
giác-ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niềm-tin ... căn trí-tuệ là trạng 
thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn dắt tới sự giác-ngộ. 

“Này các Ty kheo, cũng như ... căn trí-tuệ được tuyên bô là 


đứng đâu, đó là, về mặt hộ dẫn tới sự giác-ngộ.” 


(SN 48:69) 


70 (10) Cây (4) 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong những loài cây cối của 
những chim thần supanna (Kim Xí Điều) thì cây bông-lụa được 
tuyên bố là đứng đầu; cũng giống như vậy, trong số những trạng 
thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ thì căn trí-tuệ được tuyên bố là đứng 


đâu, đó là, về mặt hộ dân tới sự giác-ngộ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những trạng thái hộ dẫn tới sự 
giác-ngộ? Này các Tỳ kheo, căn niềm-tin ... căn trí-tuệ là trạng 


thái hộ dẫn tới sự giác-ngộ; nó dẫn dắt tới sự giác-ngộ. 


“Này các Tỳ kheo, cũng như ... căn trí-tuệ được tuyên bó là 


378 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đứng đâu, đó là, về mặt hộ dẫn tới sự giác-ngộ.” 


(SN 48:70) 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 379 


NHÓM 8 
NHÓM “SÔNG HÀNG’ 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 

(Ganga-Peyyala-vagga) 


KK K K K K K K 


[Theo mẫu “Tách-Ly... ] 


71 (1)— 82 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và ngã 
về hướng đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và phát 
triển năm căn tâm linh là đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng Niết- 


bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển năm căn tâm linh? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo 
tu tập căn niềm-tin ... căn năng-lượng ... căn chánh-niệm ... căn 
chánh-định ... căn trí-tuệ, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, 
sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. 
Này các Ty kheo, chính theo cách như vậy thì một Ty kheo tu tập 
và phát triển năm căn tâm linh là đồ về, nghiêng về, và ngã về 


hướng Niết-bàn.” 


(SN 48:71) 


380 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


[Các kinh còn lại của NHÓM này đêu được lặp lại một cách 


tương tự song hành với các kinh SN 45-92—102. | 


(SN 48:71—82) 


Sáu đô ra hướng đông 
Và sáu đô ra đại dương. 
Hai lân sáu là mười hai: 


NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 


NHÓM 9 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøsa) 


KKK KK KK K 


83 (D— 92 (10) Nhu Lai... 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, trong mọi loại chúng sinh— dù là loài 
không chân, hay hai chân, hay bốn chân, hay nhiều chân; có thân- 
sắc hay không có thân-sắc, có nhận-thức hay không có nhận-thức, 


hay không có nhận-thức cũng không phải không có nhận thức ....” 


[Tiếp tục được lặp lại, theo cách năm căn tâm linh, một cách 


tương tự song hành với các kinh SN 45-I139— 146. | 


(SN 48:83—92) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mãi Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng Và Mặt Trời, 

Cùng Với Vải Là Thứ Mười. 


382 s Bộ Kinh Liên Kết QUYỀN 5 


NHÓM 10 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KKK K K K K K 


93 (1) — 104 (12) Khó Nhoc... 


[Tát cả kinh cúa NHÓM này đêu được lặp lại một cách 
tương tự song hành với các kinh SN 45:149—160.] 


(SN 48:93—104) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 


Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 383 


NHÓM 11 
NHÓM “TÌM KIẾM: 


(Esana-vagøa) 


KKK K K K K K 


105 (1) — 114 (10) Sw Tìm Kiếm... 


[Tát cả được lặp lại một cách tương tự song hành với các 


kinh SN 45:161—170.] 


(SN 48:105—114) 


Sự Tìm Kiếm, Sự ô-nhiễm, Những Ô Nhiễm, 

Ba Loại Hiện Hữu, Ba Loại Khổ, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, 
Các Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm-Khát. 


384 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 12 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


115 (1) — 123 (10) Những Dòng Lü ... 


[Tát cả được lặp lại một cách tương tự song hành với các 


kinh SN 45:171—179.] 


(SN 48:115—123) 


124 (10) Những Gäng Cùm Nặng Đô... 


- “Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nặng đô. Năm đó là 
gì? Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc giói, tham-muón (tái sinh) 
cõi vô-săc giói, Sự tự-ta (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là 
năm gông cùm nặng đô. Năm căn tâm linh được tu tập để dẫn tới 
sự trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn- 
toàn hiểu về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự 


dẹp-bỏ chúng. 


“Năm đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 


căn niêm-tin ... căn năng-lượng ... căn chánh-niệm ... căn chánh- 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 385 


định... căn trí-tuệ, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự 


chán-bỏ, sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. 


“Năm căn này được tu tập để dẫn tới sự trực-tiếp biết về năm 
gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng, dẫn 


tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 47:124) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uån, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Năng Đô. 


386 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


NHÓM 13 
NHÓM “SÔNG HÀNG’ 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 

(Ganga-Peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham...’] 


125 (D — 136 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông ... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và ngã 
về hướng đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và phát 
triển năm căn tâm linh là đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng Niết- 


bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển năm căn tâm linh? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo 
tu tập căn niềm-tin ... căn năng-lượng ... căn chánh-niệm ... căn 
chánh-định ... căn trí-tuệ, [sự tu tập đó] có mục-tiêu cuối-cùng của 


nó là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ si. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy thì một Tỳ kheo 
tu tập và phát triển năm căn tâm linh là đỗ về, nghiêng về, và ngã 


vê hướng Niêt-bàn.” 


(SN 48:125) 


[Các kinh còn lại của NHÓM này dëi được lặp lại một cách 
tương tự song hành với các kinh SN 45-92—102. | 


(SN 48:125—136) 


NHÓM 14 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøsa) 


3k 3 3 KK KK K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


157 (I)— 146 (10) Như Lai... 


[Lặp lại như kinh kế trên, theo cách năm căn tâm linh, theo 


mâu ‘có mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... °] 


(SN 48:137—146) 


Như Lai, Dấu Chân, Đỉnh Mãi Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng Và Mặt Trời, 

Cùng Với Vải Là Thứ Mười. 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN e 389 


NHÓM 15 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KK K K K K K K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


147 (I)— 158 (10) Khó Nhọc... 


[Lặp lại như kinh kế trên, theo cách năm căn tâm linh, theo 


mâu ‘có mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... °] 


(SN 48:147—158) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 
Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 


390 


NHÓM 16 
NHÓM “TÌM KIẾM: 


(Esana-vagøa) 


KK K K K K K K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


159 (I)— 168 (10) Sự Tìm Kiếm... 


[Lặp lại như kinh kế trên, theo cách năm căn tâm linh, theo 


mâu ‘có mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... °] 


(SN 48:159—168) 


Sự Tìm Kiếm, Sự ô-nhiễm, Những Ô Nhiễm, 

Ba Loại Hiện Hữu, Ba Loại Khô, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rác Rối, Các 
Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm-Khát. 


Chương 48 — Liên kết CÁC CĂN ° 391 


NHÓM 17 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


169 (1)— 177 (10) Những Dòng Lũ... 


[Lăp lại như kinh kế trên, theo cách năm căn tâm linh, theo 


mâu ‘có mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... ` ] 


(SN 48:169—177) 


176 (10) Những Gäng Cùm Năng Đô... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nặng đô. Năm đó là gì? 
Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc giới, tham-muốn (tái sinh) cõi 
vô-sắc giới, Sự tự-ta (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm 
gông cùm nặng đô. Năm căn tâm linh được tu tập để dẫn tới sự 
trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn 
hiểu về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng. 


“Năm đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 


392 


căn niêm-tin ... căn năng-lượng ... căn chánh-niệm ... căn chánh- 
định ... căn trí-tuệ, [sự tu tập đó] có mục-tiêu cuôi cùng là sự logi- 


bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ si. 


“Năm căn này được tu tập đê dẫn tới sự trực-tiệp biêt vê năm 
gông-cùm nặng đô này, dân tới sự hoàn-toàn hiệu vê chúng, dân 


tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 47:178) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uån, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Năng Đô. 


> [Tát cả các kinh trong NHÓM này dêu được lặp lại theo 
cách năm căn tâm linh, theo mẫu 'có mục-tiêu cuối cùng là sự 


loại-bỏ tham.... `| 


Chương 49 


Liên Kết NO LỰC ĐỨNG DAN 


(49 Sammappadhana—Sarnyufta) 
(49 Tương Ung Chánh-Cản) 


394 s Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


Chương 49 — Liên kết NO LUC ĐÚNG ĐĂN * 395 


NHÓM 1 
NHÓM “SÔNG HÀNG’ 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 

(Ganga-Peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


1 (D— 12 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông... 
Ở Sāvatthī. Lúc đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có bốn sự nỗ-lực đúng-đắn (tứ chánh cần). 
Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo khởi tạo mong 
muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi 
sinh; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng tâm, và 
phán đấu. Người đó khởi tạo mong muốn trir bỏ những trạng thái 
bất thiện xấu ác đã khởi sinh; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng 
lượng, ứng dụng tâm, và phấn đấu. Người đó khởi tạo mong muốn 
khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh; người đó tạo 
nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng tâm, và phấn đấu. Người 
đó khởi tạo mong muốn duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi 
sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn 
thiện nhờ tu tập; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng 


dụng tâm mình, và phấn đấu. Đây là bốn sự nỗ-lực đúng-đắn.!”! 


396 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng vẻ, và 
hướng về phía đông; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển bốn sự nỗ-lực đúng-đắn là đồ về, nghiêng về, và hướng 


về Niêt-bàn. 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển bốn sự nỗ-lực đúng-đắn để cho người đó đồ về, nghiêng 
về, và hướng về Niết-bàn? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo 
khởi tạo mong muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện 
xấu ác chưa khởi sinh.... Người đó khởi tạo mong muốn trr bỏ 
những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh.... Người đó khởi 
tạo mong muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi 
sinh.... Người đó khởi tạo mong muốn duy trì những trạng thái 
thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, 
tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu tập; người đó tạo nỗ lực, phát 


khởi năng lượng, ứng dụng tâm mình, và phân đâu.” 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo 
tu tập và phát triển bốn sự nỗ-lực đúng-đắn dé cho người đó đồ về, 


nghiêng về, và hướng về Niết-bàn.” 
(SN 49:01) 
[Các kinh còn lại của NHÓM này được lặp lại một cách 
tương tự song hành với các kinh SN 45:92—102. | 


(SN 49:01—12) 


Chương 49 — Liên kết NO LUC ĐÚNG ÐÅN ° 397 


Sáu đô ra hướng đông 
Và sáu đô ra đại dương. 
Hai lân sáu là mười hai: 


NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 


NHÓM 2 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøa) 


3k 3 3% KK KK K 


13 (I)— 22 (10) Nhe Lai... 


[Tát cả các kinh được lặp lại, theo cách “bốn sự nỗ-lực đúng- 


đắn”, một cách tương tự song hành với các kinh SN 45:139—148.] 


(SN 49:13—22) 


Chương 49 — Liên kết NO LUC ĐÚNG ĐÀN * 399 


NHÓM 3 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KKK KK KK K 


23 (D) — 34 (12) Khó Nhọc... 


“Này các Tỳ kheo, giống như việc làm khó nhọc (nặng nhọc, 
cần nhiều công sức) được làm, thì tất cả đều được làm dựa trên trái 
đất, được thiết lập trên trái đất. Cũng giống như vậy, dựa trên giới- 
hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, một Tỳ kheo tu tập và phát 


triên bôn sự nô-lực đúng-đăn.” 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Ty kheo, dựa trên 
giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và phát triển bốn sự 
nỗ-lực đúng-đẫn tu tập và phát triển bốn sự nỗ-lực đúng-đắn? Này 
các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo khởi tạo mong muốn không khởi 
sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; người đó tạo 
nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng tâm mình, và phấn đấu. 
Người đó khởi tạo mong muốn trir bó những trạng thái bất thiện 
xấu ác đã khởi sinh.... Người đó khởi tạo mong muốn khởi sinh 
những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh.... Người đó khởi tạo 
mong muốn duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để 


chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện 


400 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nhờ tu tập; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng 


tâm mình, và phân đâu.” 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo, 
dựa trên giới-hạnh, được thiết lập trên giới-hạnh, tu tập và phát 
triển bốn sự nỗ-lực đúng-đắn tu tập và phát triển bốn sự nỗ-lực 


đúng-đẫn.” 
(SN 49:23) 
[Tát cả các kinh còn lại của NHÓM này đêu được lặp lại một 
cách tương tự song hành với các kinh SN 45:149—160.] 


(SN 49:23—34) 


Chương 49 — Liên kết NO LUC ĐÚNG ĐÀN * 401 


NHÓM 4 
NHÓM “TÌM KIẾM: 


(Esana-vagøsa) 


KKK KK KK K 


35 (1)— 44 (10) Sự Tìm Kiếm... 


“Này các Tỳ kheo, có ba sự tìm kiếm (tầm cầu) này. Ba đó là 
gì? Tìm kiếm khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tìm kiếm sự hiện-hữu 
(tái sinh), tìm kiếm đời-sống tâm-linh (phạm hạnh, thánh thiện). 
Đây là ba sự tìm kiếm. Bốn sự nỗ-lực đúng-đắn được tu tập đề dẫn 
tỚI Sự trực-tiếp biết về ba sự tìm kiếm này, dë tiêu diệt chúng sạch 


sẽ, để dẹp bỏ chúng. 


“Bón đó là gì? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo khởi tạo 
mong muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa 
khởi sinh; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng 
tâm mình, và phấn đấu. Người đó khởi tạo mong muốn trr bỏ 
những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh.... Người đó khởi 
tạo mong muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi 
sinh.... Người đó khởi tạo mong muốn duy trì những trạng thái 
thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, 
tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu tập; người đó tạo nỗ lực, phát 


khởi năng lượng, ứng dụng tâm mình, và phân đâu.” 


402 e Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


“Bốn sự nỗ-lực đúng-đắn được tu tập để dẫn tới sự trực-tiếp 
biết về ba sự tìm kiếm này, để tiêu diệt chúng sạch sẽ, để dẹp bỏ 


chúng, đề tiêu diệt chúng sạch sẽ, dë dẹp bỏ chúng.” 
(SN 49:35) 
[Tát cả các kinh còn lại đêu được lặp lại một cách tương tự 
song hành với các kinh SN 45:I6I—T7(). | 


(SN 49:35—44) 


Sự Tìm Kiếm, Sự ô-nhiễm, Những Ô Nhiễm, 

Ba Loại Hiện Hữu, Ba Loại Khô, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, Các 
Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm-Khát. 


Chương 49 — Liên kết NO LUC ĐÚNG ĐĂN * 403 


NHÓM 5 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


45 (1)— 53 (9) Những Dòng Lo... 


[Tt cả được lặp lại một cách tương tự song hành với các 


kinh SN 45:171—179.] 


(SN 49:45—53) 


54 (10) Những Gông Cùm Nặng Đô... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nặng đô. Năm đó là gì? 
Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc giới, tham-muốn (tái sinh) cõi 
vô-sắc gIỚI, Sự tự-fa (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm 
gông cùm nặng đô. Bốn sự nỗ-lực đúng-đắn được tu tập dë dẫn tới 
sự trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn- 
toàn hiểu về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự 


dẹp-bỏ chúng. 


“Bón đó là gì? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo khởi tạo 


mong muốn không khởi sinh những trạng thái bất thiện xấu ác chưa 


404 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


khởi sinh.... Người đó khởi tạo mong muốn trr bỏ những trạng 
thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh.... Người đó khởi tạo mong 
muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh.... 
Người đó khởi tạo mong muốn duy trì những trạng thái thiện lành 
đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, 
và hoàn thiện nhờ tu tập; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng 


lượng, ứng dụng tâm mình, và phân đâu.” 


“Bôn sự nỗ-lực đúng-đăn này được tu tập để dẫn tới sự trực- 
tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu 
về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng.” 


(SN 49:54) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uẩấn, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Nặng Đô. 


Chương 50 


Liên Kết NĂNG LỰC 


(50 Bala—Samyufta) 
(50 Tương Ung Lực) 


406 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 50 — Liên kết NĂNG LỰC A? 


NHÓM 1 
NHÓM “SÔNG HÀNG’ 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 

(Ganga-Peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


[Theo mẫu “Tách-Ly... ] 


1 (I)— 12 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông... 


“Này các Tỳ kheo, có năm năng-lực này. Năm đó là gì? Năng 
lực niêm-tin, năng lực năng-lượng, năng lực chánh-niệm, năng lực 


chánh-định, năng lực trí-tuệ. Đây là năm năng lực. 


“Này các Ty kheo, như sông Häng đô vê, nghiêng vê, và 
hướng vê phía đông; cũng giông như vậy, một Tỳ kheo tu tập và 
phát triên năm năng-lực này là đô vê, nghiêng vê, và hướng vê 


Niết-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển năm năng-lực để cho người đó đồ về, nghiêng vè, và 
hướng về Niết-bàn? Ở đây, này các Tỳ kheo, tu tập năng lực niềm- 
tin, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm- 
dứt, dần chín muôi tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập 


năng lực năng-lượng ... năng lực chánh-niệm ... năng lực chánh- 


408 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


định ... năng lực trí tuệ, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự 


chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muòi tới sự buông bỏ giải thoát. 
“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo 


tu tập năm năng-lực đê cho người đó đê cho người đó đô vê, 


nghiêng vê, và hướng vê Niêt-bàn.” 


(SN 50:01) 


[Các kinh còn lại của NHÓM này được lặp lại một cách 
tương tự song hành với các kinh SN 45:92—102. | 


(SN 50:02—12) 


Sáu đô ra hướng đông 
Và sáu đô ra đại dương. 
Hai lân sáu là mười hai: 


NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 


NHÓM 2 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøa) 


KKK K K K K K 


13 (D) — 22 (10) Nhe Lai... 


[Tát cả các kinh được lặp lại, theo cách “năm năng-lực”, một 


cách tương tự song hành với các kinh SN 45:139—146. | 


(SN 50:13—22) 


Như Lai, Dâu Chân, Đỉnh Mãi Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng Và Mặt Trời, 

Cùng Với Vải Là Thứ Mười. 


410 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 3 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KKK K K K K K 


23 (D) — 34 (12) Khó Nhoc... 


[Tát cả kinh cúa NHÓM này đêu được lặp lại một cách 
tương tự song hành với các kinh SN 45:149—160.] 


(SN 50:23—34) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 


Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 


Chương 50 — Liên kết NĂNG LỰC * 411 


NHÓM 4 
NHÓM “TÌM KIẾM: 


(Esana-vagøa) 


KKK K K K K K 


35 (1)— 44 (10) Sự Tìm Kiếm... 


[Tt cả các kinh đều được lặp lại một cách tương tt song 


hành với các kinh SN 45:161—170.)] 


(SN 50:35—44) 


Sự Tìm Kiếm, Sự ô-nhiễm, Những Ô Nhiễm, 

Ba Loại Hiện Hữu, Ba Loại Khô, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, Các 
Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm-Khát. 


412 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 5 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


45 (1)— 53 (9) Sự Tìm Kiếm... 


[Tát cả được lặp lại một cách tương tự song hành với các 


kinh SN 45:171—179. 


(SN 50:45—53) 


54 (10) Những Gông Cùm Nặng Đô... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nặng đô. Năm đó là gì? 
Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc giới, tham-muốn (tái sinh) cõi 
vô-sắc giới, Sự tự-ta (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm 
gông cùm nặng đô. Năm năng-lực được tu tập để dẫn tới sự tryc- 
tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu 
về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng. 


“Năm đó là gì? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập 


năng lực niềm-tin, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán- 


Chương 50 — Liên kết NĂNG LỰC e 413 


bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải thoát. Người 
đó tu tập năng lực năng-lượng ... năng lực chánh-niệm ... năng lực 
chánh-định ... năng lực trí tuệ, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách- 
ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muồi tới sự buông bỏ giải 


thoát. 


“Năm năng-lực này được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiệp biết về 
năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng, 


dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 50:54) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uån, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Năng Đô. 


414 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 6 
NHÓM “SÔNG HẰNG 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠU 
(Ganga-peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


55_ (I)— 66 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng về, và ngã 
về hướng đông; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập năm 


năng-lực là đô vê, nghiêng vê, và ngã vê hướng Niêt-bàn. 


“Và theo cách nào một Tỳ kheo tu tập năm năng-lực để cho 
người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về hướng Niết-bàn? Ở đây, 
một Tỳ kheo tu tập năng lực niềm-tin.... năng lực trí-tuệ, [sự tu tập 
đó] có mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ 


Sĩ. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là một Tỳ kheo 
tu tập năm năng-lực để cho người đó đồ về, nghiêng về, và ngã về 


hướng Niết-bàn.” 


(SN 50:55—66) 


NHÓM 7 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøsa) 


3k 3 3 KK KK K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


56 (I)— 76 (10) Như Lai... 


[Lăp lại như kinh kế trên, theo cách năm năng-lực, theo mẫu 


‘có mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... `] 


(SN 50:56—76) 


416 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 8 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


3k 3 3 KK KK K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


77 ()— 88 (12) Khó Nhoc... 


[Lăp lại như kinh kế trên, theo cách năm năng-lực, theo mẫu 


‘có mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... `] 


(SN 50:77—88) 


Chương 50 — Liên kết NĂNG LỰC * 417 


NHÓM 9 
NHÓM “TÌM KIM’ 


(Esana-vagøa) 


3k 3 3k KK KK K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


89 (1)— 98 (10) Sự Tìm Kiếm... 


[Lăp lại như kinh kế trên, theo cách năm năng-lực, theo mẫu 


‘có mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... `] 


(SN 50:89—98) 


418 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 10 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøa) 


KK K K K K K K 


[Theo mẫu “Loại-Bỏ Tham... ] 


99 (1)— 107 (9) Sự Tìm Kiễm... 


[Lặp lại như kinh kế trên, theo cách năm căn tâm linh, theo 


mâu ‘có mục-tiêu cuối cùng là sự loại-bỏ tham... °] 


(SN 50:99—107) 


100 (10) Những Gäng Cùm Năng Đô... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nặng đô. Năm đó là gì? 
Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc giới, tham-muốn (tái sinh) cõi 
vô-sắc giới, Sự tự-ta (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm 
gông cùm nặng đô. Năm năng-lực được tu tập để dẫn tới sự trực- 
tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu 
về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng. 


“Năm đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 


Chương 50 — Liên kết NĂNG LUC e 419 


năng lực niềm-tin ... năng lực năng-lượng ... năng lực chánh-niệm 
... năng lực chánh-định ... năng lực trí-tuệ, [sự tu tập đó] có mục- 


tiêu cuôi cùng là sự loại-bỏ tham, loại-bỏ sân, loại-bỏ sĩ. 


“Năm năng-lực này được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiệp biết về 
năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về chúng, 


dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ chúng.” 


(SN 50:100) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uån, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Năng Đô. 


kl Lưu y, tất cả các kinh frong NHÓM này đêu được lặp lại 
theo cách năm năng-lực, theo mẫu ‘có mục-tiêu cuối cùng là sự 


loại-bỏ tham.... ` | 


420 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 51 


Liên Kết CƠ SỞ THẢN THÔNG 


(51 lddhipada—Samyufta) 
(51 Tương Ung Như Ý Túc) 


422 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG e 423 


NHÓM 1 
NHÓM “ĐỀN CÄBÄLA: 
(Cabala-vagga) 


KKK KK KK K 


1 (1)Từ BờNày... 


“Này các Tỳ kheo, bốn cơ-sở (để tu tạo) thằn-thông [năng- 
lực tâm linh] này, khi tu tập và phát triển, sẽ dẫn dắt vượt qua bờ 
bên này đến bờ bên kia. Bốn đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo tu tập 
cơ-sở thần thông (tứ thần túc) vốn có sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn (tâm nguyện) và những sự tạo-tác cố-ý (hành) của nỗ-lực. 
Người đó tu tập coơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ năng- 
lượng (tinh tấn) và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực. Người đó 
tu tập co-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ tâm và những sự 
tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có sự định-tâm nhờ sự điêu-tra (trach pháp) và những sự tạo-tác 
cố-ý của sự nỗ-lực.!? Bốn cơ-sở thần thông này, khi được tu tập 
và phát triển, sẽ dẫn dắt vượt qua bờ này (thử ngạn) đến bờ bên kia 


(đáo bỉ ngạn).” 


(SN 51:01) 


2 (2) Bỏ Quên 


424 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, ai đã bỏ quên (bỏ lơ, lơ tâm, không tu tập) 
bốn cơ-sở thần thông là (coi như) đã bỏ quên con đường thánh đạo 
dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Ai đảm nhận (tu tập) bốn cơ-sở thần 
thông là đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diệt- 


khô. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông 
vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muôn và những sự tạo-tác cố-ý 
(hành) của nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự 
định-tâm nhờ năng-lwgng ... sự định-tâm nhờ tâm ... sự định-tâm 


nhờ ste đ7ểu-fra và những sự tạo-tác cô-ý của sự nô-lực. 


“Này các Tỳ kheo, ai đã bỏ quên bốn cơ-sở thần thông là đã 
bỏ quên con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn toàn diêt-khô. Ai 
đảm nhận bốn cơ-sở thần thông là đảm nhận con đường thánh đạo 


dẫn tới sự hoàn toàn diệt-khô.” 


(SN 51:02) 


3 (3) Thánh Thiên 
“Này các Tỳ kheo, bốn cơ-sở thần thông này, khi được tu tập 
và phát triển, là thánh thiện và dần giải thoát; chúng sẽ dẫn dắt 
người tu tập chúng đi tới sự hoàn toàn diệt-khổ. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 


cơ-sở thân thông vôn có sự định-tâm nhờ sự mong-muôn và những 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 425 


sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ zðăng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm 

. sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự 
nỗ-lực. Bốn coơ-sở thần thông này, khi được tu tập và phát triển, là 
thánh thiện và dần giải thoát; chúng sẽ dẫn dắt người tu tập chúng 


đi tới sự hoàn toàn diệt-khô.” 


(SN 51:03) 


A (4) Sự Ghê Sợ 


“Này các Ty kheo, bôn cơ-sở thân thông này, khi được tu tập 
và phát triên, sẽ dẫn tới sự hoàn toàn chê-sợ, dẫn tới sự chán-bỏ, 
dẫn tới sự chấm-dứt, dẫn tới sự bình-an, dẫn tới sự hiều-biết trực- 


tiếp, dẫn tới sự giác-ngộ, dẫn tới Niết-bàn. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những 
sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ năng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm 

. sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự 


nỗ-lực. 


“Bốn cơ-sở thần thông này, khi được tu tập và phát triển ... 


dẫn tới Niễt-bàn.” 


(SN 51:04) 


426 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


5 _ (5) Từng Phần 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá 
khứ tu tạo được phần nào của thần-thông [năng lực tâm linh], tắt cả 
họ làm được vậy là do họ đã có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần 
thông. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong tương lai sẽ tu tạo được 
phàn nào thân-thông, tất cả làm được vậy là do họ có tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong 
hiện tại tu tạo được phần nào thằn-thông, tất cả làm được vậy là do 


họ đã có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần thông. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những 
sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ z#ăng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm 

. sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự 


nỗ-lực. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bảà-la-môn nào trong quá 
khứ ... trong tương lai ... trong hiện tu tạo được phần nào thần- 
thông, tất cả làm được vậy là do họ đã có tu tập và phát triển bốn 


cơ-sở thần thông.” 


(SN 51:05) 


6 (6) Toàn Bộ 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 427 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá 
khứ tu tạo được toàn bộ của thần-thông [năng lực tâm linh], tất cả 
họ làm được vậy là do họ đã có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần 
thông. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong tương lai sẽ tu tạo được 
toàn bộ thân-thông, tất cả làm được vậy là do họ có tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong 
hiện tại tu tạo được toàn bộ thằn-thông, tất cả làm được vậy là do 


họ đã có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần thông. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những 
sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ zăng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm 

. sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự 


nỗ-lực. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bảà-la-môn nào trong quá 
khứ ... trong tương lai ... trong hiện tu tạo được toàn bộ thần- 
thông, tất cả làm được vậy là do họ đã có tu tập và phát triển bốn 


cơ-sở thần thông.” 


(SN 51:06) 


7 — (7) Các Tỳ Kheo 


“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào trong quá khứ, bằng 


cách tiêu diệt hết ô-nhiễm, ngay trong kiếp đó đã chứng nhập và an 


428 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


trú trong sự giải-thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, 
tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, tất cả họ làm được 
vậy là do họ đã tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần thông. Những 
Tỳ kheo nào trong twong lai, bằng cách tiêu diệt hết ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp đó sẽ chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát vô nhiễm 
của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng ngộ bằng sự hiều- 
biết trực-tiếp, tất cả họ làm được vậy là do họ có tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông. Những Tỳ kheo nào trong hiện tại, 
bằng cách tiêu diệt hết ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập 
và an trú trong sự giải-thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ 
trí-tuệ, tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, tất cả họ 
làm được vậy là do họ đã có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần 


thông. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những 
sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ năng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm 

. sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự 


nỗ-lực. 


“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào trong quá khv ... 
trong twong lai... trong hiện tại, chứng nhập và an trú trong sự 
giải-thoát vô nhiễm của tâm ... tất cả họ làm được vậy là do họ đã 


có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần thông. 


(SN 51:07) 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG e 429 


8 (8) Phật 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở (để tu tạo) thần-thông. Bốn 
đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-mmuốn và những sự tạo-tác 
cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có sự định-tâm nhờ măng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm ... sự 
định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực. 
Đây là bốn cơ-sở thần thông. Chính do Như Lai đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông cho nên Như Lai được gọi là bậc A-la- 


hán, bậc Toàn Giác.” 


(SN 51:08) 


d (9) Sự Hiểu Biết 


(i) ““Đây là cơ-sở (đề tu tạo) thần-thông vốn có sự định-tâm 
nhờ sw mong-muốn (tâm nguyện) và những sự tạo-tác cố-ý (hành) 
của sự nỗ-lực'— như vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều 
chưa được nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu- 
biết, trí-tuệ, sự hiểu-biết đích thực (chân thực, chân trí), và ánh- 


sáng. ”3 


“*Cơ-sở thân thông đó vôn có sự định-tâm nhờ ste mong- 


muốn và những sự tạo-tấc cô-ý của sự nỗ-lực nên (sẽ) được tu 


430 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tập`— như vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được 
nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, 


sự hiêu-biêt đích thực, và ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực đã được tu tập”— 
như vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe 
trước đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự 


hiểu-biết đích thực, và ánh-sáng. 


(ii) ““Đây là cơ-sở (để tu tạo) thần-thông vốn có sự định-tâm 
nhờ øăng-lượng (tỉnh tấn) và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ- 
lực—như vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được 
nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, 


sự hiêu-biêt đích thực, và ánh-sáng 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ zăng-lượng 
và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực nên được tu tập”— như vậy 
đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, 
trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự hiểu-biết 


đích thực, và ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ „ăng-lượng 
và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực đã được tu tập°— như vậy 
đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, 
trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự hiểu-biết 


đích thực, và ánh-sáng. 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG ° 431 


(iii) ““Đây là cơ-sở (đề tu tạo) thằn-thông vốn có sự định-tâm 
nhờ tâm và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực°—như vậy đó, này 
các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta 
đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự hiểu-biết đích thực, 


và ánh-sáng 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ tâm và những 
sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực nên được tu tập”— như vậy đó, này 
các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta 
đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự hiểu-biết đích thực, 


và ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-tâm nhờ tâm và những 
sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực đã được tu tập—— như vậy đó, này 
các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe trước đó, trong ta 
đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự hiểu-biết đích thực, 


và ánh-sáng. 


(iv) ““Đây là cơ-sở (đề tu tạo) thần-thông vốn có sự định-tâm 
nhờ sự điêu-tra (trach pháp) và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ- 
lực— như vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được 
nghe trước đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, 


sự hiêu-biêt đích thực, và ánh-sáng 


“*Cơ-sở thân thông đó vôn có sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và 
những sự tạo-tác cô-ý của sự nỗ-lực nên được tu tập`— như vậy 


đó, này các Tỳ kheo, đôi với những điêu chưa được nghe trước đó, 


432 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biệt, trí-tuệ, sự hiêu-biệt 


đích thực, và ánh-sáng. 


“*Cơ-sở thần thông đó vốn có sự định-sự điều-tra nhờ sự 
điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực đã được tu tập”— 
như vậy đó, này các Tỳ kheo, đối với những điều chưa được nghe 
trước đó, trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự 


hiêu-biêt đích thực, và ánh-sáng.” 


(SN 51:09) 


10 (10) Ngôi Dën 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
VesalrT (Tỳ-xá-l) trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm), trong Sảnh 
Đường Mái Nhọn. Bây giờ, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y 
phục, mang theo bình bát và cà sa, đi vô thành Vesālī để khất thực. 
Sau khi đã xong một vòng đi khất thực trong thành Vesālī và trở 


về, sau khi ăn trưa, đức Thế Tôn nói với Ngài Ananda như vây:!”4 


“Này Änanda, hãy lấy tấm lót ngòi (gối ngòi thiền, tọa cụ). 


Chúng ta đi tới Ngôi Đền Cây Cãpäla dë an trú ban ngày.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại, và sau khi mang 
theo tấm lót ngồi, thầy đi theo sát sau đức Thế Tôn. Rồi đức Thế 
Tôn đi đến Đền Cãpäla và ngồi xuống chỗ ngồi đã dọn sẵn. Thầy 


Ananda, sau khi cúi chào đức Thê Tôn, cũng ngôi xuông một bên. 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG ° 433 


Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Ananda: 


“Đáng thích thay Vesälĩ, này Änanda. Đáng thích thay Đền 
Udena, đáng thích thay Đền Gotamaka, đáng thích thay Đền 
Sattamba, đáng thích thay Đền Bahuputta, đáng thích thay Đền 
Sãrandada, đáng thích thay Đền Cāpāla. Này Änanda, ai đã tu tập 
và phát triển bốn cơ-sở thần thông, làm chúng thành một cỗ-xe (tu 
thừa), làm chúng thành một căn-bản, On định chúng, thực hành bản 
thân mình trong chúng, và hoàn thiện chúng tròn đây, và nếu người 
đó muốn, người đó có thể sống hết một đại kiếp hay sống hết phần 
còn lại của đại kiếp này. Này Änanda, Như Lai đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông, đã làm chúng thành một cỗ-xe (tu 
thừa), đã làm chúng thành một căn-bản, ôn định chúng, đã thực 
hành bản thân mình trong chúng, và đã hoàn thiện chúng tròn đầy, 
và nếu Như Lai muốn, Như Lai có thể sống hết một đại kiếp hay 


sống hết phần còn lại của đại kiếp này.”!”5 


Nhưng mặc dù thầy Ananda đã được đức Thế Tôn cho tín- 
hiệu rõ ràng như vậy, mặc dù thầy đã được đức Thế Tôn gợi-ý rõ 
ràng như vậy, thầy ấy vẫn không thể thấu hiểu (thâm nhập) điều 
đó. Thầy ấy đã không khẩn cầu đức Thế Tôn như vây: “Thưa Thế 
Tôn, kính mong đức Thế Tôn sống một đại kiếp! Kính mong bậc 
Phúc Lành sống một đại kiếp, vì phúc lợi của đại chúng, vì hạnh 
phúc của đại chúng, vì lòng bi mẫn dành cho thế gian, vì sự tốt 
lành, phúc lợi và hạnh phúc của những thiên thần và loài người.” 


Tâm trí của thây ây đã bị che ám bởi Ma-vương đên mức như 


434 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


vậy. 76 


Lần thứ hai ... Lần thứ ba đức Thế Tôn nói lại với thầy 
Ananda: “Đáng thích thay Vesālī, này Ananda.... Này Ananda, ai 
đã tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần thông ... và nếu người đó 
muốn, người đó có thể sống hết một đại kiếp hay sống hết phần 
còn lại của đại kiếp này.... Nếu Như Lai muốn, Như Lai có thê 


sống hết một đại kiếp hay sống hết phần còn lại của đại kiếp này.” 


Nhưng cũng vậy, mặc dù thầy Ananda đã được đức Thế Tôn 
cho tín-hiệu rõ ràng như vậy, mặc dù thầy đã được đức Thế Tôn 
gợi-ý rõ ràng như vậy, thầy ấy vẫn không thể thấu hiểu (thâm 
nhập) điều đó ... Tâm trí của thầy ấy đã bị che ám bởi Ma-vương 
đến mức như vậy. 

Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy Ananda: “Giờ thầy có thể đi 
đâu tùy ý, này Änanda”. (Tức không càn phải ngồi bên cạnh hay 


hầu cận Phật lúc này nữa.) 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại, và đứng dậy khỏi 
chỗ ngồi, cúi chào đức Thế Tôn, và giữ đức Thế Tôn ở hướng bên 
phải mình, thầy ấy đến ngồi dưới một gốc cây gần đó. Rồi, không 
lâu sau khi thầy Änanda đi, Ma-vương Ác Ma đã đến gặp đức Thế 
Tôn và nói với đức Thế Tôn: 

“Này bậc Thế Tôn, vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy Bát-niết- 
bàn! Giờ bậc Phúc Lành hãy Bát-niết-bàn! Giờ là lúc Bát-niết-bàn 


của bậc Thê Tôn! 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG e 435 


- “Này bậc Thế Tôn, xưa Thế Tôn đã từng tuyên bồ lời này: 
“Này Ma-vương Ác Ma, ta sẽ không Bát-niết-bàn cho tới khi ta có 
những đệ tử Tỳ-kheo là những người hiền trí, có kỹ luật, tự tin, an 


177 có học hiểu, những người hộ trì 


toàn thoát khỏi sự trói buộc, 
Giáo Pháp, tu tập đúng theo Giáo Pháp, tu tập theo cách phù hợp, 
dẫn dắt bản thân hành xử phù hợp đúng đắn; cho tới khi họ đã học 
được giáo lý của vị Sư Thầy và có thể giải thích nó, chỉ dạy nó, 
tuyên bố nó, thiết lập nó, khai mở nó, phân tích nó, và làm rõ nó; 
cho tới khi họ có thể bác bỏ những giáo lý (tà giáo) khác bằng lý lẽ 
chính đáng và họ có thể truyền dạy Giáo Pháp hiệu nghiệm.” 
Nhưng bây giờ, này bậc Thế Tôn, bậc Thế Tôn đã có rồi những đệ 
tử Tỳ-kheo là những người hiền trí... và họ có thể truyền dạy Giáo 
Pháp hiệu nghiệm. Vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy Bát-niết-bàn! Giờ 
bậc Phúc Lành hãy Bát-niết-bàn! Giờ là lúc Bát-niết-bàn của đức 


Thế Tôn! 


- “Này bậc Thế Tôn, xưa Thế Tôn đã từng tuyên bồ lời này: 
“Này Ma-vương Ác Ma, ta sẽ không Bát-niết-bàn cho tới khi ta có 
những đệ tử Tỳ kheo ni ... những đệ tử tại gia nam ... những đệ tử 
tại gia nữ là những người hiền trí... và họ có thể truyền dạy Giáo 
Pháp hiệu nghiệm.” Nhưng bây giờ, này bậc Thế Tôn, bậc Thế Tôn 
đã có rồi những đệ tử Tỳ kheo ni ... những đệ tử tại gia nam... 
những đệ tử tại gia nữ là những người hiền trí ... và họ có thể 
truyền dạy Giáo Pháp hiệu nghiệm. Vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy 
Bát-niết-bàn! Giờ bậc Phúc Lành hãy Bát-niết-bàn! Giờ là lúc Bát- 


niêt-bàn của đức Thê Tôn! 


436 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


- “Này bậc Thế Tôn, xưa Thế Tôn đã từng tuyên bồ lời này: 
“Này Ma-vương Ác Ma, ta sẽ không Bát-niết-bàn cho tới khi đời- 
sống tâm-linh của ta đã thành công và phát đạt, được mở rộng, phô 
biến, truyền rộng, được tuyên thuyết một cách hay khéo trong khắp 
những thiên thần và loài người.!3 Vậy bây giờ bậc Thế Tôn hãy 
Bát-niết-bàn! Giờ bậc Phúc Lành hãy Bát-niết-bàn! Giờ là lúc Bát- 


1? 


niêt-bàn của đức Thê Tôn 


Sau khi Ma-vương nói ra những điều này, đức Thế Tôn đã 
nói với Ma-vương như vây: “Yên chí đi, này Ác Ma. Cũng không 
lâu nữa là tới lúc Bát-Niết-bàn của Như Lai. Trong vòng ba tháng 
tới Như Lai sẽ Bát-niết-bàn.” 

Rồi đức Thế Tôn, ở Đền Cāpāla đó, một cách chánh-niệm và 
rõ-biết, đã từ bỏ sự tạo-tác sự sống [hành sinh mạng].!”? Và sau khi 
đức Thế Tôn đã từ bỏ nguồn tạo-tác sống của mình, một cơn đại 
địa chán xảy ra, làm kinh sợ và hoảng sợ, và sắm sét làm rung 


chuyên bâu trời. 


Rôi, sau khi biêt được ý nghĩa của sựu kiện đó, đức Thê Tôn 


lúc đó đã thốt ra lời cảm hứng như vây: [tam địch] 


“So sánh sự bất khả so với sự tiếp tục hiện-hữu, 
Bậc sa-môn đã từ bỏ sự tạo-tác (và duy trì) sự sống. 
Hạnh phúc nội tâm, trong thiền định, 

Bậc ấy hủy bỏ sự tiếp tục hiện-hữu, 
Như cõi bỏ áo giáp đang mang mặc.”189 


(SN 51:10) 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG e 431 


NHÓM 2 
NHÓM ‘RUNG CHUYỂN LÂU ĐÀ 


(Pasadakampana-vagga) 


KKK KK KK K 


11 (1) Trước Đây... 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi ta còn là một 
bồ-tát, chưa giác ngộ hoàn toàn, điều này đã xảy đến với ta: “Giờ 
cái gì là nguyên nhân và điều kiện (nhân duyên) để tu tập bốn cơ- 
sở thần thông?. Rồi điều này đã xảy đến với ta: ‘Ő đây, một Tỳ 
kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn (tâm nguyện) và những sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực, 
(người đó) nghĩ rằng: “Như vậy sự mong-muốn của ta sẽ không 
quá xìu [yếu, lỏng] cũng không quá bốc [mạnh, căng]; và nó sẽ 
không bị co-ép bên trong cũng không bị phân-tán bên ngoài.” Và 
người đó sóng nhận thức sau và trước: “Trước vậy, sau cũng vậy: 
sau vậy, trước cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới 
cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.” Như 
vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị che bọc, người đó tu tập 


cái tâm thấm nhuần sự sáng tỏ.!#! 


438 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


““Người đó tu tập co-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ 
năng-lượng và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực, (người đó) 
nghĩ rằng: “Như vậy năng-lượng của ta sẽ không quá xìu cũng 
không quá bốc; và nó sẽ không bị co-ép bên trong cũng không bị 
phân-tán bên ngoài.” Và người đó sống nhận thức sau và trước: 
““lrước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước cũng vậy; dưới vậy, trên 
cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm 
vậy, ngày cũng vậy.” Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị 


che bọc, người đó tu tập cái tâm thầm nhuân sự sáng tỏ. 


““Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ 
tâm và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực, (người đó) nghĩ rằng: 
“Như vậy tâm của ta sẽ không quá xìu cũng không quá bốc; và nó 
sẽ không bị co-ép bên trong cũng không bị phân-tán bên ngoài.” 
Và người đó sống nhận thức sau và trước: “Trước vậy, sau cũng 
vậy; sau vậy, trước cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy 
dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.” 
Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị che bọc, người đó tu 


tập cái tầm thâm nhuân sự sáng tỏ. 


““Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ 
sự điêu-tra (trach pháp) và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực, 
(người đó) nghĩ rằng: “Như vậy sự điều-tra của ta sẽ không quá xìu 
cũng không quá bốc; và nó sẽ không quá xìu cũng không quá bốc; 
và nó sẽ không bị co-ép bên trong cũng không bị phân-tán bên 


ngoài.” Và người đó sông nhận thức sau và trước: ““Irước vậy, sau 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 439 


cũng vậy; sau vậy, trước cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên 
vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng 
vậy.” Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị che bọc, người 


đó tu tập cái tâm thâm nhuân sự sáng tỏ. 


““Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo đạt được và dụng được nhiều loại thần- 
thông khác nhau:biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân 
thành một thân; quý vị hiện hình và biến hình; quý vị đi xuyên qua 
tường, đi xuyên qua thành, đi xuyên qua núi như đi qua khoảng 
không; chui xuống đất và chui lên mặt đất như rẽ lặn trong nước; 
đi trên mặt nước không bị chìm như đi trên mặt đất; đi xuyên 
không gian như chim bay khi đang ngồi thiền tréo chân; tay sờ 
chạm mặt trăng và mặt trời, những thứ thật hùng vĩ và oai lực như 


vậy; vận dụng thân bay xa tới tận cối trời Brahmā. 


““Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo, với yếu-tố tai thiên-thánh (thiên nhĩ 
thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, nghe được cả 


hai loại âm thanh, âm thanh cõi trời và cối người, ở xa và ở gån. 


“*Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo, hiểu được tâm của những chúng sinh 
khác và người khác, sau khi đã lấy tâm mình bao trùm tâm của họ 
(tha tâm thông). Người đó hiểu được một cái tâm có tham là tâm 
có tham, một tâm không có tham là tâm không có tham; một tâm 


có sân là tâm có sân; một tâm không có sân là tâm không có sân; 


440 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


một tâm có si là tâm có si; một tâm không có si là tâm không có si; 
tâm co cụm (bị động) là co cụm, và một cái tâm bị xao lãng là bị 
xao lãng; một tâm cao thượng là cao thượng, và tâm không cao 
thượng là không cao thượng; một tâm còn có thể vượt trên (chưa 
cao nhất) là còn có thể vượt trên, và một tâm không thể vượt trên 
(cao nhất, tối thượng, vô thượng) là không thể vượt trên; một tâm 
đạt định là đạt định, và một tâm không đạt định là không đạt định; 
một tâm được giải thoát là được giải thoát, và một cái tâm chưa 


được giải thoát là chưa được giải thoát. 


“*Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo, có thể nhớ lại nhiều kiếp quá khứ của 
mình (túc mạng thông); đó là: một lần sinh, hai lần sinh, ba lần 
sinh, bốn lần sinh, năm lần sinh, mười lần sinh, hai mươi lần sinh, 
ba mươi lần sinh, bốn mươi lần sinh, năm mươi lần sinh, một trăm 
lần sinh, một ngàn lần sinh, một trăm ngàn lần sinh, nhiều đại kiếp 
thế giới co-lại, nhiều đại kiếp thế giới giãn-ra, nhiều đại kiếp thế 
giới co-lại và giãn-ra: (quý vị nhớ rõ) “Một lúc đó ta được đặt tên 
như vậy, thuộc họ tộc như vậy, với diện mạo như vậy, thức ăn thực 
dưỡng của ta như vậy, trải nghiệm sướng và khổ của ta như vậy, 
tuổi thọ của ta như vậy; và ta chết từ chỗ đó, ta tái sinh vào chỗ 
kia; rồi tiếp tục... ta được đặt tên như kia, thuộc họ tộc như kia, 
với diện mạo như kia, thức ăn thực dưỡng của ta như kia, trải 
nghiệm sướng và khổ của ta như kia, tuổi thọ của ta như kia; và ta 
chết từ chỗ kia đó, ta tái sinh vào chỗ nọ... và cuối cùng ta đã 


được tái sinh ở đây." Như vậy, người đó có thể nhớ lại những kiếp 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG °* 441 


quá khứ của mình với những cách thức và chi tiêt của chúng.” 


“Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo, với yếu-tố mắt thiên thánh (thiên nhãn 
thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, nhìn ấy những 
chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có và cao sang có, đẹp có và 
xấu có, phước lành có và vô phước có, và người đó hiểu được cách 
những chúng sinh sống chết chuyển kiếp tùy theo những hành 
động (nghiệp) của mình như vầy: hiểu được cách những chúng 
sinh sống chết chuyên kiếp tùy theo những hành động (nghiệp) của 
mình như vây: “Những chúng sinh này hành xử với thân, lời nói và 
tâm ý sai trái; người chửi mắng các bậc thánh nhân, người chấp giữ 
cách nhìn sai lạc, và hành động dựa theo cách nhìn sai lạc, thì khi 
thân tan rã, sau khi chết, họ bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa khổ 
đau, trong một nơi đến xấu dữ, trong một cõi thấp tôi, trong địa 
ngục. Nhưng những chúng sinh kia biết hành xử với thân, lời nói 
và tâm ý đúng đắn; những người không mắng chửi các bậc thánh 
nhân, người nắm giữ cách nhìn đúng đắn, và hành động dựa theo 
cách-nhìn đúng-đắn (chánh kiến), thì khi thân tan rã, sau khi chết, 
họ được tái sinh vào một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời.” Với 
mắt thiên thánh, đã được thanh lọc và vượt trên loài người, người 
đó nhìn thấy những chúng sinh chết đi và sinh ra, thấp hèn có và 
cao sang có, đẹp có và xấu có, phước lành có và vô phước có, và ta 
đã hiểu được cách những chúng sinh sống chết chuyên kiếp tùy 


theo những hành động (nghiệp) của mình như vậy. 


442 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát vô nhiễm 
của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu- 


biết trực-tiếp.” 


(SN 51:11) 


12 (2) Có Kết Quả Lớn 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông này được tu tập 
và phát triển, thì nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao. Và, này các 
Tỳ kheo, theo cách nào bốn cơ-sở thần thông được tu tập và phát 


triển để mang lại kết quả và ích lợi lớn lao? 


“Ở đây, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định- 
tâm nhờ sự /mong-muốn (tâm nguyện) và những sự tạo-tác cố-ý 
(hành) của sự nỗ-lực, (người đó) nghĩ rằng: “Như vậy sự mong- 
muốn của ta sẽ không quá xìu cũng không quá bốc; và nó sẽ không 
bị co ép bên trong cũng không bị phân tán bên ngoài.” Và người đó 
sống nhận thức sau và trước: “Trước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, 
trước cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; 
ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.” Như vậy, với 
một cái tâm cởi mở và không bị che bọc, người đó tu tập cái tâm 


thầm nhuân sự sáng tỏ. 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 443 


“Người đó tu tập [nhw kinh kế trên] cơ-sở thần thông vốn có 
“*“Người đó tu tập [nh kinh kế trên] cơ-sở thần thông vốn có sự 
định-tâm nhờ năng-lwgng ... sự định-tâm nhờ tâm ... sự định-tâm 


nhờ ste điểu-fra ... người đó tu tập cái tâm thâm nhuân sự sáng tỏ. 


“Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo đạt được và dụng được nhiều loại thần- 
thông khác nhau, như: biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều 
thân thành một thân .... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 


Brahma.... 


“Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát vô nhiễm 
của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng ngộ bằng sự hiều- 


biết trực-tiếp.” 


(SN 51:12) 


13 (3) Sự Định-Tâm Nhờ Mong-Muốn... 


- “Này các Tỳ kheo, néu một Tỳ kheo đạt được sự định-tâm, 
đạt được sự nhất-điểm của tâm dựa trên sự mong-muốn (tâm 
nguyện, ý muốn), đây được gọi là sự định-tâm nhờ sự mong-muôn. 
Người đó khởi tạo mong muốn không khởi sinh những trạng thái 


bất thiện xấu ác chưa khởi sinh; người đó tạo nỗ lực, phát khởi 


444 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


năng lượng, ứng dụng tâm, và phấn đấu. Người đó khởi tạo mong 
muốn trir bỏ những trạng thái bất thiện xấu ác đã khởi sinh ... 
mong muốn khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh 
... mong muốn duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, dë 
chúng không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện 
nhờ tu tập; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng 
tâm mình, và phấn đấu. Những đây được gọi là những sự tạo-tác 
cố-ý (hành) của sự nỗ-lực.!32 Như vậy sự mong-muốn này, và sự 
định-tâm này nhờ những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực (tỉnh cần 
hành): đây được gọi là co-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự 


mong-muón và những sự tạo-tác cô-ý của sự nồ-lực. 


- “Nếu một Tỳ kheo đạt được sự định-tâm, đạt được sự nhất- 
điểm của tâm dựa trên năng-lượng, đây được gọi là sự định-tâm 
nhờ năng-lượng. Người đó khởi tạo mong muốn không khởi sinh 
những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh ... mong muốn 
khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh... mong 
muốn duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng 
không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu 
tập; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng tâm 
mình, và phấn đấu. Những đây được gọi là những sự tạo-tác cố-ý 
của sự nỗ-lực. Như vậy øăng-lượng này, và sự định-tâm này nhờ 
những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực: đây được gọi là cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ năng-lượng và những sự tạo-tác có- 


ý của sự nô-lực. 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 445 


- “Nếu một Tỳ kheo đạt được sự định-tâm, đạt được sự nhất- 
điểm của tâm dựa trên tâm, đây được gọi là sự định-tâm nhờ 
tâm.'Š3 Người đó khởi tạo mong muốn không khởi sinh những 
trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh ... mong muốn khởi sinh 
những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh ... mong muốn duy trì 
những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng không bị sa sút, 
được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu tập; người đó tạo 
nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng tâm mình, và phấn đấu. 
Những đây được gọi là những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực. Như 
vậy tâm này, và sự định-tâm này nhờ những sự tạo-tác cố-ý của sự 
nỗ-lực: đây được gọi là cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ 


tâm và những sự tạo-tác cô-ý của sự nô-lực. 


- “Nếu một Tỳ kheo đạt được sự định-tâm, đạt được sự nhất- 
điểm của tâm dựa trên sự điểu-fra, đây được gọi là sự định-tâm 
nhờ sự điêu-tra.'Š° Người đó khởi tạo mong muốn không khởi sinh 
những trạng thái bất thiện xấu ác chưa khởi sinh ... mong muốn 
khởi sinh những trạng thái thiện lành chưa khởi sinh... mong 
muốn duy trì những trạng thái thiện lành đã khởi sinh, để chúng 
không bị sa sút, được gia tăng, tăng trưởng, và hoàn thiện nhờ tu 
tập; người đó tạo nỗ lực, phát khởi năng lượng, ứng dụng tâm 
mình, và phấn đấu. Những đây được gọi là những sự tạo-tác cố-ý 
của sự nỗ-lực. Như vậy sự điêu-tra này, và sự định-tâm này nhờ 
những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực: đây được gọi là cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ sự điểu-tra và những sự tạo-tác cố-ý 


của sự nỗ-lực. 


446 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


(SN 51:13) 


14 (4) Mục-kiên-liên 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Sāvatthī (Xá-vệ) trong Khu Vườn phía Đông, trong Lâu Đài của 
mẹ của Migāra (tức là đại nữ thí chủ Visakkhä). Bấy giờ, lúc đó có 
một số Tỳ kheo đang ở tầng trệt của lâu đài cảm thấy bắt an, bồn 
chòn, bản thân vô tích sự, miệng lưỡi cà lăm, lặp cặp khi nói 
chuyện, tâm trí rỗi bời, không có sự rõ-biết, không định-tâm, trí óc 


phân tán, các căn loi lỏng.!85 
Lúc đó đức Thê Tôn đã nói với ngài Mục-kiên-liên như vây: 


“Này Mục-kiển-liên, những huynh đệ trong đời sống tâm 
linh, đang ở tầng trệt của Lâu Đài của mẹ của Migãra, đang thấy 
bất an ... các căn loi lỏng. Này, Mục-kiền-liên, hãy đến khuấy 


động “cảm-giác cắp-bách” bên trong những Tỳ kheo đó.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Đại Mục-kiền-liên đáp lại. Rồi thầy 
biểu diễn một màn thằn-thông dùng ngón chân làm rung chuyên, 
chán động, và rung động Lâu Đài của mẹ của Migãra. Lúc đó 
những Tỳ kheo đó, bị giật mình và hoảng sợ, đứng qua một bên và 
nói: “Đúng thực kỳ diệu, này các thầy! Đúng thực kỳ lạ, này các 
thầy! Không có gió, và Lâu Däi này của mẹ Migãra có nền móng 


sâu và được xây một cách chăc chăn, bât dịch, bât động; nhưng nó 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG e 441 


lại bị rung chuyên, bị chắn động, và bị rung động.” 


Lúc đó đức Thế Tôn đến chỗ các Tỳ kheo và nói với họ: 
“Này các Tỳ kheo, tại sao các thầy lại đứng qua một bên, giật mình 


và hoảng sợ như vậy?” 


“Thật kỳ diệu, thưa Thế Tôn! Thật kỳ lạ, thưa Thế Tôn! 
Không có gió, và Lâu Đài này của mẹ Migãra có nền móng sâu và 
được xây một cách chắc chăn, bất dịch, bất động; nhưng nó lại bị 


rung chuyên, bị chấn động, và bị rung động.” 


“Này các Tỳ kheo, do Tỳ kheo Mục-kiền-liên muốn khuấy 
động “cảm-giác cấp-bách” bên trong các thầy, nên thầy ấy đã 
dùng ngón chân làm rung chuyền, chấn động, và rung động Lâu 
Đài của mẹ của Migãra. Các thầy nghĩ sao, này các Tỳ kheo, bằng 
cách đã tu tập những thứ gì mà Tỳ kheo Mục-kiền-liên trở thành 


uy lực và uy dũng như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 
đức Thế Tôn, được hướng dẫn bởi đức Thế Tôn, được nương nhờ 
vào đức Thế Tôn. Sẽ tốt lành nếu Thế Tôn, làm rõ ý nghĩa của điều 


này. Sau khi nghe được từ Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói. Chính do 
Mục-kiển-liên đã tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần thông, cho 
nên thầy ấy đã trở thành uy lực và uy đũng như vậy. Bốn đó là gì? 
Ở đây, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo Mục-kiền-liên đã tu tập cơ-sở 


thân thông vôn có sự định-tâm nhờ sự mong-muôn ... sự định-tâm 


448 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


nhờ øØăng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm ... sự định-tâm nhờ sw 
điu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực, (thầy ấy) nghĩ 
rằng: “Như vậy sự mong-muốn của ta sẽ không quá xìu cũng 
không quá bốc; và nó sẽ không bị co ép bên trong cũng không bị 
phân tán bên ngoài"... Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không 


bị che bọc, người đó tu tập cái tâm thắm nhuần sự sáng tỏ. 


“Này các Tỳ kheo, chính do Mục-kiền-liên đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông này, cho nên thầy ấy đã trở thành uy lực 


và uy dũng như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, chính do Mục-kiền-liên đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông này, cho nên thầy ấy đạt được và dụng 
được nhiều loại thằn-thông khác nhau ... thầy ấy vận dụng thân 


bay xa tới tận cõi trời Brahmi.... 


“Này các Tỳ kheo, chính do Mục-kiền-liên đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông này, cho nên thầy ấy, bằng sự tiêu diệt 
mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự 
giải-thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình 


chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 51:14) 


15 (5) Bà-la-môn Upnabha 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần có Ngài Ãnanda đang sống 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 449 


ở Kosambi, trong Tịnh Xá Ghosita. Lúc đó có bà-la-môn tên 
Unnäbha đến gặp thầy Änanda và chào hỏi với thầy än IT Sau khi 
họ xong phần chào hỏi thân thiện, ngồi xuống một bên, và nói với 


thầy Änanda: 


“Thầy Änanda, vì mục đích gì mà đi sống đời sống tâm linh 


theo/dưới tu sĩ [sa-môn] Cô-đàm như vậy?” 


“Đó là vì mục đích dẹp bỏ tham-muốn (tham dục) nên mới đi 


sống đời sống tâm linh dưới đức Thế Tôn.” 


“Nhưng, Thây Ananda, có con đường nào, có đường đi nào 


dẫn tới sự dẹp bỏ tham-muôn?” 


“Này bà-la-môn, có một con đường, có một đường đi dẫn tới 


sự dẹp bỏ tham-muôn.” 


“Nhưng, Thầy Änanda, cái gì là con đường, cái gì là đường 


đi dẫn tới sự đẹp bỏ tham-muốn?” 


“Ở đây, này bà-la-môn, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông 
vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muôn (tâm nguyện, ý muốn) và 
những sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở 
thần thông vốn có sự định-tâm nhờ năng-lượng ... sự định-tâm 
nhờ tâm ... sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý 


của sự nô-lực.” 


“Thầy Änanda, trong trường hợp như vậy thì đường tu đó là 


båt tận, không có kết cục; (tức: vô lý, tu hoài cũng chẳng xong). Vì 


450 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


chẳng thể nào một người có thể dẹp bỏ tham-muốn bằng sự mong- 


muôn [tham muôn] nói trên.” 


“Vậy thì, này bà-la-môn, tôi sẽ hỏi ông vê vân đê này. Cứ trả 
lời nêu ông thây đúng. Này bà-la-môn, ông nghĩ sao, ông đã từng 
có mong-muốn ‘Ta sẽ đi tới khu vườn", và sau khi ông đã dën khu 


vườn, có phải mong-muôn ban đâu đó đã lặn mât?” 
“Đúng rôi thây.” 


“Ông đã từng phát khởi năng-lwgng, nghĩ rằng “Ta sẽ đi tới 
khu vườn", và sau khi ông đã đến khu vườn, có phải năng-lượng 


ban đâu đó lặn mât?” 
“Đúng rồi thầy.” 


“Ông đã từng quyết định cái tâm, nghĩ rằng “Ta sẽ đi tới khu 
vườn”, và sau khi ông đã đến khu vườn, có phải sự quyết-tâm ban 


đâu!” đó lặn mât?” 
“Đúng rôi thây.” 


“Ong đã từng có sr điêu-tra đê biệt “Liệu ta có nên đi dën 
khu vườn hay không?”, và sau khi ông đã đên khu vườn, có phải sự 
y p L 


điêu-tra ban đâu đó đã lặn mât?” 
“Đúng rồi thầy.” 


“Điêu tôi đã nói cũng tương tự như vậy, này bà-la-môn, với 


một Tỳ kheo là một A-la-hán, người đã tiêu diệt hết ô-nhiễm, 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG ° 451 


người đã sống đời sống tâm linh, đã làm xong những gì cần phải 
làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt tới mục tiêu của mình, đã tiêu 
diệt sạch sẽ những gông-cùm trói buộc hiện-hữu, và đã hoàn toàn 
được giải-thoát thông qua sự hiểu-biết cuối-cùng. Vị đó trước đây 
đã từng có mong-muốn chứng đắc thánh quả A-la-hán, và sau khi 
VỊ y đã đạt tói A-la-hán, sự mong-muốn ban đầu đó đã lặn mất 
(sau khi đã đạt tới mục tiêu). VỊ đó trước đây đã từng phát khởi 
năng-lượng tinh tân để chứng đắc thánh quả A-la-hán, và sau khi 
vị đó đã đạt tới A-la-hán, năng-lượng tinh tấn ban đầu đó đã lặn 
mất. Vị đó trước đây đã từng quyết định cái tâm để chứng đắc 
thánh quả A-la-hán, và sau khi vị đó đã đạt tới A-la-hán, sự quyết- 
tâm ban đầu đó đã lặn mất. Vị đó trước đây đã từng có sự diêu-tra 
(trach pháp) để chứng đắc thánh quả A-la-hán, và sau khi vị đó đã 


đạt tới A-la-hán, sự điều-tra ban đầu đó đã lặn mắt. !88 


“Này bà-la-môn, ông nghĩ sao, trong trường hợp như vậy thì 


đường tu là có kết cục hay là bất tận?” 


“Chắc chăn có, Thầy Änanda, trong trường hợp như vậy thì 
đường tu là có kết cục, không phải là bất tận. Thật kỳ diệu! Thầy 
Änanda! Thật tuyệt vời! Thầy Änanda!... KÊ từ hôm nay mong 
Thầy Änanda ghi nhớ con là một để tử tại gia đã quy y nương tựa 


suôt đời.” 


(SN 51:15) 


452 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


16 (6) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá 
khứ đã có được đại thằần-thông và đại uy lực, thì tất cả họ đã có tu 
tập và phát triển bốn cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và bà-la-môn 
nào trong trong lai sẽ có được đại thằn-thông và đại uy lực, thì tất 
cả họ có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần thông. Những tu sĩ và 
bà-la-môn nào trong hiên tai có được đại thần-thông và đại uy lực, 


thì tất cả họ đã có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần thông. 


“Bốn đó là gì? Ở đây một Tỳ kheo tu tập co-sở thần thông 
vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muôn và những sự tạo-tác cố-ý 
(hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập co-sở thần thông vốn có sự 
định-tâm nhờ năng-lwgng ... sự định-tâm nhờ tâm ... sự định-tâm 


nhờ ste đ7ểu-fra và những sự tạo-tác cô-ý của sự nô-lực. 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá 
khứ ... trong tương lai ... trong hiện tại có được đại thần-thông và 
đại uy lực, thì tất cả họ đã có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần 


thông này.” 


(SN 51:16) 


17 (7) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


“Này các Ty kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá 


khứ đạt được và dụng được nhiều loại thần-thông khác nhau, như: 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 453 


biến một thân thành nhiều thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi 
trời Brahma— thì do tất cả họ đã tu tập và phát triển bốn cơ-sở 


thần thông. 


“Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong twong lai sẽ đạt được và 
dụng được nhiều loại thần-thông khác nhau, như: biến một thân 
thành nhiều thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 
Brahma— thì do tất cả họ có tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần 


thông. 


“Những tu sĩ và bà-la-môn nào trong hiện roi đạt được và 
dụng được nhiều loại thần-thông khác nhau, như: biến một thân 
thành nhiều thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 
Brahma— thì do tất cả họ đã tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần 


thông. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muőn và những 
sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ năng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm 

. sự định-tâm nhờ sự đdiêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự 
nỗ-lực. 

“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào trong quá 
khứ ... trong tương lai... trong hiện tại đạt được và dụng được 
những loại thần-thông khác nhau ... thì do tất cả họ đã có tu tập và 


phát triển bốn cơ-sở thần thông này.” 


(SN 51:17) 


454 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


18 (8) Một Tỳ Kheo 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông, nên người đó, bằng sự tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải- 
thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng 


ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những 
sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ z#ăng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm 

. sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự 


nỗ-lực. 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã có tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông, nên người đó, bằng sự tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải- 
thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng 


ngộ bằng sự hiều-biết trực-tiếp.” 


(SN 51:18) 


19 (9) Một Giáo Lý 


“Này các Tỳ kheo, ta sẽ dạy cho các thầy thằn-thông, các co- 


SỞ (để tu tạo) thần-thông, sự tu tập các cơ-sở thần thông, và con 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG ° 455 


đường dẫn tới sự phát triển các cơ-sở thần thông. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là thằn-thông? Ó đây, một Tỳ 
kheo đạt được và dụng được nhiều loại thần-thông khác nhau, như: 
biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân .... 
vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma. Đây được gọi là 


thằn-thông. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là co-sở thần thông? Đó chính là 
con-đường và sự tu-tập dë dẫn tới đạt được thằn-thông, dẫn tới đắc 


được thằn-thông. Đây được gọi là cơ-sở thần thông. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự tu-tập các cơ-sở thần 
thông? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những sự tạo-tác 
cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có sự định-tâm nhờ măng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm ... sự 


định-tâm nhờ sự điều-fra và những sự tạo-tác cô-ý của sự nỗ-lực. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con-đường dẫn tới sự phát 
triển các cơ-sở thần thông? Đó chính là Bát Thánh Đạo, đó gồm: 
cách-nhìn đúng đắn, ý định đúng dän. lời nói đúng đắn, hành động 
đúng đắn, sự nỗ lực đúng đắn, sự chú-tâm đúng đắn, sự định-tâm 
đúng đắn. Đây được gọi là con-đường dẫn tới sự phát triển các cơ- 


sở tiêp xúc Thê Tôn.” 


(SN 51:19) 


456 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


20 (10) Phân Tích 


“Này các Tỳ kheo, bốn cơ-sở thần thông này, khi được tu tập 


và phát triển, sẽ mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào bốn cơ-sở thần thông 
được tu tập và phát triển để chúng mang lại kết quả lớn lao và ích 


lợi lớn lao? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những sự 
tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực, (người đó) nghĩ rằng: “Như vậy 
sự mong-muốn của ta sẽ không quá xìu cũng không quá bốc; và nó 
sẽ không bị co ép bên trong cũng không bị phân tán bên ngoài.’ Và 
người đó sống nhận thức sau và trước: “Trước vậy, sau cũng vậy: 
sau vậy, trước cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới 
cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.` Như 
vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị che bọc, người đó tu tập 


cái tầm thâm nhuân sự sáng tỏ. 


“Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ sự 
mong-muốn và những sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người 
đó tu tập co-sở thần thông vốn có sự định-tâm nhờ ø#ăng-lượng ... 
sự định-tâm nhờ tâm ... sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự 
tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực. Như vậy, với một cái tâm cởi mở và 


không bị che bọc, người đó tu tập cái tâm thấm nhuån sự sáng tỏ. 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 451 


[i. Phân tích cơ-sở là sự mong-muôn] 


“Và, này các Ty kheo, cái gì là sự mong-muôn quá xìu? Đó 
là sự mong-muôn có đi kèm sự lười chán biêng nhác, có dính sự 


lười chán biêng nhác. Đây được gọi là sự mong-muôn quá xìu. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự mong-muôn quá bôc? Đó 
là sự mong-muôn có đi kèm sự bât an, có dính kèm sự bât an. Đây 


được gọi là sự mong-muôn quá bôc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự mong-muôn bị co ép ở bên 
trong? Đó là sự mong-muốn có đi kèm sự (chướng ngại) đò-dẫn và 
buôn-ngủ (hôn trầm), có dính sự đò-đẫn và buôn ngủ. Đây được 


gọi là sự mong-muôn bị co ép bên trong. 


“Và, này các Ty kheo, cái gì là sự mong-muôn bị phân tán ở 
bên ngoài? Đó là sự mong-muôn cứ bị phân tán ở bên ngoài, cứ 
luôn bị quây động, bởi cứ chạy theo năm dây khoái-lạc giác-quan 


(dục lạc). Đây được gọi là sự mong-muốn bị phân tán ở bên ngoài. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo sống (an 
trú, thiền trú) nhận thức sau và trước: “Trước vậy, sau cũng vậy: 
sau vậy, trước cũng vậy”? Ở đây, này các Tỳ kheo, sự nhận-thức về 
sau và trước được nắm-bắt một cách khéo léo bởi một Tỳ kheo, 
được chú-tâm một cách khéo léo, được xem xét một cách khéo léo, 
được thâm-nhập bằng trí tuệ. Này các Tỳ kheo, chính theo cách 
này là một Tỳ kheo sống nhận thức sau và trước: “Trước vậy, sau 


cũng vậy: sau vậy, trước cũng vậy” 


458 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo sống nhận 
thức dưới và trên: “Dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy, dưới cũng 
vậy”? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo quán xét lại hết thân 
này từ gót chân lên đỉnh đầu, từ đỉnh đầu xuống gót chân, được 
bao bọc trong da, chứa đầy những thứ không-sạch ô-uế: “Trong 
thân này có: tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, 
tim, gan, màng, lá lách, phôi, màng treo ruột, bao tử, phân, mật, 
đờm, mủ, máu, mò hôi, mỡ, nước mắt, nước mũi, nước bọt, nhớt 
các khớp xương, và nước tiểu.” Này các Tỳ kheo, chính theo cách 
này là một Tỳ kheo sống nhận thức “Dưới vậy, trên cũng vậy; trên 


vậy, dưới cũng vậy. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo sống nhận 
thức đêm và ngày: “Ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng 
vậy”? Ở đây, này các Tỳ kheo, ban đêm một Tỳ kheo tu tập co-sở 
thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những 
sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực với cùng những tính-chất, 
cùng những tướng nét, cùng những phương diện như người đó tu 
tập cơ-sở thần thông đó vào ban ngày. Hay nói khác, vào ban ngày 
người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự 
mong-muốn và những sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực với 
cùng những tính-chất, cùng những tướng nét, cùng những phương 
diện như người đó tu tập co-sở thần thông đó vào ban đêm. Này 
các Tỳ kheo, chính theo cách này là một Tỳ kheo sống nhận thức 


“Ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy. ` 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 459 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào một Tỳ kheo, với một 
cái tâm cởi mở và không bị che bọc, tu tập cái tâm thám nhuần sự 
sáng tỏ? Ở đây, này các Tỳ kheo, nhận-thức về ánh sáng được 
khéo nắm-bắt bởi một Tỳ kheo; sự nhận-thức về ngày được khéo 


giải quyết bởi một Tỳ kheo. 


“Chính theo cách này là một Tỳ kheo, với một cái tâm cởi 


mở và không bị che bọc, tu tập cái tâm thâm nhuân sự sáng tỏ. 


[ii. Phân tích cơ-sở là năng-lượng ] 


“Và, này các Ty kheo, cái gì là năng-lượng quá xìu? Đó là 
năng-lượng có đi kèm sự lười chán biêng nhác, có dính sự lười 


chán biếng nhác. Đây được gọi là năng-lượng quá xìu. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năng-lượng quá bốc? Đó là 
năng-lượng có đi kèm sự bất an, có dính kèm sự bất an. Đây được 


gọi là năng-lượng quá bóc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năng-lượng bị co ép ở bên 
trong? Đó là năng-lượng có đi kèm sự (chướng ngại) đò-dẫn và 
buồn-ngủ (hôn trầm), có dính sự đờ-đẫn và buồn ngủ. Đây được 


gọi là năng-lượng bị co ép bên trong. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là năng-lượng bị phân tán ở bên 
ngoài? Đó là năng-lượng cứ bị phân tán ở bên ngoài, cứ luôn bị 
quấy động, bởi cứ chạy theo năm dây khoái-lạc giác-quan (dục 


lạc). Đây được gọi là năng-lượng bị phân tán ở bên ngoài.... [Tiép 


460 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tục giống đoạn DI ở trên chỉ thay chữ “sự mong-muốn” bằng chữ 


“năng-lượng”. ] 


“Chính theo cách này là một Tỳ kheo, với một cái tâm cởi 


mở và không bị che bọc, tu tập cái tâm thâm nhuân sự sáng tỏ. 


[ii. Phân tích cơ-sở là sự điêu-fra] 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự điêu-tra quá xìu? Đó là sự 
điêu-tra có đi kèm sự lười chán biêng nhác, có dính sự lười chán 


biêng nhác. Đây được gọi là sự điều-tra quá xìu. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự điêu-tra quá bôc? Đó là sự 
điêu-tra có đi kèm sự bât an, có dính kèm sự bât an. Đây được gọi 


là sự điêu-tra quá bôc. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự điêu-tra bị co ép ở bên 
trong? Đó là sự điều-tra có đi kèm sự (chướng ngai) đò-dẫn và 
buôn-ngủ (hôn trầm), có dính sự đò-đẫn và buôn ngủ. Đây được 


gọi là sự điều-tra bị co ép bên trong. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là sự điều-tra bị phân tán ở bên 
ngoài? Đó là sự điều-tra cứ bị phân tán ở bên ngoài, cứ luôn bị 
quấy động, bởi cứ chạy theo năm dây khoái-lạc giác-quan (dục 
lạc). Đây được gọi là sự điều-tra bị phân tán ở bên ngoài.... [Tiếp 


tục giống đoạn DI ở trên chỉ thay chữ “sự mong-muốn” bằng chữ 


“sw điểu-tfra”. ] 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG e 461 


“Chính theo cách này là một Tỳ kheo, với một cái tâm cởi 


mở và không bị che bọc, tu tập cái tâm thâm nhuân sự sáng tỏ. 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập 
và phát triển theo cách này, thì chúng sẽ mang lại kết quả lớn lao 


và ích lợi lớn lao. 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập 
và phát triển theo cách này, thì một Tỳ kheo sẽ đạt được và dụng 
được nhiều loại thần-thông khác nhau: biến một thân thành nhiều 


thân ... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma.... 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập 
và phát triển theo cách này, thì một Tỳ kheo, băng sự tiêu-diệt mọi 
ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải- 
thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng 


ngộ bằng sự hiều-biết trực-tiếp.” 
[Sáu loại hiểu-biết (sáu trí) cũng được lặp lại tương tự. | 


(SN 51:20) 


462 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 3 
NHÓM “HÒN SẮT” 
(Ayogula-vagøa) 


3k 3k K K K K K K 


21 (1) Con Đường 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi ta còn là một 
bồ-tát, chưa giác ngộ hoàn toàn, ý nghĩ này đã xảy đến với ta: “Cái 
øì là con-đường [đạo] và sự tu-tập dë tu tập phát triển bốn cơ-sở 
thần thông.” Rồi điều này đã xảy đến với ta: ‘Ő đây, một Tỳ kheo 
tu tập cơ-Sở thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn ... nhờ năng-lượng ... nhờ tâm nhờ sự điều tra và những sự 
tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Như vậy, với một cái tâm cởi 
mở và không bị che bọc, người đó tu tập cái tâm thấm nhuần sự 


sáng tỏ. 


““Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo đạt được và dụng được nhiều loại thần- 
thông khác nhau, như: biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều 
thân thành một thân .... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời 


Brahma.... 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG ° 463 


““Khi bốn cơ-sở thần thông đã được tu tập và phát triển theo 
cách này, thì một Tỳ kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay 
trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát vô nhiễm 
của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu- 


biết trực-tiếp.” 
[Sáu loại hiểu-biết (sáu trí) cũng được lặp lại tương tự. | 


(SN 51:21) 


22 (2) Hòn Sắt 


Ở Sãvatthr. Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn có nhớ lại mình đã từng đến 
cõi trời [brahma] bằng thằn-thông với một thân được làm bằng 


tâm?7”18 


“Này Ananda, ta có nhớ lại mình đã từng đến cõi trời bằng 


thần-thông với thân được làm băng tâm” 


“Nhưng, thưa Thế Tôn, đức Thế Tôn có nhớ lại mình đã từng 
đến cõi trời băng thần-thông với thân này gồm bốn yếu tố lớn (tứ 


đại: đât, nước, gió, lửa)?” 


“Này Ananda, ta có nhớ lại mình đã từng đến cõi trời bằng 


464 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


thằn-thông với thân này gồm bốn yếu tổ lớn.” 


“Vậy là đức Thế Tôn có khả năng đi đến cõi trời bằng thần- 
thông với một thân được làm bằng tâm, và đức Thế Tôn đã nhớ lại 
mình đã đi đến cõi trời bằng thằn-thông với thân này gồm bốn yếu 
tố lớn: điều đó thật kỳ diệu và tuyệt vời cho đức Thế Tôn, thưa Thế 


29 


Tôn. 


“Này Ananda, những bậc Như Lai là kỳ diệu và sở hữu 
những phẩm chất kỳ diệu; những bậc Như Lai là tuyệt vời và sở 


hữu những phẩm chất tuyệt vời. 


“Này Ananda, khi Như Lai đắm chìm (thiền định) thân trong 
tâm và tâm trong thân, TH và khi Như Lai an trú sau khi đã chứng 
nhập trong một nhận-thức hạnh phúc (lạc tưởng) và một nhận-thức 
nổi trội (trội tưởng) đối với thân, thì trong thời đó thân của Như 


Lai sẽ càng nôi trội, dê uôn năn, dê điêu khiên, và sáng chói. 


“Này Änanda, giống như một hòn sắt được nung đốt cả ngày, 
trở thành nổi trội, dễ uốn nắn, dë điều khiến, và sáng rực; cũng 
giống như vậy, khi Như Lai đắm chìm (thiền định) thân trong tâm 
và tâm trong thân, và khi Như Lai an trú sau khi đã chứng nhập 
trong một nhận-thức hạnh phúc và một nhận-thức nỗi trội đối với 
thân, thì trong thời đó thân của Như Lai sẽ càng nổi trội, dễ uốn 


năn, dê điêu khiên, và sáng chói. 


“Này Ananda, khi Như Lai đắm chìm (thiền định) thân trong 


tâm và tâm trong thân, và khi Như Lai an trú sau khi đã chứng 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 465 


nhập trong một nhận-thức hạnh phúc và một nhận-thức nỗi trội đối 
với thân, thì trong thời đó thân của Như Lai phi khỏi mặt đất lên 
không trung một cách không khó khăn gì. Như Lai đạt được và 
dụng được nhiều loại thàn-thông khác nhau, như: biến môt thân 
thành nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân .... vận dụng 


thân bay xa tới tận cõi trời Brahmā. 


“Này Änanda, giống như một nắm sợi bông vải hoặc bông 
gòn, nhẹ tênh, được nâng lên bởi gió, sẽ bay khỏi mặt đất lên 
không trung một cách không khó khăn gì; cũng giống như vậy, khi 
Như Lai đắm chìm (thiền định) thân trong tâm và tâm trong thân, 
và khi Như Lai an trú sau khi đã chứng nhập trong một nhận-thức 
hạnh phúc và một nhận-thức nổi trội đối với thân, thì trong thời đó 
thân của Như Lai phi khỏi mặt đất lên không trung một cách không 
khó khăn gì Như Lai đạt được và dụng được nhiều loại thần-thông 
khác nhau, như: biến một thân thành nhiều thân; biến nhiều thân 


thành một thân .... vận dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma.” 


(SN 51:22) 


23 (3) Một Tỳ Kheo 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở thần thông này. Bốn đó là 
øì? Ó đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông 
vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những sự tạo-tác 


cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn 


466 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


có-được sự định-tâm nhờ øăng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm ... 
sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cô-ý của sự nõ- 


lực. Đây là bốn cơ-sở thần thông. 


“Này các Tỳ kheo, chính do một Tỳ kheo đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông, cho nên người đó, bằng sự tiêu-diệt 
mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự 
giải-thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình 


chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 51:23) 


24 (4) Bản Kinh Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở thần thông này. Bốn đó là 
øì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông 
vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những sự tạo-tác 
cỗ-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có-được sự định-tâm nhờ øăng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm ... 
sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ- 


lực. Đây là bốn cơ-sở thần thông.” 


(SN 51:24) 


25 (5) Những Thánh Quả (1) 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 467 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở thần thông này. Bốn đó là 
øì? Ó đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông 
vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những sự tạo-tác 
cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có-được sự định-tâm nhờ øăng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm ... 
sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ- 


lực. Đây là bốn cơ-sở thần thông. 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông này được tu tập 
và phát triển, thì có thể trông đợi một trong hai thánh quả: sự hiểu- 
biết cuối-cùng (A-la-hán), hoặc nếu còn chút tàn dư của sự dính- 


chấp, thì thánh quả Bắt-lai.” 


(SN 51:25) 


26 (6) Những Thánh Quả (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn cơ-sở thần thông này. Bốn đó là 
øì? Ó đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập cơ-sở thần thông 
vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những sự tạo-tác 
cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở thần thông vốn 
có-được sự định-tâm nhờ øăng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm ... 
sự định-tâm nhờ sự điêu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ- 


lực. Đây là bốn cơ-sở thần thông. 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông này được tu tập 


468 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


và phát triển, thì có thể trông đợi bảy kết quả và ích lợi. Cái gì là 


bảy kết quả và ích lợi? 


“(@) Người tu chứng ngộ sự hiểu-biết cuối-cùng (A-la-hán) 
ngay trong kiếp này. (ii) Nếu người đó không chứng ngộ sự hiểu- 
biết cuối-cùng sớm ngay trong kiếp này, thì sẽ chứng ngộ sự hiểu- 
biết cuối-cùng ngay lúc chết. (iii) Nếu người đó không chứng ngộ 
sự hiểu-biết cuỗi-cùng ngay lúc chết, thì với sự hoàn toàn tiêu diệt 
năm gông-cùm nhẹ đô người đó là người chứng ngộ Niết-bàn trong 
nửa kiếp đầu ... (iv) là người chứng ngộ Niết-bàn trong nửa kiếp 
sau ... (v) là người chứng ngộ Niết-bàn không cần sự nỗ lực ý chí 
... (V là người chứng ngộ Niết-bàn bằng sự nỗ lực ý chí; ... (vii) 
là người đang hướng lên thượng lưu, hướng tới cõi trời Akanittha 
(cõi trời cao nhất, thọ nhất trong năm cõi trời trong sạch (Tịnh cư 


thiên) dành cho các bậc thánh Bắt-lai). 


“Này các Tỳ kheo, khi bốn cơ-sở thần thông này được tu tập 
và phát triển, thì có thể trông đợi bảy thánh quả và ích lợi như 


vậy. 


(SN 51:26) 


27 (7) Ananda (I) 


Ở Sãvatthr. Lúc đó có Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, 


kính chào đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 469 


“Thưa Thế Tôn, giờ cái gì là thằn-thông [năng lực tâm linh]? 
Cái gì là các cơ-sở (để tu tạo) thần-thông? Cái gì là sự tu-tập phát 
triển các cơ-sở thần thông? Cái gì là con-đường dẫn tới sự phát 


triển các co-sở thần thông?” 
[Phát trả lời y hệt như trong kinh SN 51:19 ở trên.] 


(SN 51:27) 


28 (8) Ananda (2) 
Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với Ngài Ấnanda: 


“Này Ẩnanda, cái gì là thần-thông [năng lực tâm linh]? Cái gì 
là các cơ-sở (để tu tạo) thần-thông? Cái gì là sự tu-tập phát triển 
các cơ-sở thần thông? Cái gì là con-đường dẫn tới sự phát triển các 


cơ-sở thần thông?” 
[Phát tự trả lời y hệt như trong kinh SN 51:19 ở trên. | 


(SN 51:28) 


29 (9) Một Số Tỳ Kheo (1) 


Lúc đó có một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 


chào đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa với đức Thê Tôn: 


470 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Thưa Thế Tôn, giờ cái gì là thằn-thông [năng lực tâm linh]? 
Cái gì là các cơ-sở (để tu tạo) thần-thông? Cái gì là sự tu-tập phát 
triển các cơ-sở thần thông? Cái gì là con-đường dẫn tới sự phát 


triển các co-sở thần thông?” 
[Phát trả lời y hệt như trong kinh SN 51:19 ở trên.] 


(SN 51:29) 


30 (10) Một Số Tỳ Kheo (2) 


Lúc đó có một số Tỳ kheo đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 
chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói 


với các Ty kheo đó như vây: 


“Này các Tỳ kheo, cái gì là thần-thông [năng lực tâm linh]? 
Cái gì là các cơ-sở (để tu tạo) thần-thông? Cái gì là sự tu-tập phát 
triển các cơ-sở thần thông? Cái gì là con-đường dẫn tới sự phát 


triển các co-sở thần thông?” 
[Phát tự trả lời y hệt như trong kinh SN 51:19 ở trên. | 


(SN 51:30) 


31 (11) Mục-kiên-liên 


Lúc đó đức Thê Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG e 471 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, bằng cách đã tu tập và 
phát triển những thứ gì mà Tỳ kheo Mục-kiền-liên trở nên thật uy 


lực và uy dũng như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 
đức Thế Tôn ....” 


“Chính do Mục-kiền-liên đã tu tập và phát triển bốn cơ-sở 
thần thông nên thầy ấy đã trở nên thật uy lực và uy dũng như vậy. 
Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo Mục-kiển-liên đã 
tu tập cơ-Sở thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong- 
muốn và những sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực, (thầy Ấy) 
nghĩ rằng: “Như vậy sự mong-muốn của ta sẽ không quá xìu [yếu, 
lỏng] cũng không quá bốc [mạnh, căng]; và nó sẽ không bị co ép 
bên trong, cũng không bị phân tán bên ngoài.” Và người đó sống 
nhận thức sau và trước: “ “Trước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước 
cũng vậy; dưới vậy, trên cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; ngày 
vậy, đêm cũng vậy; đêm vậy, ngày cũng vậy.” Như vậy, với một 
cái tâm cởi mở và không bị che bọc, người đó tu tập cái tâm thám 


nhuân sự sáng tỏ. 


“Thây ấy tu tập cơ-sở thần thông vốn có-được sự định-tâm 
nhờ năng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm ... sự định-tâm nhờ sự 
điu-tra và những sự tạo-tác cố-ý của sự nỗ-lực, (thầy EY nghĩ 
rằng: ‘Nhu vậy năng-lượng của ta sẽ không quá xìu cũng không 
quá bốc; và nó sẽ không bị co ép bên trong cũng không bị phân tán 


bên ngoài ...` Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị che 


472 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


bọc, người đó tu tập cái tâm thâm nhuân sự sáng tỏ. 


“Này các Tỳ kheo, chính do Mục-kiền-liên đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông này nên thầy ấy đã trở nên thật uy lực 


và uy dũng như vậy. 


“Này các Tỳ kheo, chính do Mục-kiền-liên đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông này nên thầy ấy đã đạt được và dụng 
được nhiều loại thằn-thông khác nhau, như: biến một thân thành 
nhiều thân; biến nhiều thân thành một thân .... vận dụng thân bay 


xa tới tận cõi trời Brahma.... 


“Này các Tỳ kheo, chính do Mục-kiền-liên đã tu tập và phát 
triển bốn cơ-sở thần thông này cho nên thầy ấy, bằng sự tiêu-diệt 
mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này thầy ấy chứng nhập và an trú 
trong sự giải-thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự 


mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp.”!?! 


(SN 51:31) 


32 (12) Nhự Lai 
Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, bằng cách đã tu tập và 
phát triển những thứ gì mà Như-Lai trở nên thật uy lực và uy dũng 


như vậy?” 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG °* 473 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 


đức Thế Tôn ....” 


“Chính do Như-Lai đã tu tập và phát triển bốn cơ-sở thần 
thông nên Như-Lai đã trở nên thật uy lực và uy dũng như vậy. Bốn 
đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, Như-Lai đã tu tập cơ-sở thần 
thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và những sự 
tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực, (Như-Lai) nghĩ rằng: “Như vậy 
sự mong-muốn của ta sẽ không quá xìu [yếu, lỏng] cũng không quá 
bốc [mạnh, căng]; và nó sẽ không bị co ép bên trong cũng không bị 
phân tán bên ngoài.” Và người đó sống nhận thức sau và trước: 
““[rước vậy, sau cũng vậy; sau vậy, trước cũng vậy; dưới vậy, trên 
cũng vậy; trên vậy dưới cũng vậy; ngày vậy, đêm cũng vậy; đêm 
vậy, ngày cũng vậy.” Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị 


che bọc, người đó tu tập cái tâm thầm nhuân sự sáng tỏ. 


“Như-LaI tu tập cơ-sở thần thông vốn có-được sự định-tâm 
nhờ năng-lượng ... sự định-tâm nhờ tâm ... sự định-tâm nhờ sự 
điều-tra và những sự tạo-tác cô-ý của sự nỗ-lực, (Như-Lai) nghĩ 
rằng: “Như vậy năng-lượng của ta sẽ không quá xìu cũng không 
quá bốc; và nó sẽ không bị co ép bên trong cũng không bị phân tán 
bên ngoài ...` Như vậy, với một cái tâm cởi mở và không bị che 
bọc, người đó tu tập cái tâm thám nhuần sự sáng tỏ. 

“Này các Tỳ kheo, chính do Như-Lai đã tu tập và phát triển 


bốn cơ-sở thần thông này nên Như-Lai đã trở nên thật uy lực và uy 


dũng như vậy. 


414 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, chính do Như-Lai đã tu tập và phát triển 
bốn cơ-sở thần thông này nên Như-Lai đã đạt được và dụng được 
nhiều loại thần-thông khác nhau, như: biến một thân thành nhiều 
thân; bién nhiều thân thành một thân .... vận dụng thân bay xa tới 


tận cõi trời Brahmä.... 


“Này các Tỳ kheo, chính do Như-Lai đã tu tập và phát triển 
bốn cơ-sở thần thông này cho nên Như-Lai, bằng sự tiêu-diệt mọi 
ô-nhiễm, ngay trong kiếp này Như-Lai chứng nhập và an trú trong 
sự giải-thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình 


chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 51:32) 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 475 


NHÓM 4 
NHÓM “SÔNG HÀNG’ 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 

(Ganga-Peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


[Theo mẫu “Tách-Ly... ] 


33 (D— 44 (12) Sông Hằng—Đồ Về Hướng Đông... 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng vẻ, và 
hướng về phía đông; cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển bốn cơ-sở thần thông là đồ về, nghiêng về, và hướng về 


Niêt-bàn.” 


“Và, này các Ty kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển bốn cơ-sở thần thông đề cho người đó đồ về, nghiêng về, 
và hướng về Niết-bàn? Ő đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập 
cơ-sở thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ sự mong-muốn và 
những sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở 
thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ năng-lượng ... sự định- 
tâm nhờ tâm ... sự định-tâm nhờ sự điểu-tra và những sự tạo-tác 


cô-ý của sự nô-lực. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là một Ty kheo tu tập 


476 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


và phát triển bốn cơ-sở thần thông đề cho người đó đồ về, nghiêng 


vê, và hướng vê Niêt-bàn.” 


(SN 51:33) 


[Các kinh còn lại của NHÓM này được lặp lại một cách 


tương tự song hành với các kinh SN 45:92—102. | 


(SN 51:34—44) 


Sáu đô ra hướng đông 
Và sáu đô ra đại dương. 
Hai lân sáu là mười hai: 


NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 471 


NHÓM 5 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøa) 


KKK K K K K K 


45 (I)— 54 (10) Nhe Lai... 


[Tát cả các kinh được lặp lại, theo cách bốn co-sở thân thông, 


một cách tương tự song hành với các kinh SN 45:139—146. | 


(SN 51:45—54) 


Như Lai, Dâu Chân, Đỉnh Mãi Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng Và Mặt Trời, 

Cùng Với Vải Là Thứ Mười. 


478 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 6 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KKK K K K K K 


55 (1)— 66 (12) Khó Nhoc... 


[Tát cả kinh của NHÓM này đêu được lặp lại một cách tương 
tự song hành với các kinh SN 45:149— 160. | 


(SN 51:55—66) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 


Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG * 479 


NHÓM 7 
NHÓM “TÌM KIM’ 


(Esana-vagøa) 


KKK K K K K K 


67 (1)— 76 (10) Sự Tìm Kiếm... 


[Tt cả các kinh đều được lặp lại một cách tương tw song 


hành với các kinh SN 45:16 I—170.] 


(SN 51:67—76) 


Sự Tìm Kiếm, Sự ô-nhiễm, Những Ô Nhiễm, 

Ba Loại Hiện Hữu, Ba Loại Khô, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, Các 
Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm-Khát. 


480 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


NHÓM 8 
NHÓM “ˆNHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


77 (ID— 85 (9) Sự Tìm Kiếm... 


[Tát cả được lặp lại một cách tương tự song hành với các 


kinh SN 45-17I—179.] 


(SN 51:77—85) 


86 (10) Những Gong Cùm Nặng Đô... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nặng đô. Năm đó là gì? 
Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc giới, tham-muốn (tái sinh) cõi 
vô-sắc gIỚI, Sự tų-ta (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm 
sông cùm nặng đô. Bốn cơ-sở thần thông được tu tập để dẫn tới sự 
trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn 
hiểu về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng. 


“Bốn đó là gì? Này các Tỳ kheo, ở đây một Tỳ kheo tu tập 


cơ-sở thân thông vôn có-được sw định-tâm nhờ sự mong-muôn và 


Chương 51 — Liên kết CƠ SỞ THÂN THÔNG e 481 


những sự tạo-tác cố-ý (hành) của sự nỗ-lực. Người đó tu tập cơ-sở 
thần thông vốn có-được sự định-tâm nhờ năng-lượng ... sự định- 
tâm nhờ tâm ... sự định-tâm nhờ sự điểu-tra và những sự tạo-tác 


cô-ý của sự nô-lực. 


“Bôn cơ-sở thân thông này được tu tập để dẫn tới sự trực-tiệp 
biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về 
chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng.” 


(SN 51:78) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uån, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Năng Đô. 


482 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 52 


Liên Kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ 


(52 Anuruddha—Samyufta) 
(52 Tương Ung A-nậu-lâu-đà) 


484 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ e 485 


NHÓM 1 
NHÓM “MỘT MÌNH: 
(Rahogata-vagøsa) 


KKK KK KK K 


1 (1) Một Mình (1) 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Savath1 (Xá-vệ) trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá 
của ông Cấp Cô Độc. Lúc đó, trong khi Ngài A-nậu-lâu-đà 
[Anuruddha] đang ở một mình ở nơi ấn cư, một sự quán chiếu đã 


khởi lên trong tâm thầy ấy như vầy:!”2 


“Những ai bỏ lơ (bỏ quên, lơ tâm, không tu tập) bốn nền-tảng 
chánh-niệm này là (coi như) đã bỏ lơ con-đường thánh đạo dẫn tới 
sự hoàn toàn diệt-khổ. Những ai đảm nhận (tu tập) bốn nền tảng 
chánh-niệm này là đảm nhận con-đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn 


toàn diệt-khô.”” 


Lúc đó có Ngài Đại Mục-kiên-liên, sau khi đã dùng tâm mình 
biết được sự quán chiếu trong tâm của thầy A-nậu-lâu-đà, thì 
nhanh chóng như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, hiện 


ra trước mặt thây A-nậu-lâu-đà và nói với thây ây: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, bôn nên tảng chánh-niệm này 


486 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


được đảm nhận bởi một Tỳ kheo tới mức độ nào?” 


[1] “Ő đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo sống quán sát (thiền 
quán) bản chất khởi-sinh trong THÂN ở bên-rrong; người đó sống 
quán sát bản chất biến-điệt trong thân ở bên-frong; người đó sông 
quán sát bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong thân ở bên-trong — 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


- “Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo sống quán sát (thiền 
quán) bản chất khởi-sinh trong thân ở bên-ngoài; người đó sông 
quán sát bản chất biến-điệt trong thân ở bên-ngoài; người đó sống 
quán sát bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong thân ở bên-ngoài — 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


- “Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo sống quán sát (thiền 
quán) bản chất khởi-sinh trong thân ở bên-trong và bên-ngoài: 
người đó sống quán sát bản chất bién-diêt trong thân ở bên-trong 
và bên-ngoài; người đó sống quán sát bản chất khởi-sinh và bién- 
dier trong thân ở bên-trong và bên-ngoài —nhiệt thành, thường rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự 


buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


“(i) Nếu người đó muốn:“Ta sẽ an trú nhận thức những thứ 
đáng chê-chán trong những thứ không đáng chê-chán", thì người 


đó an trú nhận thức những thứ đáng chê-chán trong đó. (ii) Nếu 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ e 487 


người đó muốn “Ta sẽ an trú nhận thức những thứ không đáng chê- 
chán trong những thứ đáng chê-chán", thì người đó an trú nhận 
thức những thứ không đáng chê-chán trong đó. (iii) Nếu người đó 
muốn “Ta sẽ an trú nhận thức những thứ đáng chê-chán trong 
những thứ không đáng chê-chán và những thứ đáng chê-chán”", thì 
người đó an trú nhận thức những thứ đáng chê-chán trong đó. (vi) 
Nếu người đó muốn “Ta sẽ an trú nhận thức những thứ không đáng 
chê-chán trong những thứ đáng chê-chán và những thứ không đáng 
chê-chán", thì người đó an trú nhận thức những thứ không đáng 
chê-chán trong đó. (v) Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai thứ đáng 
chê-chán và không đáng chê-chán, ta sẽ an trú một cách buông-xả, 
có chánh-niệm và rõ-biết”, thì người đó an trú trong đó một cách 
buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biết. 1” 

[2] “Người đó sống quán sát bản chất khói-sinh ... bản chất 
bién-diêt ... bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những CÁM- 
GIÁC ở bên-trong ... trong những cảm-giác ở bên-ngoài ... trong 
những cảm-giác ở Đên-frong và bên-ngoài—nhiệt thành, thường 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự 


buôn-phiên đôi với thê giới. 


“() Nếu người đó muốn: “Ta sẽ an trú nhận thức những thứ 
đáng chê-chán trong những thứ không đáng chê-chán", thì người 
đó an trú nhận thức những thứ đáng chê-chán trong đó. (ii)... (iii) 
... (iv) ... (ei Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai thứ đáng chê- 


chán và không đáng chê-chán, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có 


488 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


chánh-niệm và rõ-biêt”, thì người đó an trú trong đó một cách 


buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biêt. 


[3] “Người đó sống quán sát bản chất khói-sinh ... bản chất 
biến-diệt ... bản chất khởi-sinh và biến-diệt trong những TÂM ở 
bên-ftrong ... trong những tâm ở bên-ngoài.... trong những tâm ở 
bên-trong và bên-ngoài—nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với 


thế giới. 


“) Nếu người đó muốn:“Ta sẽ an trú nhận thức những thứ 
đáng chê-chán trong những thứ không đáng chê-chán", thì người 
đó an trú nhận thức những thứ đáng chê-chán trong đó. (ii)... (iii) 
... (iv) ... (ei Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai thứ đáng chê- 
chán và không đáng chê-chán, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có 
chánh-niệm và rõ-biết”, thì người đó an trú trong đó một cách 


buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biêt. 


[4] “Người đó sống quán sát bản chất khói-sinh ... bản chất 
biến-diệt ... bản chất khởi-sinh và biến-điệt trong những NHỮNG 
HIỆN-TƯỢNG ở bên-trong ... trong những tâm ở bên-ngoài ... 
trong những tâm ở bên-frong và bên-ngoài—nhiệt thành, thường 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự 


buôn-phiên đôi với thê giới. 


“(i) Nêu người đó muôn:“Ta sẽ an trú nhận thức những thứ 


đáng chê-chán trong những thứ không đáng chê-chán", thì người 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ e 489 


đó an trú nhận thức những thứ đáng chê-chán trong đó. (ii) ... (iii) 
... (iv) ... (ei Nếu người đó muốn: “Tránh cả hai thứ đáng chê- 
chán và không đáng chê-chán, ta sẽ an trú một cách buông-xả, có 
chánh-niệm và rõ-biết”, thì người đó an trú trong đó một cách 


buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biêt. 


“Này đạo hữu, chính theo cách này là bốn nền tảng chánh- 


niệm đã được đảm nhận bởi một Ty kheo.” 


(SN 52:01) 


2 (2) Một Mình (2) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Savath1 (Xá-vệ) trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá 
của ông Cấp Cô Độc. Lúc đó, trong khi Ngài A-nậu-lâu-đà 
[Anuruddha] đang ở một mình ở nơi ån cư, một sự quán chiếu đã 


khởi lên trong tâm thầy ấy như vầy: 


“Những ai bỏ lơ (bỏ quên, lơ tâm, không tu tập) bốn nền tảng 
chánh-niệm này là (coi như) đã bỏ lơ con-đường thánh đạo dẫn tới 
sự toàn toàn diệt-khổ. Những ai đảm nhận (tu tập) bốn nền tảng 
chánh-niệm này là đảm nhận con đường thánh đạo dẫn tới sự hoàn 


toàn diệt-khô.”” 


Lúc đó có Ngài Đại Mục-kiền-liên, sau khi đã dùng tâm mình 


biết được sự quán chiếu trong tâm của thầy A-nậu-lâu-đà, thì 


490 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


nhanh chóng như một người khỏe mạnh co hay duỗi cánh tay, hiện 


ra trước mặt thây A-nậu-lâu-đà và nói với thây ây: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, bôn nên tảng chánh-niệm này 


được đảm nhận bởi một Tỳ kheo tới mức độ nào?” 


[1] “Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo sống quán sát THẦN 
trong thân ở Đên-frong, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, 
sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối 
với thế giới. Người đó sống quán sát thân trong thân ở bên-ngoài, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn và sự buồn-phiền đối với thế giới. Người đó sống quán 
sát thân trong thân ở Đên-frong và bên-ngoài, nhiệt thành, thường 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự 


buôn-phiên đôi với thê giới. 


[2] “Người đó sống quán sát những CẢM-GIÁC trong 
những cảm-giác ở Đên-frong ... quản sát những cảm-giác trong 
những cảm-giác ở bên-ngoài ... quán sát những cảm-giác trong 
những cảm-giác ở bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, thường rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự buồn- 


phiên đôi với thê giới. 


[3] “Người đó sống quán sát TÂM trong tâm ở bên-trong ... 
quán sát tâm trong tâm ở bên-ngoài: ... quán sát tâm trong tâm ở 
bên-trong và bên-ngoài, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 


niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ e 491 


thế giới. 


[4] “Người đó sống quán sát NHỮNG HIỆN-TƯỢNG trong 
những hiện-tượng ở Đên-frong ... quán sát những hiện-tượng trong 
những hiện-tượng ở bên-ngoài ... quán sát những hiện-tượng trong 
những hiện-tượng ở Đên-frong và bên-ngoài, nhiệt thành, thường 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn và sự 
buồn-phiên đối với thế giới. 

“Này đạo hữu, chính theo cách này là bốn nền tảng chánh- 


niệm đã được đảm nhận bởi một Ty kheo.” 


(SN 52:02) 


3 (3) Bên Bò Sông Sutanu 


Trong một lần Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đang sống ở 
Sāvatthī (Xá-vệ) bên bờ sông Sutanu. Lúc đó có một ső Ty kheo đã 
đến gặp thầy A-nậu-lâu-đà và chào hỏi với thầy ấy. Sau khi họ 
xong phân chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên, và nói với 


thầy A-nậu-lâu-đả: 


“Băng cách tu tập và phát triển những thứ gì mà Thầy A-nậu- 
lâu-đà đã chứng ngộ được sự lớn-lao của sự hiểu-biết trực-tiếp (đại 


tự trí)?” 


“Này các đạo hữu, chính do tôi đã có tu tập và phát triển bốn 


492 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nèn tảng chánh-niệm nên tôi đã chứng ngộ được sự lớn-lao của sự 
hiểu-biết trực-tiếp như vậy. Bón đó là gì? Ở đây, này các đạo hữu, 
một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân, nhiệt thành, thường 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và 


sự buôn-phiên (ưu) đôi với thê giới. 


“Tôi sống quán sát những cảm-giác trong những cảm-giác ... 
tâm trong tâm ... những hiện-tượng trong những hiện-tượng, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 


thèm-muôn và sự buôn-phiên đôi với thê giới. 


“Này các đạo hữu, chính do tôi đã có tu tập và phát triển bốn 
nèn tảng chánh-niệm nên tôi đã chứng ngộ được sự lớn-lao của sự 
hiểu-biết trực-tiếp như vậy. Thêm nữa, Này các đạo hữu, chính do 
tôi đã có tu tập và phát triển bốn nền tảng chánh-niệm cho nên tôi 
đã trực-tiếp biết trạng thái thấp-kém là thấp-kém; tôi đã trực-tiếp 
biết trạng thái trung-bình là trung-bình; tôi đã trực-tiếp biết trạng 


thái siêu-xuất là siêu-xuất.”!?4 


(SN 52:03) 


4 (4) Khu Rừng Gai Nhọn (1) 


Trong một lần có Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) và Ngài 
Xálợi-phất (Sãriputa), và Ngài Đại Mục-kiền-liên 
(Mahãmoggalläna) đang sống ở Sãketa, trong Khu Rừng Gai Nhọn 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐẢ e 493 


(Kantakii). Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất và thầy 
Đại Mục-kiên-liên ra khỏi nơi ân tu, đến gặp thầy A-nậu-lâu-đà, và 
chào hỏi qua lại với thầy ấy. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân 
thiện, họ ngồi xuống một bên, và thầy Xá-lợi-phất mới nói với thầy 


A-nậu-lâu-đà: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, cái gì là những thứ mà một Tỳ 


kheo còn là bậc học-nhân nên chứng nhập và an trú trong đó?” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo còn là bậc học-nhân 
nên chứng nhập và an trú trong bốn nèn tảng chánh-niệm. Bốn đó 
là gì? Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo sống quán sát thân trong 
thân ... những cđm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm 
... những hiện-fượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và 
sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. Một Tỳ kheo còn là bậc học 
nhân thì nên chứng nhập và an trú trong bốn nền tảng chánh-niệm 


này 


(SN 52:04) 


5 (5) Khu Rừng Gai Nhọn (2) 


Ở Sãketa. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Xá-lợi-phất mới 


nói với thầy A-nậu-lâu-đà (Anuruddha): 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, cái gì là những thứ mà một Tỳ 


494 e Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


kheo đã là bậc vô học-nhân nên chứng nhập và an trú trong đó?” 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, một Tỳ kheo đã là bậc vô học- 
nhân nên chứng nhập và an trú trong bốn nên tảng chánh-niệm. 
Bốn đó là gì? Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo sống quán sát thân 
trong thân ... những cđm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong 
tâm... những hiện-fượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, 
thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. Một Tỳ kheo đã là 
bậc vô học nhân thì cũng nên chứng nhập và an trú trong bốn nền 


tảng chánh-niệm này.” 


(SN 52:05) 


6 (6) Khu Rừng Gai Nhọn (3) 


Ở Sãketa. Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Xá-lợi-phất mới 


nói với thầy A-nậu-lâu-đà (Anuruddha): 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, bằng cách tu tập và phát triển 
những thứ gì mà Thầy A-nậu-lâu-đà đã chứng ngộ sự lớn-lao của 


sự hiểu-biết trực-tiếp (đại tự tr)?” 


“Này đạo hữu, chính do tôi đã có tu tập và phát triển bốn nền 
tảng chánh-niệm nên tôi đã chứng ngộ sự lớn-lao của sự hiểu-biết 
trực-tiếp như vậy. Bốn đó là gì? Ở đây, này đạo hữu, một Tỳ kheo 


sống quán sát thân trong thân ... những cđn-giác trong những 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ e 495 


cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-fượng trong những hiên- 
tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 


bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Này đạo hữu, chính do tôi đã có tu tập và phát triển bốn nền 
tảng chánh-niệm này nên tôi đã chứng ngộ sự lớn-lao của sự hiểu- 
biết trực-tiếp như vậy. Thêm nữa, này đạo hữu, chính do tôi đã có 
tu tập và phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này cho nên tôi trực- 


tiếp biết (toàn vũ trụ) ngàn thế giới này.”!?6 


(SN 52:06) 


7 — (7) Sự Tiêu Diệt Dục Vọng 


Ở Sãvatthr. Ở đó Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đã nói với 
các Tỳ kheo: “Này các đạo hữu, các Tỳ kheo!” 


“Được đạo hữu!”, các Tỳ kheo đó đáp lại. Thầy A-nậu-lâu-đà 


đã nói điêu này: 


“Này các đạo hữu, bốn nền tảng chánh-niệm này, khi được tu 

tập và phát triển, sẽ dẫn tới sự tiêu diệt dục-vọng. Bốn đó là gì? Ó 
đây, này các đạo hữu, một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân 
. những cđm-giác trong những cảm-giác... tâm trong tâm ... 
những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự 


buôn-phiên (ưu) đôi với thê giới. Bôn nên tảng chánh-niệm này, 


496 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


khi được tu tập và phát triển, sẽ dẫn tới sự tiêu diệt dục-vọng.” 


(SN 52:07) 


8 (8) Chòi Cây Salala 


Trong một lần Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đang sống ở 
SãvatthT (xá-vệ) trong căn chòi (làm bằng) cây salala. Ở đó thầy 


A-nậu-lâu-đà đã nói với các Tỳ kheo.... 


“Này các đạo hữu, sông Hàng dä về, nghiêng về, và chảy về 
hướng đông. Giờ giả sử có một đám người tới mang theo cuốc và 
giỏ đựng, trong đầu nghĩ: ‘Chúng ta sẽ làm (đào) cho sông Hằng 
này đồ về, nghiêng về, và chảy về phía tây.” Này các Tỳ kheo, các 
thầy nghĩ sao, liệu đám người đó có thể làm cho sông Hằng đồ về, 


nghiêng về, và chảy về phía tây được không?”!?? 


“Không, thưa đạo hữu. Vì lý do gì? Vì sông Hằng tự hồi nào 
giờ đã đỗ về, nghiêng về, và chảy về phía đông, và không dễ gì 
làm cho nó đồ về, nghiêng về, và chảy về phía tây cho được. Đám 


người đó chỉ chuôc lây sự mệt mỏi và bực tức mà thôi.” 


“Cũng giống như vậy, này các đạo hữu, khi một Tỳ kheo 
đang tu tập và phát triển bốn nền tảng chánh-niệm, nếu vua chúa 
hay các quan thần, bạn bè hay đồng sự, bà con hay họ hàng có 
thỉnh dụ người đó nhận lấy của cải, họ nói rằng: “Này người tốt, 


sao cứ phải vướng víu với cái áo cà sa như vậy? Sao cứ đi lang 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ e 497 


thang với cái đầu trọc và bình bát ăn xin như vậy? Này, hãy trở lại 
đời sống thấp tục, sau đó mặc sức mà hưởng thụ của cải và làm 
những việc công đức.” Nhưng sự thực thì, người đó không thể nào 
từ bỏ sự tu tập để quay lại đời sống thấp tục. Vì lý do gì? Vì từ lâu 
giờ tâm của người đó đã đồ về, nghiêng về, và hướng về sự sống 
tách ly ân dät. Như vậy, không thể nào người đó từ bỏ sự tu tập để 


quay lại đời sống thấp we IP 


“Và, này các đạo hữu, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này? Ở đây, này các đạo hữu, 
một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân ... những cđ/n-giác 
trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những hiện-fượng trong 
những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 
khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với 


thế giới. 


“Này các đạo hữu, chính theo cách này là một Tỳ kheo tu tập 


và phát triên bôn nên tảng chánh-niệm.” 


(SN 52:08) 


9 (9) Tất Cả (hay Khu Vườn của cô Ambapäli) 


Trong một lần đức Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) và Ngài 
Xá-lợi-phất đang sống ở Vesãlï (Ty-xá-li) trong Khu Vườn của cô 


Ambapālī. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy Xá-lợi-phất ra khỏi 


498 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nơi ân tu.... Sau khi ngồi xuống một bên, thầy Xá-lợi-phất mới nói 


với thầy A-nậu-lâu-đà như vầy: 


“Này đạo hữu A-nậu-lâu-đà, các căn của thầy tĩnh lặng, da dẻ 
của thầy trong và sáng. Sự an trú nào Thầy A-nậu-lâu-đà dạo này 


thường an trú trong đó?” 


“Này đạo hữu, dạo này tôi thường an trú với một cái tâm 
được khéo thiết lập trong bốn nền tảng chánh-niệm. Bốn đó là gì? 
Ở đây, này đạo hữu, tôi thường sống quán sát thân trong thân ... 
những cđm-giác trong những cảm-giác ... tâm trong tâm ... những 
hiện-fưọng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn- 


phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Này Tỳ kheo, này đạo hữu, ai đã là một bậc A-la-hán, người 
đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống đời sống thánh thiện, đã 
làm xong những gì cần phải làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã đạt 
tới mục tiêu của mình, đã tiêu diệt sạch sẽ các gông-cùm trói buộc 
sự hiện-hữu, người đã hoàn toàn được giải-thoát thông qua sự 
hiểu-biết cuỗi-cùng, cũng thường an trú với một cái tâm khéo được 


thiết lập trong bốn nền tảng chánh-niệm.” 


“Điều này là lợi lạc cho chúng tôi, thưa đạo hữu, điều này 
thực sự là lợi lạc cho chúng tôi, rằng chúng tôi đã trực tiếp nghe 


được lời tuyên bố dëng dac từ chính Thầy A-nậu-lâu-đà như vậy.” 


(SN 52:09) 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐÀ e 499 


10 (10) Bệnh Yếu Gân Chết 


Trong một lần Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đang sống ở 
Sāvatthī (Xá-vệ) trong Khu Vườn Người Mù, đang bị bệnh, đau 
đớn, bệnh yếu gần chết. Lúc đó có một số Tỳ kheo đã đến gặp thầy 


A-nậu-lâu-đà, và nói với thây ây: 


“Sự an trú nào Thầy A-nậu-lâu-đà thường an trú trong đó để 
cho những cảm-giác đau đón đã khởi sinh không ở lâu ám muội 


(xâm chiếm, chế ngự, hành khổ) tâm của thầy?” 


“Này các đạo hữu, chính do tôi an trú với một cái tâm đã 
khéo được thiết lập trong bốn nên tảng chánh-niệm cho nên những 
cảm-giác đau đớn đã khởi sinh không ở lâu ám muội tâm tôi. Bốn 
đó là gì? Ở đây, này các đạo hữu, tôi sống quán sát thân trong thân 

. những cđm-giác trong những cảm-giác... tâm trong tâm ... 
những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự 


buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 


“Này các đạo hữu, chính do tôi an trú với một cái tâm đã 
khéo được thiết lập trong bốn nền tảng chánh-niệm cho nên những 


cảm-giác đau đớn đã khởi sinh không ở lâu ám muội tâm tôi.” 


(SN 52:10) 


500 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 2 
NHÓM “THỨ HAT (MỘT NGÀN) 
(Dutiya-vagøa) 


KKK KK KK K 


11 (1) Một Ngàn Đại Kiếp 


Trong một lần đức Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đang 
sống ở SãvathT (Xá-vệ) trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong 
Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc. Lúc đó có một số Tỳ kheo đã đến 
gặp thầy A-nậu-lâu-đà và chảo hỏi qua lại với thầy. Sau khi họ 
xong phần chào hỏi thân thiện, họ ngồi xuống một bên, và thưa với 


thầy A-nậu-lâu-đà như vầy: 


“Băng cách tu tập và phát triển những thứ gì mà Thầy A-nậu- 
lâu-đà đã chứng ngộ sự lớn-lao của sự hiểu-biết trực-tiếp (đại tự 


trí)?” 


“Này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và phát triển bốn 
nèn tảng chánh-niệm nên tôi đã chứng ngộ sự lớn-lao của sự hiểu- 
biết trực-tiếp như vậy. Bốn đó là gì? Ở đây, này các đạo hữu, một 
Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân ... những cảm-giác trong 
những cảm-giác.... tâm trong tâm... những hiện-fượng trong 


những hiện-tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-Đủ e 501 


khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với 


thế giới. 


Này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và phát triển bốn nền 
tảng chánh-niệm này nên tôi đã chứng ngộ sự lớn-lao của sự hiểu- 
biết trực-tiếp như vậy. Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã 
tu tập và phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này cho nên tôi hồi 


nhớ được một ngàn đại kën" 


(SN 52:11) 


12 (2) Thân-Thông 
[Giống kinh kế trên, cho đến:] 


“..., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này cho nên tôi đạt được và 
dụng được nhiều loại thần-thông khác nhau, như: tôi bién một thân 
thành nhiều thân; tôi biến nhiều thân thành một thân .... Tôi vận 


dụng thân bay xa tới tận cõi trời Brahma.” 


(SN 52:12) 


13 (3) Tai Thiên Thánh 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 


phát triên bôn nên tảng chánh-niệm này cho nên, với tai thiên- 


502 » Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


thánh (thiên nhĩ thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài người, 
tôi nghe được cả hai loại âm thanh, âm than cõi trời và âm tthanh 


cõi người, âm thanh ở xa và ở gân.” 


(SN 52:13) 


14 (4) Biết Rõ Tâm Khác 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này nên tôi hiểu được những 
tâm của các chúng sinh khác và những người khác (tha tâm thông), 
sau khi đã dùng tâm của mình biết rõ [bao trùm] tâm của họ. Tôi 
hiểu một cái tâm có tham-dục là tâm có tham-dục ... một cái tâm 


chưa được giải-thoát là tâm chưa được giải-thoát.” 


(SN 52:14) 


15 (5) Điều Có Thể 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triên bôn nên tảng chánh-niệm này nên tôi hiêu được điêu có 


thể là có thể và điều không thể là không thể.”!”? 


(SN 52:15) 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐẢ e 503 


16 (6) Sự Nhận Lãnh Nghiệp 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này nên tôi hiểu được nghiệp 
quả của quá khứ, tương lai, và hiện tại được nhận lãnh theo cách 
tiềm-năng (lý do) và nguyên-nhân của chúng, đúng như nó thực 


là. 


(SN 52:16) 


17 (7) Dẫn Tới Nơi Đâu 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triên bôn nên tảng chánh-niệm này nên tôi hiêu được con- 
đường (đạo) dẫn tới bât cứ nơi nào (cảnh giới nào), đúng như nó 


thực là.” 


(SN 52:17) 


18 (8) Những Yếu Tổ Ða Dạng Khác Nhau 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này nên tôi hiểu được thế giới 
với những yếu-tố đa dạng và khác nhau trong đó, đúng như nó thực 


29 


là. 


(SN 52:18) 


504 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


19 (9) Những Thành Phần Đa Dạng Khác Nhau 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này nên tôi hiểu được sự da 
dạng khác nhau của những thành phần chúng sinh, đúng như nó 


thực là.” 


(SN 52:19) 


20 (10) Những Mức Độ Căn Cơ 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này nên tôi hiểu được những 
mức độ trưởng thành trong các căn tâm linh của những chúng sinh 


khác và những con người khác, đúng như nó thực là.” 


(SN 52:20) 


21 (11) Các Tầng Thiền Định... 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này nên tôi hiểu được sự ô- 
nhiễm, sự thanh-lọc, và sự thoát-ra đối với các tầng thiền định 
[jhana], những sự giải-thoát, những sự định-tâm, và những sự 


chứng-đắc, đúng như chúng thực là.” 


(SN 52:21) 


Chương 52 — Liên kết A-NẬU-LÂU-ĐẢ e 505 


22 (12) Những Cõi Sống Kiếp Trước 


“.,., Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triển bốn nèn tảng chánh-niệm này nên tôi nhớ-lại được 
những cõi sống của những kiếp trước, đó là, một lần sinh, hai lần 
sinh... nhiều đại kiếp thế giới co-lại và giãn-ra.... Như vậy tôi 
nhớ-lại nhiều cõi sống của những kiếp trước với những cách thức 


và chi tiệt của chúng.” 


(SN 52:22) 


23 (13) Mắt Thiên Thánh 


... “Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 
phát triển bốn nền tảng chánh-niệm này cho nên, với mắt thiên- 
thánh (thiên nhãn thông), đã được thanh lọc và vượt trên loài 
người, nên tôi nhìn thấy những chúng sinh chết đi và tái sinh ... và 
tôi hiểu cách những chúng sinh trả giá tùy theo những nghiệp của 


mình.” 


(SN 52:23) 


24 (14) Sự Tiêu Diệt Ô Nhiễm 


“... Thêm nữa, này các đạo hữu, chính do tôi đã tu tập và 


phát triên bôn nên tảng chánh-niệm này cho nên, băng sự tiêu diệt 


506 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này tôi chứng nhập và an trú trong 
sự giải-thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình 


chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp.” 


(SN 52:24) 


Chương 53 
Liên Kết THIÊN ĐỊNH 


(53 Jhāna—Samyutta) 
(53 Tương Ung A-nậu-lâu-đà) 


508 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 53 — Liên kết THIÊN ĐỊNH * 509 


NHÓM 1 
NHÓM “SÔNG HÀNG’ 
TÓM LƯỢC & LẶP LẠI 

(Ganga-Peyyala-vagga) 


KKK KK KK K 


1 (1)— 12 (12) Sông Hằng— Đồ Về Hướng Đông... 
Ở Sāvatthī. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có bốn tầng thiền định [jhãna] này. Bốn 
đó là gì? 


() Ở đây, một Tỳ kheo, tách ly khỏi những khoái-lạc giác- 
quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, người đó 
chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất [Nhất thiên], 
trạng thái có đi kèm với ý nghĩ (tằm) và sự soi-xét (tứ), có niềm 


hoan-hÿ (hý) và hạnh-phúc (lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó. 


(ii) Với sự lắng lặn ý-nghĩ và sự soi-xét, người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ hai [Nhi thiền], trạng thái 
có sự tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và 
Sự soi-xét, và có sự hoan-hỷ và hạnh-phúc được sinh ra từ sự định- 


tâm. 


510 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(iii) Với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ (hý), người đó an 
trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), người đó trải 
nghiệm niềm hạnh-phúc (lạc) cùng với thân; người đó chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ ba [Tam thiền], trạng thái mà 
các bậc thánh nhân gọi là: “Người đó buông xả, có chánh niệm, là 


người an trú một cách hạnh-phúc. ` 


(iv) Với sự dẹp bỏ sự sướng và khổ, và với sự phai biến trước 
đó của yếu tố vui và buồn, người đó chứng nhập và an trú trong 
tầng thiền định thứ tư [Tứ thiền], trạng thái không còn sướng hay 
khổ, và có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ sự buông- 


xả (xả). Đây là bốn tầng thiền định.??9 


“Này các Tỳ kheo, như sông Hằng đồ về, nghiêng vẻ, và 
chảy về hướng đông: cũng giống như vậy, một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển bốn tầng thiền định là đỗ về, nghiêng về, và ngã về 


hướng Niết-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào một Tỳ kheo tu tập và 
phát triển bốn tầng thiền định là đồ về, nghiêng về, và hướng về 


Niết-bàn? 


Ở đây, một Tỳ kheo, tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan 
(dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái båt thiện, người đó chứng 
nhập và an trú trong tầng thiền định thứ nhất ... tầng thiền định thứ 
hai ... tầng thiền định thứ ba ... tầng thiền định thứ tư.” (Y n các 


đoạn (i)—(iv) ở trên) 


Chương 53 — Liên kết THIÊN ĐỊNH ° 511 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là một Tỳ kheo tu tập 
và phát triển bốn tầng thiền định là đồ về, nghiêng về, và hướng về 


Niết-bản.” 
(SN 53:01) 
[Các kinh còn lại của NHÓM này được lặp lại một cách 
tương tự song hành với các kinh SN 45:92—102. | 
(SN 53:02—44) 
Sáu đồ ra hướng đông 
Và sáu đồ ra đại dương. 


Hai lân sáu là mười hai: 


NHÓM kinh này được tụng lại như vậy. 


512 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 2 
NHÓM ‘CHUYÊN CAN: 
(Appamada-vagøa) 


KKK K K K K K 


13 (1)— 22 (10) Như Lai... 


[Tát cả các kinh được lặp lại một cách tương tự song hành 


với các kinh SN 45:139—146. ] 


(SN 53:13—22) 


Như Lai, Dâu Chân, Đỉnh Mãi Nhà, 
Rễ Cây, Gỗ Lõi, Hoa Lài, Vị Vua, 
Mặt Trăng Và Mặt Trời, 

Cùng Với Vải Là Thứ Mười. 


Chương 53 — Liên kết THIÊN ĐỊNH * 513 


NHÓM 3 
NHÓM “VIỆC LÀM KHÓ NHỌC? 
(BalakaranTya-vagøa) 


KKK K K K K K 


23 (D) — 34 (12) Khó Nhoc... 


[Tát cả kinh của NHÓM này đêu được lặp lại một cách tương 
tự song hành với các kinh SN 45:149—160.] 


(SN 53:23—34) 


Khó Nhọc, Hạt Giống, và Rồng Naga, 
Cây Cối, Bình Nước, Đầu Hột Lúa, 
Trong Bầu Trời, và hai loại Mây Mưa, 


Con Thuyền, Nhà Khách, và Dòng Sông. 


NHÓM 4 
NHÓM “TÌM KIM’ 


(Esana-vagøa) 


3k 3 % 3k *k Kk kK 


35 (1)— 44 (10) Sự Tìm Kiếm... 


[Tát cả các kinh dën được lặp lại một cách tương tt song 


hành với các kinh SN 45: l6 I—170.] 


(SN 53:35—44) 


Sự Tìm Kiếm, Sự ô-nhiễm, Những Ô Nhiễm, 

Ba Loại Hiện Hữu, Ba Loại Khô, 

Sự Căn Cỗi, Những Vết Nhiễm, và Những Sự Rắc Rối, Các 
Cảm Giác, Dục Vọng, và Sự Thèm Khát. 


Chú thích * 515 


NHÓM 5 
NHÓM “NHỮNG DÒNG LU 
(Ogha-vagøsa) 


KKK KK KK K 


45 (1)— 53 (9) Những Dòng Lü... 


[Tát cả được lặp lại một cách tương tự song hành với các 


kinh SN 45-17I—179.] 


(SN 53:45—53) 


54 (10) Những Gäng Cùm Nặng Đô... 


“Này các Tỳ kheo, có năm gông-cùm nặng đô. Năm đó là gì? 
Đó là, tham-muốn (tái sinh) cõi sắc giới, tham-muốn (tái sinh) cõi 
vô-sắc giới, Sự tự-ta (tự ngã), sự bắt-an, sự vô-minh. Đây là năm 
sông cùm nặng đô. Bốn tầng thiền định được tu tập để dẫn tới sự 
trực-tiếp biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn 
hiểu về chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng. 


“Bốn đó là gì? Này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, tách ly khỏi 
những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), tách ly khỏi những trạng thái 


516 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


bất thiện, người đó chứng nhập và an trú trong tầng thiền định thứ 
nhất ... tầng thiền định thứ hai ... tầng thiền định thứ ba ... tầng 
thiền định thứ tư.” (Y như các đoạn (i)—(iv) của kinh 53:01 ở trên) 


“Bôn tång thiên định này được tu tập đề dẫn tới sự trực-tiệp 
biết về năm gông-cùm nặng đô này, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu về 
chúng, dẫn tới sự tiêu-diệt sạch sẽ chúng, dẫn tới sự dẹp-bỏ 


chúng.” 


(SN 53:54) 


Những Dòng Lũ, Những Sự Trói Buộc, 

Những Sự Dính Chấp, Những Gút Mắc, 

Và Những Khuynh Hướng Tiềm Ân, 

Năm Dây Dục Lạc, Năm Chướng Ngại, Năm Uẩấn, 
Năm Gông Cùm Nhẹ Đô và Nặng Đô. 


Chương 54 


Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA 


(54 Anāpāna—Samyutta) 
(54 Tương Ung Thở Vô-Thở Ra) 


518 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 519 


NHÓM 1 
NHÓM MỘT PHÁP 
(Ekadhamma-vagga) 


KKK KK KK K 


1 (1) Một Thứ 
Ở Sāvatthī. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, có một thứ, khi được tu tập và phát triển, 
sẽ mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao. Cái gì là một thứ đó? 
Đó là sự chánh-niệm về hơi-thở. Và, này các Tỳ kheo, theo cách 
nào sự chánh-niệm hơi-thở được tu tập và phát triển dë nó mang lại 


kết quả và ích lợi lớn lao? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, 
đến một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngồi 
tréo chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt, chỉ có chánh-niệm (chú tâm vào hơi thở) người đó thở vô, có 


chánh-niệm người đó thở ra.?°! 


““Thở vô dài, người đó biết: “Ta thở vô dài”; hoặc thở ra dài, 
người đó biêt: ‘Ta thở ra dài.’ Thở vô ngăn, người đó biệt: “Ta thở 
vô ngăn”; hoặc thở ra ngăn, người đó biệt: ‘Ta thở ra ngăn." Người 


đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở vô”; người 


520 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đó tập luyện như vầy: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở ra.” Người 
đó tập luyện như vầy: ‘Làm lắng dịu sự tạo-tác của thân (thân 
hành), ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Làm lắng dịu sự 


tạo-tác của thân, ta sẽ thở ee ZP 


“Người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự hoan hỷ, ta sẽ 
thở vô’; người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự hoan hý 
(hý), ta sẽ thở ra.’ Người đó tập luyện như vầy: “Trải nghiệm sự 
hạnh phúc (lạc), ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện như vầy: “Trải 
nghiệm sự hạnh phúc, ta sẽ thở ra.” Người đó tập luyện như vây: 
“Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm (tâm hành), ta sẽ thở vô”; người đó 
tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm, ta sẽ thở ra.’ 
Người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng dịu sự tạo-tác của tâm, ta 
sẽ thở vô”; người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng dịu sự tạo-tác 


của tâm, ta sẽ thở ra.” 


“Người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở 
vô”; Người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở 
ra.’ Người đó tập luyện như vầy: ‘Làm hoan hý cái tâm, ta sẽ thở 
vô”; người đó tập luyện như vây: “Làm hoan hý cái tâm, ta sẽ thở 
ra." Người đó tập luyện như vây: “Tập trung (định) cái tâm, ta sẽ 
thở vô”; người đó tập luyện như vầy: “Tập trung cái tâm, ta sẽ thở 
ra.’ Người đó tập luyện như vây: “Giải thoát cái tâm, ta sẽ thở vô’; 


người đó tập luyện như vầy: “Giải thoát cái tâm, ta sẽ thở ra.” 


“Người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự vô-thường, ta sẽ 


thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự vô-thường, ta sẽ 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 521 


thở ra.” Người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự phai-biến, ta sẽ 
thở vô”; người đó tập luyện như vầy: “Quán sát sự phai-biến, ta sẽ 
thở ra." Người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự chấm-dứt, ta sẽ 
thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự chấm-dứt, ta sẽ 
thở ra.’ Người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở 
vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở 


ra.?205 


“Này các Tỳ kheo, chính sự chánh-niệm hơi-thở, khi được tu 
tập và phát triển theo cách này, sẽ mang lại kết quả lớn lao và ích 


lợi lớn lao.” 


(SN 54:01) 


2 (2) Những Yếu Tổ Giác Ngộ 


“Này các Tỳ kheo, sự chánh-niệm hơi-thở, khi được tu tập và 
phát triển theo cách này, sẽ mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn 
lao. Và, này các Ty kheo, theo cách nào sự chánh-niệm hơi-thở 


được tu tập và phát triển để nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ 
là chánh-niệm kèm theo sự chánh-niệm hơïi-thở, [sự tu tập đó] dựa 
trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, dần chín muôi tới 
sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự 


phân-biệt các trạng thái (trach pháp)... yêu-tỗ giác-ngộ là sự 


522 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


buông-xả kèm theo sự chánh-niệm hơi-thở, dựa trên sự sông tách- 
ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ giải 


thoát. 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự chánh-niệm hoi- 
thở được tu tập và phát triển để nó mang lại kết quả và lợi ích lớn 


29 


lao. 


(SN 54:02) 


3 (3) Bản Kinh Ngắn Gon 


“Này các Tỳ kheo, sự chánh-niệm hơi-thở, khi được tu tập và 
phát triển theo cách này, sẽ mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn 
lao. Và, này các Ty kheo, theo cách nào sự chánh-niệm hơi-thở 


được tu tập và phát triển để nó mang lại kết quả và ích lợi lớn lao? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, 
đến một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngồi 
tréo chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt, chỉ có chánh-niệm (chú tâm vào hơi thở) người đó thở vô, có 
chánh-niệm người đó thở ra.... [điếp tục như đoạn chính trong kinh 
54:01 ở trên] ... Người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, 
ta sẽ thở vô’; người đó tập luyện như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ 


thở ra.” 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách như vậy là sự chánh-niệm 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA e 523 
hơi-thở được tu tập và phát triển để cho nó mang lại kết quả và ích 
lợi lớn lao.” 


(SN 54:03) 


4 (4) Những Thánh Quả (1) 
[Tất cả y hệt bài kinh 54:03 ké trên, chỉ thêm đoạn sau đây: ] 


“Này các Tỳ kheo, khi sự chánh-niệm hơi-thở đã được tu tập 
và phát triển theo cách này, thì có thể trông đợi một trong hai thánh 
quả: sự hiểu-biết cuối-cùng (A-la-hán) ngay trong kiếp này, hoặc 


nêu vẫn còn tàn dư của sự dính-chấp, thì thánh quả Bât-lai.” 


(SN 54:04) 


5 (5) Những Thánh Quả (2) 
[Tất cả y hệt bài kinh 54:03 ở trên, chỉ thêm phần sau đây:] 


“Này các Tỳ kheo, khi sự chánh-niệm hơi-thở đã được tu tập 
và phát triển theo cách này, thì có thé trông đợi một trong bảy kết 


quả và ích lợi. Cái gì là bảy kết quả và ích lợi? 


(i) “Người tu chứng ngộ sự hiểu-biết cuối cùng (A-la-hán) 


ngay trong kiếp này. 


(ii) “Nêu người tu không sớm chứng ngộ sự hiêu-biêt cuôi cùng 


524 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


ngay trong kiếp này, thì người đó sẽ chứng ngộ sự hiểu-biết cuối 


cùng vào lúc chết. 


(i)“Nếu người tu không chứng ngộ sự hiểu-biết cuối cùng (A- 
la-hán) ngay trong kiếp này hoặc vào lúc chết, thì với sự hoàn toàn 
tiêu diệt năm gông cùm Nhẹ Đô, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn 
trong nửa kiếp đầu ở một cõi trời trong sạch (Tịnh cư thiên, dành 


cho bậc thánh Bắt-lai). 


(iv)“Nếu người tu không sớm chứng ngộ sự hiểu-biết cuối cùng 
[A-la-hán] ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn 
trong nửa kiếp đầu ở một cõi trời trong sạch, thì với sự hoàn toàn 
tiêu diệt năm gông cùm Nhẹ Đô, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn 
trong nửa kiếp sau ở một cối trời trong sạch.(y)“Nếu người tu không 
sớm chứng ngộ sự hiểu-biết cuối cùng [A-la-hán] ngay trong kiếp 
này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn trong nửa kiếp sau ở một 
CÕI trời trong sạch, thì với sự hoàn toàn tiêu diệt năm gong cùm Nhẹ 
Đô, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn không cần sự nỗ lực ý 
chí.(yj)“Nếu người tu không sớm chứng ngộ sự hiểu-biết cuối cùng 
[A-la-hán] ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn 
không cần sự nỗ lực ý chí, thì với sự hoàn toàn tiêu diệt năm gông 


cùm Nhẹ Đô, người đó sẽ chứng ngộ Niết-bàn băng sự nỗ lực ý chí. 


(yử)“Nếu người tu không sớm chứng ngộ sự hiểu-biết cuối cùng 
[A-la-hán] ngay trong kiếp này ... hoặc không chứng ngộ Niết-bàn 
bằng sự nỗ lực ý chí, thì với sự hoàn toàn tiêu diệt năm gông cùm 


Nhẹ Đô người đó (tái sinh lần lượt qua các cõi trời trong sạch, và) 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 525 


cuối cùng sẽ chứng ngộ Niết-bàn ở cõi trời Akaniftha(cõi trời cao 
nhất, thọ nhất trong năm cõi trời trong sạch dành cho các bậc thánh 


Bắt-lai).” 


(SN 54:05) 


6 (6)Ariftha 
Ở Sāvatthī. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có tu tập sự chánh-niệm hơi-thở, 


hay không?” 


Khi điều này được hỏi, Ngài Arittha đã thưa với đức Thế 


Tôn: “Thưa Thế Tôn, con có tu tập sự chánh-niệm hơi-thở.” 


“Nhưng, này Ariftha, theo cách nào thầy tu tập sự chánh- 


niệm hơi-thở?” 


“Thưa Thế Tôn, con đã dẹp bỏ tham-muôn giác quan (nhục 
dục) đối với những khoái-lạc giác quan (dục lạc) quá khứ; con đã 
loại bỏ tham-muốn giác quan đối với những khoái-lạc giác quan 
tương lai, và con đã hoàn toàn xua tan những nhận thức sân-giận 
đối với những thứ ở bên-trong và bên-ngoài. Chỉ có chánh-niệm, 
con thở vô; có chánh-niệm, con thở ra. Thưa Thế Tôn, chính theo 


cách này con đã tu tập sự chánh-niệm hơi-thở.” 


“Này Arittha, đó là sự chánh-niệm hơi-thở, ta không nói đó 


526 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


không phải là sự chánh-niệm hơi-thở. Nhưng, sự tu chánh-niệm 
hơi-thở được hoàn thành một cách chỉ tiết ra sao, này Arittha, hãy 


lắng nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Arittha đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Và, này Ariftha, theo cách nào sự tu chánh-niệm hơi-thở 
được hoàn thành một cách chi tiết? Ó đây, này Arittha, một Tỳ 
kheo, sau khi đi vô rừng, đến một gốc cây, hay một chòi trống, 
ngòi xuống. Sau khi ngồi tréo chân, giữ lưng thăng đứng, và thiết 
lập sự chánh-niệm trước mặt, chỉ có chánh-niệm (chú tâm vào hơi 
thở) người đó thở vô, có chánh-niệm người đó thở ra.... Người đó 
tập luyện như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở vô.” Người đó tập 


luyện như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở ra.” 


“Này Arittha, chính theo cách này sự tu chánh-niệm hơi-thở 


được hoàn thành một cách chỉ tiết.” 


(SN 54:06) 


7 — (7) Ngài Đại Kappina 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó không xa chỗ Đức Thế Tôn có 
Ngài Đại Kappina (Mahãkappina) đang ngòi xếp tréo chân, giữ 
thân thắng đứng, sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt. 


Đức Thế Tôn đã nhìn thấy thầy ấy đang ngồi gần đó, xếp tréo 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 527 


chân, giữ thân thắng đứng, sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm 
trước mặt. Sau khi nhìn thấy thầy ấy như vậy, đức Thế Tôn mới 


nói với các Ty kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhìn thấy sự rung lắc hay lay 


động nào trong thân của Ty kheo này không?” 


“Thưa Thế Tôn, mỗi khi chúng con nhìn thấy thầy ấy, dù 
thầy ấy đang ngòi giữa Tăng đoàn hay đang ngồi một mình, chúng 
con chưa bao giờ thấy sự run lắc hay lay động nào trong thân thầy 


r 
A 29 


ây. 


“Này các Tỳ kheo, vị Ty kheo đó néu muốn, thì không bị rắc 
rối hay khó khăn ei thầy ấy đạt được sự định-tâm đó nhờ sự tu tập 
và phát triển (thiền định) nên trong đó không xảy ra sự run lắc hay 
lay động trong thân, và không xảy ra sự run lắc hay lay động trong 
tâm. Và sự định-tâm nào mà nhờ có sự tu tập và phát triển nên 
trong đó không xảy ra sự un lắc hay lay động nào trong thân, và 


không xảy ra sự run lắc hay lay động nào trong tâm? 


“Này các Tỳ kheo, ở đây, khi sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm 
hơi-thở”?” đã được tu tập và phát triển thì không xảy ra sự run lắc 
hay lay động trong thân, và không xảy ra sự run lắc hay lay động 
trong tâm. Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự đjnh-tâm nhờ 
chánh-niệm hơi-thở được tu tập và phát triển để cho không xảy ra 
sự run lắc hay lay động trong thân, và không xảy ra sự run lắc hay 


lay động trong tâm? 


528 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, 
đến một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngồi 
tréo chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt, chỉ có chánh-niệm (chú tâm vào hơi thở) người đó thở vô, có 
chánh-niệm người đó thở ra.... Người đó tập luyện như vây: “Quán 
sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát 


sự từ-bỏ, ta sẽ thở ra.” 


Và, này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự định-tâm nhờ 
chánh-niệm hơïi-thở được tu tập và phát triển để cho không xảy ra 
sự run lắc hay lay động trong thân, và không xảy ra sự run lắc hay 


lay động trong tâm.” 


(SN 54:07) 


8 (8) VíDụ Ngọn Đèn 


“Này các Tỳ kheo, sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở, khi 
được tu tập và phát triển, sẽ mang lại kết quả lớn lao và ích lợi lớn 
lao. Và, này các Ty kheo, theo cách nào sự định-tâm nhờ sự chánh- 
niệm hơïi-thở được tu tập và phát triển để nó mang lại kết quả và 


ích lợi lớn lao? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, 
đến một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngồi 


tréo chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA e 529 


mặt, chỉ có chánh-niệm (chú tâm vào hơi thở) người đó thở vô, có 
chánh-niệm người đó thở ra.... Người đó tập luyện như vây: “Quán 
sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát 


sự từ-bỏ, ta sẽ thở ra.” 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này sự định-tâm nhờ 
chánh-niệm hơi-thở được tu tập và phát triển để nó mang lại kết 


quả và ích lợi lớn lao. 


“Này các Tỳ kheo, ta cũng làm như vậy, khi ta còn là một bò- 
tát, chưa giác ngộ hoản toàn, ta cũng thường an trú trong sự an trú 
này. Trong khi ta an trú trong sự an trú này, thân và mắt ta đều 
không bị mệt mỏi, và tâm ta, nhờ không-còn dính chấp, nên đã 


được giải thoát khỏi mọi ô-nhiễm. 


“Vị vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho thân và mắt ta đều không bị mệt mỏi, và mong cho tâm 
ta, nhờ không-còn dính chấp, sẽ được giải thoát khỏi mọi ô- 
nhim’, thì người đó nên chú-tâm kỹ-càng (như lý tác ý) vào sự 


định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này.” 


(i) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào mong ước: 
“Mong cho ta an trú nhận-thức những thứ đáng chê-chán trong 
những thứ không đáng chê-chán", thì người đó nên chú tâm kỹ 
càng vào sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này. Nếu một Tỳ 
kheo mong ước: “Mong cho ta an trú nhận-thức những thứ không 


đáng chê-chán trong những thứ đáng chê-chán”, thì người đó nên 


530 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


chú tâm kỹ càng vào sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này. 
Nếu một Tỳ kheo mong ước: “Mong cho ta an trú nhận-thức những 
thứ đáng chê-chán trong những thứ đáng chê-chán và những thứ 
không đáng chê-chán", thì người đó nên chú tâm kỹ càng vào sự 
định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này. Nếu một Tỳ kheo mong 
ước: “Mong cho ta an trú nhận-thức những thứ không đáng chê- 
chán trong những thứ đáng chê-chán và những thứ không đáng 
chê-chán", thì người đó nên chú tâm kỹ càng vào sự định-tâm nhờ 
chánh-niệm hơi-thở này. Nếu một Tỳ kheo mong ước: “Tránh cả 
hai thứ đáng chê-chán và không đáng chê-chán, mong cho ta được 
an trú buông-xả, có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác)’, thì người đó 
nên chú tâm kỹ càng vào sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này. 
209 


(ii) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, néu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho ta, tách ly khỏi những khoái-lạc giác-quan (dục lạc), 
tách ly khỏi những trạng thái bất thiện, ta chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ nhất (nhất thiền), trạng thái có đi kèm với 
ý nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ), có niềm hoan-hỷ (hý) và hạnh-phúc 
(lạc) được sinh ra từ sự tách-ly đó”, thì người đó nên chú tâm kỹ 


càng vào sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này. 


(iii) “Vì vậy, này các Ty kheo, néu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho ta, với sự lắng lặn ý-nghĩ và sự soi-xét, ta chứng nhập 
và an trú trong tầng thiền định thứ hai (nhị thiền), trạng thái có sự 


tự-tin bên trong và sự hợp-nhất của tâm, không còn ý-nghĩ và sự 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 531 


soi-xét, và có sự hoan-hỷ và sự hạnh-phúc được sinh ra từ sự định- 
tâm", thì người đó nên chú tâm kỹ càng vào sự định-tâm nhờ 


chánh-niệm hơi-thở này. 


(iv) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho ta, với sự phai biến luôn yếu tố hoan-hỷ, người đó an 
trú buông-xả, và có chánh-niệm và rõ-biết (tỉnh giác), ta trải 
nghiệm niềm hạnh phúc cùng với thân; người đó chứng nhập và an 
trú trong tầng thiền định thứ ba (tam thiên), trạng thái mà các bậc 
thánh nhân gọi là: “Người đó buông xả, có chánh niệm, là người an 
trú một cách hạnh phúc”.', thì người đó nên chú tâm kỹ càng vào 


sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này. 


(v) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho ta, Với sự dẹp bỏ sự sướng và khổ, và với sự phai biến 
trước đó của yếu tố vui và buồn, người đó chứng nhập và an trú 
trong tầng thiền định thứ tư (tứ thiền), trạng thái không còn sướng 
hay khổ, và gồm có sự chánh-niệm được thanh lọc tinh khiết nhờ 
sự buông-xả.", thì người đó nên chú tâm kỹ càng vào sự định-tâm 


nhờ chánh-niệm hơi-thở này. 


(vi) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho ta, với sự hoàn toàn vượt trên những nhận-thức về thé- 
sắc (sắc ØIỚI), VỚI Sự biến mất những nhận-thức về sự đụng-chạm 
thuộc giác quan, với sự không-còn chú tâm tới sự khác-biệt này nọ, 
chỉ ý thức rằng “không gian là vô biên”, ta chứng nhập và an trú 


trong cảnh xứ vô biên của không gian (không vô biên xứ).”, thì 


532 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


người đó nên chú tâm kỹ càng vào sự định-tâm nhờ chánh-niệm 


hơi-thở này. 


(vii) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho ta, bằng cách hoàn toàn vượt trên cảnh xứ vô biên của 
không gian, ý thức rằng “thức là vô biên”, ta chứng nhập và an trú 
trong cảnh xứ vô biên của thức (thức vô biên xú).’, thì người đó 


nên chú tâm kỹ càng vào sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này. 


(viii) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho ta, bằng cách hoàn toàn vượt trên cảnh xứ vô biên của 
thức, ý thức sự “không có gì”, ta chứng nhập và an trú trong cảnh 
xứ trồng không (vô sở hữu xứ).”, thì người đó nên chú tâm kỹ càng 


vào sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này. 


(ix) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho ta, bằng cách hoàn toàn vượt trên cảnh xứ trống không, 
ta chứng nhập và an trú trong cảnh xứ không có nhận-thức cũng 
không phải không có nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng xứ).”, thì 
người đó nên chú tâm kỹ càng vào sự định-tâm nhờ chánh-niệm 


hơi-thở này. 


(x) “Vì vậy, này các Tỳ kheo, nếu một Tỳ kheo mong ước: 
“Mong cho ta, bằng cách hoàn toàn vượt trên cảnh xứ không có 
nhận-thức cũng không phải không có nhận-thức, ta chứng nhập và 
an trú trong sự chấm-dứt nhận-thức và cảm-giác (diệt thọ tưởng).”, 


thì người đó nên chú tâm kỹ càng vào sự định-tâm nhờ chánh-niệm 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA e 533 


hơi-thở này. 


(xi) “Này các Tỳ kheo, sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở, 
khi được tu tập và phát triển, đã được tu tập và phát triển theo cách 
này,?! thì: khi người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó 
hiểu: “Nó là vô thường”; người đó hiểu: “Không còn nắm giữ nó’; 
người đó hiểu: “Không còn tham thích nó.” Khi người đó cảm nhận 
một cảm-giác khổ, người đó hiểu: “Nó là vô thường”; người đó 
hiểu: “Không còn nắm giữ nó’; người đó hiểu: “Không còn sân bực 
nó." Khi người đó cảm nhận một cảm-giác trung tính [không khổ 
không sướng], người đó hiểu: “Nó là vô thường”; người đó hiểu: 


“Không còn năm giữ nó’; người đó hiệu: “Không còn si mờ về nó. 


(xii) “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác sướng, người đó 
cảm nhận tách ly với nó; khi người đó cảm nhận một cảm-giác 
khô, người đó cảm nhận tách ly với nó; khi người đó cảm nhận 


một cảm-giác trung tính, người đó cảm nhận tách ly với nó. 


(xiii) “Khi người đó cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu 
(kết thúc, chấm dứt) cùng với thân, người đó hiểu: “Ta cảm nhận 
một cảm-giác đang kết liễu cùng với thân.” Khi người đó cảm nhận 
một cảm-giác đang kết liễu cùng mạng-sống, người đó hiểu: “Ta 
cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng với mạng-sống." Người 
đó hiểu: “Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn dứt mạng-sống, tất cả 
(mọi cảm-giác) đều được cảm nhận, nhưng không còn tham thích, 


sẽ nguội tắt ngay tại đây.? 


534 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


- “Này các Tỳ kheo, cũng như ngọn đèn dầu cháy tùy thuộc 
vào dâu và tim, và khi dầu cạn tim hết, nếu nó không được tiếp liệu 
thêm nữa, nó sẽ tắt ngâm do không còn nhiên liệu; cũng giống như 
vậy, khi một Tỳ kheo cảm nhận một cảm-giác đang kết liễu cùng 
với thân ... đang kết liễu cùng với mạng-sống ... Người đó hiểu: 
“Khi thân tan rã, theo sau là sự cạn dứt của mạng-sống, tất cả (mọi 
cảm-giác) đều được cảm nhận, nhưng không còn được tham thích, 


đều trở thành nguội mát ngay tại đây.”” 


(SN 54:08) 


d (9)đVesaI 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Vesalr (Tỳ-xá-l), trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm), trong Sảnh 
Đường Mái Nhọn.”! Bấy giờ, lúc đó đức Thế Tôn đang nói với 
các Tỳ kheo về sự ô-uế (sự không sạch, bất tịnh, sự đáng ghê 
tởm... của thân) theo nhiều cách, đang nói lời đề cao sự thiền quán 


về sự ô-uế.?! 


Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo như vây: “Này các Tỳ 
kheo, ta muốn tách ly ân dật (nhập thất) nửa tháng. Không aiđến 


gặp ta, ngoại trừ người mang thức ăn khất thực cho ta.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và không ai đến 


gặp đức Thế Tôn, ngoại trừ người đưa thức ăn khất thực cho đức 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 535 


Thế Tôn. 


Rồi những Tỳ kheo đó, suy nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã 
thuyết giảng về sự ô-uế theo nhiều cách, đã nói lời đề cao về sự 
thiền quán về sự ô-uế”, ròi họ tận tụy hết mình thiền quán về sự ô- 
uế về nhiều phương diện và nhiều yếu tố của nó. Rồi sau đó thấy 
chán chường, thấy nhục nhã, thấy ghê tởm với thân này, nên họ đi 
kiếm người giết mình. Trong một ngày, có ngày có tới mười Tỳ 
kheo đã dùng dao, hoặc có ngày có hai mươi hay ba mươi Tỳ kheo 


đã dùng dao 27 


Rồi, nửa tháng trôi qua, đức Thê Tôn đã ra khỏi nơi ân dät. 
và nói với Ngài Ananda: “Này Ananda, sao Tăng Đoàn có vẻ ít 


người đi vậy?” 


“Thưa Thê Tôn, đó là do [Đức Thê Tôn đã thuyết giảng về sự 
ô-uê theo nhiêu cách, đã nói lời đê cao về sự thiên quán về sự ô-uê, 


vi” 


các Tỳ kheo đó nghĩ rằng: “Đức Thế Tôn đã thuyết giảng về 
sự ô-uế theo nhiều cách, đã nói lời đề cao về sự thiền quán về sự ô- 
ué”, rồi họ tận tụy hết mình thiền quán về sự ô-uế về nhiều phương 
diện và nhiều yếu tố của nó. Rồi sau đó thấy chán chường, thấy 
nhục nhã, thấy ghê tởm với thân này, nên họ đi kiếm người giết 
mình. Trong một ngày, có ngày có tới mười Ty kheo đã dùng dao, 
hoặc có ngày có hai mươi hay ba mươi Tỳ kheo đã dùng dao. Thưa 
Thế Tôn, sẽ tốt lành nếu đức Thế Tôn giảng giải một pjhương pháp 
khác dé cho Tăng Đoàn Tỳ kheo này có thê được thiết lập trong sự 


hiểu-biết cuối-cùng (tức chứng A-la-hán luôn).” 


536 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Được rồi, này Ananda, hãy tụ họp trong sảnh đường tất cả 


các Tỳ kheo hiện đang sông nhờ ở xứ VesalT này.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Ananda đáp lại, và thầy ấy đã tập 
họp trong sảnh đường tất cả các Tỳ kheo hiện đang sống nhờ ở xứ 
Vesälï, hầu hết số họ đang ở đó. Rồi thầy ấy đến gặp đức Thế Tôn 
và thưa: “Thưa Thế Tôn, Tăng Đoàn các Tỳ kheo đã tập họp. 
Mong Thé Tôn tùy tiện đến đó.” 


Rồi đức Thê Tôn đã đến sảnh đường, ngôi xuông chỗ ngôi đã 


dọn săn, và nói với các Ty kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở này, 
khi được tu tập và phát triển, là bình-an và siêu-vời, là một sự an 
trú diệu-lành, và nó phá tan và dập tắt những trạng thái bất thiện 


ngay tại chỗ ngay khi chúng khởi sinh.?! 


“Này các Tỳ kheo, cũng như trong tháng cuôi của mùa nóng, 
khi có đông bụi đât vừa cuôn bay lên trời, một đám mây mưa lớn 


âp xuống den tan chúng và dập tắt chúng ngay tại chỗ; ?!5 


cũng 
giống như vậy, sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơïi-thở, khi được tu 
tập và phát triển, là bình-an và siêu-vời, là một sự an trú diệu-lành, 
và nó phá tan và dập tắt những trạng thái bất thiện ngay tại chỗ 


ngay khi chúng khởi sinh. Và theo cách nảo để có được sự này? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, 
đến một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngồi 


tréo chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 537 


mặt, chỉ có chánh-niệm (chú tâm vào hơi thở) người đó thở vô, có 
chánh-niệm người đó thở ra.... Người đó tập luyện như vây: “Quán 
sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát 


sự từ-bỏ, ta sẽ thở ra.” 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này là sự định-tâm nhờ 
chánh-niệm hơi-thở được tu tập và phát triển để cho nó là bình-an 
và siêu-vời, là một sự an trú diệu-lành, và nó sẽ phá tan và dập tắt 


những trạng thái bất thiện ngay tại chỗ ngay khi chúng khởi sinh.” 


(SN 54:09) 


10 (10) Kừnbia 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Kimbilā trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm). Ő đó đức Thế Tôn đã nói 


với Ngài Kimbila như vầy: 


“Này Kimbila, bây giờ, theo cách nào sự định-tâm nhờ 
chánh-niệm hơi-thở được tu tập và phát triển để cho nó mang lại 


kết quả lớn lao và ích lợi lớn lao?” 


Khi điều này được nói ra, thầy Kimbila chỉ im lặng. Lần thứ 
hai ... Lần thứ ba đức Thế Tôn lặp lại câu hỏi đó, thầy Kimbila 


cũng chỉ im lặng. 


Sau khi sự này xảy ra, Ngài Änanda mới thưa với đức Thế 


538 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Tôn: “Giờ là lúc cho điều này, thưa Thế Tôn! Giờ là lúc cho điều 
này, thưa bậc Phúc Lành! Giờ xin đức Thế Tôn hãy nói về sự định- 
tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở. Sau khi nghe được giáo pháp từ đức 


Thế Tôn, các Tỳ kheo sẽ ghi nhớ nó.” 


“Được rồi, này Ananda, vậy hãy lắng nghe và chú tâm kỹ 


càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, thầy Änanda đáp lại. Đức Thế Tôn đã 


nói điêu này: 


“Và, này Ananda, theo cách nào sự định-tâm nhờ chánh-niệm 
hơi-thở được tu tập và phát triển để cho nó mang lại kết quả và ích 
lợi lớn lao? Ở đây, này Ananda, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, 
đến một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngồi 
tréo chân, giữ lưng thăng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt, chỉ có chánh-niệm (chú tâm vào hơi thở) người đó thở vô, có 
chánh-niệm người đó thở ra.... Người đó tập luyện như vầy: ‘Quán 
sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát 


sự từ-bỏ, ta sẽ thở ra.” 


[ï. Quán sát Thân] 


“Này Ananda,” khi nào một Tỳ kheo, khi đang thở vô dài, 
biết: “Ta thở vô dài”; hoặc, khi đang thở ra dài, biết: ‘Ta thở ra 
dài”; khi đang thở vô ngắn, biết: “Ta thở vô ngắn; hoặc, khi đang 


thở ra ngắn, biết: “Ta thở ra ngắn”; khi người đó tập luyện như vây: 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA e 539 


“Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở vô”; khi người đó tập luyện như 
vầy: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở ra”; khi người đó tập luyện 
như vầy: “Làm lắng lặn sự tạo-tác của thân (thân hành), ta sẽ thở 
vô”; khi người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng lặn sự tạo-tác của 
thân”, ta sẽ thở ra'— thì trong thời đó vị Tỳ kheo đó sống quán 
sát THÂN trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, 
sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối 
với thế giới. Vì lý do gì? Này Änanda, ta gọi đây là một loại thân, 
đó là, sự thở vô và thở ra.”!# Vì vậy nên, này Ānanda, trong thời đó 
vị Tỳ kheo đó sống quán sát thân trong thân, nhiệt thành, thường 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và 


sự buôn-phiên (ưu) đối với thé giới. 
[ii. Quán sát Những Cảm-Giác | 


“Này Änanda, khi nào một Tỳ kheo tập luyện như vây: “Trải 
nghiệm sự hoan-hỷ (hỷ)”, ta sẽ thở vô”; khi người đó tập luyện như 
vầy: “Trải nghiệm sự hoan-hỷ, ta sẽ thở ra”; khi người đó tập luyện 
như vầy: “Trải nghiệm sự hạnh-phúc (lạc), ta sẽ thở vô”; khi người 
đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự hạnh-phúc, ta sẽ thở ra’; khi 
người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm (tâm 
hành), ta sẽ thở vô’; khi người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm 
sự tạo-tác của tâm, ta sẽ thở ra”; khi người đó tập luyện như vây: 
“Làm lắng lặn sự tạo-tác của tâm (tâm hành), ta sẽ thở vô”; khi 
người đó tập luyện như vây: “Làm lắng lặn sự tạo-tác của tâm, ta sẽ 


thở ra— thì trong thời đó vị Tỳ kheo đó sống quán sát những 


540 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


CÁM-GIÁC trong những cảm-giác, nhiệt thành, thường rõ-biết, có 
chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn- 
phiền (ưu) đối với thế giới. Vì lý do gì? Này Ānanda, ta gọi đây là 
một loại cảm-giác, đó là, sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn 
khéo, như lý tác ý) tới sự thở vô và thở ra.?!? Vì vậy nên, này 
Änanda, trong thời đó một Tỳ kheo sống quán sát những cảm-giác 
trong những cảm-giác, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, 
sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối 


với thế giới. 
[iii. Quán sát Tâm] 


“Này Änanda, khi nào một Tỳ kheo tập luyện như vây: “Trải 
nghiệm cái tâm, ta sẽ thở vô”; khi nào một Ty kheo tập luyện như 
vầy: “Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở ra’; khi nào một Tỳ kheo tập 
luyện như vây: “Làm hoan hý cái tâm, ta sẽ thở vô’; khi nảo một 
Tỳ kheo tập luyện như vây: “Làm hoan hý cái tâm, ta sẽ thở ra’; 
khi người đó tập luyện như vây: “Tập trung (định) cái tâm, ta sẽ 
thở vô’; khi người đó tập luyện như vầy: “Tập trung cái tâm, ta sẽ 
thở ra”; khi người đó tập luyện như vây: “Giải thoát cái tâm, ta sẽ 
thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Giải thoát cái tâm, ta sẽ thở 
ra’™— thì trong thời đó vị Tỳ kheo đó sống quán sát TÂM, nhiệt 
thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm- 
muốn (tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. Vì lý do gì? 
Này Ananda, ta nói rằng không có “sự định-tâm nhờ chánh-niệm 


hơi-thở” nào đối với những người thiếu chánh-niệm (lãng tâm, thất 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 541 


niệm) và những người thiếu sự rõ-biết (không tỉnh giác, không 
thường biết). Vì vậy nên, này Ananda, trong thời đó vị Tỳ kheo đó 
sống quán sát tâm trong tâm, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh- 
niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền 


(ưu) đối với thé giới. 
[iv. Quán sát Những Hiện- Tượng] 


“Này Änanda, khi nào một Tỳ kheo tập luyện như vây: 
“Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở vô’; khi người đó tập luyện như 
vầy: “Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở ra”; khi người đó tập luyện 
như vây: “Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở vô’; người đó tập luyện 
như vầy: “Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở ra”; người đó tập luyện 
như vây: “Quán sát sự chấm-dứt, ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện 
như vây: “Quán sát sự chấm-dút, ta sẽ thở ra”; người đó tập luyện 
như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện như 
vầy: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở ra’— thì trong thời đó vị Tỳ 
kheo đó sống quán sát NHỮNG HIEN. TƯỢNG trong những hiên- 
tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 
Sau khi đã nhìn thấy bằng trí-tuệ cái gì là sự dẹp-bỏ tham và ưu 
như vậy, người đó là người nhìn kỹ càng [vào tâm] với sự buông- 
xả.?”?? Vì vậy nên, này Änanda, trong thời đó vị Tỳ kheo đó sống 
quán sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, 
thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 


(tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. 


542 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


- “Này Änanda, ví như ở ngã tư đường có một đóng đất bủn. 
Một chiếc xe hay xe ngựa đến từ hướng đông, tây, nam, hay bắc, 
nó sẽ sang băng đống đất bủn đó. Cũng giống như vậy, này 
Ananda, khi một Tỳ kheo sống quán sát thân trong thân, những 
cảm-giác trong những cảm-giác, tâm trong tâm, những hiện-tượng 
trong những hiện-tượng, thì người đó sẽ sang bằng những trạng 


thái bất thiện.” 


(SN 54:10) 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 543 


NHÓM 2 
NHÓM ‘ANANDA’ 
(Dutiya-vagøa) 


KKK KK KK K 


11 (1) ỞIcchãnangala 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Icchãnagala trong 
Khu Rừng Icchãnañgala. Ő đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ 
kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, ta muốn đi sống ån dật (nhập thất) trong 
ba tháng. Không ai đến gặp ta, ngoại trừ người mang thức ăn khất 


thực cho ta.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đó đáp lại, và không ai đến 


gặp đức Thế Tôn, ngoại trừ người mang thức ăn khất thực. 


Rồi, khi ba tháng đã trôi qua, đức Thế Tôn ra khỏi nơi ân dật, 


và nói với các Ty kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, nếu những du sĩ giáo phái khác có hỏi các 
thầy: “Này các bạn, trong sự an trú nào đức Thế Tôn thường an trú 
trong thời gian an cư mùa mưa (kiết hạ)?— khi được hỏi như vậy, 


các thầy nên trả lời những du sĩ đó như vây: “Này các bạn, trong 


544 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


thời gian an cư mùa mưa, đức Thê Tôn thường an trú trong sự 


định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở. ` 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, có chánh-niệm ta thở vô, chánh- 
niệm ta thở ra. Khi khi đang thở vô dài, ta biết: “Ta thở vô dài’; khi 
đang thở ra dài, ta biết: “Ta thở ra dài”; khi đang thở vô ngắn, ta 
biết: “Ta thở vô ngăn”; khi đang thở ra ngăn, biết: “Ta thở ra ngắn. 
Ta biết: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở vô'.... Ta biết: “Quán sát 


sự từ-bỏ, ta sẽ thở ra. St 


“Ai nói một cách đúng đắn mà nói vè thứ gì như vây: “Đó là 
một sự an trú thánh thiện (thánh trú), một sự an trú thiên thánh 
(phạm trú), sự an trú của Như Lai’, thì người đó đang nói về sự 


định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở. 


“Này các Tỳ kheo, những Tỳ kheo nào còn là học-nhân, là 
người chưa đạt tới lý tưởng của tâm mình, người sống tâm nguyện 
đạt được sự an-toàn thoát khỏi sự trói-buộc: thì đối với họ sự định- 
tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở, khi được tu tập và phát triển, sẽ dẫn 
tới sự tiêu diệt những ô-nhiễm. Còn những Tỳ kheo đã là A-la-hán, 
là người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống đời sống tâm 
linh, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt xuống gánh nặng, đã 
đạt tới mục tiêu, đã tiêu diệt sạch sẽ những gông-cùm (trói buộc) 
hiện-hữu, những người đã giải-thoát thông qua sự hiểu-biết cuối- 
cùng: thì đối với họ sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở, khi được 
tu tập và phát triển, sẽ dẫn tới sự an-trú lạc trú ngay trong kiếp này 


và dẫn tới sự chánh-niệm và thường rõ-biết (tỉnh giác). 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 545 


“Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn mà nói 
về thứ gì như vầy: “Đó là một sự an trú thánh thiện (thánh trú), một 
sự an trú thiên thánh (phạm trú), sự an trú của Như Lai", thì người 


đó đang nói về sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở.” 


(SN 54:11) 


12 (2) Có Nghi Ngờ 


Trong một lần có Ngài LomasavangTsa đang sống giữa những 
người họ Thích-ca ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ), trong Vườn Cây 
Đa Đề (tức cây Banyan, Pali: Nigrodha). Lúc đó, ông Mahānāma 
(Đại Danh) thuộc họ tộc Thíchca đã đến gặp Ngài 
Lomasavangĩsa, kính chào, ngồi xuống một bên, và thưa với thầy 


r 
A 


ây: 


“Thưa thây, có phải sự an trú của một học-nhân cũng giông 
sự an trú của Như Lai, hay sự an trú của một học nhân là một thứ 


và sự an trú của Như lai là thứ khác?” 


“Không, này đạo hữu Mahānāma, không phải sự an trú của 
một học nhân cũng giông sự an trú của Như Lai; thay vì vậy, sự an 
trú của một học nhân là một thứ và sự an trú của Như lai là thứ 


khác. 


“Này đạo hữu Mahanama, những Tỳ kheo nào còn là học- 


nhân, là người chưa đạt tới lý tưởng của tâm mình, người sông tâm 


546 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nguyện đạt được sự an-toàn thoát khỏi sự trói-buộc, thì an trú sau 
khi đã dẹp-bỏ năm chướng-ngại.””” Năm đó là gì? Đó là những 
chướng ngại tham-dục, ác-ý, sự buồn-ngủ và đò-đẫn, sự bất-an và 
hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ. Những Tỳ kheo nào còn là học-nhân ... 


thì an trú sau khi đã dẹp-bỏ năm chướng-ngại. 


“Nhưng, này đạo hữu Mahānāma, còn những Tỳ kheo đã là 
A-la-hán, là người đã tiêu diệt mọi ô-nhiễm, người đã sống đời 
sống tâm linh, đã làm xong những gì cần làm, đã đặt xuống gánh 
nặng, đã đạt tới mục tiêu, đã tiêu diệt sạch sẽ những gông-cùm 
(trói buộc) hiện-hữu, những người đã giải-thoát thông qua sự hiểu- 
biết cuối-cùng: thì đối với họ năm chướng-ngại đã bị dẹp-bỏ, đã bị 
cắt bỏ tận sốc, bị làm thành như gốc cây cọ chết, bị xóa số để 
không còn khởi sinh trong tương lai.” Năm đó là gì? Đó là những 
chướng ngại tham-dục, ác-ý, sự buồn-ngủ và đò-đẫn, sự båt-an và 
hồi-tiếc, và sự nghi-ngờ. Những Tỳ kheo đã là A-la-hán ... thì đối 
với họ năm chướng-ngại đã bị dẹp-bỏ, đã bị cắt bỏ tận sốc, bị làm 
thành như gốc cây cọ chết, bị xóa số để không còn khởi sinh trong 


tương lai. 


“Này đạo hữu Mahanama, cũng theo phương pháp sau đây, 
có thể hiểu được cách mà sự an trú của một học-nhân là một thứ và 


sự an trú của Như Lai là thứ khác: 


“Này đạo hữu Mahänãma, trong một lần giống vầy khi đức 
Thế Tôn đang sống ở Icchãnangala, trong Khu Rừng Icchãnaigala. 


Ở đó, đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như vây: 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 541 


““Này các Tỳ kheo, ta muốn đi sống ân dät (nhập thất) trong 
ba tháng. Không ai đến gặp ta, ngoại trừ người mang thức ăn khất 


thực cho ta. 
[Tiếp tục y hệt như kinh 54:11 kế trên, cho đến:] 


““Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói một cách đúng đắn mà nói 
về thứ gì như vầy: “Đó là một sự an trú thánh thiện (thánh trú), một 
sự an trú thiên thánh (phạm trú), sự an trú của Như Lai", thì người 


đó đang nói về sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở.” 


“Này đạo hữu Mahānāma, bằng phương pháp này, có thé 
hiểu được cách mà sự an trú của một học-nhân là một thứ và sự an 


trú của Như Lai là thứ khác.” 


(SN 54:12) 


13 (3) Ananda (1) 


Ở Sāvatthī. Lúc đó có Ngài Ānanda đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thé Tôn, có một thứ nào, khi được tu tập và phát triển, 
sẽ hoàn thành bốn thứ? Và có bốn thứ nào, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ hoàn thành bảy thứ. Và có bảy thứ nào, khi được tu tập và 


phát triển, sẽ hoàn thành hai thứ?” 


548 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này Ananda, có một thứ, khi được tu tập và phát triển, sẽ 
hoàn thành bốn thứ. Và có bốn thứ, khi được tu tập và phát triển, 
sẽ hoàn thành bảy thứ. Và có bảy thứ, khi được tu tập và phát triển, 


sẽ hoàn thành hai thứ.” 


“Này Ananda, sự đjnh-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở là một 
thứ (pháp, pháp tu), khi được tu tập và phát triển, sẽ hoàn thành 
bốn nên-tảng chánh-niệm. Bän nền-tảng chánh-niệm, khi được tu 
tập và phát triển, sẽ hoàn thành bảy yéu-tő giác-ngộ. Bảy yêu-tỗ 
giác-ngộ, khi được tu tập và phát triển, sẽ hoàn thành sự hiểu-biết 


đích-thực (chân trí) và sự giải-thoát. 


D. Hoàn thành Bốn Nền Tảng Chánh-Niệm] 


(D “Này Ananda, khi nào một Tỳ kheo, khi đang thở vô dài, 
biết: “Ta thở vô dài”; hoặc, khi đang thở ra dài, biết: ‘Ta thở ra 
dài”; khi đang thở vô ngắn, biết: “Ta thở vô ngắn; hoặc, khi đang 
thở ra ngắn, biết: “Ta thở ra ngắn”; khi người đó tập luyện như vây: 
“Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở vô”; khi người đó tập luyện như 
vầy: “Trải nghiệm toàn thân, ta sẽ thở ra”; khi người đó tập luyện 
như vầy: “Làm lắng lặn sự tạo-tác của thân (thân hành), ta sẽ thở 
vô”; khi người đó tập luyện như vầy: “Làm lắng lặn sự tạo-tác của 
thân”, ta sẽ thở ra'— thì trong thời đó vị Tỳ kheo đó sống quán 
sát THÂN trong thân, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, 


sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 549 


với thế giới. Vì lý do gì? Này Änanda, ta gọi đây là một loại thân, 
đó là, sự thở vô và thở ra. Vì vậy nên, này Ananda, trong thời đó vị 
Tỳ kheo đó sống quán sát thân trong thân, nhiệt thành, thường rõ- 
biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự 
buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. (Giông hệt đoạn kinh DI trong 
kinh 54:10 ở trên.) 


(II) “Này Änanda, khi nào một Tỳ kheo tập luyện như vây: 
“Trải nghiệm sự hoan-hỷ (bai, ta sẽ thở vô”; khi người đó tập 
luyện như vây: “Trải nghiệm sự hoan-hỷ, ta sẽ thở ra”; khi người 
đó tập luyện như vầy: “Trải nghiệm sự hạnh-phúc (lạc), ta sẽ thở 
vô’; khi người đó tập luyện như vầy: “Trải nghiệm sự hạnh-phúc, 
ta sẽ thở ra’; khi người đó tập luyện như vây: “Trải nghiệm sự tạo- 
tác của tâm (tâm hành), ta sẽ thở vô”; khi người đó tập luyện như 
vầy: “Trải nghiệm sự tạo-tác của tâm, ta sẽ thở ra”; khi người đó 
tập luyện như vầy: “Làm lắng lặn sự tạo-tác của tâm (tâm hành), ta 
sẽ thở vô”; khi người đó tập luyện như vây: “Làm lắng lặn sự tạo- 
tác của tâm, ta sẽ thở ra’— thì trong thời đó vị Tỳ kheo đó sống 
quán sát những CÁM-GIÁC trong những cảm-giác, nhiệt thành, 
thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn 
(tham) và sự buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. Vì lý do gì? Này 
Ananda, ta gọi đây là một loại cảm-giác, đó là, sự chú-tâm kỹ-càng 
(sự chú tâm khôn khéo, như lý tác ý) tới sự thở vô và thở ra. Vì vậy 
nên, này Ananda, trong thời đó một Tỳ kheo sống quán sát những 
cảm-giác trong những cảm-giác, nhiệt thành, thường rõ-biết, có 


chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buôn- 


550 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


phiền (ưu) đối với thế giới. (Giông hệt đoạn kinh [ïi.] trong kinh 
54:10 ở trên.) 


(HD “Này Ananda, khi nào một Tỳ kheo tập luyện như vây: 
“Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở vô’; khi nào một Ty kheo tập luyện 
như vây: “Trải nghiệm cái tâm, ta sẽ thở ra”; khi nào một Tỳ kheo 
tập luyện như vây: “Làm hoan hý cái tâm, ta sẽ thở vô’; khi nào 
một Tỳ kheo tập luyện như vây: “Làm hoan hý cái tâm, ta sẽ thở 
ra”; khi người đó tập luyện như vầy: “Tập trung (định) cái tâm, ta 
sẽ thở vô”; khi người đó tập luyện như vây: “Tập trung cái tâm, ta 
sẽ thở ra”; khi người đó tập luyện như vây: “Giải thoát cái tâm, ta 
sẽ thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Giải thoát cái tâm, ta sẽ 
thở ra'— thì trong thời đó vị Tỳ kheo đó sống quán sát TÂM, 
nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự 
thèm-muốn (tham) và sự buòn-phièn (ưu) đối với thế giới. Vì lý do 
gì? Này Änanda, ta nói rằng không có “sự định-tâm nhờ chánh- 
niệm hơi-thở' nào đối với những người thiếu chánh-niệm (lãng 
tâm, thất niệm) và những người thiếu sự rõ-biết (không tỉnh giác, 
không thường biết). Vì vậy nên, này Änanda, trong thời đó vị Tỳ 
kheo đó sống quán sát tâm trong tâm, nhiệt thành, thường rõ-biết, 
có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự 
buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. (Giông hệt đoạn kinh [iii.] trong 


kinh 54:10 ở trên.) 


(IV) “Này Änanda, khi nào một Tỳ kheo tập luyện như vây: 


“Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở vô”; khi người đó tập luyện như 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 551 


vây: “Quán sát sự vô-thường, ta sẽ thở ra”; khi người đó tập luyện 
như vây: “Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở vô’; người đó tập luyện 
như vây: “Quán sát sự phai-biến, ta sẽ thở ra”; người đó tập luyện 
như vây: “Quán sát sự chấm-dứt, ta sẽ thở vô’; người đó tập luyện 
như vây: “Quán sát sự chấm-dứt, ta sẽ thở ra’; người đó tập luyện 
như vây: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện như 
vầy: “Quán sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở ra'— thì trong thời đó vị Tỳ 
kheo đó sống quán sát NHỮNG HIEN. TƯỢNG trong những hiên- 
tượng, nhiệt thành, thường rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp 
bỏ sự thèm-muốn (tham) và sự buồn-phiền (ưu) đối với thế giới. 
Sau khi đã nhìn thấy bằng trí-tuệ cái gì là sự dẹp-bỏ tham và ưu 
như vậy, người đó là người nhìn kỹ càng [vào tâm] với sự buông- 
xả. Vì vậy nên, này Änanda, trong thời đó vị Tỳ kheo đó sống quán 
sát những hiện-tượng trong những hiện-tượng, nhiệt thành, thường 
rõ-biết, có chánh-niệm, sau khi đã dẹp bỏ sự thèm-muốn (tham) và 
sự buôn-phiền (ưu) đối với thế giới. (Giông hệt đoạn kinh [iv.] 


trong kinh 54:10 ở trên.) 


“Này Ananda, chính khi sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở 
được tu tập và phát triển theo cách này thì nó sẽ hoàn thành bốn 


nên-tảng chánh-niệm. 


[ii. Hoàn thành Bảy Yếu-Tố Giác-Ngộ] 


“Và, này Ananda, theo cách nào bôn nên-tảng chánh-niệm 


được tu tập và phát triển để cho nó hoàn thành bảy yếu-tố giác- 


552 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


ngộ? 224 

— (i) “Này Ananda, khi nào một Tỳ kheo sống quán sát (7) 
THÂN trong thân, thì trong thời đó sự chánh-niệm không phân 
tán [không thất niệm] được thiết lập bên trong Tỳ kheo đó. Này 
Änanda, khi nào sự chánh-niệm không phân tán đã được thiết lập 
trong một Tỳ kheo, thì trong thời đó yéu-tó giác-ngộ là chánh-niệm 
được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo tu tập 
yếu-tố giác-ngộ là chánh-niệm; trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là 
chánh-niệm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong vị Ty kheo nhờ sự tu 


tập. 


(ii) “Sau khi an trú một cách có chánh-niệm như vậy, người 
đó phân biệt Giáo Pháp đó bằng trí-tuệ, xem xét nó, điều tra về nó. 
Này Ananda, khi nào một Tỳ kheo an trú một cách có chánh-niệm 
như vậy phân biệt Giáo Pháp đó bằng trí-tuệ, xem xét nó, điều tra 
về nó, thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt những 
frạng-thái (những hiện tượng, các pháp; trach pháp) được phát 
khởi bên trong vị Tỳ kheo; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu- 
tố giác-ngộ là sự phân-biệt những trạng-thái; trong thời đó yếu-tỗ 
giác-ngộ là sự phân-biệt những trạng-thái sẽ đi dën hoàn thiện bên 


trong vị Tỳ kheo nhờ sự tu tập. 


(iii) “Trong khi vị Tỳ kheo đó phân biệt Giáo Pháp đó, soi xét 
nó, điều tra về nó, thì năng-lượng của người đó được phát khởi mà 
không hề gia giảm. Này Änanda, khi nào năng-lượng của một Tỳ 


kheo được phát khởi mà không hề gia giảm khi người đó phân-biệt 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 553 


Giáo Pháp bằng trí-tuệ, soi xét nó, điều tra về nó, thì trong thời đó 
yếu-tố giác-ngộ là năng-lượng được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; 
trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là năng-lượng: 
trong thời đó yếu-tỗ giác-ngộ là năng-lượng sẽ đi đến hoàn thiện 


bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 


(iv) “Sau khi năng-lượng của người đó được phát khởi, sẽ 
khởi sinh trong người đó niềm hoan-hỷ về mặt tâm linh. Này 
Änanda, khi nào sự hoan-hỷ về mặt tâm linh khởi sinh bên trong 
một Tỳ kheo có năng-lượng được phát khởi, thì trong thời đó yếu- 
tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ được phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong 
thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu-tỗ giác-ngộ là sự hoan-hỷ; trong 
thời đó yếu-tô giác-ngộ là sự hoan-hỷ sẽ đi đến hoàn thiện bên 


trong vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 


(v) “Đối với người tu có tâm được nâng bổng bởi niềm hoan- 
hý thì thân trở nên tĩnh lặng và tâm trở nên tĩnh lặng. Này Ananda, 
hễ khi thân được tĩnh lặng và tâm được tĩnh lặng bên trong một Tỳ 
kheo có tâm được nâng bồng bởi niềm hoan-hÿ như vậy, thì trong 
thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự /nh-lặng được phát khởi bởi vị Tỳ 
kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là sự 
tĩnh-lặng: trong thời đó yếu-tỗố giác-ngộ là sự fnh-lặng sẽ đi đến 


hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 
(vi) "DÉI với người tu có thân được tĩnh lặng và người đó 
hạnh phúc thì tâm trở nên đạt-định. Này Ananda, khi nào tâm được 


đạt-định trong một Tỳ kheo có thân được tĩnh lặng và người đó 


554 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


hạnh phúc, thì trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự định-tâm được 
phát khởi bởi vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập 
yếu-tố giác-ngộ là sự định-tâm; trong thời đó yếu-tô giác-ngộ là sự 
định-tâm sẽ đi đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua 


việc tu tập. 


(vii) “Người đó trở thành người nhìn sát sao (kỹ càng) vào cái 
tâm được đạt-định như vậy với sự buông-xả. Này Ananda, khi nào 
một Tỳ kheo nhìn sát sao vào cái tâm được đạt-định như vậy, thì 
trong thời đó yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả được phát khởi bởi vị 
Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là 
sự buông-xả; trong thời đó yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả sẽ đi 


đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 


= (i) “Này Änanda, khi nào một Tỳ kheo sống quán sát (2) 
những CÁM-GIÁC trong những cảm-giác ... (3) TÂM trong tâm 
.. (4 NHŨNG HIỆN-TƯỢNG trong những hiện-tượng, thì 
trong thời đó sự chánh-niệm không phân tán [không thất niệm] 
được thiết lập bên trong Tỳ kheo đó. Này Änanda, khi nào sự 
chánh-niệm không phân tán đã được thiết lập trong một Tỳ kheo, 
thì trong thời đó yếu-tô giác-ngộ là chánh-niệm được phát khởi bởi 
vị Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là 
chánh-niệm; trong thời đó yêu-tố giác-ngộ là chánh-niệm sẽ đi đến 


hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo nhờ sự tu tập. 


[Tiếp tục sáu yéu-tő giác-ngộ còn lại từ (ii) ... (vi) tương tự 


như cách của đoạn kinh kế trên về THÂN là nên tảng chánh niệm 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 555 


thứ nhất, cho đến yéu-tő giác ngộ (vii):] 


(vii) Người đó trở thành người nhìn sát sao (kỹ càng) vào cái 
tâm được đạt-định như vậy với sự buông-xả. Này Ananda, khi nào 
một Tỳ kheo nhìn sát sao vào cái tâm được đạt-định như vậy, thì 
trong thời đó yếu-tố giác-ngộ là sự buông-xả được phát khởi bởi vị 
Tỳ kheo đó; trong thời đó vị Tỳ kheo đó tu tập yếu-tố giác-ngộ là 
sự buông-xả; trong thời đó yéu-tó giác-ngộ là sự bưuông-xả sẽ đi 


đến hoàn thiện bên trong vị Tỳ kheo đó thông qua việc tu tập. 


“Này Ananda, chính khi bốn nền-tảng chánh-niệm được tu 
tập và phát triển theo cách như vậy thì chúng sẽ hoàn thành bảy 


yêu-tô giác-ngộ. 


[iii. Hoàn thành Chân- Trí và Sự Giải- Thoát] 


“Và này Änanda, theo cách nào bảy yếu-tố giác-ngộ được tu 
tập và phát triển để cho chúng hoàn thành sự hiểu-biết đích-thực 


(chân trí) và sự giảI-thoát? 


“Ở đây, này Änanda, một Tỳ kheo tu tập yếu-tố giác-ngộ là 
chánh-niệm, [sự tu tập đó] dựa trên sự sống tách-ly, sự chán-bỏ, sự 
chắấm-dứt, dần chín muỗi tới sự buông bỏ giải thoát. Người đó tu 
tập yếu-tố giác-ngộ là sự phân-biệt các trạng-thái ... yêu-tô giác- 
ngộ là øăng-lượng ... yêu-tố giác-ngộ là sự hoan-hỷ.... yếu-tỗ 
giác-ngộ là sự fnh-lặng ... yêu-tỗ giác-ngộ là sự chánh-định ....... 


yếu-tô giác-ngộ là sự buông-xả [sự tu tập đó| dựa trên sự sống 


556 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tách-ly, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, dân chín muôi tới sự buông bỏ 


giải thoát. 


“Này Änanda, chính khi bảy yếu-tố giác-ngộ được tu tập và 
phát triển theo cách này thì chúng sẽ hoàn thành sự hiểu-biết đích- 


thực và sự giải-thoát.” 


(SN 54:13) 


14 (4) Ananda (2) 


Lúc đó Ngài Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 
Thế Tôn, ngòi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn đã nói với thầy 


Änanda như vầy: 


“Này Ananda, có một thứ nào, khi được tu tập và phát triển, 
sẽ hoàn thành bốn thứ? Và có bốn thứ nào, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ hoàn thành bảy thứ. Và có bảy thứ nảo, khi được tu tập và 


phát triển, sẽ hoàn thành hai thứ?” 


“Thưa Thế Tôn, những giáo lý của chúng con được bắt rễ từ 


đức Thế Tôn....” 


“Này Änanda, có một thứ, khi được tu tập và phát triển, sẽ 
hoàn thành bốn thứ? Và có bốn thứ nào, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ hoàn thành bảy thứ. Và có bảy thứ nào, khi được tu tập và 


phát triển, sẽ hoàn thành hai thứ. 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 557 


“Và, này Ananda, cái gì... (là những thứ đó)? Này Ananda, 
sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở, khi được tu tập và phát triển, 
sẽ hoàn thành bổn nên tảng chánh-niệm. Bón nền tảng chánh-niệm, 
khi được tu tập và phát triển, sẽ hoàn thành bảy yéu-tő giác-ngộ. 
Bảy yếu-tố giác-ngộ, khi được tu tập và phát triển, sẽ hoàn thành 


sự hiểu-biết đích-thực (chân tr0 và sự giải-thoát. 


“Và, này Ananda, theo cách nào sự định-tâm nhờ chánh-niệm 
hơi-thở được tu tập và phát triển để nó hoàn thành bốn nèn tảng 


chánh-niệm? 


“Ój đây, này Ananda, môt Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, đến 
một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngòi tréo 
chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước mặt, 
chỉ có chánh-niệm (chú tâm vào hơi thở) người đó thở vô, có 
chánh-niệm người đó thở ra.... [Tiếp tục toàn bộ y hệt như bài kinh 
54:13 kế trên, cho đến:] ... dần chín muồi tới sự buông bỏ giải 


thoát. 


“Này Änanda, chính khi bảy yếu-tố giác-ngộ được tu tập và 
phát triển theo cách này thì chúng sẽ hoàn thành sự hiểu-biết đích- 


thực và sự giải-thoát.” 


(SN 54:14) 


15 (5) Các Tỳ Kheo (1) 


558 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


[Giống hệt kinh 54:13 ở trên, ngoại trừ “một số Tỳ kheo” là 


những người đối thoại với Phật thay vì “Ngài Ẩnanda”.] 


(SN 54:15) 


16 (6) Các Tỳ Kheo (2) 


[Giống hệt kinh 54:14 ở trên, ngoại trừ “một số Tỳ kheo” là 


những người đối thoại với Phật thay vì “Ngài Ẩnanda”.] 


(SN 54:16) 


17 (7) Những Gông Com 


“Này các Tỳ kheo, sự định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở, khi 
được tu tập và phát triển, sẽ dẫn tới sự dẹp-bỏ những gông-cùm 


(kiết sử).” 


(SN 54:17) 


18 (8) Những Khuynh Hướng Tiềm Ấn 
“... së dẫn tới sự dẹp-bỏ những khuynh-hướng tiềm-ẩn (tùy 


miên).” 


(SN 54:18) 


Chương 54 — Liên Kết HƠI THỞ VÔ-RA * 559 


19 (9) Quá Trình 


cc 


. sẽ dẫn tói sự hoàn-toàn hiểu od trinh đường đi (tức 


đường di của vòng luân hôi sinh tử).” 


(SN 54:19) 


20 (10) Sự Tiêu Diệt Ô Nhiễm 
“... sẽ dẫn tới tiêu diệt nhng ô-nhiễm (lậu hoặc). 


“Và, này các Tỳ kheo, theo cách nào sự đjnh-tâm nhờ chánh- 
niệm hơi-thở được tu tập và phát triển để nó dẫn tới sự dẹp-bỏ 
những gông-cùm. dẫn tới sự bứng-bỏ những khuynh-hướng tiêm- 
ẩn, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu quá frình đường đi, dẫn tới sự tiêu- 


diệt những ô-nhiễm? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một Tỳ kheo, sau khi đi vô rừng, 
đến một gốc cây, hay một chòi trống, ngồi xuống. Sau khi ngồi 
tréo chân, giữ lưng thắng đứng, và thiết lập sự chánh-niệm trước 
mặt, chỉ có chánh-niệm (chú tâm vào hơi thở) người đó thở vô, có 
chánh-niệm người đó thở ra.... Người đó tập luyện như vầy: “Quán 
sát sự từ-bỏ, ta sẽ thở vô”; người đó tập luyện như vây: “Quán sát 


sự từ-bỏ, ta sẽ thở ra.’ 


“Này các Tỳ kheo, chính theo cách này sự định-tâm nhờ 


chánh-niệm hơi-thở được tu tập và phát triển để nó dẫn tới sự dẹp- 


560 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


bỏ những gông-cùm, dẫn tới sự bứng-bỏ những khuynh-hướng 
tiềm-ân, dẫn tới sự hoàn-toàn hiểu quá trình đường đi, dẫn tới sự 


tiêu-diệt những ô-nhiễm.” 


(SN 54:20) 


Chương 55 


Liên Kết NHẬP-LƯU 


(52 SofapaffF—Samyutta) 
(55 Tương Ung Dụ-Lưu) 


562 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 563 


NHÓM 1 


NHÓM “CỔNG TRE: 
(Ve]udvara-vagøga) 


KKK KK KK K 


1 (1) Vị Vua Quay Chuyển Bánh Xe 
Ở Sāvatthī. Ở đó đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các Tỳ kheo, ngay cả đó là một vị vua quay chuyển 
bánh xe (chuyền luân vương), đã thực thi quyền thống trị tối cao 
khắp bốn châu lục, khi thân tan rã, sau khi chết, sẽ được tái sinh 
trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời, trong số những thiên 
thần của cõi trời Tãvatimsa (Đao-lợi), và ở đó, được vây quanh bởi 
các tiên nữ trong khu Vườn Nandana (lạc viên, vườn thụ hưởng), 
người đó thụ hưởng bản thân, được chu cấp và được ưu đãi đầy đủ 
năm thứ khoái lạc giác quan của cõi trời, nhưng, vị vua đó vẫn 
chưa có-được bốn điều,” vẫn chưa thoát khỏi địa ngục, cảnh giới 
súc sinh, và cảnh giới hồn ma ngạ quỷ đầy đọa khổ, chưa thoát 
khỏi cảnh giới khổ đau, những nơi đến xấu dữ, và cõi dưới.”? 

“Này các Tỳ kheo, mặc dù một đệ tử thánh thiện sống giữ 
mình với thức ăn khất thực và y áo làm bằng giẻ rách, nhưng, 


người đó vẫn chưa có-được bôn điều, vẫn chưa thoát khỏi địa 


564 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


ngục, cảnh giới súc sinh, và cảnh giới hôn ma ngạ quỷ đây đọa 
khô, chưa thoát khỏi cảnh giới khô đau, những nơi đên xâu dữ, và 


cõi dưới. 


“Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử 
thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: 
“Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán, đã giác ngộ hoàn toàn, đã 
thành tựu về sự hiểu-biết đích thực (chân trí) và đức hạnh, bậc 
phúc lành, bậc hiểu biết thế gian, người dẫn dắt tối thượng của 
những người cần được thuần hóa, thầy của các thiên thần và 


người, bậc Giác Ngộ, bậc Thé Tôn.’ 


“Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như 
vầy: “Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày khéo léo, có thể trực 
tiếp nhìn thấy được, có hiệu quả tức thì, mời người đến để thấy, 
đáng được áp dụng, được tự thân chứng nghiệm bởi người trí 


hiên.’ 


“Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như 
vầy: “Tăng Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức 
tốt lành, đang tu tập cách thức chánh thắng, đang tu tập cách thức 
đích thực, đang tu tập cách thức đúng đắn; Tăng Đoàn đó gồm bốn 
cặp, tám loại người —Tăng Đoàn này của các đệ tử của đức Thế 
Tôn là đáng được tặng quà, đáng được tiếp đón, đáng được cúng 
dường, đáng được lễ chào tôn kính, là ruộng gieo trồng công đức 


cao nhất (phước điền vô thượng) ở thế gian.” 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 565 


“Người đó có-được đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý 
trọng, (đức hạnh đó) không bị sứt mẻ, không bị đút rách, không bị 
ô nhiễm, không bị vết nhiễm, giúp giải thoát, được khen ngợi bởi 


người hiền trí, không bị dính chấp, dẫn tới đạt định. 


“Người đó có-được bốn điều này. Và này các Tỳ kheo, giữa 
hai thứ, quyền thống tri khăp bốn châu lục và sự có-được bốn điều 
đó, thì quyền thống trị bốn châu lục không đáng bằng một phần 


mười sáu so với việc có-được bôn điêu đó.” 


(SN 55:01) 


2 (2) Đã Nhập Cứ... 


“Này các Tỳ kheo, một đệ tử thánh thiện có-được bốn điều 
thì người đó là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với 
cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 


mình.??8 


“Bốn đó là gì? Ở đây, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn là một bậc 
A-la-hán ... thầy của các thiên thần và người, bậc Giác Ngộ, bậc 
Thé Tôn.’ Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như 
vầy: ... vào Tăng Đoàn như vây: ... Người đó có-được đức-hạnh 
mà các bậc thánh nhân quý trọng, (đức hạnh đó) không bị sứt mẻ 
... dẫn tới đạt định. (nhw kinh 55:01 kế trên) 


566 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn 
điều này thì người đó là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói 
buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích 


đên của mình. 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, 


bậc Phúc Lành, vị Sư Thầy, đã nói thêm như vầy: 


“AI có-được niêm-tin và đức-hạnh, 
Sự tin-chăc và tâm-nhìn của Giáo Pháp, 
Vào lúc đạt tới niêm an lạc, 


Đã nhập cứ vào đời sống thánh thiện (phạm hạnh). ” 


(SN 55:02) 


3 (3) Dīghāvu 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở thành Rājagaha 
(Vương-xá), trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ được gọi là 
Chỗ Kiếm Ăn của Bằy Sóc. Lúc đó có một người đệ tử tại gia tên là 
Dighãvu bị bệnh, đau đớn, bệnh nặng gàn chết. Rồi người đệ tử tại 


gia tên Dighãvu đó đã nói với cha mình là gia chủ Jotika, như vây: 


“Thưa cha, nhờ cha đến gặp đức Thế Tôn, kính lạy đức Thế 
Tôn với đầu cúi xuống chân của đức Thế Tôn giùm con, và thưa 
rằng: “Thưa đức Thế Tôn, đệ tử tại gia Dighãvu (là con trai của con) 


đang bệnh, đau đón, bệnh gần chết: con trai con nhờ con đến kính 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU * 561 


lay với đâu cúi xuông chân của đức Thê Tôn.’ Rôi thưa răng: “Thưa 
đức Thê Tôn, sẽ tôt lành nêu đức Thê Tôn đên nơi ở của người đệ tử 


tại gia Dighāvu, vì lòng bi mẫn.” 


“Được rôi, con yêu”, gia chủ Jotika trả lời, và ông đi đên gặp 
đức Thê Tôn, kính chào đức Thê Tôn, ngôi xuông một bên, và thưa 


lại lời của người con. Đức Thế Tôn đồng ý trong im lặng. 


Rôi đức Thê Tôn mặc y áo, mang bình bát và cà sa, đi đên 
chỗ ở của người đệ tử tại gia Dighãvu. Đức Thê Tôn ngồi xuông 


chỗ ngồi đã được don sẵn, và nói với người đệ tử Dighãvu: 


“Này Dighãvu, ta hy vọng anh đang chịu đựng tốt, ta hy vọng 
anh đang đỡ hơn. Ta hy vọng rằng những cảm-giác đau đớn của anh 
đang lắng lặn và không gia tăng, và răng sự lắng lặn của chúng, chứ 


không gia tăng, đang được thấy rõ.” 


“Thưa Thế Tôn, con đang không chịu đựng tốt, con đang 
không đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng bên 
trong con, chứ không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải 


sự lắng lặn, đang được thấy rõ.” 


“Như vậy, này Dighãvu, anh nên tập luyện bản thân như vầy: 
“Tôi sẽ là người có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: 
“Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán ... thầy của các thiên thần và 
người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Tôi sẽ là người có-được niềm- 
tin xác thực vào Giáo Pháp ... Tăng Đoàn... Tôi sẽ là người có- 


được đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý trọng, (đức hạnh đó) 


568 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


không bị samt mẻ... dẫn tới đạt định.” (nhw kinh 55:01 ở trên). 


Chính theo cách như vậy anh nên tập luyện bản thân.” 


“Thưa Thế Tôn, đối với bốn yếu-tố dẫn tới thánh quả Nhập- 
lưu đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, những điều đó đều có đủ bên 
trong con, và con sống đúng đủ theo những điều đó. Vì vậy, thưa 
đức Thế Tôn, con có-được niềm-tin xác thực vào Phật, Pháp, và 


Tăng, và con có-được đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý trọng.” 


“Như vậy, này Dighāvu, nếu đã thiết-lập bốn yếu tố dẫn tới 
thánh quả Nhập-lưu đó, thì anh nên tu tập thêm sáu điều góp phần 
tạo nên sự hiểu-biết đích thực (chân trí). Ở đây, này Dighãvu, sống 
quán sát tính vô-thường trong mọi sự tạo-tác (các hành), nhận thức 
rõ sự-khổ trong những thứ vô thường, nhận thức rõ tính vô-ngã 
trong những thứ khổ, nhận thức rõ sự dẹp-bỏ, nhận thức rõ sự phai- 
biến, nhận thức rõ sự chấm-dứt.?? Chính theo cách như vậy anh 


nên tập luyện bản thân.” 


“Thưa đức Thế Tôn, đối với sáu điều góp phần tạo nên sự 
hiểu-biết đích thực đã được đức Thế Tôn chỉ dạy, sáu điều đó đều 
có đủ bên trong con, và con đã sống đúng đủ theo những điều đó. Vì 
vậy, thưa đức Thế Tôn, con sống quán sát tính vô-thường trong mọi 
sự tạo-tác (các hành), nhận thức rõ sự-khổ trong những thứ vô 
thường, nhận thức rõ tính vô-ngã trong những thứ khổ, nhận thức rõ 
sự dẹp-bỏ, nhận thức rõ sự phai-biến, nhận thức rõ sự chấm-dứt. 
Tuy nhiên, thưa đức Thế Tôn, con hy vọng sau khi con chết đi phụ 


thân con [gia chủ Jotika] sẽ không bị ưu sầu.” 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 569 


“Này con, Dighāvu yêu dâu, lúc này con chỉ nên chú-tâm kỹ- 


càng vào những lời đức Thê Tôn đang nói với con.” 


Rồi đức Thế Tôn, sau khi đã nói những lời dạy đó cho người 
đệ tử tại gia Dighãvu. đứng dậy khỏi chỗ ngồi và ra về. Rồi, không 
lâu sau khi đức Thế Tôn ra về, người đệ tử tại gia Dighãvu đã qua 


đời. 


Rồi, sau đó một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào 


đức Thê Tôn và ngôi xuông một bên, và thưa: 


“Thưa Thế Tôn, vị đệ tử tại gia Dighävu đã chết. Vậy chỗ đến 


của vị ấy là gì? Vị ấy tái sinh về đâu?” 


“Này các Tỳ kheo, đệ tử tại gia Dighāvu là người có trí. 
Người đó đã tu tập đúng theo Giáo Pháp và không làm phiền ta về 
vấn đề Giáo Pháp. Này các Tỳ kheo, với sự đã tiêu diệt sạch sẽ năm 
gông-cùm nhẹ đô, người đệ tử tại gia Dighãvu đã tái sinh một cách 
tự phát (vào một cõi trời trong sạch: một trong năm cõi Tịnh Cư 
Thiên của bậc thánh Bất Lai), và sẽ chứng ngộ Niết-bàn ở đó, 


không quay lại (thế gian) từ cõi đó nữa.” 


(SN 55:03) 


d (4) Xá-lợi-phất (1) 


Trong một lần có Ngài Xá-lợi-phất đang sống ở Sāvathī (Xá- 


570 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


vệ) trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp 
Cô Độc. Lúc đó, vào buôi cuối chiều, Ngài Ananda ra khỏi nơi ån 
tu.... Sau khi ngồi xuống một bên, thầy Ananda đã nói với thầy Xá- 


lợi-phất: 


“Này đạo hữu Xá-lợi-phất, do có-được bao nhiêu điều øì mà 
có những người đã được đức Thế Tôn tuyên bó là bậc thánh Nhập- 
lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, 


với sự giác-ngộ là đích đên của họ?” 


“Này Ananda, chính là do có-được bốn điều cho nên những 
người đó được đức Thế Tôn tuyên bố là bậc thánh Nhập-lưu, 
không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với 
sự giác-ngộ là đích đến của họ. Bốn đó là gì? Ở đây, này đạo hữu, 
một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức 
Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán ... thầy của các 
thiên thần và người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Người đó có- 
được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: ... vào Tăng Đoàn 
như vây: ... Người đó có-được đức-hạnh mà các bậc thánh nhân 
quý trọng, (đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định. (nhw 
kinh 55:01 kế trên). 


“Này đạo hữu, chính do có-được bốn điều này cho nên những 
người đó được đức Thế Tôn tuyên bố là bậc thánh Nhập-lưu, 
không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với 
sự giác-ngộ là đích đến của họ.” 


(SN 55:04) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU e 571 


5 (5) Xá-lợgi-phất (2) 


Lúc đó Ngài Xá-lợi-phất đến gặp đức Thế Tôn, kính chào 
đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Rồi đức Thế Tôn mới nói với 


thầy ấy: 


“Này Xá-lợi-phất, thường nghe nói: “Một yếu tố để đạt tới 
Nhập-lưu, một yếu tố để đạt tới Nhập-lưu.” Giờ thì, này Xá-lợi- 


phất, cái gì là một yếu tố để đạt tới thánh quả Nhập-lưu?” 


“Thưa Thế Tôn, giao lưu với bậc thượng nhân là một yếu tố 
đề đạt tới Nhập-lưu. Nghe Giáo Pháp đích-thực (chân pháp) là một 
yếu tố để đạt Nhập-lưu. Sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn 
khéo, như lý tác ý) là một yếu tô để đạt tới Nhập-lưu. Tu tập đúng 


theo Giáo Pháp là một yếu tó để đạt tới Nhập-lưu.”??9 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Giao lưu với bậc thượng nhân là 
một yếu tố để Nhập-lưu. Nghe Giáo Pháp đích-thực (chân pháp) là 
một yếu tó để Nhập-lưu. Sự chú-tâm kỹ-càng (sự chú tâm khôn 
khéo, như lý tác ý) là một yếu tố để Nhập-lưu. Tu tập đúng theo 
Giáo Pháp là một yếu tô để Nhập-lưu. 


“Này Xá-lợi-phất, thường nghe nói: “Dòng chảy, dòng chảy.” 
Giờ thì, này Xá-lợi-phắt, cái gì là dòng chảy?” 


“Thưa Thế Tôn, con-đường Bát Thánh Đạo là dòng chảy 
(dòng thánh đạo); đó gồm: cách-nhìn đúng đắn, ý-định đúng đắn, 


lời-nói đúng dän. hành-động đúng dän. sự mưu-sinh đúng dän, sự 


512 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nỗ-lực đúng đắn, sự chú-tâm đúng đắn, sự định-tâm đúng đăn.” 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Con-đường Bát Thánh Đạo này là 
dòng chảy; đó gồm: cách-nhìn đúng đắn ... sự định-tâm đúng đắn. 


“Này Xá-lợi-phất, thường nghe nói: “Một bậc Nhập-lưu, một 
bậc Nhập-lưu.” Giờ thì, này Xá-lợi-phất, cái gì là một người Nhập- 
lưu (tức: đã nhập vào dòng chảy, đã nhập vào dòng thánh đạo; Tu- 


đà-hoàn)?” 


“Thưa Thế Tôn, một người có-được con-đường Bát Thánh 
Đạo này thì được gọi là một bậc Nhập-lưu: vị đó có danh xưng này 
cùng với tên họ.” (ví dụ gọi bậc trước tên như: “Nhập-lưu Xá-lợi- 


phát”) 


“Tốt, tốt, này Xá-lợi-phất! Một người có-được con đường Bát 
Thánh Đạo này thì được gọi là một bậc Nhập-lưu: vị đó có danh 


xưng này cùng với tên họ.” 


(SN 55:05) 


6 (6) Những Người Thị Vệ 


Ở Sãvatthi. Bấy giờ, lúc đó có một số Tỳ kheo đang may y áo 
cho đức Thế Tôn, họ nghĩ rằng: 


“Sau ba tháng, khi y áo đã làm xong, đức Thế Tôn sẽ lên 


đường đi du hành.” 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 573 


Bấy giờ, lúc đó đó có những người thị vệ”” là Isidatta và 
Purãna đang tạm trú ở Sãdhuka vì một số công chuyện. Họ nghe 
rằng: “Một số Tỳ kheo đang may y áo cho đức Thế Tôn, và họ 
nghĩ rằng: “Sau ba tháng, khi y áo đã làm xong, đức Thế Tôn sẽ lên 


đường đi du hành.” 


Rồi hai viên thị vệ Isidatta và Purãna đã đặt một người đứng 
trước đường, dặn anh ta: “Này bạn hiền, khi nào anh thấy đức Thế 
Tôn đến, đó là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, thì anh báo ngay cho 
chúng tôi nghen.” Sau khi đứng trước đường hai, ba ngày thì anh ta 
nhìn thấy đức Thế Tôn đang đi tới từ xa. Sau khi nhìn thấy đức 
Thế Tôn, anh ta đến gặp hai viên thị vệ Isidatta và Purāņa để báo 
với họ: “Thua các ngài, đức Thế Tôn đang đến, đó là bậc A-la-hán, 


bậc Toàn Giác. Vậy các ngài tùy nghi đến gặp.” 


Rồi hai viên thị vệ Isidatta và Puräna đã đến gặp đức Thế 
Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và đi theo sát phía sau đức Thế Tôn. 
Rồi đức Thế Tôn đã bước ra khỏi đường, đến một gốc cây, và ngồi 
xuống một chỗ ngồi đã được dọn sẵn. Hai viên thị vệ Isidatta và 
Purãna kính chào đức Thế Tôn, ngòi xuống một bên, và thưa với 


đức Thế Tôn: 


- “Thưa Thế Tôn, chúng con nghe rằng đức Thế Tôn sẽ rời 
Sāvatthī (Xá-vệ) để du hành tới xứ người Kosala (Kiều-tất-la), 
trong thời gian đó, chúng con thấy buôn bã với ý nghĩ: “Đức Thế 
Tôn sẽ ở xa chúng con.” Rồi khi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn 


đã rời Sãvatth để du hành tới xứ người Kosala, trong thời gian đó 


514 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


~ 


chúng con thấy buôn bã với ý nghĩ: 'Đức Thế Tôn đang ở xa chúng 


H 


con. 


“Thêm nữa, thưa Thế Tôn, khi chúng con nghe rằng đức Thé 
Tôn sẽ rời xứ người Kosala để du hành tới xứ người Malla ... rằng 
đức Thê Tôn đã rời xứ người Kosala đê du hành tới xứ người 


Malla.... 


... răng đức Thế Tôn sẽ rời xứ người Malla để du hành tới xứ 
người Vajji (Bạt-kỳ) ... rằng đức Thế Tôn đã rời xứ người Malla 
để du hành tới xứ người Vajji (Bạt-kỳ).... 


... rằng đức Thế Tôn sẽ rời xứ người Vajji để du hành tới xứ 
người Kāsi ... rằng đức Thế Tôn đã rời xứ người Vajji để du hành 


tới xứ người Kāsi ... 


... rằng đức Thế Tôn sẽ rời xứ người Vajji để du hành tới xứ 
người Kāsi ... rằng đức Thế Tôn đã rời xứ người Vajji để du hành 


tới xứ người KãsI.... 


... rằng đức Thế Tôn sẽ rời xứ người Kāsi để du hành tới xứ 
người Magadha (Ma-kiệt-đả), trong thời gian đó chúng con thấy 
buôn bã với ý nghĩ: “Đức Thế Tôn sẽ ở xa chúng con.” Rồi chúng 
con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời xứ người Kāsi để du hành tới 
xứ người Magadha, trong thời gian đó chúng con thấy buôn bã với 


ý nghĩ: “Đức Thế Tôn đang ở xa chúng con.’ 


- “Nhưng, thưa Thế Tôn, khi chúng con nghe rằng đức Thế 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 575 


Tôn sẽ rời xứ người Magadha đề du hành tới xứ người Kãsi, trong 
thời gian đó chúng con thấy vui mừng với ý nghĩ: “Đức Thế Tôn sẽ 
ở gần chúng con.” Rồi khi chúng con nghe rằng đức Thế Tôn đã rời 
xứ người Magadha dë du hành ở xứ người Kãsi, trong thời gian đó 
chúng con thấy vui mừng với ý nghĩ: “Đức Thế Tôn đang ở gần 


chúng con.’ 


“Thêm nữa, thưa Thế Tôn, khi chúng con nghe rằng đức Thế 
Tôn sẽ rời xứ người Kãsi đê du hành tới xứ người Vajji ... răng 
đức Thê Tôn đã rời xứ người Kãsi đê du hành tới xứ người 


Vajji.... 


... rằng đức Thế Tôn sẽ rời xứ người Vajji để du hành tới xứ 
người Malla ... rằng đức Thế Tôn đã rời xứ người Vajji để du hành 


tới xứ người Malla... 


... Tăng đức Thê Tôn sẽ rời xứ người Malla đê du hành tới xứ 
người Kosala ... răng đức Thê Tôn đã rời xứ người Malla đê du 


hành tới xứ người Kosala.... 


. rằng đức Thế Tôn sẽ rời xứ người Kosala để du hành tới 
Sāvatthī, trong thời gian đó chúng con thấy vui mừng với ý nghĩ: 
Đức Thế Tôn sẽ ở gần chúng con.” Rồi khi chúng con nghe rằng 
đức Thế Tôn đang sống ở Sãvatthi, trong Khu Vườn của thái tử 
Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc, trong thời gian đó chúng 
con thấy vui mừng với ý nghĩ: "Doc Thế Tôn đang ở gần chúng 


299 


con. 


576 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


- “Bởi vậy, này các thị vệ, đời sông tại gia là sự giam câm, là 
con đường đây bụi bân. Đời sông xuât gia như trời đât rộng mở. 
Này các thị vệ, bây nhiêu đó cũng đủ lý do đê các anh biêt chuyên 


cần (tu tập). ” 


“Thưa Thê Tôn, chúng con còn bị dính một sự giam câm 
khác thậm chí còn giam câm hơn, và coi như giam câm hơn (cả đời 


sông tại gia) đó nữa.” 


“Nhưng, này các thị vệ, cái gì là sự giam câm mà các anh 
đang dính vào, cái gì thậm chí còn giam câm hơn và coi như giam 


câm hơn (cả đời sông tại gia) đó nữa?” 


“Ở đây, thưa Thế Tôn, khi Vua Pasenadi của xứ Kosala muốn 
đi một chuyến tới vườn ngự viên của mình, thì trước hết chúng con 
phải chuẩn bị những con voi, rồi đặt những cung phi được sủng ái 
của nhà vua ngồi lên những ghế ngồi trên lưng voi, ngay trước mặt 
và sau lưng mình. Thưa Thế Tôn, rồi mùi hương của những cung 
phi đó thơm ngát như hộp nước hoa mới mở ra; những cung phi 
được sức mùi thơm ngát như vậy. Thêm nữa, thưa Thế Tôn, sự 
đụng chạm với thân thể của các cung phi đó thì êm ái giống như 
chạm vào bông vải hay bông kapok vậy; những cung phi hoàng gia 
đó được được nuôi dưỡng một cách chăm chút như vậy. Rồi, thưa 
Thế Tôn, trong thời gian đó thì chúng con phải thị vệ những con 
voi, thị vệ những quý phi, và còn phải phòng vệ bản thân mình, 
mặc dù chúng con không thể nào nhớ hết bao nhiêu lần đã làm 


khởi sinh những trạng thái bất thiện (tà dục) đối với những cung 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU * 571 


phi mỹ nữ đó. Thưa Thế Tôn, đó chính là một sự giam cầm khác 
mà chúng con đang dính phải, nó thậm chí còn giam cầm hơn, và 


coi như giam câm hơn (cả đời sông tại gia) đó nữa.” 


“Bởi vậy, này các thị vệ, đời sống tại gia là sự giam cầm, là 
con đường đầy bụi bân. Đời sống xuất gia thì như trời đất rộng mở. 
Bấy nhiiêu cũng đủ lý do để các anh biết chuyên cần (tu tập). Này 
các thị vệ, người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều là một bậc 
Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận 


mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. 


“Bốn đó là gì? Ó đây, này các thị vệ, một đệ tử thánh thiện 
có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn là 
một bậc A-la-hán ... thầy của các thiên thần và người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.” Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo 
Pháp như vây: ... vào Tăng Đoàn như vầy: ... Người đó sống ở 
nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng 
bó thí, mở rộng bàn tay, vui thích sự tù-bỏ, người tận tâm với việc 
từ-thiện, vui thích sự cho-đi và chia-sẻ.”” Một người đệ tử thánh 
thiện có-được bốn điều này là một bậc Nhập-lưu, không còn bị trói 
buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích 


đên của mình. 


“Này các thị vệ, các anh có-được niềm-tin xác thực vào Đức 
Phật ... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Doan... Thêm nữa, trong nhà 
có thứ gì thích hợp để cho đi thì các anh hãy bó thí hết [không giữ 


lại gì] những thứ đó cho những người có đức-hạnh và có tính-khí 


518 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tốt lành. Này các thị vệ, các anh nghĩ sao, có được bao nhiêu người 
trong dân chúng Kosala có thể sánh bằng các anh về mặt rộng lòng 


bố-thí?” 


“Thưa Thế Tôn, điều đó là lợi lạc cho chúng con, điều đó 
thực là lợi lạc cho chúng con, rằng đức Thế Tôn đã biết rõ chúng 


KE) 


con. 


(SN 55:06) 


7 (D Những Người Làng Cőng Tre 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang đi bộ du 
hành ở xứ người Kosala (Kiều-tất-la) cùng với một đoàn lớn các 
Tỳ kheo, lúc đó tới khu làng Công Tre (Trúc Môn) của những bà- 
lamôn người Kosala. Lúc đó những gia chủ bà-lamôn ở làng 
Công Tre đã nghe nói: “Thưa các ngài, nghe nói rằng tu sĩ [sa- 
môn] Cồ-đàm, người con của dòng họ Thích-ca đã xuất gia khỏi 
gia đình Thích-ca, đang đi du hành tới xứ Kosala cùng với một 
đoàn lớn các Tỳ kheo, và đã tới làng Công Tre. Giờ tin đồn tốt về 
Thầy Cồ-đàm đã lan truyền như vây: “Bậc Thế Tôn đó là một A-la- 
hán, đã giác ngộ toàn thiện, đã thành tựu về sự hiểu-biết và đức- 
hạnh, bậc phúc lành, bậc hiểu biết thế giới, người dẫn dắt vô 
thượng của những người cần được thuần hóa, thầy của các thiên 
thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Toàn Giác, bậc Thế Tôn. 


Sau khi đã tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp trong thế 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU e 579 


giới này có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmā, trong thế 
hệ này có các tu sĩ và bà-la-môn, có những thiên thần và loài 
người, bậc ấy đã công khai cho người khác biết. Bậc ấy dạy một 
Giáo Pháp tốt ở đầu, tốt ở giữa, tốt ở cuối, với ý nghĩa và câu chữ 
đúng đắn; bậc ấy (làm gương) cho thấy một đời sống thánh thiện 
hoàn thiện và tinh khiết. Sẽ tốt lành nếu gặp những vị A-la-hán 
đó.” 


Rồi những gia chủ bà-la-môn của làng Cổng Tre đã đến gặp 
đức Thé Tôn. Sau khi đến gặp, một số họ lạy chào đức Thế Tôn và 
ngồi xuống một bên. Một số chào, sau khi chào hỏi thân thiện, ngồi 
xuống một bên. Một số khác thì tự xưng tên tuổi và họ tộc của 
mình với đức Thế Tôn, và ngòi xuống một bên. Một số thì chỉ im 


lặng và ngôi xuông một bên. 


Sau khi ngôi xuông một bên, những gia chủ bà-la-môn của 


làng Cổng Tre đã nói với đức Thế Tôn: 


“Thầy Cồ-đàm, chúng tôi có những ước nguyện, mong muốn, 
và hy vọng như vây: “Chúng tôi cầu được sống trong nhà với nhiều 
con cháu! Chúng tôi cầu được dùng gỗ chiên đàn Kãsi! Chúng tôi 
cầu được mang vòng hoa, xức nước hoa, và cao sáp! Chúng tôi cầu 
nhận được vàng bạc! Khi thân tan rã, sau khi chết, chúng tôi cầu 
được tái sinh trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời!” Khi 
chúng tôi có những ước nguyện, mong muốn, và hy vọng như vậy, 
mong Thầy Cồ-đàm chỉ dạy Giáo Pháp theo một cách để chúng tôi 


có thê được sông trong nhà với nhiêu con cháu ... được tái sinh 


580 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời.” 


“Này các gia chủ, ta sẽ dạy cho các người Giáo Pháp có thê 
ứng dụng được cho mỗi người.”” Hãy lắng nghe và chú tâm kỹ 


càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thầy”, những gia chủ bà-la-môn vùng Công Tre đã 


đáp lại. Đức Thế Tôn đã nói điều này: 


“Này các gia chủ, cái gì là Giáo Pháp ứng dụng được cho mỗi 


người? 


- “Ő đây, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết 
suy xét như vây: “Ta là người muốn được sống chứ không muốn 
chết; ta muốn được hạnh phúc chứ không muốn bị khổ đau. Vì ta 
là người muốn được sống .. . và không muốn bị khổ đau, nên nếu 
có ai lấy mạng ta thì ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu ta lẫy 
mạng người (hay vật) khác người (hay vật) đó cũng muốn được 
sống chứ không muốn chết, muốn được hạnh phúc chứ không 
muốn bị khổ đau—thì người (hay vật) đó cũng đâu vui lòng và 
cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và dễ chịu thì người (hay 
vật) khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng 
và cam chịu sao ta có thể làm điều đó đối với người (hay vật) 
khác?. (Điều gì mình không muốn thì đừng làm với người khác). 
Sau khi suy xét như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ, không 
sát sinh, khuyên khích người khác không sát sinh, và khen ngợi 


việc kiêng cù sát sinh. Như vậy đức-hạnh về thân (hành động) của 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU e 581 


người đó được thanh lọc theo ba cäch 27 


- “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết 
suy xét như vây: “Nếu có ai muốn lấy thứ ta không cho, đó là trộm 
cắp của ta, điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu ta lẫy thứ 
người khác không cho ta, tức là trộm cắp của người khác, điều đó 
người khác đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không làm ta vui 
lòng và dễ chịu thì người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. 
Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có thể làm điều đó đối 
với người khác?.” Sau khi suy xét như vậy, người đệ tử thánh thiện 
kiêng cữ, không lấy thứ không được cho, khuyên khích người khác 
không lẫy thứ không được cho, và khen ngợi sự kiêng cữ việc lẫy 
trộm ăn cắp. Như vậy đức-hạnh về thân (hành động) của người đó 
được thanh lọc theo ba cách- “Lại nữa, này các gia chủ, một người 
đệ tử thánh thiện biết suy xét như vầy: “Nếu có ai muốn ngoại tình 
với vợ ta, điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu ta đi ngoại 
tình với vợ của người khác, điều đó người khác đâu vui lòng và 
cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và dễ chịu thì người khác 
cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam 
chịu sao ta có thể làm điều đó đối với người khác?’ Sau khi suy xét 
như vậy, người đệ tử thánh thiện kiêng cữ, không hành vi tính dục 
bất chính, khuyên khích người khác không hành vi tính dục bất 
chính, và khen ngợi sự kiêng cữ việc tà dâm tà dục. Như vậy đức- 
hạnh về thân (hành động) của người đó được thanh lọc theo ba 
cách- “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh thiện biết 


suy xét như vây: “Nêu có ai nói dôi nói sai đê làm hại ta, điêu đó ta 


582 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu ta nói dối nói sai để làm hại 
người khác, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. 
Điều gì không làm ta vui lòng và dễ chịu thì người khác cũng đâu 
vui lòng và cam chịu. Điều ta không vui lòng và cam chịu sao ta có 
thể làm điều đó đối với người khác?’ Sau khi suy xét như vậy, 
người đệ tử thánh thiện kiêng cù, không nói dối không nói sai sự 
thật, khuyên khích người khác không nói dối, và khen ngợi sự 
kiêng cù nói dối. Như vậy đức-hạnh về thân (hành động) của người 
đó được thanh lọc theo ba cách- “Lại nữa, này các gia chủ, một 
người đệ tử thánh thiện biết suy xét như vây: “Nếu có ai chia rẽ ta 
với bạn bè thân hữu bằng lời nói gây chia rẽ, điều đó ta đâu vui 
lòng và cam chịu. Giờ ta chia rẽ người khác và bạn bè thân hữu 
của họ, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu....” Như 
vậy đức-hạnh về thân (hành động) của người đó được thanh lọc 
theo ba cách- “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử thánh 
thiện biết suy xét như vây: “Nếu có ai nói với ta bằng những lời gắt 
gong, điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ ta nói lời gắt gỏng 
với người khác, điều đó người khác cũng đâu vui lòng và cam 
chịu....` Như vậy đức hạnh về thân (hành động) của người đó được 
thanh lọc theo ba cách- “Lại nữa, này các gia chủ, một người đệ tử 
thánh thiện biết suy xét như vây: “Nếu có ai nói với ta những lời 
tầm phào và tán gẫu, điều đó ta đâu vui lòng và cam chịu. Giờ nếu 
ta nói lời tầm phào và tán gẫu người khác, điều đó người khác 
cũng đâu vui lòng và cam chịu. Điều gì không làm ta vui lòng và 


dễ chịu thì người khác cũng đâu vui lòng và cam chịu. Ðiêu ta 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU e 583 


không vui lòng và cam chịu sao ta có thể làm điều đó đối với 
người khác?” Sau khi suy xét như vậy, người đệ tử thánh thiện 
kiêng cữ, không nói chuyện tâm phào vô ích, khuyên khích người 
khác không nói lời tầm phào vô ích, và khen ngợi sự kiêng cữ việc 
nói chuyện tầm phào, nói lời vô ích. Như vậy đức-hạnh về thân 


(hành động) của người đó được thanh lọc theo ba cách 


- “Người đệ tử thánh thiện đó là người có-được niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán ... 
thầy của các thiên thần và người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ 
Người đó có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: ... 
vào Tăng Đoàn như vây: ... Người đó có-được đức-hạnh mà các 
bậc thánh nhân quý trọng, (đức hạnh đó) không bị sứt mẻ ... dẫn 
tới đạt định. (nhw kinh 55:01 kế trên) 


“Này các gia chủ, khi một người đệ tử thánh thiện có-được 
bảy phẩm-hạnh thiện lành này, cộng với bốn điều đáng có này, thì 
nếu muốn người đó có thể tuyên bố về bản thân mình như vây: “Ta 
đã hết (rớt vào) cõi địa ngục, đã hết cõi súc sinh, đã hết cõi hỗn ma 
nga quỷ, đã hết những cảnh giới thấp đầy doa khổ, những nơi đến 
xấu dữ, cõi dưới. Ta là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói 
buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích 


dën của mình.”” 


Sau khi điều này được nói ra, những gia chủ bà-la-môn của 
làng Cổng Tre đã nói: “Thật kỳ diệu, Thầy Cô-đàm! Thật tuyệt 


vời, Thầy Cồ-đàm!.... Chúng con xin quy y nương tựa vào Thầy 


584 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Cô-đàm, vào Giáo Pháp, và vào Tăng Đoàn các Tỳ Kheo. Kê từ 
hôm nay mong đức Thế Tôn ghi nhớ chúng con là những đệ tử tại 


gia đã quy y nương tựa suốt đời.” 


(SN 55:07) 


8 (8) Hội Trường Gạch (1) 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở 
Ñãtika trong Hội Trường Bằng Gạch. Lúc đó có Ngài Änanda đến 
gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và 


thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo tên Salha đã chết. Vậy chỗ đến của 
thầy ấy là gì, thầy ấy tái sinh về đâu? Tỳ kheo ni tên Nandã đã 
chết. Chỗ đến của ni ấy là gì, ni ấy tái sinh về đâu? Đệ tử tại gia 
nam tên Sudatta đã chết. Chỗ đến của bác ấy là gì, bác ấy tái sinh 
về đâu? Đệ tử tại gia nữ tên Sujãtã đã chết. Chỗ đến của cô ấy là 


gì, cô ây tái sinh vê đâu?” 


“Này Änanda, Tỳ kheo Sāļha đã chết, bằng sự tiêu diệt hết ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải- 
thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng 
ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp. Tỳ kheo ni Nandã đã chết, với sự 
đã tiêu diệt sạch sẽ năm gông-cùm nhẹ đô, đã tái sinh tự phát (vào 


một cối trời trong sạch), và sẽ chứng ngộ Niêt-bàn ở đó, không còn 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 585 


quay lại (thế gian) từ cõi đó nữa. Đệ tử tại gia nam Sudatta đã chết, 
với sự tiêu diệt ba gông-cùm và đang giảm thiêu tham, sân, si, đã 
thành một bậc thánh Bắt-lai, chỉ còn quay lại thế gian này một lần 
nữa, rồi sẽ chấm dứt mọi khổ đau.” Đệ tử tại gia nữ Sujātā đã 
chết, với sự tiêu diệt ba gông-cùm, đã là một bậc thánh Nhập-lưu, 
không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với 


sự giác-ngộ là đích đên của mình. 


“Không có gì đáng ngạc nhiên, này Änanda, rằng làm con 
người ai cũng phải chết. Nhưng cứ mỗi lần có ai chết thây lại đến 
gặp hỏi như vậy, điều đó sẽ làm phiền Như Lai. Bởi vậy, này 
Änanda, ta sẽ dạy cho thầy một Giáo Pháp được gọi là gương Giáo 
Pháp, néu được trang bị nó, thì một người đệ tử thánh thiện, néu 
muốn, có thể tự tuyên bố vè mình như vây: “Ta đã hết (rớt vào) cõi 
địa ngục, đã hết cõi súc sinh, đã hết cõi hồn ma ngạ quỷ, đã hết 
những cảnh giới thấp đầy doa khổ, những nơi đến xấu dữ, cõi dưới. 
Ta là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, 


đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích dën của mình.” 


“Và, này Ananda, cái gì là Giáo Pháp đó, là gương Giáo Pháp 
đó, khi được trang bị nó thì một người đệ tử thánh thiện, nếu 
muốn, có thể tuyên bố về mình như vậy? Ở đây, này Änanda, một 
người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin vào Đức Phật như vầy: 
“Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán ... thầy của các thiên thần và 
người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn." Người đó có-được niềm-tin 


xác thực vào Giáo Pháp như vầy: ... vào Tăng Đoàn như vầy: .... 


586 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Người đó có-được đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý trọng, 
(đức hạnh đó) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. (nhw kinh 
55:01 ở trên) 


“Này Ananda, đây là Giáo Pháp đó, là gương Giáo Pháp đó, 
khi được trang bị nó thì một người đệ tử thánh thiện, néu muốn, có 
thể tự tuyên bố về mình như vầy: “Ta đã hết (rớt vào) cõi địa ngục, 
đã hết cõi súc sinh, đã hết cõi hồn ma ngạ quỷ, đã hết những cảnh 
giới thấp đầy đọa khổ, những nơi đến xấu dữ, cõi dưới. Ta là một 
bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định 


xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích dën của mình.” 


(SN 55:08) 


9 ` (9) Hội Trường Gạch (2) 


Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Änanda đã thưa với đức 


Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, Tỳ kheo tên Asoka đã chết. Vậy chỗ đến của 
thầy ấy là gì, thầy ấy tái sinh về đâu? Tỳ kheo ni tên Asokã đã chết. 
Chỗ đến của ni ấy là gì, ni ấy tái sinh về đâu? Đệ tử tại gia nam tên 
Asoka đã chết. Chỗ đến của bác ấy là gì, bác ấy tái sinh về đâu? Đệ 
tử tại gia nữ tên Asokã đã chết. Chỗ đến của cô ấy là gì, cô ấy tái 


sinh về đâu?” 


“Này Ananda, Asoka đã chết, bằng sự tiêu diệt hết ô-nhiễm, 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 587 


ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải-thoát vô 
nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng ngộ bằng 
sự hiểu-biết trực-tiếp.... [Tiếp tục giống tương tự lời bài kinh kế 


trên]... 


“Này Ananda, đây là Giáo Pháp đó, là gương Giáo Pháp đó, 
khi được trang bị nó thì một người đệ tử thánh thiện, néu muốn, có 
thê tự tuyên bố về mình như vầy: “Ta đã hết (rớt vào) cõi địa ngục, 
đã hết cõi súc sinh, đã hết cõi hồn ma ngạ quỷ, đã hết những cảnh 
giới thấp đầy doa khổ, những nơi đến xấu dữ, cõi dưới. Ta là một 
bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định 


xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích dën của mình. ”” 


(SN 55:09) 


10 (10) Hội Trường Gạch (3) 


Sau khi ngồi xuống một bên, Ngài Änanda đã thưa với đức 


Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, đệ tử tại gia nam tên Kakkata đã chết ở 
Ñãtika. Vậy chỗ đến của chú ấy là gì, chú ấy tái sinh về đâu? Đệ tử 
tại gia nam tên Kalinga ... Nikata ... KatIssaha... Tuttha ... 
Santuttha ... Bhadda ... Subhadda đã chết ở Ñãtika. Vậy chỗ đến 


của chú ây là gì, chú ây tái sinh vê đâu? 


“Này Änanda, đệ tử tại gia nam Kakkata đã chết, với sự đã 


588 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tiêu diệt sạch sẽ năm gông-cùm nhẹ đô, đã tái sinh tự phát (vào một 
cõi trời trong sạch), và sẽ chứng ngộ Niết-bàn ở đó, không còn 
quay lại (thế gian) từ cõi đó nữa. Các các đệ tử tại gia nam là 
Kaliga, Nikata Katissaha, Tuttha, Santuttha, Bhadda, và 


Subhadda cũng giống như vậy. 


“Hơn năm mươi đệ tử tại gia nam đã chết ở Ñãtika, với sự đã 
tiêu diệt sạch sẽ năm gông-cùm nhẹ đô, đã tái sinh tự phát (vào một 
CO trời trong sạch), và sẽ chứng ngộ Niêt-bàn ở đó, không còn 


quay lại (thế gian) từ cõi đó nữa. (Bắt-lai) 


Hơn chín mươi đệ tử tại gia nam đã chết ở Ñãtika, với sự tiêu 
diệt ba gông-cùm và đang giảm thiểu tham, sân, si, đã thành một 
bậc thánh Nhắt-lai, chỉ còn quay lại thế gian này một lần nữa, rồi sẽ 


chấm dứt mọi khổ đau. 


Năm trăm lẻ sáu đệ tử tại gia nam đã chết ở Ñãtika với sự 
tiêu diệt ba gông-cùm, đã là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị 
trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là 


đích đến của mình. (Nhập-lưu)”?5 


“Không có gì đáng ngạc nhiên, này Änanda, rằng làm con 
người ai cũng phải chết. Nhưng cứ mỗi lần có ai chết thầy lại đến 
gặp hỏi như vậy, điều đó sẽ làm phiền Như Lai. Bởi vậy, này 
Änanda, ta sẽ dạy cho thầy một Giáo Pháp được gọi là gương Giáo 
Pháp.... (Tiếp tục như kinh kế trên) 


“Và, này Ananda, cái gì là Giáo Pháp đó, là gương Giáo Pháp 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU * 589 


đó, khi được trang bị nó....? 
ka iép tuc phần còn lại như bài kinh 55:08 ở trên. ] 


(SN 55:10) 


590 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 2 
NHÓM ‘TINH XÁ HOÀNG GIA’ (MỘT NGÀN’) 


(Rājakārāma-vagga) 


KKK KK KK K 


11 (1) Một Ngàn 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sóng ở SãvatthT (Xá-vệ), 
trong khu Tịnh Xá (của) Hoàng Gia. Lúc đó có Tăng đoàn gồm có 
một ngàn Tỳ kheo ni đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế 
Tôn, đứng sang một bên. Đức Thế Tôn đã nói với những Tỳ kheo 


ni đó: 


“Này các Tỳ kheo ni, một người đệ tử thánh thiện nếu có- 
được bốn điều là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc 
với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến 
của mình. Bốn đó là gì? Ở đây, này các Tỳ kheo ni, một người đệ 
tử thánh thiện có-được niềm-tin vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế 
Tôn là một bậc A-la-hán ... thầy của các thiên thần và người, bậc 
Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Người đó có-được niềm-tin xác thực vào 
Giáo Pháp như vầy: ... vào Tăng Đoàn như vậy: ... Người đó có- 
được đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý trọng, (đức hạnh đó) 


không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. (nh kinh 55:01 ở trên) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 591 


“Này các Tỳ kheo ni, một người đệ tử thánh thiện mà có- 
được bốn điều này là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói 
buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích 


đên của mình.” 


(SN 55:11) 


12 (2) Những Bà-la-môn 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, những bà-la-môn tuyên bố một đường đi 
họ gọi là “hướng thượng.” Họ khuyến khích đệ tử như vây: “Này, 
thiện nhân, hãy thức dậy sớm và mặt nhìn hướng đông bước di. 
Đừng tránh hồ sâu, vực núi, hay gốc cây, chỗ gai góc, ao nước, hay 
hầm phân. Anh nên mong đợi cái chết ngay khi bị rớt xuống đó. 
Như vậy, này thiện nhân, khi thân tan rã, sau khi chết, anh sẽ được 


tái sinh trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời.) 


“Này các Tỳ kheo, kiểu thực hành này của những bà-la-môn 
là đường đi ngu ngốc, đường đi ngu xuân; nó không dẫn tới sự 
chê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự hiểu-biết trực-tiếp, 
sự giác-ngộ, Niết-bàn. Nhưng, này các Tỳ kheo, ta tuyên bố đường 
đi hướng thượng trong Giới Luật Thánh Nhân, đường đi dẫn tới sự 
hoàn toàn ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự hiểu- 


biết trực-tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


592 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là đường đi hướng thượng, dẫn 
tới sự hoàn toàn ghê-sợ ... Niết-bàn. Ở đây, này các Tỳ kheo, một 
người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật 
như vầy: “Đức Thế Tôn là một bậc A-la-hán ... thầy của các thiên 
thần và người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Người đó có-được 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: ... vào Tăng Đoàn như 
vầy: ... Người đó có-được đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý 
trọng, (những đức hạnh đó) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. 
(như kinh 55:01 ở trên) 


“Này các Tỳ kheo, đây là đường đi hướng thượng, nó dẫn tới 
sự hoàn toàn sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự 


hiều-biết trực-tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn.” 


(SN 55:12) 


13 (3) lnanda 


Trong một lần có Ngài Änanda và Ngài Xá-lợi-phất đang 
sống ở SãvathT (Xá-vệ) trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong 
Tịnh Xá của ông Cấp Cô Độc. Lúc đó, vào buổi cuối chiều, thầy 
Xá-lợi-phất ra khỏi nơi ân tu, đến gặp thầy Änanda, và chào hỏi 
qua lại. Sau khi họ xong phần chào hỏi thân thiện, thầy ấy ngồi 


xuông một bên, và nói với thây Ananda: 


“Này đạo hữu Ananda, bằng cách dẹp-bỏ bao nhiêu thứ và do 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 593 


có-được bao nhiêu thứ thì có những người được đức Thế Tôn 
tuyên bố như vây: “Người này là một bậc thánh Nhập-lưu, không 
còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác- 


ngộ là đích dën của mình.”?” 


“Này đạo hữu, đó là bằng cách dẹp-bỏ bốn điều và do có- 
được bốn điều nên những người đó được đức Thế Tôn tuyên bố 


như vậy. Bốn đó là gì? 


- “Này đạo hữu, (thứ nhất) người đó không-có sự không tin 
tưởng (thắt tín) vào Đức Phật. Không như những người phàm phu 
không được chỉ dạy, do có sự không tin tưởng vào Phật, nên khi 
thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh vào cảnh giới đày đọa, trong 
một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, trong địa ngục. Và người đó 
có-được niêm-tin xác thực vào Đức Phật. Giống như những người 
đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một 
nơi đến tốt lành, trong một cõi trời. Niềm tin vào Phật như vây: 
“Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thần và 


người, bậc Giác Ngộ, bậc Thé Tôn.’ 


- “Này đạo hữu, (thứ hai) người đó không-có sự không tin 
tưởng vào Giáo Pháp. Không như những người phàm phu không 
được chỉ dạy, do có sự không tin tưởng vào Giáo Pháp, nên khi 
thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh vào cảnh giới đầy đọa, trong 
một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, trong địa ngục. Và người đó 


có-được niêm-tin xác thực vào Giáo Pháp. Giông như những người 


594 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin xác thực vào 
Giáo Pháp, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong 
một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời. Niềm tin vào Giáo Pháp 
như vây: “Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày một cách khéo 


léo ... được tự thân chứng nghiệm bởi người trí hiền. 


“Này đạo hữu, (thứ ba) người đó không-có sự không tin 
tưởng vào Tăng Đoàn. Không như những người phàm phu không 
được chỉ dạy, do có sự không tin tưởng vào Tăng Đoàn, nên khi 
thân tan rã, sau khi chết, bị tái sinh vào cảnh giới đầy đọa, trong 
một nơi đến xấu dữ, trong cõi dưới, trong địa ngục. Và người đó 
có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn. Giống như những 
người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin xác thực 
vào Tăng Đoàn, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh 
trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời. Niềm tin vào Tăng 
Đoàn như vầy: “Tăng Đoàn của các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu 
tập theo cách thức tốt lành ... là ruộng gieo trồng công đức cao 


nhất (phước điền vô thượng) ở thé gian.’ 


- “Này đạo hữu, (thứ tư) người đó không-có sự thất-đức (sự 
không đức hạnh, sự thiếu đức hạnh). Không như những người 
phàm phu không được chỉ dạy, do có sự thất-đức, nên khi thân tan 
rã, sau khi chết, bị tái sinh vào cảnh giới đầy đọa, trong một nơi 
đến xấu dữ, trong cõi dưới, trong địa ngục. Và người đó có-được 
đức-hạnh. Giống như những người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 


dạy, do có-được đức-hạnh, nên khi thân tan rã, sau khi chết, được 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 595 


tái sinh trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời. Những đức- 
hạnh mà các bậc thánh nhân quý trọng, (đức hạnh đó) không bị sứt 
mẻ ... dẫn tới đạt định. 


“Này đạo hữu, chính bằng cách dẹp-bỏ bốn điều như vậy và 
do có-được bốn điều như vậy, nên những người đó được đức Thế 
Tôn tuyên bố như vây: “Người này là một bậc thánh Nhập-lưu, 
không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với 


sự giác-ngộ là đích dën của mmh" 


(SN 55:13) 


14 (4) Nơi Đến Xấu Dữ (1) 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn 
điều là đã vượt qua mọi sự sợ-hãi (sẽ bị tái sinh trong) một nơi đến 
xấu dp. Bốn đó là gì? Ó đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử 
thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: 
“Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của những thiên thần và 
người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Người đó có-được niềm-tin 
xác thực vào Giáo Pháp ... Tăng Đoàn ... Người đó có-được đức- 
hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng ... dẫn tới đạt định. Một 
người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này là đã vượt qua mọi 


sự sợ-hãi (sẽ bị tái sinh trong) một nơi đên xâu dữ.” 


(SN 55:14) 


596 - Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


15 (5) Nơi Đến Xấu Dữ (2) 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bốn 
điều là đã vượt qua mọi sự sợ-hãi (sẽ bị tái sinh trong) một nơi đến 
xấu dữ, trong cối dưới. Bốn đó là gì? [T iép tuc như kinh ké trên, 


chỉ khác là kinh này có thêm chữ “trong cối dwói”.] 


(SN 55:15) 


16 (6) Bạn Bè và Đồng Nghiệp... (1) 


“Này các Tỳ kheo, những người các thầy có lòng thương mến 
[bi mẫn] và những người đáng để các thầy lắng nghe—là bạn bè 
hay đồng nghiệp, người thân hay họ hàng—thì các thầy nên khởi 


xướng, ón định, và thiết lập họ trong bốn yếu-tố Nhập-lưu. 


“Bốn đó là gì? Các thầy nên khởi xướng, ôn định, và thiết lập 
họ trong niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn 
là một A-la-hán ... thầy của những thiên thần và người, bậc Giác 
Ngô, bậc Thế Tôn.” Các thầy nên khởi xướng, ổn định, và thiết lập 
họ trong niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: ... vào Tăng 
Đoàn như vây: ... trong những đức-hạnh mà các bậc thánh nhân 
quý trọng, (những đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt 
định. 


“Những người các thầy có lòng thương mến ... thì các thầy 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 597 


nên khởi xướng, ồn định, và thiết lập họ trong bốn yếu-tố Nhập- 


lưu này.” 


(SN 55:16) 


17 (7) Bạn Bè và Đồng Nghiệp... (2) 
[Y hệt kinh kế trên, và tiếp tục như sau: ] 


“Này các Tỳ kheo, có thể có sự đổi khác trong bốn yếu tó tứ 
đại—trong yếu tó đất, yếu tổ nước, yếu tố nhiệt, yếu tố gió—nhưng 
không thể có sự đổi khác trong người đệ tử thánh thiện (đã) có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật. Sự đổi khác kiểu như: người 
đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật có thể bị 
tái sinh trong địa ngục, trong cõi súc sinh, hay trong cảnh hồn Ma- 


vương ngạ quý— điều đó là không thé có. 


“Các thầy nên khởi xướng, ổn định, và thiết lập họ trong 
niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn ... trong 
những đức hạnh mà những thánh nhân quý trọng ... dẫn tới đạt 
định. 


“Này các Tỳ kheo, có thể có sự đổi khác trong bốn yếu tó tứ 
đại ... nhưng không thể có sự đổi khác trong người đệ tử thánh 
thiện (đã) có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... Tăng Đoàn 
... trong người đệ tử thánh thiện (đã) có-được những đức-hạnh mà 


những bậc thánh nhân quý trọng. Sự đổi khác kiểu như: người đệ 


598 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tử thánh thiện có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân 
quý trọng có thể bị tái sinh trong địa ngục, trong cõi súc sinh, hay 


trong cảnh hồn Ma-vương nen quý— điều đó là không thể có. 


“Những người các thầy có lòng thương mến ... thì các thầy 
nên khởi xướng, ồn định, và thiết lập họ trong bốn yếu tô Nhập-lưu 


29 


này. 


(SN 55:17) 


18 (8) Thăm Các Thiên Thần (1) 


Ở Sãvatth. Lúc đó, nhanh như một người khỏe mạnh duỗi 
hay co cánh tay, Ngài Đại Mục-kiền-liên đã biến mất khỏi Khu 
Vườn của thái tử Jeta và hiện ra trước các thiên thần ở cõi trời 
Tãvatimsa (Đao-lợi, cõi trời Ba Mươi Ba). Lúc đó, một số thiên 
thần thuộc cõi trời Tãvatimsa đã đến gặp thầy Đại Mục-kiền-liên, 
kính chào thầy ấy, và đứng qua một bên. Thầy Đại Mục-kiền-liên 


mới nói với các thiên thân: 


“Này các bạn, thật tốt lành nếu có-được niềm-tin xác thực 
vào Đức Phật như vầy: 'Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của 
những thiên thần và người, bậc Giác Ngộ, bậc Thé Tôn.’ Bởi do 
có-được niềm-tin xác thực vào Phật, nên có những chúng sinh ở 
đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi đến 


tốt lành, trong một cõi trời. 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU e 599 


“Này các bạn, thật tốt lành nếu có-được niềm-tin xác thực 
vào Giáo Pháp như vây: ... vào Tăng Đoàn như vây: ... có-được 
những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, nên có 
những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh 


trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời.” 


“Thưa thầy Mục-kièn-liên, thật đúng tốt lành có-được niềm- 
tin xác thực vào Đức Phật... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn ... 
có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, nên 
có những chúng sinh ở đây, khi thân tan rã, sau khi chết, được tái 


sinh trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời.” 


(SN 55:18) 


19_ (9) Thăm Các Thiên Thần (2) 


[Giống hệt bài kinh kế trên, ngoại trừ câu “được tái sinh 
trong một nơi đến tốt lành” được đôi lại thành “đã được tái sinh 


trong một nơi đến tốt lành”] 


(SN 55:19) 


20 (10) Thăm Các Thiên Thần (3) 


Lúc đó, nhanh như một người khỏe mạnh duĝi hay co cánh 
tay, Đức Thế Tôn đã biến mắt khỏi Khu Vườn của thái tử Jeta và 


hiện ra trước các thiên thân ở cõi trời Tãvatimsa (Đao-lợi, cõi trời 


600 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Ba Mươi Ba). Lúc đó, một số thiên thần thuộc cõi trời Tãvatimsa 
đã đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và đứng qua một 


bên. Đức Thê Tôn mới nói với các thiên thân: 


“Này các bạn, thật tốt lành nếu có-được niềm-tin xác thực 
vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của 
những thiên thần và người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Bởi do 
có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật, nên có những chúng sinh 
ở đây là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi 
dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 


mình. 


“Này các bạn, thật tốt lành nếu có-được niềm-tin xác thực 
vào Giáo Pháp như vầy: ... vào Tăng Đoàn như vầy: ... có-được 
những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, nên có 
những chúng sinh ở đây là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị 
trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là 


đích đên của mình.” 


“Thưa đức Thế Tôn, thật đúng tốt lành có-được niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn ... có- 
được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, nên có 
những chúng sinh ở đây là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị 
trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là 


đích đên của mình.” 


(SN 55:20) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU e 601 


NHÓM 3 
NHÓM SARAKANFƯ 


(SarakãnI-vagga) 


KK K K K K K K 


21 (1) Mahānāma OU) 


Tôi nghe như vầy. Trong môt lần đức Thế Tôn đang sống 
giữa những người họ tộc Thích-ca ở Kapilavatthu (Ca-ty-la-vệ) 
trong Khu Vườn Cây Banyan [NIgrodhal. Lúc đó có ông 
Mabänäma (Đại Danh) người họ tộc Thích-ca đến gặp đức Thế 
Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức 


Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, thành Kapilavatthu này giàu có và phát đạt, 
đông dân, đông đúc, với đường phố chen chúc. Vào buổi cuối 
chiều, khi con đang đi vô thành Kapilavatthu sau khi đi thăm viếng 
đức Thế Tôn hoặc những Tỳ kheo đáng kính, con gặp phải voi đi 
tán lạc, ngựa đi tán lạc, xe ngựa nhỏ đi tán lạc, xe ngựa lớn đi tán 
lạc, người đi tán lạc. Trong thời lúc đó, thưa Thế Tôn, sự chánh- 
niệm của con về đức Thế Tôn bị tán loạn, sự chánh-niệm của con 
về Giáo Pháp bị tán loạn, sự chánh-niệm của con về Tăng Đoàn bị 
tán loạn. Rồi ý nghĩ này đã xảy đến với con: “Nếu mình chết ngay 


lúc này, chỗ đên của mình là gì, mình sẽ tái sinh vê đâu?”” 


602 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


"Dong sợ, này Mahanama! Đừng sợ sët, này Mahanamal Cái 
chết của chú không phải là một cái chết tôi tệ. Sự qua đời của chú 
không phải là một sự tồi tệ.” Khi tâm của một người đã được 
củng có từ lâu bởi niềm-tin, đức-hạnh, sự học-hiểu, sự rộng lòng 
bố-thí, và trí-tuệ, thì ngay đây lũ qua, kèn kèn, diều hâu, chó, chó 
rừng, hay những sinh vật khác ăn ria thân xác người đó, cái thân 
gồm thể sắc, được tạo thành bởi bốn yêu tô lớn (tứ đại), bắt nguồn 
từ mẹ và cha, được nuôi lớn từ cơm và cháo, (mang bản chất) vô 
thường, phải bị chà xát và đè bóp, phải bị tan hoại và tan rã. Nhưng 
tâm của người đó, vốn đã được củng có từ lâu bởi niềm-tin, đức- 
hạnh, sự học-hiểu, sự rộng lòng bố-thí, và trí-tuệ_— thì vẫn đi 


hướng thượng, đi tới chỗ xuất chúng.” 


- “Này Mahãnãma, giả sử người ta nhấn chìm một hũ bơ hay 
một hũ dầu xuống một ao nước sâu, sau đó lấy đồ đập bề hũ ra. 
Những miếng bé và mảnh vỡ đều chìm xuống dưới, nhưng bơ hay 
dầu ắt sẽ nổi lên trên. Cũng giống như vậy, này Mahãnãma, khi 
tâm của một người đã được củng có từ lâu bởi niềm-tin, đức-hạnh, 
sự học-hiều, sự rộng lòng bố-thí, và trí-tuệ, thì nó sẽ đi hướng 


thượng, đi tới chỗ xuất chúng. 


"Dong sợ, này Mahanama! Đừng sợ sêt, này Mahanamal Cái 
chết của chú không phải là một cái chết tồi tệ. Sự qua đời của chú 


không phải là một sự tôi tệ.” 


(SN 55:21) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 603 


22 (2) Mahānāma (2) 
[Giống hệt kinh ké trên, cho đến:] 


"Dong sợ, này Mahanama! Đừng sợ sët, này Mahanamal Cái 
chết của chú không phải là một cái chết tôi tệ. Sự qua đời của chú 
không phải là một sự tôi tệ. Một người đệ tử thánh thiện có-được 
bốn điều thì đồ về, nghiêng về, và hướng về Niết-bàn. Bốn đó là 
gì? Ở đây, này Mahanama, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... vào Giáo Pháp ... vào Tăng 
Đoàn.... Người đó có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh 


nhân quý trọng ... dẫn tới đạt định. 


“Này Mahanama, giả sử có một cây đang đô vê, nghiêng vê, 
và hướng vê phía đông. Nêu nó bị chặt ở gôc, nó sẽ ngã vê hướng 


nào?” 


“Nó sẽ ngã theo hướng mà nó đang đô vê, nghiêng vê, và 


hướng về, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giông như vậy, này Mahanäma, một người đệ tử thánh 
thiện có-được bôn điêu này thì đô vê, nghiêng vê, và hướng vê 


Niêt-bàn.” 


(SN 55:22) 


604 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


23 (3) Godhã 


Ở Kapilavatthu. Lúc đó có ông Mahānāma (Đại Danh) người 
dòng họ Thích-ca đến gặp ông Godhã người dòng họ Thích-ca, và 


nói: 


“Này Godhã, bao nhiêu thứ một người phải có-được để ông 
có thê nhìn nhận người đó là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn 
bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ 


là đích đên của mình?” 


“Này ông Mahānāma, khi một người có-được ba điều thì tôi 
nhìn nhận người đó là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói 
buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích 


đên của mình. 


“Ba đó là gì? Ở đây, một người có-được niềm-tin xác thực 
vào Đức Phật... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn .... Khi một 
người có-được ba điều này thì tôi nhìn nhận người đó là một bậc 
thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Này ông 
Mahānāma, còn đối với ông thì bao nhiêu thứ một người phải có- 
được để ông nhìn nhận người đó là một bậc thánh Nhập-lưu ... với 


sự giác-ngộ là đích đên của mình.?” 


“Này ông Godhā, đối với tôi, khi một người có-được bốn 
điều thì tôi nhìn nhận người đó là một bậc thánh Nhập-lưu ... với 
sự giác-ngộ là đích đến của mình. Bốn đó là gì? Ở đây, này ông 


Godhã, một người đệ tử thánh thiện có-được niềm-tin xác thực vào 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 605 


Đức Phật ... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn.... Và người đó có- 
được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng ... dẫn 
tới đạt định. Khi một người có-được bốn điều này thì tôi nhìn nhận 
người đó là một bậc thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích đến 


của mình.” 


“Khoan đã, ông Mahanamal! Khoan đã, ông Mahānāma! Chỉ 
đức Thế Tôn mới biết có phải người đó cần có-được ba điều hay 


bôn điêu đó thôi.” 


“Vậy hãy đi, này ông Godhã, chúng ta đến chỗ đức Thế Tôn. 


Sau khi đến gặp, chúng ta sẽ kế lại vấn đề này cho đức Thế Tôn.” 


Rồi hai ông họ tộc Thích-ca đã đến gặp đức Thế Tôn, kính 
chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên. Ông Mahänäma đã ké lại 


vân đê đôi thoại của hai người [sưu đó ông nói thêm như váy]: 


“Thưa Thế Tôn, ở đây có vấn đề Giáo Pháp nào khởi sinh. 
Giả dụ Đức Thế Tôn đứng một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo đứng 
một bên. Đức Thế Tôn đứng bên nảo, con đều đứng theo bên đó. 


Đức Thế Tôn hãy ghi nhớ con là một người có niêm-tin như vậy. 


“Thưa Thế Tôn, ở đây có vấn đề Giáo Pháp nào khởi sinh. 
Giả dụ Đức Thế Tôn đứng một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, và 
Tăng Đoàn Tỳ kheo ni đứng một bên.... Đức Thế Tôn đứng một 
bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo ni, và các đệ tử 
tại gia nam đứng một bên.... Đức Thế Tôn đứng một bên, và Tăng 


Đoàn Ty kheo, Tăng Đoàn Ty kheo ni, các đệ tử tại gia nam, và 


606 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


các đệ tử tại gia nữ đứng một bên. Đức Thế Tôn đứng bên nào, con 
đều đứng theo bên đó. Đức Thế Tôn hãy ghi nhớ con là một người 


có niêm-tin như vậy.” 


“Thưa Thế Tôn, ở đây có vấn đề Giáo Pháp nào khởi sinh. 
Giả dụ Đức Thế Tôn đứng một bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, và 
Tăng Đoàn Tỳ kheo ni đứng một bên.... Đức Thế Tôn đứng một 
bên và Tăng Đoàn Tỳ kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo ni, và các đệ tử 
tại gia nam đứng một bên.... Đức Thế Tôn đứng một bên, và Tăng 
Đoàn Tỳ kheo, Tăng Đoàn Tỳ kheo ni, các đệ tử tại gia nam, các 
đệ tử tại gia nữ, và thế giới này có những thiên thần và Ma-vương, 
và Trời Brahmã, và thế hệ này có các tu sĩ và bả-la-môn, những 
thiên thần và loài người đứng một bên. Đức Thế Tôn đứng bên 
nào, con đều đứng theo bên đó. Đức Thế Tôn hãy ghi nhớ con là 


một người có niêm-tin như vậy.” 


[Đức Thê Tôn mới nol “Này Godhã, khi Mahanama họ 
Thích-ca đã nói ra lời như vậy, chú có muôn nói gì vê ông ta nữa 


không?” 


“Thưa Thê Tôn, khi Mahanama họ Thích-ca đã nói ra lời như 
vậy, con không còn muôn nói gì nữa vê ông ta, ngoại trừ những 


điều tốt lành và phúc đức cho ông ta.”?”? 


(SN 55:23) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 607 


24 (4) Sarakami (1) 


Ở Kapilavathu (Ca-t-lavệ). Bây giờ, lúc đó ông 
Sarakãni”?° người họ Thích-ca đã chết, và đức Thế Tôn đã tuyên 
bó ông ta là một bậc thánh Nhâp-luu, không còn bị trói buộc với 
cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 
mình. Lúc đó có nhóm người họ Thích-ca, sau khi gặp nhau và tụ 
họp, họ đã phản đối điều này, họ càu nhàu và phàn nàn về điều 
này, họ nói răng: “Thật kỳ lạ! Thật đáng ngạc nhiên! Vậy giờ còn 
có ai chưa là bậc Nhập-lưu sau khi đức Thế Tôn đã tuyên bố ông 
Sarakãni họ Thích-ca đã chết thành bậc thánh Nhập-lưu ... với sự 
giác-ngộ là đích đến của mình? Ông Sarakãni thì tu tập quá kém; 


LE 


ông ta còn uông rượu kia mà 


Rồi ông Mahãnãma (Đại Danh) họ Thích-ca đã đến gặp đức 
Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại 


vấn đề này cho đức Thế Tôn nghe. [Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Này Mahānāma, khi một đệ tử tại gia đã từ lâu quy y nương 
tựa vào Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao người đó rớt xuống cõi dưới 
cho được? Bởi vì, nếu ai nói một cách đúng đắn mà nói về ai như 
vầy: “Người đó là một đệ tử tại gia đã từ lâu quy y nương tựa vào 
Phật, Pháp, Tăng”, thì Sarakāni họ Thích-ca là một người mà người 
đó có thê nói điều đó. Này Mahãnãma, Sarakãni họ Thích-ca đã từ 
lâu quy y nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao vị ấy rớt 


xuông cõi dưới cho được? 


608 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


1- “Ő đây, này Mahãnãma, có người có-được niềm-tin xác 
thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy 
của những thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ 
Và người đó cũng có niềm-tin xác thực như vậy vào Giáo Pháp và 
Tăng Đoàn. Người đó là người có trí-tuệ hoan hý, có trí-tuệ tốc 
hành, và người đó đã đạt tới sự giải-thoát. Bàng sự tiêu diệt mọi ô- 
nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú trong sự giải- 
thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự mình chứng 
ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp. Này Mahānāma, người này đã 
thoát khỏi địa ngục, đã thoát khỏi cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ 
quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đầy doa, những nơi đến xấu dữ, cõi 


dưới. (là bậc A-la-hán)“ 


2- “Ở đây, này Mahãnãma, có người có-được niềm-tin xác 
thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó là người có trí- 
tuệ hoan hy, có trí-tuệ tốc hành, nhưng người đó chưa đạt tới sự 
giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt sạch sẽ năm gông-cùm nhẹ đô, người 
đó sẽ tái sinh tự phát (vào một cõi trời trong sạch: Tịnh cư thiên), 
và sẽ chứng ngộ Niết-bàn ở đó, không còn quay lại thế gian nữa. 
Này Mahānāma, người này cũng vậy, cũng đã thoát khỏi địa ngục, 
đã thoát khỏi cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi 


cảnh giới đây doa, những nơi đên xâu dữ, cõi dưới. (là bậc Bât-la1) 


3- “Ő đây, này Mahãnãma, có người có-được niềm-tin xác 
thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Nhưng người đó không 


phải là người có trí-tuệ hoan hy, hay trí-tuệ tốc hành, và người đó 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 609 


chưa đạt tới sự giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt sạch sẽ ba gông-cùm 
nhẹ đô và đang giảm thiêu tham, sân, si, người đó là một bậc thánh 
Nhất-lai, sau khi quay lại thế gian này chỉ một lần nữa, và sẽ làm 
được sự chấm dứt khổ đau. Này Mahānāma, người này cũng vậy, 
cũng đã thoát khỏi địa ngục, đã thoát khỏi cõi súc sinh, và cảnh 
hồn ma nga quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đầy doa, những nơi đến 


xấu dữ, cõi dưới. (là bậc Nhất-lai) 


4- “Ở đây, này Mahãnãma, có người có-được niềm-tin xác 
thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không phải là 
người có trí-tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, và người đó chưa đạt 
tới sự giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt sạch sẽ ba gông-cùm nhẹ đô, 
người đó là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với 
cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 
mình. Này Mahānāma, người này cũng vậy, cũng đã thoát khỏi địa 
ngục, đã thoát khỏi cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát 
khỏi cảnh giới đầy đọa, những nơi đến xấu dữ, cõi dưới. (là bậc 


Nhập-lưu) 


5- “Ở đây, này Mahānāma, có người không có-được niềm-tin 
xác thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không 
phải là người có trí-tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, và người đó 
chưa đạt tới sự giải-thoát. Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: 
căn niềm-tin, căn năng-lượng tinh tấn, căn chánh-niệm, căn chánh- 
định, căn trí-tuệ. Và những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai 


được người đó chấp nhận sau khi đã suy xét tới một mức độ đủ 


610 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


bằng trí-tuệ. Này Mahãnãma, người này cũng vậy, người này 
không đi xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma ngạ quỷ, 
cảnh giới đầy doa, những nơi đến xấu dữ, cõi dưới. (là người có 
năm căn tâm linh; người căn t 

6- “Ở đây, này Mahānāma, có người không có-được niềm-tin 
xác thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không 
phải là người có trí-tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, và người đó 
chưa đạt tới sự giải-thoát. Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: 
căn niềm-tin, căn năng-lượng tinh tấn, căn chánh-niệm, căn chánh- 
định, căn trí-tuệ. Và người này có đủ lòng-tin vào Như-LaI, có đủ 
lòng kính-mộ đối với Như-Lai. Này Mahãnãma, người này cũng 
vậy, người này không đi xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh 
hồn ma ngạ quỷ, cảnh giới đầy đọa, những nơi đến xấu đữ, cõi 


dưới. (là người căn tín) 


“Này Mahānāma, ngay cả nếu những cây sa-la lớn này hiểu 
được những điều gì được nói hay khéo và những điều gì được nói 
tồi tệ, thì ta cũng tuyên bố những cây sa-la lớn này là những bậc 
thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong 


vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. 


Vậy sao Sarakani họ Thích-ca lại là không được? Này 
Mahānāma, Sarakani họ Thích-ca đã đảm nhận sự tu-tập vào lúc 


chết ›2243 


(SN 55:24) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 611 


25 (5) Sarakāni (2) 


Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). Bấy giờ, lúc đó ông Sarakãni 
họ Thích-ca đã chết, và đức Thế Tôn đã tuyên bố ông là một bậc 
thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong 
vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của mình. Lúc đó có một 
nhóm người họ tộc Thích-ca, sau khi gặp mặt và tụ họp, đã phản 
đối điều này, họ càu nhàu và phàn nàn về điều này, họ nói rằng: 
“Thật kỳ lạ! Thật đúng đáng ngạc nhiên! Vậy giờ còn có ai chưa là 
bậc Nhập-lưu sau khi đức Thế Tôn đã tuyên bố ông Sarakãni họ 
Thích-ca đã chết thành bậc thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là 
đích đến của mình? Ông Sarakãni họ Thích-ca đã đâu hoàn thành 


việc tu tập!” 


Rồi ông Mahãnãma (Đại Danh) họ Thích-ca đã đến gặp đức 
Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa lại 


vấn đề này cho đức Thế Tôn nghe. [Đức Thế Tôn đã nói:] 


“Này Mahānāma, khi một đệ tử tại gia đã từ lâu quy y nương 
tựa vào Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao người đó rót xuống cõi dưới 
cho được?.... Này Mahanama, Sarakami họ Thích-ca đã từ lâu quy 
y nương tựa vào Phật, Pháp, Tăng, thì làm sao vi Ấy rớt xuống cõi 


dưới cho được? 


l- “Ő đây, này Mahãnäama, có người đây lòng kính mộ đối 


với Đức Phật và có niêm-tin trọn vẹn vào Phật như yay “Đức 


612 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ, bậc Thé Tôn.’ Và người đó cũng có niềm-tin trọn 
vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Người đó là người có trí-tuệ 
hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, và người đó đã đạt tới sự giải-thoát. 
Băng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và 
an trú trong sự giải-thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí- 
tuệ, tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu biết trực-tiếp. Này 
Mahãnäma, người này đã thoát khỏi địa ngục, đã thoát khỏi cõi súc 
sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đầy đọa, 


những nơi đên xâu dữ, cõi dưới. (là bậc A-la-hán) 


2- “Ő đây, này Mahãnäama, có người đây lòng kính mộ đối 
với Đức Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vầy..... Và 
người đó cũng có niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. 
Người đó là người có trí-tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, những 
người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt sạch sẽ năm 
gông-cùm nhẹ đô, người đó đã là người sẽ sớm chứng ngộ sự hiểu- 
biết cuối-cùng (A-la-hán) trong kiếp này, hoặc là người chứng ngộ 
sự hiểu-biết cuối-cùng vào lúc chết, hoặc là người chứng ngộ Niết- 
bàn trong nửa kiếp đầu ở một cõi trời trong sạch (Tịnh cư thiên, 
dành cho bậc thánh Bất-lai), hoặc là người chứng ngộ Niết-bàn 
trong nửa kiếp sau ở một cõi trời trong sạch, hoặc là người chứng 
ngộ Niết-bàn không cần sự nỗ lực ý chí, hoặc là người chứng ngộ 
Niết-bàn bằng sự nỗ lực ý chí, hoặc là người hướng thượng cõi 
trời, hướng tới cõi trời Akaniftha(cõi trời cao nhất, thọ nhất trong 


năm cõi trời trong sạch dành cho các bậc thánh Bắt-lai).?' Này 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU e 613 


Mahānāma, người này cũng vậy, cũng đã thoát khỏi địa ngục, đã 
thoát khỏi cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi 


cảnh giới đây doa, những nơi đên xâu dữ, cõi dưới. (là bậc Bât-la1) 


3- “Ő đây, này Mahãnãma, có người đầy lòng kính mộ đối 
với Đức Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vầy.... Và 
người đó cũng có niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. 
Nhưng người đó không phải người có trí-tuệ hoan hỷ, hay trí-tuệ 
tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt 
sạch sẽ ba gông-cùm nhẹ đô và đang giảm thiểu tham, sân, si, 
người đó là một bậc thánh Nhất-lai, sau khi quay lại thế gian này 
chỉ một lần nữa, và sẽ làm nên sự chấm dứt khổ đau. Này 
Mahānāma, người này cũng vậy, cũng đã thoát khỏi địa ngục, đã 
thoát khỏi cõi súc sinh, và cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi 
cảnh giới đầy đọa, những nơi đến xấu dữ, cõi dưới. (là bậc Nhất- 


lai) 


4- “Ở đây, này Mahānāma, có người đầy lòng kính mộ đối 
với Đức Phật và có niềm-tin trọn vẹn vào Phật như vầy.... Và 
người đó cũng có niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. 
Nhưng người đó không phải người có trí-tuệ hoan hý, hay trí-tuệ 
tốc hành, và người đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Với sự đã tiêu diệt 
sạch sẽ ba gông-cùm nhẹ đô, người đó là một bậc thánh Nhập-lưu, 
không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với 
sự giác-ngộ là đích đến của mình. Này Mahãnãma, người này cũng 


vậy, cũng đã thoát khỏi địa ngục, đã thoát khỏi cõi súc sinh, và 


614 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


cảnh hồn ma ngạ quỷ, đã thoát khỏi cảnh giới đầy đọa, những nơi 


đến xấu dữ, cõi dưới. (là bậc Nhập-lưu) 


5- “Ó đây, này Mahānāma, có người không đây lòng kính mộ 
đối với Đức Phật và không có niềm-tin trọn vẹn vào Phật là như 
vầy: 'Đức Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của các thiên thần và 
loài người, bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Và người đó cũng không 
có niềm-tin trọn vẹn vào Giáo Pháp và Tăng Đoàn. Và người đó 
không phải người có trí-tuệ hoan hý, hay trí-tuệ tốc hành, và người 
đó chưa đạt tới sự giải-thoát. Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: 
căn niềm-tin, căn năng-lượng tinh tấn, căn chánh-niệm, căn chánh- 
định, căn trí-tuệ. Và những giáo lý được tuyên thuyết bởi Như Lai 
được người đó chấp nhận sau khi đã suy xét tới một mức độ đủ 
bằng trí-tuệ. Này Mahãnäma, người này cũng vậy, người này 
không đi xuống địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh hồn ma nga quỷ, 
cảnh giới đầy doa, những nơi đến xấu dù, cõi dưới. (là người có 


năm căn tâm linh, người căn trí) 


6- “Ở đây, này Mahãnãma, có người không có-được niềm-tin 
xác thực vào Phật, Giáo Pháp, và Tăng Đoàn. Người đó không 
phải là người có trí-tuệ hoan hỷ, có trí-tuệ tốc hành, và người đó 
chưa đạt tới sự giải-thoát. Tuy nhiên, người đó có năm thứ này: 
căn niềm-tin, căn năng-lượng tinh tấn, căn chánh-niệm, căn chánh- 
định, căn trí-tuệ. Và người này có đủ lòng-tin vào Như-LaI, có đủ 
lòng kính-mộ đối với Như-Lai. Này Mahãnãma, người này cũng 


vậy, người này không đi xuông địa ngục, cõi súc sinh, hay cảnh 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 615 


hôn ma ngạ quỷ, cảnh giới đây đọa, những nơi đên xâu dữ, cõi 


dưới. (là người căn tín) 


— “Này Mahanama, giả sử có một miếng ruộng xấu, một 
miếng đất xấu, còn đầy gốc cây chưa được dọn sạch, và những hạt 
giống gieo xuống đó thì bị bê nát, bị phá hư, bị hư hại bởi gió và 
nắng, chúng được gieo trồng một cách không an toàn, và trời thì 
chăng hề mưa xuống đúng lúc. Như vậy những hạt giống đó có thê 


mọc lên, lớn lên, và tăng trưởng hay không? 
“Không, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, ở đây néu một Giáo Pháp được giảng 
giải một cách tồi tệ, được tuyên thuyết một cách tôi tệ, không 
mang tính giúp giải-thoát, không hộ dẫn tới sự bình-an, được tuyên 
thuyết bởi người chưa hoàn toàn giác ngộ. Thì đó giống như một 
miếng ruộng xấu, ta nói vậy. Và người đệ tử sống trong Giáo Pháp 
đó cứ tu tập theo nó như vậy, thực hành đúng theo nó như vậy, dẫn 
dắt bản thân mình đúng theo nó như vậy. Thì người đó giống như 


hạt giông xâu, ta nói vậy. 


— “Này Mahãnãma, giả sử có một miếng ruộng tốt, một 
miếng đất tốt, đã dọn sạch hết những gốc cây, và những hạt giống 
gieo xuống đó thì không bị bể nát, bị không phá hư, không bị hư 
hại bởi gió và năng, chúng được gieo trồng một cách an toàn, và 
trời mưa xuống đúng lúc. Như vậy những hạt giống đó có thể mọc 


lên, lớn lên, và tăng trưởng hay không? 


616 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


“Dạ có, thưa Thế Tôn.” 


“Cũng giống như vậy, ở đây néu một Giáo Pháp được giảng 
giải một cách hay khéo, được tuyên thuyết một cách hay khéo, 
mang tính giúp giải-thoát, hộ dẫn tới sự bình-an, được tuyên thuyết 
bởi bậc đã hoàn toàn giác ngộ. Thì đó giống như một miếng ruộng 
tốt, ta nói vậy. Và người đệ tử sống trong Giáo Pháp đó cứ tu tập 
theo nó như vậy, thực hành đúng theo nó như vậy, dẫn dắt bản thân 
mình đúng theo nó như vậy. Thì người đó giống như hạt giống tốt, 


ta nói vậy. 


Vậy tại sao Sarakani họ Thích-ca lại là không được? Này 
Mahānāma, Sarakani họ Thích-ca là người đã hoàn thành việc tu 


tập vào lúc chêt.” 


(SN 55:25) 


26 (6) Cấp Cô Độc (1) 


Ở Sãvatthi Bấy giờ, lúc đó có gia chủ Cấp Cô Độc 
[Anãthapindika] đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần chết. 


Lúc đó gia chủ Câp Cô Độc nói với một người như vây: 


“Này, người thiện tốt, hãy đến gặp Thầy Xá-lợi-phất, nhân 
danh ta cúi đầu dưới chân thầy ấy để kính lễ, và thưa: “Thưa Thầy, 
gia chủ Cấp Cô Độc đang bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu như gần 


chết; ông ấy xin cuối đầu dưới chân Thầy để kính lễ.” Rồi thưa tiếp 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU e 617 


rằng: “Thưa thầy, sẽ tốt lành nếu Thầy Xá-lợi-phất đến gia cư để 


thăm gia chủ Cấp Cô Độc vì lòng bi mån.” 


“Dạ được, thưa ông chủ”, người đó đáp lại, và ông ta đi đến 
gặp thầy Xá-lợi-phất, kính chào thầy ấy, ngòi xuống một bên, và 
chuyên lại lời nhăn của gia chủ. Thầy Xá-lợi-phất đồng ý trong im 


lặng. 


Rồi, vào buổi sáng, thầy Xá-lợi-phất mặc y phục, mang theo 
bình bát và cà sa, đi tới nhà gia chủ Cấp Cô Độc, cùng đi có thầy 
Änanda. Rồi các thầy ngòi xuống chỗ ngòi đã được dọn sẵn, và 


thầy Xá-lợi-phất nói với gia chủ Cấp Cô Độc: 


“Này gia chủ, tôi hy vọng bác đang chịu đựng tốt, tôi hy 
vọng bác đang đỡ hơn. Tôi hy vọng những cảm-giác đau đớn của 
bác đang lắng lặn, chứ không gia tăng, và rằng sự lắng lặng của 


bác, không phải sự gia tăng, đang được thấy rõ.” 


“Thưa thầy, con không đang chịu đựng tốt, con đang không 
đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong con, 
chứ không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, 


đang được thấy rõ.” 


1- “Này gia chủ, (th nhất) bác không-có sự không tin tưởng 
(thất tín) vào Đức Phật. Không như những người phàm phu không 
được chỉ dạy, do có sự không tin tưởng vào Phật, nên khi thân tan 
rã, sau khi chết, bị tái sinh vào cảnh giới đầy đọa, trong một nơi 


đên xâu dữ, trong cõi dưới, trong địa ngục. Và bác có-được niêm- 


618 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tin xác thực vào Đức Phật. Giỗng như những người đệ tử thánh 
thiện đã được chỉ dạy, do có niềm-tin xác thực vào Đức Phật, nên 
khi thân tan rã, sau khi chết, được tái sinh trong một nơi đến tốt 
lành, trong một cõi trời. Niềm-tin vào Phật như vây: “Đức Thế Tôn 
là một A-la-hán ... thầy của những thiên thần và người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn. Khi bác quán xét bên trong mình cái niềm-tin 
xác thực vào Đức Phật như vậy, thì những đau đớn của bác có thể 


lắng lặn ngay tại chỗ. 


2- “Này gia chủ, (th hai) bác không-có sự không tin tưởng 
vào Giáo Pháp. Không như những người phàm phu không được 
chỉ dạy, do có sự không tin tưởng vào Giáo Pháp ... bị tái sinh vào 
cảnh giới đầy doa ... trong địa ngục. Và bác có-được niễm-tin xác 
thực vào Giáo Pháp. Giỗng như những người đệ tử thánh thiện đã 
được chỉ dạy, do có niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... được tái 
sinh trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời. Niềm-tin vào 
Giáo Pháp như vầy: “Giáo Pháp được đức Thế Tôn giảng bày một 
cách khéo léo ... được tự thân chứng nghiệm bởi người trí hiền. 
Khi bác quán xét bên trong mình cái niềm-tin xác thực vào Giáo 
Pháp như vậy, thì những đau đớn của bác có thê lắng lặn ngay tại 


chô. 


3- “Này gia chủ, (thr ba) bác không-có sự không tin tưởng 
vào Tăng Đoàn. Không như những người phàm phu không được 
chỉ dạy, do có sự không tin tưởng vào Tăng Đoàn ... bị tái sinh ... 


trong địa ngục. Và bác có-được niêm-tin xác thực vào Tăng Đoàn. 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU * 619 


Giống như những người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy, do có 
niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn ... được tái sinh trong một nơi 
đến tốt lành, trong một cõi trời. Niềm tin vào Tăng Đoàn như vầy: 
“Tăng Đoàn của các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập theo cách 
thức tốt lành ... là ruộng gieo trồng công đức cao nhất (phước điền 
vô thượng) ở thế gian.’ Khi bác quán xét bên trong mình cái niềm- 
tin xác thực vào Tăng Đoàn như vậy, thì những đau đớn của bác có 


thể lắng lặn ngay tại chỗ. 


4- “Này gia chủ, (thr tw) bác không-có sự thất-đức (sự không 
đức hạnh, sự thiếu đức hạnh). Không như những người phàm phu 
không được chỉ dạy, do có sự thất-đức ... bị tái sinh ... trong địa 
ngục. Và bác có-được đức-hạnh. Giỗng như những người đệ tử 
thánh thiện đã được chỉ dạy, do có những đức-hạnh ... được tái 
sinh trong một nơi đến tốt lành, trong một cõi trời. Đó là những 
đức-hạnh mà các bậc thánh nhân quý trọng, (đức hạnh đó) không 
bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định. Khi bác quán xét bên trong mình 
những đức-hạnh được những bậc thánh nhân quý trọng như vậy, 


thì những đau đớn của bác có thể lắng lặn ngay tại chỗ. 


5- “Này gia chủ, (ien tục yếu tő 1) bác không có cách-nhìn 
sai lạc (tà kiến). Không như những người phàm phu không được 
chỉ dạy, do có sự tà-kiến... bị tái sinh... trong địa ngục. Và bác 
có-được cách-nhìn đúng đắn (chánh kiến). Khi bác quán xét bên 
trong mình sự chánh-kiến đó, thì những đau đớn của bác có thể 


lắng lặn ngay tại chỗ. 


620 + Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


6-14- “Này gia chủ, (yếu tő 2-10) bác không có ý-định sai lạc 
(tà tư duy)... !ởï-nói sai trái (tà ngữ)... hành-động sai trái (tà 
nghiệp)... sự muu-sinh sai trái (tà hạnh)... sự nỗ-lực sai lạc (tà 
tinh tấn) ... Sự Chú-tâm sai lạc (tà niệm) ... sự định-tâm sai lạc (tà 
định)... sự hiểu-biết sai lạc (tà trí)... sự giải-thoát sai lạc (tà giải 
thoát). Không như những người phàm phu không được chỉ dạy, do 
có sự tà tư-duy........ tà giải-thoát ... bị tái sinh ... trong địa ngục. 
Và bác có-được ý-định đúng đắn (chánh tư duy)... lời-nói đúng 
đắn (chánh ngữ)... hành-động đúng đắn (chánh nghiệp)... sự 
mưu-sinh đúng đến (chánh hạnh)... sự nỗ-lực đúng đến (chánh 
tinh tấn)... sự chú-tâm đúng đắn (chánh niệm) ... sự định-tâm 
đúng đắn (chánh định) ... sự hiểu-biết đúng đắn (chánh trí)... sự 
giải-thoát đúng đắn (chánh giải thoát). Khi bác quán xét bên 
trong mình sự chánh-ngữ ... ... sự chánh giải-thoát đó, thì những 


đau đớn của bác có thé lắng lặn ngay tại chỗ. 


Rồi những sự đau đớn của ông Cấp Cô Độc đã lắng lặn ngay 


tại chô. 


Rồi gia chủ Cấp Cô Độc đã tự tay sớt thức ăn từ dĩa đựng của 
mình để mời thầy Xá-lợi-phất và thầy Änanda. Khi thầy Xá-lợi- 
phất ăn xong cơm trưa và đã dẹp bình bát qua một bên, gia chủ 
Cấp Cô Độc chọn chỗ ngồi thấp hơn và ngồi xuống một bên, và 
thầy Xá-lợi-phất mới cảm ơn gia chủ vì bữa cơm trưa bằng mấy 


dòng thi kệ này: 


“Khi người có niêm-tin vào Như Lai, 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU * 621 


Niềm-tin đã được khéo thiết lập và bất lay chuyền, 
Và hành-vi thiện được xây trên nền đức-hạnh 


Được những bậc thánh nhân quý trọng và khen ngợi; 


“Khi người đã có niêm-tin vào Tăng Đoàn 
Và cách-nhìn đã được tu sửa đúng đăn, 
Thì người ta nói răng người đó không nghèo nàn, 


Răng đời sông của người đó là không vô ích. 


“Bởi vậy, người thông minh có trí, 
Nên ghi nhớ Giáo Pháp của Phật, 
Nên trọn lòng với niềm-tin và đức-hạnh, 


Với sự tự-tin và tâm-nhìn của Giáo Pháp.” 


Rồi thầy Xá-lợi-phất, sau khi đã nói xong mấy dòng thi kệ 


cảm ơn gia chủ Câp Cô Độc, đứng dậy khỏi chô ngôi, và ra về. 


Rồi thầy Änanda đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế 
Tôn, ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn mới hỏi thầy: “Này 


Änanda, thầy đi đâu về giữa trưa như vậy?” 


“Thưa Thế Tôn, gia chủ Cấp Cô Độc đã được thầy Xá-lợi- 
phất khởi xướng (giáo giới) bằng những sự khởi xướng như vậy và 


như vậy.” 


“Này Ananda, Xá-lợi-phất là khôn trí, Xá-lợi-phất có trí-tuệ 
lớn lao (đại trí), theo đó là thầy ấy có thể phân tách bốn yếu-tố 


Nhập-lưu thành mười yếu tố như vậy.” 


622 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(SN 55:26) 


27 (7) Cấp Cô Độc (2) 


[Phân mở dän giống hệt bài kinh kế trên, ngoại trừ trong 
kinh này ông Cấp Cô Độc cho người di thỉnh mời thây nanda, và 


đến chô:] 


“Thưa thầy, con không đang chịu đựng tốt, con đang không 
đỡ hơn. Những cảm-giác đau đớn nặng đô đang gia tăng trong con, 
chứ không lắng lặn, và sự gia tăng của chúng, không phải lắng lặn, 


đang được thấy rõ.” 


- “Này gia chủ, đôi với người phàm phu không được chỉ dạy 
do có bôn điêu nên có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự sợ sệt cái chêt 


đang tói.” Bốn điều đó là gì? 


“Ở đây, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy có 
sự không tin tưởng (thất tín) vào Đức Phật, và khi người đó suy xét 
bên trong mình sự không tin tưởng đó vào Phật thì có sự sợ hãi, có 


Sự run sợ, có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


“Lại nữa, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy 
có sự không tin tưởng vào Giáo Pháp, và khi người đó suy xét bên 
trong mình sự không tin tưởng đó vào Giáo Pháp thì có sự sợ hãi, 


CÓ Sự run sợ, có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU e 623 


“Lại nữa, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy 
có sự không tin tưởng vào Tăng Đoàn, và khi người đó suy xét bên 
trong mình sự không tin tưởng đó vào Tăng Đoàn thì có sự sợ hãi, 


CÓ Sự run sợ, có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


“Lại nữa, này gia chủ, người phàm phu không được chỉ dạy 
là thất-đức (không có đức-hạnh, thiếu đức hạnh), và khi người đó 
suy xét bên trong mình sự thất-đức đó thì có sự sợ hãi, có sự run 


SO, cÓ sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


“Đối với người phàm phu không được chỉ dạy do có bốn điều 


này nên có sự sợ hãi, có sự run sợ, có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


- “Này gia chủ, đôi với người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy có-được bôn điêu này nên không có sự sợ hãi, không có sự run 


sợ, không có sự sợ sệt cái chêt đang tới. Bôn điêu đó là gì? 


1- “Ó đây, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế 
Tôn là một A-la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc 
Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Khi người đó quán xét bên trong mình 
cái niềm-tin xác thực vào Phật như vậy, thì không có sự sợ hãi, 


không có sự run sợ, không có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


2- “Lại nữa, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: “Giáo Pháp 
được đức Thế Tôn giảng bày khéo léo... được tự thân chứng 


nghiệm bởi người trí hiên.’ Khi người đó quán xét bên trong mình 


624 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


cái niêm-tIin xác thực vào Giáo Pháp như vậy, thì không có sự sợ 


hãi, không có sự run sợ, không có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


3- “Lại nữa, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy có-được niềm-tin xác thực vào Tăng Đoàn như vây: “Tăng 
Đoàn các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành ... 
là ruộng gieo trồng công đức cao nhất (phước điền vô thượng) ở 
thế gian." Khi người đó quán xét bên trong mình cái niềm-tin xác 
thực vào Tăng Đoàn như vậy, thì không có sự sợ hãi, không có sự 


run sợ, không có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


4- “Lại nữa, này gia chủ, người đệ tử thánh thiện đã được chỉ 
dạy có-được những đức-hạnh được những bậc thánh nhân quý 
trọng, (những đức hạnh đó) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. 
Khi người đó quán xét bên trong mình những đức hạnh được 
những bậc thánh nhân quý trọng đó, thì không có sự sợ hãi, không 


có sự run sợ, không có sự sợ sệt cái chêt đang tới. 


“Đôi với người đệ tử thánh thiện đã được chỉ dạy có-được 
bôn điêu này nên không có sự sợ hãi, không có sự run sợ, không có 


sự sợ sệt cái chêt đang tới.” 


- “Thưa thầy Ananda, con không sợ sêt. Tại sao con phải sợ? 
Thưa thầy, bởi vì con có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... 
vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn. Và đối với những giới-luật tu 
hành dành cho đệ tử tại gia đã được dạy bởi đức Thế Tôn, con 
không thấy bên trong mình có thứ (đức hạnh) nào bị bê gãy.” 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 625 


“Điều đó là lợi lạc cho bác, này gia chủ! Điều đó thực là lợi 
lạc cho bác, này gia chủ! Này gia chủ, như vậy là bác đã tuyên bó 


thánh quả Nhập-lưu.” 


(SN 55:27) 


28 (8) Sự Tù Ghét Đáng Sợ (1) [Cáp Cô Độc (3)] 
[Kinh này giống hệt kinh SN 12:41 ] 


(SN 55:28) 


29 (9) Sự Tù Ghét Đáng Sợ (2) 


Ở Sãvatthĩ. Lúc đó có một số Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn 
.. và ngòi xuống một bên. Rối đức Thế Tôn đã nói với họ khi họ 


đang ngồi một bên: 


[Phần còn lại giống như kinh kế trên; tức giống hệt kinh SN 
12:42.] 


(SN 55:29) 


30 (10) Nadaka Người Licchavi 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở VesälT (Tỳ-xá-li) 


626 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm), trong Sảnh Đường Mái Nhọn. Lúc 
đó có ông Nandaka, là quan đại thần của những người Licchavi, 
đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và ngồi xuống một 


bên. Đức Thê Tôn đã nói với ông ây: 


- “Này Nandaka, một người đệ tử thánh thiện nếu có-được 
bốn điều là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với 
cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 
mình. Bốn đó là gì? Ở đây, này Nandaka, một người đệ tử thánh 
thiện có-được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế 
Tôn là một A-la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc 
Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Người đó có-được niềm-tin xác thực vào 
Giáo Pháp như vây: ... vào Tăng Đoàn như vây: .... Người đó có- 
được những đức-hạnh được những bậc thánh nhân quý trọng, 
(những đức hạnh đó) không bị sứt mẻ ... dẫn tới đạt định. Một đệ 
tử thánh thiện mà có-được bốn điều này là một bậc thánh Nhập- 
lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã định xong vận mệnh, 


với sự giác-ngộ là đích đên của mình. 


- “Thêm nữa, này Nandaka, một người đệ tử thánh thiện mà 
có-được bốn điều này sẽ được phú cho mạng sống đại thọ, dù ở 
trong cõi trời hay cõi người; người đó sẽ được phú cho sắc-đẹp, dù 
ở trong cõi trời hay cõi người; người đó sẽ được phú cho hạnh- 
phúc, dù ở trong cối trời hay cõi người; người đó sẽ được phú cho 
danh-tiếng, dù ở trong cõi trời hay cõi người; người đó sẽ được 


phú cho quyêền-hành, dù ở trong cõi trời hay cõi người. Nay ta nói 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU e 627 


điều này, này Nandaka, không phải do nghe được từ tu sĩ hay bà- 
la-môn nào; mà ta nói ra điều chính tự ta đã biết, đã thấy, và đã 


hiệu.” 


Sau khi điêu này được nói ra, một người (hâu cận) đã nhắc 
ông Nandaka, vị đại thân của những người Licchavi, răng: “Thưa 


ngài, đên giờ đi tắm gội.” 


“Tắm gội bên ngoài đã quá đủ rồi, hãy nghe ta nói. Sự tắm 
gội bên-trong này mới đáng đủ và đúng, đó chính là, sự tin-tưởng 


vào đức Thê Tôn.” 


(SN 55:30) 


628 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 4 
NHÓM “NHỮNG DÒNG PHƯỚC ĐỨC? 


(Pathamapuññabhisanda-vagga) 


KK K K K K K K 


31 (1) Những Dòng Phước Đức (1) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy của phước-đức, bốn 
dòng chảy của thiện-lành, là những dưỡng chất của hạnh-phúc (an 


lạc). Bốn đó là gì? 


1- “Ó đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn là 
một A-la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Đây là dòng chảy thứ nhất của phước-đức, 


dòng chảy của thiện-lành, là dưỡng chất của hạnh-phúc. 


2- “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện 
có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: “Giáo Pháp 
được đức Thế Tôn giảng bày khéo léo... được tự thân chứng 
nghiệm bởi người trí hiền.” Đây là dòng chảy thứ hai của phước- 


ĝúc.... 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU e 629 


3- “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện 
có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: “Tăng Đoàn 
các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành ... là 
ruộng gieo trồng công đức cao nhất (phước điền vô thượng) ở thế 


gian.’ Đây là dòng chảy thứ ba của phước-đức.... 


4- “Lại nữa, này các Ty kheo, một người đệ tử thánh thiện 
có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, 
(những đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định.” Đây là 


dòng chảy thứ tư của phước-đức.... 


“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức, bốn dòng chảy của 


thiện-lành, là những dưỡng chất của hạnh-phúc.” 


(SN 55:31) 


32 (2) Những Dòng Phước Đức (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy của phước-đức, bốn 
dòng chảy của thiện-lành, là những dưỡng chất của hạnh-phúc (an 


lạc). Bốn đó là gì? 


[Tiếp tục y hệt kinh kế trên, chỉ có dòng chảy thứ tư là nhw 


sa: ] 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện sống 


ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng 


630 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


bồ thí, mở tay giúp đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc 
từ-thiện, vui thích sự cho-đi và chia-sẻ. Đây là dòng chảy thứ tư 


của phước-đức.... 


“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức, bốn dòng chảy của 


thiện-lành, là những dưỡng chất của hạnh-phúc.” 


(SN 55:32) 


33 (3) Dòng Chảy Phước Đức (3) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy của phước-đức, bốn 
dòng chảy của thiện-lành, là những dưỡng chất của hạnh-phúc (an 


lạc). Bốn đó là gì? 


[Tiếp tục y hệt kinh 55:31 ở trên, chỉ có dòng chảy thứ tư là 


như sau: | 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện là có 
trí, người đó có-được trí-tuỆệ hwróng về lẽ sinh-diệt, trí-tuệ đó là 
thánh thiện và mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt- 


khổ. Đây là dòng chảy thứ tư của phước-đức.... 


“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức, bốn dòng chảy của 


thiện-lành, là những dưỡng chất của hạnh-phúc.” 


(SN 55:33) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU e 631 


34 (4) Những Vét Chân Thiên Thánh (1) 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, có bốn vết-chân thiên thánh (lối đi, đường 
đi, dấu vết) của những thiên thần để thanh lọc những chúng sinh 
chưa được thanh lọc, để thanh tây những chúng sinh chưa được 


thanh tây.” Bốn đó là gì? 


1- “Ó đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: “Đức Thế Tôn là 
một A-la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Đây là vết-chân thiên thánh thứ nhất của 
những thiên thần để thanh lọc những chúng sinh chưa được thanh 


lọc, dë thanh tây những chúng sinh chưa được thanh tây. 


2- “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện 
có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: “Giáo Pháp 
được đức Thế Tôn giảng bày khéo léo ... được tự thân chứng 
nghiệm bởi người trí hiền.” Đây là vết-chân thiên thánh thứ hai của 


những thiên thần.... 


3- “Lại nữa, này các Ty kheo, một người đệ tử thánh thiện 
có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vầy: “Tăng Đoàn 
các đệ tử của đức Thế Tôn đang tu tập cách thức tốt lành ... là 
ruộng gieo trồng công đức cao nhất (phước điền vô thượng) ở thế 


gian.’ Đây là vết-chân thiên thánh thứ ba của những thiên thân.... 


632 e Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


4- “Lại nữa, này các Ty kheo, một người đệ tử thánh thiện 
có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, 
(những đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định.” Đây là 


vết-chân thiên thánh thứ tư của những thiên thân.... 


“Đây là bốn vết-chân thiên thánh của những thiên thần để 
thanh lọc những chúng sinh chưa được thanh lọc, để thanh tẩy 
những chúng sinh chưa được thanh tây.” 


(SN 55:34) 


35 (5) Những Vét Chân Thiên Thánh (2) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn vết-chân thiên thánh (lối đi, đường 
đi, dâu vết) của những thiên thần để thanh lọc những chúng sinh 
chưa được thanh lọc, để thanh tây những chúng sinh chưa được 


thanh tây. Bốn đó là ei" 


1- “Ő đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vầy: ...‹ Người đó quán 
chiếu như vây: “Giờ cái gì là dẫu-chân thiên thánh của những thiên 
thần?? Rồi người đó hiểu như vây: “Ta đã nghe rằng thời này các 
thiên thần coi sự bár-bạo (không ức hiếp, vô sân) là tối thượng, và 
ta không mạnh bạo đối với bất cứ ai, dù mạnh hay yếu. Chắc chắn 
ta sống có-được một trong những dấu-chân thiên thánh.” Đây là 


dáu chân thiên thánh thứ nhất của các thiên thần... 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 633 


2-3- “Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện 
có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp như vây: ... Tăng Đoàn 


như vầy: .... Rồi người đó hiểu như vầy: (nhw ké trên) ... 


4- “Lại nữa, này các Ty kheo, một người đệ tử thánh thiện 
có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, 
(những đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định.” “Giờ 
cái gì là dấu-chân thiên thánh của những thiên thần? Rồi người đó 
hiểu như vầy: “Ta đã nghe rằng thời này các thiên thần coi sự bát- 
bạo (không ức hiếp, vô sân) tối thượng, và ta không mạnh bạo đối 
với bất cứ ai, dù mạnh hay yếu. Chắc chăn ta sống có-được một 
trong những dấu-chân thiên thánh.” Đây là dấu chân thiên thánh 


thứ tư của các thiên thần... 


“Đây là bốn vết-chân thiên thánh (lối đi, đường đi, dấu vết) 
của những thiên thần để thanh lọc những chúng sinh chưa được 


thanh lọc, để thanh tây những chúng sinh chưa được thanh tây.” 


(SN 55:35) 


36 (6) Giống Nhau Với Những Thiên Thân 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được 
bôn điêu này, thì các thiên thân vui mừng và nói vê sự giông nhau 


(tương đồng) của người đó [với các thiên thần]. Bốn đó là gì? 


1- “Ó đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có- 


634 * Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


được niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là 
một A-la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc Giác 
Ngộ, bậc Thế Tôn.’ Đối với những thiên thần đã qua đời ở đây [ở 
cõi người] và được tái sinh ở đó [ở cõi trời] đang có-được niềm-tin 
xác thực vào Đức Phật, họ có ý nghĩ này: “Khi một người đệ tử 
thánh thiện có-được cùng niềm-tin xác thực vào Đức Phật như 
chúng tôi đã có-được khi chúng tôi qua đời ở đó [cõi người] và 
được tái sinh ở đây [cõi trời], thì người đệ tử đó cũng sẽ đến có 


mặt (tái sinh) trong những thiên thần.” 


2-3-4 “Lại nữa, này các Ty kheo, một người đệ tử thánh thiện 
có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn.... 
Người đó có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý 
trọng, (những đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định.) 
Đối với những thiên thần đã qua đời ở đây [ở cõi người] và được 
tái sinh ở đó [ở cõi trời] đang có-được cùng niềm-tin xác thực vào 
Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn ... có-được cùng những đức-hạnh 
mà những bậc thánh nhân quý trọng như chúng tôi đã có-được khi 
chúng tôi qua đời ở đó [còi người] và được tái sinh ở đây [cõi trời], 
thì người đệ tử đó cũng sẽ đến có mặt (tái sinh) trong những thiên 
thần. “Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được 
bốn điều này, thì các thiên thần vui mừng và nói về sự giống nhau 


của người đó [với các thiên thân].” 


(SN 55:36) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 635 


37 (7) Mahãnãma 


Tôi nghe như vầy. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống 
giữa những người họ tộc Thích-ca ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) 
trong Khu Vườn Cây Banyan [Nigrodhal. Lúc đó có ông 
Mahānāma (Đại Danh) người họ Thích-ca đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


- “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một người là một đệ tử tại 


gia?” 


“Này Mahanama, khi một người đã quy y nương tựa vào 


Phật, Pháp, Tăng, thì người đó là một đệ tử tại gia.” 


- “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu 
về đức-hạnh [giới hạnh]?” 


“Này Mahanama, khi một đệ tử tại gia sống kiêng cữ: không 
sát-sinh, không láy trộm ăn cắp, không tà dục tà dâm, không nói 
dối nói nói láo, không uống rượu nhẹ, rượu nặng hay dùng những 
chất độc hại là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dät. thì người đệ 


tử đó đã thành tựu về mặt đức-hạnh.” 


- “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu 


vê niêm-tin [chánh tín?” 


“Này Mahanama, ở đây, một đệ tử là người có niêm-tin. 


636 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Người đó đặt niềm-tin vào sự giác-ngộ của Như Lai như vây: “Đức 
Thế Tôn là một A-la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, 
bậc Giác Ngộ, bậc Thế Tôn. Theo cách như vậy là một đệ tử tại 


gia thành tựu về niêm-tin.” 


- “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu 


về tâm rộng-lòng [bồ thí]?” 


“Này Mahanama, ở đây, một đệ tử tại gia sống ở nhà với một 
cái tâm không bị dính nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng bồ thí, mở tay 
giúp đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ-thiện, vui 
thích sự cho-đi và chia-sẻ. Theo cách như vậy là một đệ tử tại gia 


thành tựu về tâm rộng-lòng bố-thí.” 


- “Thưa Thế Tôn, theo cách nào một đệ tử tại gia thành tựu 


về trí-tuệ [tuệ]?” 


“Này Mahanama, ở đây, một đệ tử tại gia là có trí, người đó 
có-được trí-tuệ hướng về lẽ sinh-diệt, trí-tuệ đó là thánh thiện và 
mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt-khổ. Theo cách 


như vậy là một đệ tử tại gia thành tựu về trí-tuệ.” 


(SN 55:37) 


38 (8) Mưa 


“Này các Tỳ kheo, giống như, khi mưa đồ xuống những giọt 


mưa nặng trên một đỉnh núi, nước sẽ chảy xuông dôc nghiêng và 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU e 637 


chảy đầy các khe núi, rạch nước, và lạch nước; rồi chúng đồ đầy 
các ao nước; chúng đồ đầy các hồ nước; chúng đồ đầy các dòng 
suối; chúng đồ đầy các dòng sông; và chúng dä đầy biên cả; cũng 
giống như vậy, đối với một người đệ tử thánh thiện, những điều 
này—— niềm-tin xác thực vào Phật, Pháp, và Tăng, và những đức- 
hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng—— sẽ luôn chảy, sau khi 


đã vượt qua bên kia, chúng dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm.”2°! 


(SN 55:38) 


39 (9) Kaligodhä 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người họ 
tộc Thích-ca ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) trong Khu Vườn Cây 
Banyan [Nigrodha]. Lúc đó, vào buổi sáng, đức Thế Tôn mặc y 
phục, mang theo bình bát và cà sa, đi đến gia cư của phu nhân 
Kãligodhã người họ Thích-ca, đến đó đức Thế Tôn ngồi xuống chỗ 
ngồi đã dọn sẵn. Rồi phu nhân Kãligodhã họ Thích-ca đã đến gặp 
đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên. Đức 


Thê Tôn mới nói với cô ây: 


“Này Godha, một nữ đệ tử thánh thiện nêu có-được bôn điêu 
là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, đã 
định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của mình. Bôn đó 


là gì? 


“Ở đây, này Godhã, một nữ người đệ tử thánh thiện có-được 


638 ° Bộ Kinh Liên Kết — QUYỀN 5 


niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một A- 
la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc Giác Ngộ, bậc 
Thế Tôn.” Cô ta có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... vào 
Tăng Đoàn.... Cô ta sống ở nhà với một cái tâm không bị dính 
nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng bố thí, mở tay giúp đỡ, vui thích sự 
từ-bỏ, là người tận tâm với việc từ-thiện, vui thích sự cho-đi và 


chia-sẻ. 


“Này Godhã, một nữ người đệ tử thánh thiện mà có-được bốn 
điều này là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi 
dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đến của 


mình.” 


“Thưa Thế Tôn, đối với bốn yếu-tô Nhập-lưu đã được dạy 
bởi đức Thế Tôn, những điều đó đó đã có ở trong con, và con sống 
đúng theo những điều đó. Bởi vì, thưa Thế Tôn, con có-được niềm- 
tin xác thực vào Phật, Pháp, và Tăng. Thêm nữa, những gì trong 
nhà có thể cho đi được thì con đều chia sẻ tất cả cho những người 


có đức-hạnh và có tính-khí thiện lành.” 


“Điều đó là lợi lạc cho cô, này Godhã! Điều đó thực là lợi lạc 


cho cô, này Godhã! Như vậy là cô đã tuyên bố thánh quả Nhập- 


29 


luu. 


(SN 55:39) 


40 (10) Nandiya 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU e 639 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người họ 
tộc Thích-ca ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) trong Khu Vườn Cây 
Banyan [Nigrodha]. Lúc đó có ông Nandiya người họ Thích-ca đến 
gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngòi xuống một bên, và 


thưa với đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, khi bốn yếu-tố Nhập-lưu hoàn toàn và tất 
thảy không-có bên trong một người đệ tử thánh thiện, thì có phải 


người đó là người sống lơ tâm phóng dật hay không?” 


“Này Nandiya, ta nói rằng người mà bên trong mình hoàn 
toàn và tất thảy không-có bốn yếu-tô Nhập-lưu là ‘môt người ngoài 
cuộc (đứng ngoài, ngoài đạo), người đứng trong thành phần phàm 
phu tục chúng.” Nhưng, này Nandiya, còn theo cách nào một 
người đệ tử thánh thiện là người sống một cách lơ tâm phóng dật 
và theo cách nào là người sống một cách chuyên cần, hãy lắng 


nghe và chú tâm kỹ càng, ta sẽ nói.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, ông Nandiya họ Thích-ca đáp lại. Đức 


Thê Tôn đã nói điêu này: 


- “Và này Nandiya, theo cách nào một người đệ tử thánh 


thiện sống một cách lơ tâm phóng dật? 


1- Ő đây, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có-được 
niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một A- 
la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc Giác Ngô, bậc 


Thê Tôn.’ Rôi do quá tw mãn với niêm-tin xác thực đó vào Phật, 


640 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


người đó không nỗ lực ån dät tu tập ban ngày hay ban đêm. Sau 
khi người đó sống một cách lơ tâm như vậy, thì không-có niềm 
hoan-hý.”® Khi không có niềm hoan-hỷ, thì không có sự khoan- 
khoái. Khi không có sự khoan-khoái, thì không có sự tĩnh-lặng. 
Khi không có sự tĩnh-lặng, thì người đó sống khổ. Tâm của một 
người sống khổ thì không thể đạt-định. Khi tâm không đạt-định 
được, thì những hiện-tượng không hiển hiện (đúng như chúng là). 
Do những hiện-tượng không hiển hiện, nên người đó được gọi là 


“người sống một cách lơ tâm phóng dät. 


2-3-4- “Lại nữa, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện 
có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... Tăng Đoàn... Người 
đó có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, 
(những đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định." Rồi do 
quá tự mãn với niềm-tin xác thực đó vào Phật, người đó không nỗ 
lực ân dät tu tập ban ngày hay ban đêm. Sau khi người đó sống một 
cách lơ tâm như vậy, thì không có niềm hoan-hỷ ....... nên người 


đó được gọi là 'người sống một cách lơ tâm phóng dät." 


“Này Nandiya, chính theo cách như vậy là một người đệ tử 


thánh thiện sống một cách lơ tâm phóng dật. 


- “Và này Nandiya, theo cách nào một người đệ tử thánh 


thiện sông một cách chuyên cân? 


1- e đây, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện có-được 


niềm-tin xác thực vào Đức Phật như vây: “Đức Thế Tôn là một A- 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU * 641 


la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc Giác Ngô, bậc 
Thé Tôn.” Nhưng không f mãn với niềm-tin xác thực đó vào Phật, 
người đó nỗ lực ån dät tu tập ban ngày và ban đêm. Sau khi người 
đó sông một chuyên cần như vậy, thì khởi sinh niềm hoan-hỷ. Khi 
người đó được hoan-hỷ, thì niềm khoan-khoái được sinh ra. Khi 
tâm được nâng bồng bởi sự khoan-khoái, thì thân được tĩnh-lặng. 
Một người tĩnh-lặng trong thân, thì trải nghiệm niềm hạnh-phúc 
(lạc). Tâm của một người hạnh-phúc thì dễ đạt-định. Khi tâm đạt- 
định được, thì những hiện-tượng sẽ hiển hiện (đúng như chúng là). 
Do những hiện-tượng hiển hiện như vậy, nên người đó được gọi là 


“người sông một cách chuyên cân.” 


2-3-4- “Lại nữa, này Nandiya, một người đệ tử thánh thiện 
có-được niềm-tin xác thực vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn.... 
Người đó có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý 
trọng, (những đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định.) 
Nhưng không tw mãn với niềm-tin xác thực đó vào Giáo Pháp ... 
vào Tăng Đoàn ... vào những đức-hạnh như vậy, người đó nỗ lực 
ấn dät tu tập ban ngày và ban đêm. Sau khi người đó sống một 
chuyên cần như vậy, thì khởi sinh niềm hoan-hÿ........ nên người 


đó được gọi là “người sông một cách chuyên cân. ` 


“Này Nandiya, chính theo cách như vậy là một người đệ tử 


thánh thiện là người sông một cách chuyên cân.” 


(SN 55:40) 


642 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 5 
NHÓM “NHỮNG DÒNG PHƯỚC ĐỨC—CÓ THI KỆ? 


(Sagathakapuññabhisanda-vagga) 


KK K K K K K K 


41 (1) Những Dòng Cháy Phước Đúc (1) 
[Phân mở đâu y hệt kinh 55:31 ở trên, rồi tiếp tục như sau. | 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được 
bốn dòng chảy của phước-đức, bốn dòng chảy của thiện-lành, thì 
không dễ gì đo lường phước-đức của người đó như vây: “Dòng 
chảy phước đức, dòng chảy thiện lành của người đó là rất nhiều 
bao nhiêu vầy, bao nhiêu vây’; mà phải coi đó là một khối phước 


đức vĩ đại, vô lường, vô lượng. 


“Này các Tỳ kheo, giống như không dễ gì đo lường nước 
trong đại dương như vây: “Có rất nhiều thùng nước”, hay “nhiều 
trăm thùng nước”, hay “nhiều ngàn thùng nước' hay “nhiều trăm 
ngàn thùng nước' như vây, như vậy; mà phải coi đó là một khối 
nước vĩ đại, vô lường, vô lượng; cũng giống như vậy, khi một 
người đệ tử thánh thiện có-được bốn dòng chảy phước-đức ... phải 


coi đó là một khôi phước-đức vĩ đại, vô lường, vô lượng.” 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi nói xong điêu này, 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 643 


bậc Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như vây: 


“Như nhiều dòng sông được dùng bởi bao quần chúng, 
Đều chảy xuống dốc, 

Cuối cùng ra tới bién, 

Thành một khối nước vĩ đại, một biển nước vô biên, 


Bê chứa đáng sợ, lại chứa đây châu báu; 


“Giống vậy, những dòng chảy ùa (phước đức) 

tói người CÓ trí— 

Đó là người biết bố thí thức ăn, thức uống, quần áo, 
Chu cấp giường chiếu, chỗ ngồi, và chăn mèn— 


Như những dòng sông ùa nước tới biên cả.” 


(SN 55:41) 


42 (2) Những Dòng Cháy Phước Đúc (2) 
“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy này của phước-đức.... 
Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật... Giáo Pháp ... Tăng 


Đoàn.... 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện sống 


ở nhà với một cái tâm không bị dính nhiễm tính keo-kiệt, rộng lòng 


644 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


bó thí, mở tay giúp đỡ, vui thích sự từ-bỏ, là người tận tâm với 


việc từ-thiện, vui thích sự cho-đi và ch1a-sẻ. 
“Đó là bôn dòng chảy của phước-đúức.... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được 
bốn dòng chảy phước-đức, bốn dòng chảy thiện-lành, thì không dễ 
gì đo lường phước-đức của người đó như vậy: ‘Dòng chảy của 
phước đức, dòng chảy của thiện lành của người đó rất nhiều bao 
nhiêu vầy, bao nhiêu vây’; mà phải coi đó là một khối phước đức 


vĩ đại, vô lường, vô lượng. 


“Này các Tỳ kheo, giống như ở một nơi có những dòng sông 
lớn gặp nhau và hội tụ—đó là, sông Häng, sông Yamunä, sông 
AciravatI, sông Sarabhũ, và sông Mahĩ—không dễ gì đo lượng 
nước ở đó như vây: “Có nhiều thùng nước”, hay “nhiều trăm thùng 
nước' ... nhưng phải coi đó là một khối nước vĩ đại, vô lường, vô 
lượng; cũng giống như vậy, khi một người đệ tử thánh thiện có- 
được bốn dòng chảy của phước-đức ... phải coi đó là một khối 


phước-đức vĩ đại, vô lường, vô lượng.” 

Đây là điều đức Thế Tôn đã nói. Sau khi nói xong điều này, 
bậc Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như vầy: 

“Như nhiều dòng sông được dùng bởi bao quần chúng, 


[Y hệt phần thi kệ của kinh ké trên] ... 


Như những dòng sông ùa nước tới biên cả.” 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 645 


(SN 55:42) 


43 (3) Những Dòng Cháy Phước Đúc (3) 


“Này các Tỳ kheo, có bốn dòng chảy này của phước-đức.... 


Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật... Giáo Pháp... Tăng 


Đoàn.... 


“Lại nữa, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện là có 
trí, người đó có-được trí-tuệ hướng về lẽ sinh-diệt, trí-tuệ đó là 
thánh thiện và mang tính thâm nhập, dẫn dắt tới sự hoàn toàn diệt- 


khô. Đây là dòng chảy thứ tư của phước-đức.... 
“Đây là bốn dòng chảy của phước-đức.... 


“Này các Tỳ kheo, khi một người đệ tử thánh thiện có-được 
bốn dòng chảy phước-đức, bốn dòng chảy thiện-lành, thì không dễ 
gì đo lường phước-đức của người đó như vây: “Dòng chảy phước 
đức, dòng chảy thiện lành của người đó rất nhiều bao nhiêu vây, 
bao nhiêu vậy”; mà phải coi đó là một khối phước đức vĩ đại, vô 


lường, vô lượng. 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi nói xong điêu này, 


bậc Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như vầy: 


646 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Ai mong muốn phước-đức, 

Muốn được thiết lập trong thiện lành, 
Hãy tu tập con đường đạt tới sự Båt tử; 
Người đã đạt tới cốt lõi của Giáo Pháp, 
Vui thích sự tiêu diệt (ô-nhiễm), 
Không run sợ khi nghĩ tới chuyện: 


“Thần Chết sẽ đến mình. 54 


(SN 55:43) 


44 (4) Giàu Có (1) 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bôn 
điêu thì được cho là giàu có, có nhiêu tài sản và của cải. Bôn đó là 


gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... vào Giáo Pháp ... vào 
Tăng Đoàn... Người đó có-được những đức-hạnh mà những bậc 
thánh nhân quý trọng, (những đức hạnh đó) không bị sứt mẻ... 
dẫn tới đạt định.? 


“Một người đệ tử thánh thiện có-được bốn điều này thì được 


cho là giàu có, có nhiêu tài sản và của cải.” 


(SN 55:44) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 647 


45 (5) Giàu Có (2) 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có-được bôn 
điêu thì được cho là giàu có, có nhiêu tài sản và của cải, có danh 


tiếng tốt. Bốn đó là gì? 
[Tiếp tục như kinh kế trên. | 


(SN 55:45) 


46 (6) Bản Kinh Ngắn Gọn 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện mà có-được 
bôn điêu là một bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với 
cõi dưới, đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích đên của 


mình. Bốn đó là gì? 


“Ở đây, này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện có- 
được niềm-tin xác thực vào Đức Phật ... vào Giáo Pháp ... vào 
Tăng Đoàn... Người đó có-được những đức-hạnh mà những bậc 
thánh nhân quý trọng, (những đức hạnh đó) không bị sứt mẻ ... 
dẫn tới đạt định.) 


“Này các Tỳ kheo, một người đệ tử thánh thiện mà có-được 
bốn điều này là một bậc thánh Nhập-lưu ... với sự giác-ngộ là đích 


đên của mình. 


(SN 55:46) 


648 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


47 (7) Nandiya 


Ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ). Lúc đó đức Thế Tôn đã nói với 


ông Nandiya người họ Thích-ca khi ông đang ngồi một bên: 
[Phần còn lại nội dung y hệt kinh kế trên. | 


(SN 55:47) 


48 (8) Bhaddiya 
[Y hệt kinh kế trên, được nói cho ông Bhaddiya họ Thích-ca. ] 


(SN 55:48) 


49 (9) Mahānāma 


[Y hệt kinh kế trên, được nói cho ông Mahanama họ Thích- 


ca. ] 


(SN 55:49) 


50 (10) Những Yếu Tổ 


“Này các Tỳ kheo, có bốn yếu tổ (để đạt tới) Nhập-lưu như 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUU * 649 


vầy. Bốn đó là gì? Giao lưu với những bậc thượng nhân, nghe 
Giáo Pháp đích thực (chân pháp), chú-tâm kỹ-càng (như lý tác ý), 
thực hành đúng theo Giáo Pháp. Đây là bốn yếu tô (để đạt tới) 


Nhập-lưu. 23255 


(SN 55:50) 


650 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 6 
NHÓM “NGƯỜI CÓ TRÍ’ 


(Sappañña-vaggsa) 


KK K K K K K K 


51 (1) Kinh Có Thi Kệ 


[Phân lời kinh bằng văn xuôi giống hệt như kinh 55:46 ở 
trên. | 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi đã nói điêu này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như vầy:?°5 


“Khi người có niềm-tin vào Như Lai, 
Niềm-tin đã được khéo thiết lập và båt lay chuyền, 
Và hành-vi thiện được xây trên nên đức-hạnh 


Được những bậc thánh nhân quý trọng và khen ngợi; 


“Khi người đã có niêm-tin vào Tăng Đoàn 
Và cách-nhìn đã được tu sửa đúng dän. 
Thì người ta nói răng người đó không nghèo nàn, 


Răng đời sông của người đó là không vô ích. 


“Bởi vậy, người thông minh có trí, 


Nên ghi nhớ Giáo Pháp của Phật, 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 651 


Nên trọn lòng với niêm-tin và đức-hạnh, 
Với sự tự-tin và tâm-nhìn của Giáo Pháp.” 


(SN 55:51) 


52 (2) Người Trú Xong Kỳ An Cư Mùa Mưa 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Sāvathī (Xá-vệ) 
trong Khu Vườn của thái tử Jeta, trong Tịnh Xá của ông Cấp Cô 
Độc. Bấy giờ, lúc đó có một Tỳ kheo mới trú xong kỳ an cư mùa 
mưa (kiết hạ) ở Sãvatthï đã đến Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) vì công 
chuyện. Những người họ tộc Thích-ca nghe tin rằng: “Nghe nói có 
một Tỳ kheo vừa mới xong kỳ an cư mùa mưa ở SãvatthT mới đến 


Kapilavatthu.” 


Rồi những người họ Thích-ca ở Kapilavatthu đó đã đến gặp 
Tỳ kheo đó, và kính chào thầy ấy, sau đó họ ngồi xuống một bên, 


và thưa với thầy ấy: 


“Thưa thầy, chúng con hy vọng đức Thế Tôn vẫn khỏe 
mạnh.” 


“Này các đạo hữu, đức Thế Tôn vẫn khỏe mạnh.” 


“Thưa thầy, chúng con hy vọng thầy Xá-lợi-phất và thầy 


Mục-kiên-liên vân khỏe mạnh.” 


“Này các đạo hữu, thầy Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên vẫn 


khỏe mạnh.” 


652 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Thưa thầy, chúng con hy vọng các Tỳ kheo trong Tăng 


Đoàn vẫn khỏe mạnh.” 


“Này các đạo hữu, các Tỳ kheo trong Tăng Đoàn vẫn khỏe 


mạnh.” 


“Thưa thầy, thầy có được nghe hay học điều gì khi có mặt 


đức Thế Tôn trong thời gian an cư mùa mưa hay không?” 


“Này các đạo hữu, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe và 
học được điều này: “Này các Tỳ kheo, một số ít các Tỳ kheo, bằng 
sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm, ngay trong kiếp này chứng nhập và an trú 
trong sự giải-thoát vô nhiễm của tâm, sự giải-thoát nhờ trí-tuệ, tự 
mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp (tức A-la-hán). Một số 
nhiều những Tỳ kheo, với sự đã tiêu diệt näm gông-cùm nhẹ đô, đã 
trở thành (sẽ) tái sinh tự phát (trong một trong năm cõi trời trong 
sạch, Tịnh cư thiên), sẽ chứng ngộ Niết-bàn ở đó chứ không còn 


quay lại thế gian này nữa (tức Bắt-lai). 


“Thêm nữa, này các đạo hữu, khi có mặt đức Thé Tôn tôi đã 
nghe và học được điều này: “Này các Tỳ kheo, một số ít các Tỳ 
kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm ... tự mình chứng ngộ bằng sự 
hiểu-biết trực-tiếp (tức A-la-hán). Một số nhiều những Tỳ kheo ... 
sẽ chứng ngộ Niết-bàn ở đó chứ không còn quay lại thế gian này 
nữa (tức Bất-lai). Một số nhiều hơn những Tỳ kheo, với sự đã tiêu 
diệt ba gông-cùm nhẹ đô và đang giảm thiểu tham, sân, si, đã trở 


thành bậc thánh Nhất-lai, sau khi quay lại thế gian một lần nữa, sẽ 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 653 


làm nên sự châm dứt khô đau." 


“Thêm nữa, này các đạo hữu, khi có mặt đức Thé Tôn tôi đã 
nghe và học được điều này: “Này các Tỳ kheo, một số ít các Tỳ 
kheo, bằng sự tiêu diệt mọi ô-nhiễm ... tự mình chứng ngộ bằng sự 
hiểu-biết trực-tiếp (tức A-la-hán). Một số nhiều ... sẽ chứng ngộ 
Niết-bàn ở đó chứ không còn quay lại thế gian này nữa (tức Båt- 
lai). Một số nhiều hơn ... đã trở thành bậc thánh Nhất-lai.... Một 
số nhiều hơn nữa các Tỳ kheo, với sự đã tiêu diệt ba gông-cùm, đã 
trở thành bậc thánh Nhập-lưu, không còn bị trói buộc với cõi dưới, 


đã định xong vận mệnh, với sự giác-ngộ là đích dën của mình.” 


(SN 55:52) 


53 (3) Dhammadinna 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở BaranasI (Ba-la-nąi) 
trong khu Vườn Nai ở Isipatana. Lúc đó có một đệ tử tại gia tên 
Dhammadinna, cùng với năm trăm đệ tử tại gia, đã đến gặp đức 
Thé Tôn, kính chào đức Thế Tôn, và ngồi xuống một bên.” Sau 
khi ngồi xuống một bên, vị đệ tử tại gia Dhammadinna thưa với 


đức Thế Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, mong đức Thế Tôn hãy khởi xướng chúng 
con và chỉ dạy chúng con theo một cách để dẫn tới phúc lợi và 


hạnh phúc dài lâu cho chúng con.” 


654 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này Dhammadimna, như vậy các người nên tu tập bản thân 
như vây: “Lúc này lúc khác chúng ta sẽ thường xuyên chứng nhập 
và an trú trong những bài thuyết giảng đã được Như Lai nói ra, 
chúng là sâu sắc, sâu sắc về ý nghĩa, xuất thế gian, liên hệ đến 


tính-không.” Các người nên tu tập bản thân theo cách như vậy.” 


“Thưa Thế Tôn, sẽ không dễ dàng cho chúng con—khi đang 
sống ở trong nhà với con cháu, dùng gỗ chiên đàn Kãsi, mang 
vòng hoa, xức nước hoa, và cao sáp, nhận lãnh vàng bạc mà 
thường xuyên chứng nhập và an trú trong những bài thuyết giảng 
đã được Như Lai nói ra, chúng là sâu sắc, sâu sắc về ý nghĩa, xuất 
thế gian, liên hệ đến tính-không. Chúng con mong Thế Tôn chỉ dạy 


thêm Giáo Pháp cho chúng con.” 


“Như vậy, này Dhammadinna, các người nên tu tập bản thân 
như vây: (tâm nguyện) “Chúng ta sẽ có-được niềm-tin xác thực vào 
Đức Phật ... vào Giáo Pháp ... vào Tăng Đoàn... Chúng ta sẽ có- 
được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, (những 
đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định." Các người nên 


tu tập bản thân theo cách như vậy.” 


“Thưa Thế Tôn, đối với bốn yếu-tố Nhập-lưu đã được chỉ 
dạy bởi Thế Tôn, những điều đó đã có bên trong chúng con, và 
chúng con sống đúng theo những điều đó. Thưa Thế Tôn, vì chúng 
con có-được niềm-tin xác thực vào Phật, Pháp, vă Tăng. Chúng 
con có-được những đức-hạnh mà những bậc thánh nhân quý trọng, 


(những đức hạnh đó) không bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định.” 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LƯU * 655 


“Đó là lợi lạc cho các người, này Dhammadinna! Đó thực là 
lợi lạc cho các người, này Dhammadinna! Như vậy là các người đã 


tuyên bồ thánh quả Nhập-lưu.” 


(SN 55:53) 


54 (4) Bị Bệnh 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người họ 
tộc Thích-ca ở Kapilavatthu (Ca-tỳ-la-vệ) trong Khu Vườn Cây 
Banyan [Nigrodha]. Bấy giờ, lúc đó có một số Tỳ kheo đang may y 
phục cho đức Thế Tôn, họ nghĩ rằng: 


“Sau ba tháng, khi y phục đã may xong, đức Thế Tôn sẽ lên 
đường đi du hành.” 


Ông Mahãnãma (Đại Danh) họ Thích-ca đã nghe tin: “Nghe 
nói rằng, một số Tỳ kheo đang may y phục cho đức Thế Tôn, họ 
nghĩ rằng, sau ba tháng, khi y phục đã may xong, đức Thế Tôn sẽ 
lên đường đi du hành.” 


Rồi ông Mahānāma họ Thích-ca đã đến gặp đức Thế Tôn, 
kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con nghe tin một số Tỳ kheo đang may y 


phục cho Thé Tôn.... Giờ, con chưa nghe được và học được khi có 


656 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


mặt đức Thế Tôn về cách mà một đệ tử tại gia hiền trí khi bị bệnh, 
đau đớn, bệnh yếu gần chết, nên được khởi xướng bởi một đệ tử tại 


gia hiên trí khác.” 


“Này Mahãnãma, một đệ tử tại gia hiền trí ”khi bị bệnh, đau 
đớn, bệnh yếu gần chết, nên được an ủi bởi một đệ tử tại gia hiền 
trí khác với bốn điều an ủi như vầy: ‘Mong ngài”” được yên ủi. 
Quý ngài đã xác thực niềm-tin vào Đức Phật như vây: “Đức Thế 
Tôn là một A-la-hán ... thầy của các thiên thần và loài người, bậc 
Giác Ngộ, bậc Thế Tôn.” Quý ngài đã xác thực niềm-tin vào Giáo 
Pháp ... vào Tăng Đoàn.... Quý ngài đã có-được những đức-hạnh 
mà những bậc thánh nhân quý trọng, (những đức hạnh đó) không 
bị sút mẻ ... dẫn tới đạt định.” 


“Sau khi một đệ tử tại gia hiën trí bị bệnh, đau đớn, bệnh yếu 
gần chết được an ủi bởi một đệ tử tại gia hiền trí khác với bốn điều 
an ủi như vậy, thì người đó nên được hỏi thêm: “Ngài có lo lắng về 
cha mẹ mình không?’ Nếu người đó trả lời: “Tôi có’, thì người đó 
nên được nói: “Nhưng, thưa ngài, ngài cũng phải chết. Dù ngài có 
lo lắng về cha mẹ của mình hay không, thì ngài cũng phải chết. Vì 


vậy, mong ngài đẹp bỏ sự âu lo vê cha mẹ của mình." 


- “Nếu người đó nói: ‘Tôi đã dẹp bỏ sự âu lo về cha mẹ của 
tôi ròi’, thì người đó nên được hỏi: “Vậy ngài có lo lắng về vợ con 
hay không?’ Nếu người đó trả lời: “Tôi có”, thì người đó nên được 
nói: ‘Nhung, thưa ngài, ngài cũng phải chết. Dù ngài có lo lắng về 


vợ con của mình hay không, thì ngài cũng phải chết. Vì vậy, mong 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 657 


ngài dẹp bỏ sự âu lo vê vợ con của mình." 


- “Nếu người đó nói: “Tôi đã dẹp bỏ sự âu lo vè vợ con của 
tôi rồi”, thì người đó nên được hỏi: “Vậy ngài có lo lắng về năm 
dây khoái lạc giác quan (dục lạc) hay không?’ Nếu người đó trả 
lời: “Tôi có”, thì người đó nên được nói: “Này đạo hữu, những dục 
lạc ở cõi trời còn siêu xuất hơn và siêu việt hơn những dục lạc ở 
cõi người.Vậy mong ngài hãy thu tâm khỏi những dục lạc cõi 
người và quyết tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần ở cõi trời 


Tứ Đại Thiên Vuong.’ 


- “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi những dục lạc cõi 
người và đã quyết tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần ở cõi trời 
Tứ Đại Thiên Vuong’, thì người đó nên được nói: “Này đạo hữu, 
những thiên thần cõi trời Tãvatimsa (Đao-lợi, Ba Mươi Ba) còn 
siêu xuất hơn và siêu việt hơn những thiên thần cõi trời Tứ Đại 
Thiên Vương. Vậy mong ngài hãy thu tâm khỏi những thiên thần 
cõi trời Tứ Đại Thiên Vương và quyết tâm hướng tới (cảnh) những 


thiên thần cõi trời Đao-lợi. 


- “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi (cảnh) những thiên 
thần ở cõi trời Tứ Đại Thiên Vương và đã quyết tâm hướng tới 
(cảnh) những thiên thần ở cõi trời Tãvatimsa', thì người đó nên 
được nói: “Này đạo hữu, những thiên thần cõi trời Yãma ... những 
thiên thần cõi trời Tusita (Đâu-suất) ... những thiên thần thích sáng 
tạo ở cõi trời Nimmãnarati (Hóa lạc thiên)... những thiên thần 


kiêm soát sự sáng tạo của các thiên thân khác ở cõi trời 


658 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Paranimmitavasavatfi (Tha hóa tự tại thiên) ... những thiên thần ở 
cõi trời Brahma (Phạm thiên) còn siêu xuất hơn và siêu việt hơn 
những thiên thần cõi trời Đao-lợi. Vậy mong ngài hãy thu tâm khỏi 
(cảnh) những thiên thần cõi trời Tãvatimsa và quyết tâm hướng tới 


(cảnh) những thiên thần ở cõi trời Brahmä.°?90 


- “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi (cảnh) những thiên 
thần ở cõi trời ParanimmitavasavattT (Tha hóa tự tại thiên) và đã 
quyết tâm hướng tới (cảnh) những thiên thần ở cõi trời Brahmā 
(Phạm thiên)”, thì người đó nên được nói: “Này đạo hữu, ngay cả 
cõi trời Brahmā cũng là vô thường, không ổn định mãi mãi, vẫn 
còn nằm trong danh-tính (thân kiến). Vậy mong ngài hãy thu tâm 
khỏi cảnh trời Brahmã và hướng tâm tới sự chấm-dứt danh-tính 


luôn.” 


- “Nếu người đó nói: “Tâm tôi đã rút khỏi cõi trời Brahmã và 
tôi đã hướng tâm tôi tới sự chấm-dứt danh-tính, thì, này 
Mahānāma, ta nói, như vậy không còn sự khác biệt nào giữa một 
đệ tử tại gia đã được giải-thoát trong tâm như vậy và một Tỳ kheo 
đã được giải-thoát trong tâm cả trăm năm rồi, 5? tức là, không có 
sự khác biệt giữa sự giải-thoát của người này và của người 


khác 2263 


(SN 55:54) 


55 (5) Thánh Quả Nhập-Lưu 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 659 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu. Bốn đó là gì? 
(đó là) Giao lưu với những bậc thượng nhân, nghe học Giáo Pháp 
đích thực (chân pháp), chú-tâm kỹ-cảàng (như lý tác ý), thực hành 
đúng theo Giáo Pháp. Bốn điều này, khi được tu tập và phát triển, 


sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả Nhập-lưu.” 


(SN 55:55) 


56 (6) Thánh Quả Nhất-Lai 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả Nhất-lai. Bốn đó là gì? ... 


[tiép tục như kinh 55:55 kế trên].” 


(SN 55:56) 


57 (7) Thánh Quả Bắt-Lai 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả Bắt-lai. Bốn đó là gì? ... 


[tiép tục như kinh 55:55 ở trên].” 


(SN 55:57) 


58 (8) Thánh Quả A-la-hán 


660 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự chứng ngộ thánh quả A-la-hán. Bốn đó là gì? ... 


[tiép tục như kinh 55:55 ở trên].” 


(SN 55:58) 


59 (9) Sự Đạt Được Trí-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự đạt được trí-tuệ. Bốn đó là gì? ... [tiép tục như 


kinh 55:55 ở trên |.” 


(SN 55:59) 


60 (10) Sự Phát Triển Trí-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự phát triển (tăng trưởng) trí-tuệ. Bốn đó là gì? ... 


[tiép tục như kinh 55:55 ở trên].” 


(SN 55:60) 


61 (11) Sự Gia Tăng Trí-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự gia tăng (khuyếch trương) trí-tuệ. Bốn đó là gì? 


... [iếp tục như kinh 55:55 ở trên].” 


(SN 55:61) 


Chương 55 — Liên Kết NHẬP-LUƯU * 661 


NHÓM 7 
NHÓM ĐẠI TRÍ’ 


(Mahapañña-vagøga) 


KKK KK KK K 


62 (1) Sự Lớn Lao Của Trí-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự lớn-lao của trí-tuệ. Bốn đó là gì? (đó là) Giao 
lưu với những bậc thượng nhân, nghe học Giáo Pháp đích thực 
(chân pháp), chú-tâm kỹ-càng (như lý tác ý), thực hành đúng theo 
Giáo Pháp. Bốn điều này, khi được tu tập và phát triển, sẽ dẫn tới 


sự lớn lao của trí-tuệ.” 


(SN 55:62) 


63_ (2) — 74 (13) Sự Lớn Rộng... Của Trí-Tuệ 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này, khi được tu tập và phát 
triển, sẽ dẫn tới sự lớn-mạnh của trí-tuệ ... sự bao-la của trí-tuệ.... 
sự thâm-sâu của trí-tuệ ... trạng thái vô-song của pen) ... bè- 
rộng của trí-tuỆ.... Sự dồi-dào của trí-tuệ ... sự nhanh-chóng của 


trí-tuệ ... sự nôi-trội của trí-tuỆ ... sự vuIi-sướng của trí-tuỆệ ... sự 


662 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tốc-hành của trí-tuệ ... sự sắc-bén của trí-tuệ ... sự thâm-nhập của 
trí-tuệ.Š Bốn đó là gì? (đó là) Giao lưu với những bậc thượng 
nhân, nghe học Giáo Pháp đích thực (chân pháp), chú-tâm kỹ-càng 
(như lý tác ý), thực hành đúng theo Giáo Pháp. Bốn điều này, khi 


được tu tập và phát triên, sẽ dẫn tới sự lớn lao của trí-tuệ.” 


(SN 55:63—74) 


Chương 56 


Liên Kết BÓN DIỆU-ĐÉ 


(56 Sacca—Sqamyufta) 
(56 Tương Ung Déi 


664 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 665 


NHÓM 1 
NHÓM ĐỊNH TÂM: 
(Samaädhi-vagga) 


KKK KK KK K 


1 (1) Sự Định Tâm 
Ở Sāvatthī. 


“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập sự định-tâm. Một Tỳ kheo đạt 


định sẽ hiểu được mọi sự đúng như chúng thực jà 


“Và người đó hiểu cái gì đúng như nó thực là? Người đó 
hiểu: “Đây là khổ.” Người đó hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Người 
đó hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ." Người đó hiểu: “Đây là con 
đường dẫn tới sự chấm dứt khổ”, đúng như chúng thực là. 

“Này các Tỳ kheo, hãy tu tập sự định-tâm. Một Tỳ kheo đạt 
định sẽ hiểu được mọi sự đúng như chúng thực là. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.'?“” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực 


để hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:01) 


666 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


2 (2) Sự An Dật (sự tách ly, sự ân cư, sự än tu) 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) ở nơi ån dät (sống tách ly 
để thiền tập). Một Tỳ kheo sống än dät sẽ hiểu được mọi sự đúng 


như chúng thực là. 


“Và người đó hiểu cái gì đúng như nó thực là? Người đó 
hiểu: “Đây là khổ.” Người đó hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Người 
đó hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Người đó hiểu: “Đây là con 
đường dẫn tới sự chấm dứt khổ”, đúng như chúng thực là. 


“Này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) ở nơi ân dật. Một Tỳ kheo 


sông ân dật sẽ hiêu được mọi sự đúng như chúng thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực dë 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khô.” 


(SN 56:02) 


3 (3) Những Người Họ Tộc (1) 


“Này các Tỳ kheo, những người họ tộc trong quá-khứ đã 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 667 


đúng dän từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, 
tất cả đều làm vậy là để làm nên sự đột-phá vào (chứng ngộ) Bốn 
Diệu Đề đúng như chúng thực là. Những người họ tộc trong trong- 
lai sẽ dng dän từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu 
hành, tất cả đều làm vậy là để làm nên sự đột-phá vào Bốn Diệu 
Đề đúng như chúng thực là. Những người họ tộc trong Jiện-tại đã 
đúng dän từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, 
tất cả đều làm vậy là để làm nên sự đột-phá vào Bốn Diệu Đề đúng 


như chúng thực là. 


“Bốn đó là gì? (đó là) Diệu dé [sự thật thánh diệu, chân lý, 
thánh lý, thánh đế] về khổ, diệu dë về nguồn-gốc khổ, diệu dë về 
sự chấm-dứt khổ, diệu đế về con đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 
Những người họ tộc trong quá-khứ ... tương-lai... hiện-tại đã 
đúng dän từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành, 
tất cả đều làm vậy là để làm nên sự đột-phá vào Bốn Diệu Đề đúng 


như chúng thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực dë 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô.”” 


(SN 56:03) 


d (4) Những Người Họ Tộc (2) 


668 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, những người họ tộc trong quá-khứ đã 
đúng dän từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành 
và đã làm nên sự đột-phá vào mọi sự đúng như chúng thực là, thì 
tất cả đều làm nên sự đột-phá vào Bốn Diệu Đề đúng như chúng 
thực là. Những người họ tộc trong /ương-lai sẽ đúng dän từ bỏ đời 
sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành và sẽ làm nên sự 
đột-phá vào mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả đều sẽ làm 
nên sự đột-phá vào Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. Những 
người họ tộc trong iện-fại đã đúng đắn từ bỏ đời sống tại gia đề đi 
vào đời sống xuất gia tu hành và đã làm nên sự đột-phá vào mọi sự 
đúng như chúng thực là, thì tất cả đều đã làm nên sự đột-phá vào 
Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 

“Bốn đó là gì? (đó là) Diệu để [sự thật thánh diệu, chân lý, 
thánh lý, thánh đế] về khổ, diệu đề về nguồn-gốc khổ, diệu đề về 
sự chấm-dứt khổ, diệu đề về con đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 
Những người họ tộc trong quá-khứ ... tương-lai... hiện-tại đã 
đúng dän từ bỏ đời sống tại gia để đi vào đời sống xuất gia tu hành 
và đã làm nên sự đột-phá vào mọi sự đúng như chúng thực là, thì 
tất cả đều đã làm nên sự đột-phá vào Bốn Diệu Đề đúng như chúng 
thực là. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực dë 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt khô.” 

(SN 56:04) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 669 


5 (5) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (1) 


“Này các Ty kheo, những tu sĩ và bà-la-môn trong quá-khứ 
đã hoàn toàn giác ngộ (thức tỉnh) về mọi sự đúng như chúng thực 
là, thì tất cả đều hoàn toàn giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng 
thực là. Những tu sĩ và bà-la-môn trong /zơng-la¡ sẽ hoàn toàn giác 
ngộ về mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả đều sẽ hoàn toàn 
giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. Những tu sĩ và bà- 
la-môn trong h/ện-fạ¡ đã hoàn toàn giác ngộ về mọi sự đúng như 
chúng thực là, thì tất cả đều đã hoàn toàn giác ngộ Bốn Diệu Dë 


đúng như chúng thực là. 


“Bốn đó là gì? (đó là) Diệu để [sự thật thánh diệu, chan lý, 
thánh lý, thánh déi về khổ, diệu dë về nguồn-gốc khổ, diệu dë về 
sự chấm-dứt khổ, diệu đề về con đường dẫn tới sự chấm dứt khổ. 
Những tu sĩ và bà-la-môn trong quá-khứ ... tương-lai ... hiện-tại 
đã hoàn toàn giác ngộ với mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả 


đều đã hoàn toàn giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khô.” Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự chấm dứt khổ. 


(SN 56:05) 


6 (6) Những Tu Sĩ và Bà-la-môn (2) 


670 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn trong quá-khứ 
đã cho-thấy mình đã giác ngộ về mọi sự đúng như chúng thực là, 
thì tất cả họ đều đã cho-thấy mình đã giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng 
như chúng thực là. Những tu sĩ và bà-la-môn trong twong-lai sẽ 
cho-thẫy mình đã giác ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất 
cả họ đều sẽ cho-thấy mình đã giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như 
chúng thực là. Những tu sĩ và bả-la-môn trong hiện-fại cho-thấy 
mình đã giác ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều 


cho-thấy mình đã giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bốn đó là gì? (đó là) Diệu để [sự thật thánh diệu, chân lý, 
thánh lý, thánh đế] về khổ, diệu dë về nguồn-gốc khổ, diệu dë về 
sự chấm-dứt khổ, diệu đề về con đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 
Những tu sĩ và bả-la-môn trong quá-khứ ... tương-lai ... hiện-tại 
cho-thẫy mình đã giác ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất 
cả họ đều cho-thây mình đã giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng 


thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt khô.” 

(SN 56:06) 


7 (7) Những Ý Nghĩ 


Chương 55 — Liên Kết BÔN DIỆU-ĐẺ e 671 


“Này các Tỳ kheo, đừng nghĩ những ý nghĩ xấu ác bắt thiện; 
đó là: ý nghĩ tham-dục, ý nghĩ ác-ý, ý nghĩ làm-hại. Vì lý do gì? 
Này các Ty kheo, vì những ý nghĩ đó là không ích lợi, không liên 
quan đến căn bản của đời sống tâm linh, và không dẫn tới sự ghê- 
sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự hiểu-biết trực-tiếp, sự 


giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thầy nghĩ, các thầy nên nghĩ: “Đây 
là khổ.” Các thầy nên nghĩ: “Đây là nguồn-gốc khổ. Các thầy nên 
nghĩ: 'Đây là sự chấm-dứt khổ.” Các thầy nên nghĩ: “Đây là con 
đường dẫn tới sự chấm dứt khổ'. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì 
những ý nghĩ đó là ích lợi, là liên quan đến căn bản của đời sống 
tâm linh, và là dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chắấm-dứt, sự 


bình-an, sự hiêu-biêt trực-tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khô.”” 


(SN 56:07) 


8 - (8) Sự Suy Tư 


“Này các Tỳ kheo, đừng suy tư (suy xét, quán chiếu, suy 


diễn, suy đoán) một cách không thiện khéo (về những vẫn đề): 


672 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Thế giới là bất diệt hay “Thế giới là không bất diệt; hoặc “Thế 
giới là vô tận” hay “thế giới là hữu tận”; hoặc “Tâm hồn và thể xác 
là một” hay “Tâm hòn là khác, thể xác là khác’; hoặc “Như Lai hiện 
hữu sau khi chét’ hay “Như Lai không hiện hữu sau khi chết hay 
“Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi chết” hay “Như 
Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện hữu sau khi chết”. 
Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì sự suy tư đó là không ích lợi, 
không liên quan đến căn bản của đời sống tâm linh, và không dẫn 
tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự hiểu-biết 


trực-tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thầy suy tư, các thầy nên suy tư: 
“Đây là khổ.” Các thầy nên suy tư: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Các 
thầy nên suy tư: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Các thầy nên suy tư: 
“Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt khổ”. Vì lý do gì? Này các 
Tỳ kheo, vì những ý suy tư đó là ích lợi, là liên quan đến căn bản 
của đời sống tâm linh, và là dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự 


châm-dứt, sự bình-an, sự hiêu-biêt trực-tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khô.”” 


(SN 56:08) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 673 


9 (9) Nói Chuyện Tranh Cãi 


“Này các Ty kheo, đừng dính vào chuyện tranh-cãi, nói 
chuyện kiểu như: “Bạn không hiểu được Giáo Pháp và Giới Luật 
này. Tôi hiểu rõ Giáo Pháp và Giới Luật này. Cái gì, bạn mà hiểu 
được Giáo Pháp và Giói Luật này sao! Bạn đang tu tập sai lạc, tôi 
đang tu tập đúng đắn. Điều nên được nói trước thì bạn lại nói sau; 
điều nên được nói sau thì bạn lại nói trước. Tôi nhất quán trước 
sau, bạn không nhất quán. Điều bạn nghĩ lâu mới ra đã bị bác bỏ. 
Luận thuyết của bạn đã bị bác bỏ. Bạn thua rồi, đi mà cứu lẫy luận 
thuyết của bạn, hoặc tự gỡ rối cho mình, nếu bạn có the vi lý 
do gì? Này các Tỳ kheo, vì sự nói chuyện tranh cãi như vậy là 
không ích lợi, không liên quan đến căn bản của đời sống tâm linh, 
và không dẫn tới sự chê-sợ, sự chán-bỏ, sự chắm-dứt, sự bình-an, 


sự hiêu-biêt trực-tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thầy nói chuyện, các thầy nên nói 
chuyện: “Đây là khổ.” Các thầy nên nói chuyện: “Đây là nguồn-gốc 
khổ.” Các thầy nên nói chuyện: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Các 
thầy nên nói chuyện: “Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt khô’. 
Vì lý do gì? Này các Ty kheo, vì những ý nói chuyện đó là ích lợi, 
là liên quan đến căn bản của đời sống tâm linh, và là dẫn tới sự 
chê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự hiểu-biết tryc- 


Dën, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 


khô.’ Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là nguôn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 


674 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khô.” 


(SN 56:09) 


10 (10) Nói Chuyện Vô Bổ 


“Này các Tỳ kheo, đừng dính vào những kiểu nói chuyện vô- 
bé đó là: nói chuyện về vua chúa, về kẻ trộm, và về các quan 
thần; nói chuyện về binh lính, về nguy cơ, và chiến tranh; nói 
chuyện về thức ăn, thức uống, quần áo, và giường chiếu; nói 
chuyện về vòng hoa và nước hoa; nói chuyện về những quan hệ 
quen biết, về xe cộ, làng xã, quận thị, thành phố, và xứ sở; nói 
chuyện về phụ nữ và nói chuyện về những anh hùng; nói chuyện ở 
ngoài đường trong chợ và nói chuyện ở giếng làng hàng quán; nói 
chuyện về những người đã chết đã mất; nói chuyện tán doc dong 
dài; nói chuyện suy đoán về thế giới và về biển cả; nói chuyện về 
sự trở thành (tái sinh) này, trở thành nọ. Vì lý do gì? Này các Tỳ 
kheo, vì sự nói chuyện vô bố như vậy là không ích lợi, không liên 
quan đến căn bản của đời sống tâm linh, và không dẫn tới sự ghê- 
sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự hiềểu-biết trực-tiếp, sự 


giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thây nói chuyện, các thây nên nói 
chuyện: “Đây là khô.’ Các thây nên nói chuyện: “Đây là nguôn-gôc 


khổ.” Các thầy nên nói chuyện: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Các 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 675 


thầy nên nói chuyện: “Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt khô’. 
Vì lý do gì? Này các Ty kheo, vì những ý nói chuyện đó là ích lợi, 
là liên quan đến căn bản của đời sống tâm linh, và là dẫn tới sự 
chê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự hiểu-biết tryc- 


Dën, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực dë 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khô.” 


(SN 56:10) 


676 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 2 
NHÓM CHUYỂN DỊCH BÁNH XE GIÁO PHÁP’ 
(Dhamma-cakkappvattana-vagga) 


KK KKK K K K 


11 (1) Chuyển Dịch Bánh Xe Giáo Pháp 


Tôi nghe như vây. Trong một lần đức Thế Tôn đang sống tại 
Bārānasī (Ba-la-nại) trong khu Vườn Nai ở Isipatana (Isipatana có 
nghĩa: nơi các thiên thần hạ giới). Ở đó đức Thế Tôn đã nói với 


nhóm năm vị tu sĩ như vày:Z” 


“Này các Tỳ kheo, có hai cực đoan này những người xuất gia 
không nên sống theo. Hai đó là gì? (i) Sự sống theo đuổi hạnh 
phúc giác quan trong những khoái lạc giác quan (dục lạc), cách đó 
là thấp hèn, phàm tục, là cách của những người phàm phu thế tục, 
nó không thánh thiện, không lợi lạc; và (ii) sự theo đuổi cách hành 
xác bản thân, cách đó là đau đớn, không thánh thiện, không lợi lạc. 
Không ngã theo cực đoan nào như vậy, Như Lai đã giác ngộ (thức 
tỉnh) con đường trung-đạo, nó giúp khởi sinh tầm-nhìn, nó giúp 
khởi sinh sự hiểu-biết, và dẫn tới sự bình-an, tới sự hiểu-biết trực 


Dën, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là con đường trung-đạo mà Như 


Lai đã giác ngộ? Đó chính là Con Đường Tám Phần Thánh Thiện 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 671 


(Bát Thánh Đạo), đó gồm: cách nhìn đúng đắn, ý nghĩ đúng dän. 
lời nói đúng đắn, hành động đúng đắn, công việc mưu sinh đúng 
đắn, nỗ lực đúng đắn, chú tâm đúng đắn, định tâm đúng đắn. Này 
các Tỳ kheo, đây chính là con đường trung-đạo mà Như Lai đã 
giác ngộ, nó giúp khởi sinh tầm nhìn, nó giúp khởi sinh tầm-nhìn, 
nó giúp khởi sinh sự hiểu-biết, và dẫn tới sự bình-an, tới sự hiểu- 


biết trực tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. 


1- “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là diệu dë về khổ: Sinh là 
khô, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ; gặp những gì không thích 
là khổ; không được cái mình muốn là khổ; nói ngắn gọn: năm-uân 


bị dính chấp là khô. 


2- “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là diệu đế về 0guốn-gốc 
khổ: Chính dục-vọng (sự thèm khát) này dẫn dắt tới sự tái hiện-hữu 
(tái sinh luân hồi), đi kèm với khoái-lạc và nhục-dục, tìm kiếm 
khoái-lạc chỗ này chỗ khác; đó là dục-vọng muốn có khoái-lạc 
giác-quan, dục vọng muốn được hiện-hữu, dục vọng muốn tự hủy- 


diệt. 


3- “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là diệu đề về sự chẩm-dứt 
khổ: Đó là sự hoàn toàn phai-biến và chấm-dứt của dục vọng đó, là 
sự buông-bỏ và từ-bỏ nó, sự tự-do khỏi nó, sự không-còn phụ 


thuộc nó. 


4- “Bây giờ, này các Tỳ kheo, đây là diệu đề về con-đường 


dẫn đến sự chấm-dứt khổ: Đó là Bát Thánh Đạo, đó gồm: cách 


678 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


nhìn đúng đắn ... định tâm đúng đắn. 


1. ““Đây là diệu để về khổ": như vậy đó, này các Tỳ kheo, 
trong ta đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, 


và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được nghe trước đó. 


“Diệu đề về khô này nên được hiệu hoàn toàn’: như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, 


và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được nghe trước đó 


“Diệu đề về khô này đã được hiệu hoàn hoàn’: như vậy đó, 
trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, 
và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được nghe trước đó. [Sự 


khổ phải nên hiểu !] 


2. "Dou là diệu đề về nguôn-góc khô): như vậy đó, trong ta 
đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biệt, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh- 


sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 


“Diệu dê về nguôn-góc khô này nên được trừ bỏ”: như vậy 
đó, trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biết, trí-tuệ, sự thâm- 
nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được nghe trước 


đó. 


“Diệu đề về nguồn-góc khô này đã được trừ bỏ”: như vậy 
đó, trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biết, trí-tuệ, sự thâm- 
nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được nghe trước 


đó. [Nguôn-gốc khổ phải nên trừ bó!] 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 679 


3. “* Đây là diệu để về sự chấm-dứt khổ”: như vậy đó, trong ta 
đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh- 


sáng đối với những điều chưa từng được nghe trước đó. 


““Diệu đê về sự chám-dứt khô này nên được chứng ngộ): 
như vậy đó, trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biết, trí-tuệ, sự 
thâm-nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được nghe 


trước đó. 


“Diệu đề về sự chẩm-dưứt khô này đã được chứng ngộ”: như 
vậy đó, trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biệt, trí-tuệ, sự 
thâm-nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được nghe 


trước đó. [Sự chấm-dút khổ phải nên đạt được !] 


4. "Dieu dê về con-đường dán đến sự châm-dứt khô”: như 
vậy đó, trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biệt, trí-tuệ, sự 
thâm-nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được nghe 


trước đó. 


"Dieu để về con-đường dân đến sự chám-dứt khô này nên 
được tu tập”: như vậy đó, trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiệu- 
biệt, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa 


từng được nghe trước đó. 


“Diệu đê về con-đường dân dên sự cháảm-dứt khô này đã 
được tu tập”: như vậy đó, trong ta đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiệu- 
biệt, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa 


từng được nghe trước đó. [Con đường Đạo phải nên tu tập?] 


680 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Ty kheo, chừng nào sự hiêu-biêt và tâm-nhìn của 
ta chưa được thanh lọc thâu suôt vê Bôn Diệu Đê đúng như chúng 


thực là, theo ba giai đoạn và mười hai cách như vậy?” 


, thì ta không 
tuyên bó răng ta đã tinh thức tới sự giác-ngộ hoàn thiện tői cao 
trong thế giới này có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmä, 
trong thế hệ chúng sinh này có những tu sĩ và bà-la-môn, có các 
thiên thần và loài người. Nhưng khi sự hiểu-biết và tầm-nhìn của ta 
đã được thanh lọc thấu suốt về Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực 
là, theo ba giai đoạn và mười hai phần như vậy, nên ta đã tuyên bố 
rằng ta đã tỉnh thức tới sự giác-ngộ hoàn thiện tối cao đó trong thế 
giới này có những thiên thần, Ma-vương, và trời Brahmã, trong thế 
gian này có những tu sĩ và bà-la-môn, có các thiên thần và loài 
người. Sự hiểu-biết và tầm-nhìn đã khởi sinh trong ta như vầy: “Sự 
giải-thoát này là không thể lay chuyền. Đây là lần sinh cuối cùng 


của ta; từ đây không còn tái sinh nữa. `” 


Đây là lời đức Thế Tôn đã nói. Nhóm năm vị Tỳ kheo vui 
mừng và hài lòng với lời tuyên thuyết của Thế Tôn. Và trong khi 
bài thuyết giảng này đang được nói ra, bên trong thầy Kondañña 
(Kiều-trần-như) đã khởi sinh tầm-nhìn không còn dính bụi (và) vô 
nhiễm của Giáo Pháp: “Cái gì có khởi sinh thì bị biển diệt.” (có 
sinh là có diệt; mọi thứ đều sinh diệt; mọi thứ chỉ là sự sinh-diệt) 

Và khi bánh xe Giáo Pháp đã được chuyên dịch bởi đức Thế 


Tôn, những thiên thần ở trần gian (sống ở trái đất, như địa thần) cất 


tiếng nói to: “Ó Bārāņasī, trong khu Vườn Nai ở Isipatana, bánh xe 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 681 


Giáo Pháp tối thượng đã được dịch chuyển bởi đức Thế Tôn, nó 
không thể bị chặn đứng bởi båt kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay thiên 
thần hay Ma Vương hay Trời hay bất cứ ai trong thế giới.” Sau khi 
nghe tiếng nói của các thiên thần ở trần gian, các thiên thần ở cõi 
trời Tứ Đại Thiên Vương đã cất tiếng nói to: “Ở BãrãnasT ... 
không thể bị chặn đứng bởi båt kỳ tu sĩ hay bà-la-môn hay thiên 
thần hay Ma Vương hay Trời hay bất cứ ai trong thế giới.” Sau 
nghe tiếng nói của các thiên thần trên cõi trời Tứ Đại Thiên 
Vương, các thiên thần ở cõi trời Tãvatimsa (Đao-lợi, Ba Mươi Ba) 
... các thiên thần ở cõi trời Yãma (Dạ-ma) ... các thiên thần ở cõi 
trời Tusita (Đâu-suất) ... các thiên thần mê thích sáng tạo (Hóa lạc 
thiên)... các thiên thần kiểm soát sự sáng tạo của các thiên thần 
khác (Tha hóa tự tại thiên) ... những thiên thần thuộc đoản tùy 
tùng của vua Trời Brahma (Phạm thiên) đã cất tiếng nói to: “Ó 
Bārāņasī ... không thê bị chặn đứng bởi bất kỳ tu sĩ hay bà-la-môn 
hay thiên thần hay Ma Vương hay Trời hay bất cứ ai trong thế 


ĐIỚI.” 


Vậy đó, vào lúc đó, ngay thời khắc đó, ngay giây khắc đó, lời 
nói đó cất lên đã truyền xa khắp thế giới vua Trời Brahma, và hệ 
thống mười ngàn thế giới đã rung động, rúng động, chuyển động 
mạnh, và đã xuất hiện hào quang lớn vô lượng vượt trên cả tầm uy 


CO trời của các thiên thân. 


Rôi đức Thê Tôn đã nói câu nói đây cảm hứng này: ““Thây 


Kondañña đã thực sự hiểu! Thầy Kondañña đã thực sự hiểu!” Do 


682 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


cách như vậy nên thây Kondañña đã có được cái tên “Aññaã 


Kondañña—(nghĩa là) Kondañña Người Đã Hiểu.” 


(SN 56:11) 


12_ (2) Những Đức Như-Lai 


1. ““Đây là diệu để về khổ": như vậy đó, này các Tỳ kheo, 
trong những đức Như Lai đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí- 
tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đối với những điều chưa từng được 


nghe trước đó. 


“Diệu đề về khô này nên được hiệu hoàn toàn’: như vậy đó, 
trong những đức Như Lai đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biệt, trí- 
tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được 


nghe trước đó. 


“Diệu đề về khô này đã được hiệu hoàn hoàn’: như vậy đó, 
trong những đức Như Lai đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu-biệt, trí- 
tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được 


nghe trước đó. [Sự khô phải nên hiệu !| 
2. “*Đáy là diệu đề về nguôn-góc khô’ ... 
“Diệu đê về nguôn-góc khô này nên được trừ bò’ ... 


“Diệu dê về nguôn-gôc khô này đã được trừ bó’, như vậy đó, 


trong những đức Như Lai đã khởi sinh tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí- 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 683 


tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa từng được 


nghe trước đó. [Nguôn-gốc khổ phải nên trừ bó!] 
3. “* Đây là diệu để về sự chấm-dứt khô” ... 
“Diu đề về sự chấm-dứt khổ này nên được chứng ngộ"... 


“Diệu đề về sự cháảm-dứt khô này đã được chứng ngô’, như 
vậy đó, trong những đức Như Lai đã khởi sinh tâm-nhìn, sự hiêu- 
biệt, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đôi với những điêu chưa 


từng được nghe trước đó. [Sự chẩm-dứt khổ phải nên đạt được !] 
4. ““ Diệu để về con-đường dẫn đến sự chẳm-dứt khổ 


“Diệu đề về con-đường dán dên sự chẩảm-dưứt khô này nên 


được tu tập"... 


“Diêu đề về con-đường dẫn đến sự chẳm-dứt khổ này đã 
được tu tâp’, như vậy đó, trong những đức Như Lai đã khởi sinh 
tầm-nhìn, sự hiểu-biết, trí-tuệ, sự thâm-nhập, và ánh-sáng đối với 
những điều chưa từng được nghe trước đó. [Con đường Đạo phải 


nên tu tập] 


(SN 56:12) 


13 (3) Các Uấn 


“Này các Tỳ kheo, có Bôn Diệu Đê này. Bôn đó là gì? Diệu 


684 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, diệu đê vê sự châm-dứt khô, 


diệu dë vê con-đường dẫn tới sự chấm dứt. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là diệu đê vê khô? Nên nói đó 
là: năm uân bị dính-châp; đó gôm: uân thân-sắc bị dính-châp ... 


uån thức bị dính-chấp. Đây được gọi là diệu đề về khổ. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là diệu để về nguôn-gốc khổ? 
Đó chính là dục-vọng này dẫn tới sự tái hiện-hữu, đi kèm bởi sự 
khoái lạc và tham muốn, tìm kiếm khoái lạc chỗ này chỗ nọ; đó 
gồm: dục-vọng có được khoái-lạc giác quan (dục lạc), dục vọng 
muốn được hiện-hữu, dục-vọng muốn bị hủy diệt. Đây là diệu để 


về nguôn-gôc khô. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là diệu đê vê sự cháảm-dứt khô? 
Đó là sự phai-biên sạch sẽ và sự châm-dứt dục-vọng đó, sự buông- 
bỏ và từ-bỏ nó, sự tự-do khỏi nó, sự không-còn phụ thuộc vào nó. 


Đây được gọi là diệu đề về sự chấm-dứt khô. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là điệu dë về con-đường dẫn tới 
sự chấm dứt khổ? Đó là Bát Thánh Đạo; đó gồm: cách-nhìn đúng 
đắn ... sự định-tâm đúng đắn. Đây được gọi là diệu đề về sự chấm- 


dứt khổ. 
“Này các Tỳ kheo, đây là Bốn Diệu Đế. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 


khô.’ Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là nguôn-gốc khô.’ Hãy nỗ lực để 


Chương 55 — Liên Kết BON DIEU DE * 685 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt khô.” 


(SN 56:13) 


14 (4) Những Giác Quan 


“Này các Tỳ kheo, có Bốn Diệu Đề này. Bốn đó là gì? Diệu 
đề về khổ, diệu đề về nguồn-gốc khô, diệu đề về sự chấm-dứt khổ, 
diệu đề về con-đường dẫn tới sự chấm dứt. 

“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là diệu để về khổ? Nên nói đó 
là: sáu giác quan [sáu cơ-sở cảm-nhận bên trong, sáu căn cảm 
nhận]. Sáu đó là gì? Giác quan mắt, giác quan tai, giác quan mũi, 
giác quan lưỡi, giác quan thân, và giác quan tâm. Đây được gọi là 


diệu đề về khô.” 
[Tiếp tục phần còn lại như kinh kế trên. | 


(SN 56:14) 


15 (5) Nhớ (1) 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhớ Bốn Diệu Đề đã được ta 
chỉ dạy?” 


Khi câu này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế 


686 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Thưa Thế Tôn, con nhớ Bốn Diệu Đề đã được Thế Tôn chỉ 


KE) 


dạy. 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nào thầy nhớ Bốn Diệu Đề 


đã được ta chỉ dạy?” 


“Thưa Thế Tôn, con nhớ khổ là diệu đề thứ nhất đã được Thế 
Tôn chỉ dạy. Con nhớ nguôn-gőc khổ là diệu đề thứ hai đã được 
Thế Tôn chỉ dạy. Con nhớ sự chẩm-đứt khổ là diệu dë thứ ba đã 
được Thế Tôn chỉ dạy. Con nhớ con-đường dẫn tới sự chấm-dứt 
khổ là diệu để thứ tư đã được Thế Tôn chỉ dạy. Thưa Thế Tôn, 
chính theo cách như vậy con nhớ Bốn Diệu Đề đã được Thế Tôn 


chỉ dạy.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy nhớ được Bốn Diệu 
Đề đã được ta chỉ dạy. Này Tỳ kheo, khổ là diệu đế thứ nhất đã 
được ta chỉ dạy: hãy nhớ nó như vậy. Nguôn-gốc khổ là diệu dë 
thứ hai đã được ta chỉ dạy: hãy nhớ nó như vậy. Sự chấm-dứt khổ 
là diệu để thứ ba đã được ta chỉ dạy: hãy nhớ nó như vậy. Con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt khổ là diệu dë thứ tư đã được ta chỉ 
dạy: hãy nhớ nó như vậy. Này Tỳ kheo, theo cách như vậy, hãy 


nhớ Bốn Diệu Đề đã được ta chỉ dạy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 


hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 687 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:15) 


16 (6) Nhớ (2) 


“Này các Tỳ kheo, các thầy có nhớ Bốn Diệu Đề đã được ta 
chỉ dạy?” 


Khi câu này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thế Tôn, con nhớ Bốn Diệu Đề đã được Thế Tôn chỉ 


29 


dąy. 


“Nhưng, này Tỳ kheo, theo cách nào thầy nhớ Bốn Diệu Đề 


đã được ta chỉ dạy?” 


“Thưa Thế Tôn, con nhớ khổ là diệu đề thứ nhất đã được Thế 
Tôn chỉ dạy. Bởi vì, nếu như có tu sĩ hay bà-la-môn nào nói như 
vây: “Đây không phải là diệu đề thứ nhất về khổ đã được tu sĩ [sa- 
môn] Cồ-đàm chỉ dạy. Tôi từ chối diệu dë thứ nhất về khô, tôi sẽ 


chỉ ra diệu đề thứ nhất khác về khó.” —Ðièu đó là không thể. 


“Con nhớ n0guồn-gốc khổ là diệu dë thứ hai đã được Thế Tôn 
chỉ dạy ... sự chẩm-đứt khổ là diệu đề thứ ba đã được Thế Tôn chỉ 
dạy ... con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ là diệu dé thứ tư đã 


được Thê Tôn chỉ dạy. Bởi vì, nêu như có tu sĩ hay bà-la-môn nào 


688 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nói như vầy: “Đây không phải là diệu đề thứ tứ về con-đường dẫn 
tới sự chấm dứt khô khổ đã được tu sĩ Cô-đàm chỉ dạy. Tôi từ chối 
diệu đề thứ tư về con-đường dẫn tới sự chấm dứt khô, tôi sẽ chỉ ra 
diệu đề thứ tư khác về con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ.—Điều 
đó là không thê. 


“Thưa Thế Tôn, chính theo cách này con nhớ Bốn Diệu Đế 


đã được Thế Tôn chỉ dạy.” 


“Tốt, tốt, này Tỳ kheo! Thật tốt lành thầy nhớ được Bốn Diệu 
Đề đã được ta chỉ dạy. Này Tỳ kheo, khổ là diệu đế thứ nhất đã 
được ta chỉ dạy: hãy nhớ nó như vậy. Bởi vì, néu như có tu sĩ hay 
bà-la-môn nào nói như vây: ... [giống như đoạn trên]— điều này là 


không thê. 


“Này Tỳ kheo, chính theo cách này, hãy nhớ Bốn Diệu Đề đã 
được ta chỉ dạy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:16) 


17 (7) Vô Minh 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 689 


Sau khi ngòi xuống một bên, Tỳ kheo đó đã thưa với đức Thế 


Tôn: 


“Thưa Thê Tôn, thường nghe nói “vô-minh, vô-minh"°. Giờ, 
thưa Thê Tôn, cái gì là vô-minh và theo cách nào một người bị 


chìm trong vô-minh?” 


“Này Tỳ kheo, sự không biết về khổ, không biết nguồn-gốc 
khổ, không biết sự chấm-dứt khổ, không biết con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt khổ: đây được gọi là sự vô-minh, và chính theo cách như 


vậy là một người bị chìm trong vô-minh. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:17) 


18 (8) Sự Hiểu Biết Dich Thực 


Lúc đó có một Tỳ kheo đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức 
Thế Tôn, ngồi xuống một bên, và thưa với đức Thế Tôn: “Thưa 
Thế Tôn, thường nghe nói “sự hiểu-biết đích thực, sự hiểu-biết 
đích thực” (minh, hữu-minh, chân trí). Giờ, thưa Thế Tôn, cái øì là 
sự hiểu-biết đích thực, và theo cách nào một người đã đạt tới sự 


hiều-biết đích thực?” 


690 - Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này Tỳ kheo, sự hiêu biệt vê khô, hiệu biệt vê nguôn-gôc 
khô, hiểu biết về sự chấm-dứt khô, hiệu biết vê con-đường dẫn tới 
sự châm dứt khô: đây được gọi là sự hiêu-biêt đích thực, và chính 


theo cách như vậy là một người đã đạt tới sự hiểu-biết đích thực. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khô.” 


(SN 56:18) 


19 (9) Hàm Ý... 


“Dây là diệu đê vê khô’: điêu đó đã được ta công bô. Trong 
công bô này, “Đây là diệu đê vê khô’, có vô sô sắc thái, vô sô chi 


tiết, vô sô hàm ý.” 


“Dây là diệu dë về nguồn-gốc khô’ ... “Đây là diệu đề về sự 
chám-dút khô’ ... “Đây là diệu đế về con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt khô’: điều đó đã được ta công bó. Trong công bố này, “Đây là 
diệu đế về con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ”, có vô số sắc thái, 


vô sô chi tiệt, vô sô hàm ý. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 


hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 691 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:18) 


20 (10) Là Thực 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này là thực, không sai, không 
khác (thực).”7* Bốn đó là gì? 


“Dây là sự khổ”: này Tỳ kheo, điều này là thực, không sai, 
không khác. “Đây là nguồn-gốc khổ”: đây là thực, không sai, không 
khác. “Đây là sự chắm-dứt khổ”: đây là thực, không sai, không khác. 
“Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khô’: đây là thực, không sai, 
không khác. 


“Này các Tỳ kheo, bốn điều này là thực, không sai, không 
khác. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:20) 


692 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 3 


NHÓM “KOTIGÄMA: 
(Kotigama-vagøa) 


3k 3k K K K K K K 


21 (1) Làng Kof (I)”° 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống giữa những người 
Vajji (Bạt-kỳ) ở làng Koti [Kotigama]. Ở đó đức Thế Tôn đã nói 


với các Tỳ kheo như vầy: 


“Này các Tỳ kheo, chính do không hiểu và không thâm nhập 
Bốn Diệu Đề cho nên các người và ta đã lang thang và trôi giạt 


trong vòng luân hồi sinh tử dài thăm thắm này. Bốn đó là gì? 


“Này các Tỳ kheo, đó là, do không hiểu và không thâm nhập 
diệu đề về khổ cho nên các người và ta đã lang thang và trôi giat 
trong vòng luân hồi sinh tử dài thăm thăm này. Do không hiểu và 
không thâm nhập diệu dë về nguồn-gốc khổ... diệu đế về sự 
châấm-dứt khổ ... diệu dë con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ cho 
nên các người và ta đã lang thang và trôi giạt trong vòng luân hồi 


sinh tử dài thăm thăm này. 


“Này các Tỳ kheo, diệu đê vê khô đó đã được hiêu và thâm 


nhập. Diệu đế về nguồn-gốc khổ đó đã được hiểu và thâm nhập. 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 693 


Diệu đê vê sự châm-dứt khô đó đã được hiệu và thâm nhập. Diệu 


để về con-đường dẫn tới sự châm dứt khô đó đã được hiểu và thâm 


nhập. Dục-vọng muốn được hiện-hữu đã bị cắt bỏ; đường-dẫn tới 


sự hiện-hữu đã bị tiêu diệt; giờ không-còn tái hiện-hữu (tái sinh) 


nữa. 


29 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi đã nói điêu này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thầy đã nói thêm như vầy: 


22 


“Do không nhìn thấy Bốn Diệu Đế, 
Đúng như chúng thực là, 

Nên chúng ta đã lang thang trôi giạt 
Trong luân hồi thăm thắm, 


Trong vô sô kiêu tái sinh. 


“Giờ những chân lý này đã được nhìn thấy; 
Đường dẫn tới sự hiện-hữu đã bị triệt đứt; 
Đã cắt dứt gốc rễ khổ đau: 


Giò không-còn sự tái hiện-hữu.” 


(SN 56:21) 


(2) Làng kon GO" 
[Mở đâu giống kinh kế trên. | 


“Này các Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào là người 


694 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


không hiểu đúng như nó thực là: “Đây là khổ”; là người không hiểu 
đúng như nó thực là: “Đây là nguồn-gốc khổ”; là người không hiểu 
đúng như nó thực là: “Đây là sự chấm-dứt khổ”; là người không 
hiểu đúng như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
khổ': thì những người đó ta không coi là tu sĩ trong những tu sĩ 
hoặc bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những vị đó, do chưa 
tự mình chứng ngộ băng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên trong kiếp này 
chưa chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu sĩ và 


mục tiêu của bà-la-môn. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào là 
người hiểu được những điều đó: thì những người đó ta coi là tu sĩ 
trong những tu sĩ và bà-la-môn trong những bà-la-môn, và những 
vị đó, do đã tự mình chứng ngộ bằng sự hiểu-biết trực-tiếp, nên 
trong kiếp này chứng nhập và an trú trong mục tiêu của đời sống tu 


sĩ và mục tiêu của bà-la-môn.”ˆ 


Đây là điêu đức Thê Tôn đã nói. Sau khi đã nói điêu này, bậc 


Phúc Lành, vị Sư Thây đã nói thêm như vầy: 


“Ai không hiểu sự khô, 

Ai không hiểu nguồn-gốc khô, 
Không hiểu khổ chấm-dứt ở đâu, 
Nó chắm-dứt sạch sẽ ở đâu; 

Ai không biết con-đường (đạo), 
Dẫn tới sự hóa-giải khô đau: 


Là họ không-có sự giải-thoát của tâm 


25 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 695 


Và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ: 
Do không có khả năng kết thúc, 


Nên mãi đi trong sự già-chết. 


“Nhưng những ai hiểu được sự khổ, 
Ai hiểu nguỗồn-gốc khổ, 

Hiểu sự khổ chấắm-dứt ở đâu, 

Nó chắm-dứt sạch sẽ ở đâu; 

Ai biết con-đường (đạo), 

Dẫn tới sự hóa-giải khô đau: 

Là họ có-được sự giải-thoát của tâm 
Và sự giải-thoát nhờ trí-tuệ; 

Do có khả năng kết thúc, 


Nên không-còn đi trong sự già-chết.” 


(SN 56:22) 


(3) Bậc Toàn Giác 
Ở SãvatthI. 


“Này các Tỳ kheo, có Bốn Diệu Đề này. Bốn đó là gì? Diệu 
đế về khổ... Diệu dë về con-đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 
Chính do Như Lai đã hoàn toàn giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như 
chúng thực là, nên Như Lai được gọi là bậc A-la-hán, bậc Toàn 


Giác. 


696 - Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:23) 


24 (4) A-la-hán 
Ở Sãvatthi. 


“Này các Tỳ kheo, mọi bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, trong 
quá-khứ đã hoàn toàn giác ngộ về mọi sự đúng như chúng thực là, 
thì tất cả họ đều giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 
Mọi bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, trong /ương-lai sẽ hoàn toàn 
giác ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì tất cả họ đều giác ngộ 
Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. Mọi bậc A-la-hán, bậc Toàn 
Giác, trong hiện-fạ¡ đã giác ngộ mọi sự đúng như chúng thực là, thì 


tất cả họ đều giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bốn đó là gì? Diệu đề về khổ, diệu đế về nguồn-gốc khô, 
diệu đề về sự chấm-dứt khổ, diệu đề về con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt khổ. Mọi bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác trng quá-khứ ... trong 
tương-lai ... trong hiện-tại đã giác ngộ mọi sự đúng như chúng 
thực là, thì tất cả họ đều giác ngộ Bốn Diệu Đề đúng như chúng 


thực là. 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 697 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:24) 


25 (5) Sự Tiêu Diệt Ô-Nhiễm 


“Này các Tỳ kheo, ta nói sự tiêu diệt ô-nhiễm là cho người 
biết và thấy, không phải cho người không biết và không thấy.” Sự 
tiêu diệt ô-nhiễm xảy đến cho người thấy cái gì, cho người biết cái 
øì? Sự tiêu diệt ô-nhiễm sẽ xảy đến cho người biết và thấy: “Đây là 
sự khô’; cho người biết và thấy: “Đây là nguồn-gốc khổ”; cho 
người biết và thấy: “Đây là sự chấm-dứt khô’; cho người biết và 
thấy: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khô.’ Sự tiêu diệt ô- 


nhiễm xảy đến cho người thấy như vậy, cho người biết như vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


299 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:25) 


26 (6) Bạn Hữu 


698 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Tỳ kheo, những người các thầy có lòng thương mến 
[bi mẫn] và những người đáng để các thầy lắng nghe—là bạn bè 
hay đồng nghiệp, người thân hay họ hàng—thì các thầy nên khởi 
xướng, ồn định, thiết lập họ để làm nên sự đột-phá vào Bốn Diệu 


Đề đúng như chúng thực là. 


“Bôn đó là gì? Diệu đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, 
diệu đê về sự châm-dứt khô, diệu đê vê con-đường dân tới sự châm 


dứt khô. 


“Những người các thầy có lòng thương mến [bi mẫn]... thì 
các thầy nên khởi xướng, őn định, thiết lập họ để làm nên sự đột- 


phá vào Bón Diệu Đề đúng như chúng thực là. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


723 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:26) 


27 (7) Là Thực 


“Này các Ty kheo, có Bôn Diệu Ðê này. “Bôn đó là gì? Diệu 
đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, diệu đê vê sự châm-dứt khô, 
diệu đê vê con-đường dẫn tới sự châm dứt khô. Này các Tỳ kheo, 


Bốn Diệu Đế này là thực, không sai, không khác (thực). Do vậy 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 699 


nên chúng được gọi là thánh diệu để (chân lý thánh diệu, cũng có 


nghĩa là chân lý của bậc thánh nhân). 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực đề hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:27) 


28 (8) Thé Giới 


“Này các Tỳ kheo, có Bốn Diệu Đề này. Bốn đó là gì? Diệu 
đề về khổ, diệu đế về nguồn-gốc khổ, diệu đề về sự chấm-dứt khổ, 
diệu đề về con-đường dẫn tới sự chấm dứt khô. Trong thế giới này 
có các thiên thần, Ma-vương, và Trời Brahmã, trong thế hệ này có 
các tu sĩ và bà-la-môn, có các thiên thần và loài người, thì Như Lai 


là bậc thánh. Do vậy bốn điều đó được gọi là những thánh diệu đế. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:28) 


700 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


29 (9) Nên Được Hiểu Hoàn Toàn... 


“Này các Tỳ kheo, có Bôn Diệu Đê này. Bôn đó là gì? Diệu 
đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, diệu đê vê sự châm-dứt khô, 
diệu dë về con-đường dẫn tới sự châm dứt khô. Đây là Bón Diệu 


D 


O» 


“Này các Ty kheo, trong Bôn Diệu Ðê này, có một diệu đê 
nên được hiêu hoàn toàn; một diệu đê nên được trừ bỏ; một diệu đê 


nên được chứng ngộ; một diệu đê nên được tu tập. 


“Và, này các Tỳ kheo, diệu đê vê sự khô nên được hiêu hoàn 
toàn; diệu đê vê nguôn-gôc khô nên được trừ bỏ; diệu đê vê sự 
châm-dứt khô nên được chứng ngộ; diệu đê vê con-đường dân tới 


sự chấm dứt khổ nên được tu tập. 


[Sự khô phải nên hiệu; nguôn-góc khô phải nên trừ bỏ; sự 


chấm-dứt khổ phải nên đạt được; con-đường đạo phải nên tu tập!] 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:29) 


30 (10) GayampaH 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 701 


Trong một lần có một số Tỳ kheo trưởng lão đang sống giữa 
những người Ceti ở Sahajäti. Bây giờ, lúc đó sau khi các Tỳ kheo 
trưởng lão đã trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn trưa, họ đã 
tụ tập trong sảnh đường, cùng ngồi với nhau khi có cuộc đối thoại 


này khởi sinh: 


“Này đạo hữu, có phải ai nhìn thây sự khô là nhìn thây luôn 
nguôn-gốc khô, sự châm-dứt khô, và con-đường dẫn tới sự chấm 


dứt khô?” 


Sau khi điêu này được hỏi, Ngài GavampatI đã nói với các 


Tỳ kheo: 


“Này các đạo hữu, khi có mặt đức Thế Tôn tôi đã nghe được 
và học được điều này (từ Phật): ‘Này các Tỳ kheo, ai nhìn thấy sự 
khổ là thấy luôn nguồn-gốc khổ. Ai nhìn thấy nguồn-gốc khổ là 
thấy luôn sự chấm-dứt khổ. Ai nhìn thấy sự châm-dứt khô là thấy 
luôn con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ. Ai nhìn thấy con-đường 
dẫn tới sự chấm dứt khổ là nhìn thấy sự khổ, nhìn thấy nguồn-gốc 


khô, nhìn thây sự châm-dứt khô.””273 


702 » Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 4 
NHÓM “RỪNG SIMSAPA? 


(Simsapa-vagøsa) 


KK K K K K K K 


31 (1) Rùng Simsapā 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Kosambi trong một 
khu rừng simsapā. Lúc đó đức Thế Tôn lấy lên một số lá cây 


sửnsapä trong tay và nói với các Tỳ kheo: 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, cái nào nhiêu hơn: năm 


lá sửnsapä trong tay ta hay số lá cây trong rừng này?” 


“Thưa Thế Tôn, nắm lá trong tay Thế Tôn là số ít ỏi, số lá 


cây trong rừng này mới là rât nhiêu.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những điều ta đã 
trực-tiếp biết nhưng không nói cho các thầy là rất nhiều, những 
điều ta đã dạy cho các thầy chỉ là số ít. Và, này các Tỳ kheo, tại 
sao ta không dạy rất nhiều điều đó? Bởi vì chúng không ích lợi, 
không liên quan đến căn bản của đời sống tâm linh, không dẫn tới 
sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, sự hiểu-biết tryc- 
tiếp, sự giác-ngộ, Niết-bàn. Do vậy ta đã không dạy chúng cho các 


thầy. 


“Và, này các Tỳ kheo, cái gì là những điều ta đã dạy? Ta đã 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 703 


dạy: “Đây là sự khô’; ta đã dạy: “Đây là nguồn-gốc khổ”; ta đã dạy: 
“Đây là sự chấm-dứt khô’; ta đã dạy: “Đây là con-đường dẫn tới sự 
chấm dứt khổ". Và, này các Tỳ kheo, tại sao ta đã dạy những điều 
này? Bởi vì chúng là ích lợi, liên quan đến căn bản của đời sống 
tâm linh, dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, sự bình-an, 
sự hiểu-biết trực-tiếp, Sự giác-ngộ, Niết-bàn. Do vậy ta đã dạy 


chúng cho các thầy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:31) 


32 (2) Lá Cây Acacia 


“Này các Tỳ kheo, nếu có ai nói rằng: “Không làm nên sự 
đột-phá (giác ngộ, thâm nhập) vào diệu đế về khổ đúng như nó 
thực là; không làm nên sự đột-phá vào diệu dë về nguồn-gốc khổ 
đúng như nó thực là; không làm nên sự đột-phá vào diệu để về sự 
chắm-dứt khổ đúng như nó thực là; không làm nên sự đột-phá vào 
diệu đế về con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ đúng như nó thực 
là, tôi sẽ hoàn toàn chấm dứt sự khổ đau’— thì điều đó là không 


thê. 


“Này các Tỳ kheo, giông như có ai nói răng: “Sau khi làm 


704 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


xong cái rỗ bằng lá acacia (lá cây keo) hoặc lá thông hoặc lá cây 
myrobalan, (loại lá kim, lá nhỏ, yếu), tôi sẽ đựng được nước hay 
đựng được trái cọ dừa”, thì điều đó là không thể; cũng giống như 
vậy, này các Tỳ kheo, nếu ai nói rằng: ‘Không làm nên sự đột-phá 
vào diệu đề về khổ đúng như nó thực là ... tôi sẽ hoàn toàn chấm 


dứt sự khổ đau’— thì điều đó là không thê. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu ai nói rằng: “Sau khi đã làm 
nên sự đột-phá vào diệu dë về khổ, sau khi đã làm nên sự đột-phá 
vào diệu đề về nguồn-gốc khổ, sau khi đã làm nên sự đột-phá vào 
diệu đế về sự chấm-dứt khổ, sau khi đã làm nên sự đột-phá vào 
con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ, tôi sẽ hoàn toàn chấm dứt sự 


khổ đau”— thì điều đó là có thể. 


“Này các Tỳ kheo, giống như có ai nói răng: “Sau khi làm 
xong cái rỗ bằng lá sen hoặc lá kino hoặc lá mãluva, ( loại lá to, lá 
rộng, chắc, kín) tôi sẽ đựng được nước hay đựng được trái cọ dừa", 
thì điều đó là có thể; cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu ai 
nói rằng: “Sau khi đã làm nên sự đột-phá vào diệu đề về khổ đúng 
như nó thực là ... tôi sẽ hoàn toàn chấm dứt sự khổ đau°— thì điều 


đó là có thê. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực dë 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 
đường dẫn tới sự chấm dứt khô.” 

(SN 56:32) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 705 


33 (3) Khúc Cây 


“Này các Tỳ kheo, giống như một khúc cây bị quăng lên, có 
lúc thì gốc nó rớt xuống trước, có lúc đầu rớt xuống trước (không 
thể nào đoán biết được); cüng giống như vậy, khi chúng sinh 
lang thang và trôi giạt trong vòng luân hồi sinh tử do còn bị 
chướng ngại bởi vô-minh và bị trói buộc bởi dục-vọng, lúc thì họ 
(chết) từ thế giới này (sinh) đến thế giới khác, lúc từ thế giới khác 
đến thế giới này. Bởi vì sao? Bởi vì họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu 
Dé Bốn đó là gì? Diệu đề về khô ... diệu đề về con-đường dẫn tới 


sự châm dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực đề hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:33) 


34 (4) Quân Áo... 
“Này các Tỳ kheo, nếu quần áo hay đầu tóc một người bị 
cháy, lúc đó phải nên làm gì?” 


“Thưa Thế Tôn, nếu quần áo hay đầu tóc ai bị cháy, để dập 
tắt quần áo hay đầu tóc đang bị cháy, người đó nên phát khởi ước- 


muốn phi thường ... phát khởi sự nhiệt-thành và nhiệt-tâm phi 


706 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


35 


thường ...phát khởi nỗ-lực phi thường ... (tu tập) không ngưng 
ngớt, không gián đoạn (liền tục, miên mật) ... thực tập kiên trì... 
thực hành sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh giác) để hiểu điều đó 


đúng như nó thực 1à.”?80 


“Này các Tỳ kheo, có thể cứ nhìn áo quần hay đầu tóc cháy 
một cách buông xả, có thể không cần chú tâm vào chúng; nhưng 
nếu chưa làm nên sự đột-phá vào (giác ngộ, thấu hiểu) Bốn Diệu 
Đề đúng như chúng thực là, và để làm được sự đột-phá đó, người 
đó nên phát khởi ước-muốn phi thường ... phát khởi sự nhiệt- 
thành và nhiệt-tâm phi thường ...phát khởi nỗ-lực phi thường ... 
(tu tập) không ngưng ngớt, không gián đoạn (liền tục, miên mật) 
... thực tập kiên trì ... thực hành sự chánh-niệm và sự rõ-biết (tỉnh 
giác) để hiểu điều đó đúng như nó thực là. 

“Bốn đó là gì? Diệu đề về khổ, diệu đế về nguồn-gốc khô, 
diệu dë về sự chắm-dứt khổ, diệu đề về con-đường dẫn tới sự chấm 


dứt khô.” 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:34) 


(5) Một Trăm Ngọn Giáo 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 701 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người có tuổi thọ một trăm 
năm, người có thể sống một trăm năm. Có người nói với anh ta: 
“Này, bạn tốt, giả như người ta đâm anh một trăm mũi giáo vào 
buổi sáng, một trăm mũi giáo vào buôi trưa, một trăm mũi giáo vào 
buổi chiều. Rồi, này bạn tốt, sau khi bị đâm liên tục mỗi ngày ba 
trăm mũi giáo như vậy, anh sẽ sống được một trăm năm; và rồi, 
sau một trăm năm qua đi, anh sẽ đột-phá được (giác ngộ) Bốn Diệu 


Đê mà anh chưa từng giác ngộ được trước đó." 


“Điều này là đáng làm, này các Tỳ kheo, bởi vì một người họ 
tộc ý hướng thiện sẽ chấp nhận lời đề nghị này. Vì lý do gì? Bởi vì 
vòng luân hồi sinh tử là không có điểm khởi đầu có thể nhận biết 
được (vô thủy); thời điểm đầu tiên (trong đó) ké từ khi bị đâm 
chém bằng thương giáo, bằng gươm đao, bằng búa rìu là không thể 
nhận biết (không đếm xué) được. Vậy có đáng xá gì bây giờ (bị 
đâm bởi ba trăm mũi giáo mỗi ngày). Này các Tỳ kheo, ta không 
nói sự giác ngộ Bốn Diệu Đề có đi kèm sướng hay khổ. Sự giác 
ngộ Bốn Diệu Đề chỉ đi kèm với sự hoan-hỷ (hỷ) và hạnh phúc 
(lạc). 


“Bôn đó là gì? Diệu đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, 
diệu đê về sự châm-dứt khô, diệu đê vê con-đường dân tới sự châm 


dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 


hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


708 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:35) 


36 (6) Chúng Sinh 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có người đi chặt hết cỏ, cây, cành, 
lá trong cõi Diềm-phù-nè [JambudTpa] này và gom chúng lại thành 
một đống. Sau khi làm vậy, người đó lấy những thân cây lớn đâm 
những sinh vật lớn trong đại dương, lấy những cây vừa đâm những 
sinh vật vừa, và những cây que nhỏ đâm những sinh vật nhỏ. Này 
các Tỳ kheo, cho dù làm vậy đến hết sạch cỏ, cây, cành, lá trong 
cõi Diêm-phù-nề thì vẫn không diệt hết những sinh vật trong đại 
dương. Những sinh vật nhỏ trong đại dương không dễ gì bị đâm 
hết bởi số cỏ, cây, cành, lá còn nhiều hơn đống đó. Vì lý do gì? 


Bởi vì sự nhỏ tí của thân của chúng. 


“Này các Tỳ kheo, cảnh giới đày đọa thì bao la muôn trùng. 
Người mà thành tựu về mặt cách-nhìn (chánh kiến), được thoát 
khỏi cảnh giới doa đày bao la đó, thì người đó hiểu được đúng như 
nó thực là: “Đây là khổ.°... “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
khổ.” 

(Ý nghĩa hai đoạn kinh trên: dù có làm những việc vĩ đại và 
cao siêu tới mức nào thì vẫn không thể thoát khỏi những cảnh giới 


đày đọa khổ đau nếu không giác ngộ được Bốn Diệu Déi 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 709 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực dë 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


299 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:36) 


37 (7) Mặt Trời (1) 


“Này các Tỳ kheo, rạng đông là cái đi trước và tiền thân của 
sự mọc lên của mặt trời. Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, cái 
đi trước và tiền thân của sự đột-phá vào (giác ngộ) Bốn Diệu Đề 
đúng như nó thực chính là cách-chìn đúng đắn (chánh kiến). Như 
vậy có thể mong đợi một Tỳ kheo có chánh-kiến sẽ hiểu được 
đúng như nó thực là: Đây là sự khổ ... “Đây là con-đường dẫn tới 


sự chấm dứt khổ.” 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là con- 


299 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:37) 


38 (8) Mặt Trời (2) 


710 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Này các Ty kheo, chừng nào mặt trời và mặt trăng chưa 
khởi sinh [mọc lên] trong thế giới, thì chừng đó không có ánh sáng 
lớn và hào quang lớn, chỉ có bóng tối ngự trị, chỉ một bầu tối đen; 
thì chừng đó không ngày và đêm, không có tháng và nửa tháng, 


không có mùa và năm. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, khi mặt trời và mặt trăng mọc lên 
trong thê giới, thì có ánh sáng lớn và hào quang lớn; rôi không còn 
bóng tôi mù đen, không còn một bâu tôi đen; rôi có ngày và đêm, 


có tháng và nửa tháng, có các mùa và năm. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, chừng nào Như Lai 
chưa khởi sinh [xuất hiện] trong thế giới, là một bậc A-la-hán, bậc 
Toàn Giác, thì chừng đó không có [hiện thị] ánh sáng lớn và hào 
quang lớn, chỉ có bóng tối ngự trị, chỉ một bầu tối đen; thì chừng 
đó không có sự giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết lập, khai 


mở, phân tách, hay làm rõ Bốn Diệu Đề. 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, khi một Như Lai khởi sinh trong 
thế giới, là bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác, thì có [hiện thị] ánh sáng 
lớn và hào quang lớn; rồi không còn bóng tối mù đen, không còn 
một bầu tối đen; rồi có sự giảng giải, chỉ dạy, tuyên thuyết, thiết 


lập, khai mở, phân tách, và làm rõ Bốn Diệu Dé 


“Bôn đó là gì? Diệu đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, 
diệu đê về sự châm-dứt khô, diệu đê vê con-đường dän tới sự châm 


dứt khô. 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 711 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:38) 


39 (9) Cột Của Trời Indra 


- “Này các Tỳ kheo, có tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
đúng như nó thực là: “Đây là sự khô’ ... “Đây là con-đường dẫn tới 
sự chấm dứt khổ'”— thì họ cứ ngước lên nhìn mặt tu sĩ này hay bà- 
la-môn nọ, nghĩ rằng: “Bậc đáng kính này mới chắc chắn là người 


thực sự biết, thực sự thấy.? 


“Này các Tỳ kheo, giống như một nắm sợi bông vải hoặc 
bông gòn, nhẹ tênh, được thôi bay bởi gió, và đậu xuống đất bằng. 
Rồi gió từ đông thổi nó bay qua tây; gió từ tây thổi nó bay qua 
đông: gió từ bắc thôi nó bay qua nam; gió từ nam thôi nó bay qua 


bắc. Vì lý do gì? Vì sự nhẹ tênh của nó. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, có tu sĩ hay bà-la- 
môn nào không hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là sự khô’ ... 
“Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khő’— thì họ cứ ngước lên 
nhìn mặt tu sĩ này hay bà-la-môn nọ, nghĩ rằng: “Bậc đáng kính 


này mới chắc chắn là người thực sự biết, thực sự thấy.” Vì lý do gì? 


712 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Vì họ không nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


- “Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào 
hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khô’ ... “Đây là con-đường 
dẫn tới sự chấm dứt khő’— thì họ không ngước lên nhìn mặt tu sĩ 
này hay bà-la-môn nọ, nghĩ rằng: “Bậc đáng kính này mới chắc 


chắn là người thực sự biết, thực sự thấy.” 


“Này các Tỳ kheo, giống như có một trụ sắt hay cột mốc?$! 
với móng sâu, được chôn chắc, bất động, bất lay chuyên. Ngay cả 
có cuông phong thôi mạnh— từ đông, tây, nam hay bắc— trụ cột đó 
vẫn không lay chuyên, động đậy, hay rung chuyền. Vì lý do gì? Vì 


trụ cột đó có móng sâu và được chôn chăc. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la- 
môn nào hiểu được đúng như nó thực là: “Này các Tỳ kheo, ta sẽ 
dạy cho các thầy day “Đây là sự khô’ ... “Đây là con-đường dẫn tới 
sự chấm dứt khổ'”— thì họ không ngước lên nhìn mặt tu sĩ này hay 
bà-la-môn nọ, nghĩ rằng: “Bậc đáng kính này mới chắc chắn là 
người thực sự biết, thực sự thấy. Vì lý do gì? Vì họ đã rõ ràng nhìn 
thấy Bốn Diệu Đề. 


“Bôn đó là gì? Diệu đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, 
diệu đê về sự châm-dứt khô, diệu đê vê con-đường dân tới sự châm 


dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 


khô.’ Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguôn-gốc khô.’ Hãy nỗ lực đề 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 713 


hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khô.” 


(SN 56:39) 


40 (10) Kiễm Chuyện Tranh Cãi 


“Này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào hiểu được đúng như nó 
thực là: “Đây là khô.” ... “Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt 
khổ.', và rồi có một tu sĩ hay bà-la-môn nào đến—từ phía đông, 
phía tây, phía nam, hay phía bắc— tìm chuyện tranh cãi, tìm kiếm 
sự tranh luận, nghĩ rằng: “Ta sẽ bài bác luận thuyết của ông đó”, thì 
không thể nào người đó có thể làm cho Tỳ kheo đó lay chuyền, 


động đậy, hay rung lắc. 


“Này các Tỳ kheo,’ giả sử có một cột đá dài mười sáu 
khuỷu tay: một nửa được chôn móng dưới mặt đất và một nửa ở 
trên mặt đất. Ngay cả có cuồng phong thôi mạnh—từ đông, tây, 
nam hay bắc—trụ cột đó vẫn không lay chuyển, động đậy, hay 
rung chuyên. Vì lý do gì? Vì trụ cột đó có móng sâu và được chôn 


chắc. 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu Tỳ kheo nào 
hiểu được đúng như nó thực là: “Đây là khô.” ... “Đây là con 
đường dẫn tới sự chấm dứt khổ.”, và rồi có một tu sĩ hay bả-la-môn 


nào đến ... không thê nào người đó có thể làm cho Tỳ kheo đó lay 


714 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


chuyên, động đậy, hay rung lắc. Vì lý do gì? Vì vị Tỳ kheo đó đã 


rõ ràng nhìn thây Bôn Diệu Dé 


“Bốn đó là gì? Diệu đề về khổ, diệu đế về nguồn-gốc khô, 
diệu đề về sự chắm-dứt khô, diệu đề về con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt khổ. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:40) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 715 


NHÓM 5 
NHÓM “VỰC NÚI 
(Papata-vagøsa) 


3k 3k K K 3k K K K 


41 (1) Suy Xét Về Thế Giới 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Rãjagaha (Vương- 
xá) trong khu Rừng Tre (Trúc Lâm), ở chỗ (được gọi là) Chỗ Kiếm 
Ăn của Bày Sóc. Ó đó đức Thế Tôn đã nói với các Tỳ kheo như 


` 
A 


vây: 


“Này các Tỳ kheo, ngày xưa có một người rời khỏi thành 
Rãjagaha và đi tới chỗ Hò Sen Sumāgadhā, và suy nghĩ: “Ta sẽ suy 
xét (quán xét, quán chiếu) về thế giới.” "27 Rồi anh ta ngồi xuống 
bên bờ Hồ Sen Sumāgadhā quán chiếu về thế giới. Rồi, này các Tỳ 
kheo, anh ta thấy một đội quân gồm bốn binh chủng chui vào trong 
một cọng sen bên bờ hồ. Sau khi nhìn thấy như vậy, người đó nghĩ: 
“Chắc mình bị điên rồi! Chắc mình bị khùng rồi! Mình mới nhìn 
thấy điều không có thực trong thế gian.’ Người đàn ông đó quay 
trở lại kinh thành và kề lại cho nhiều người nghe: “Chắc tui bị điên 
rồi, quý vị! Chắc tui bị khùng rồi, thưa quý vị! Tui đã nhìn thấy 


điều không có thực trong thế gian.’ 


“[Họ mới nói với anh ta:] “Nhưng, này anh bạn tốt, làm sao 


716 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


mà anh bị điên, làm sao anh bị khùng? Và anh đã thấy điều gì mà 


không có thực trong thế gian?” 


“Như vây, thưa quý vị, tui rời khỏi thành Rãjagaha và đi tới 
chỗ Hồ Sen Sumāgadhā ... [tiép tuc như đoạn trên] ... Tui nhìn 
thấy một đội quân bốn gồm bốn binh chủng chui vào một cọng sen 
bên bờ hồ sen đó, và đó là tui đã nhìn thấy điều không có thực 


trong thế gian.” 


““Chắc anh bị điên rồi, này bạn tốt! Chắc anh bị khùng rồi! 


Và điều anh nhìn thấy là không có thực trong thế gian.’ 


“Tuy nhiên, này các Tỳ kheo, điều anh ta nhìn thấy lại thực 
sự là thực, không phải không thực.?#⁄ Xưa kia có lần những thiên 
thần và các quỷ thần dàn trận đánh nhau. Trong trận chiến đó, các 
thiên thần thắng và các quý thần thua. Khi bị thua, các quỷ thần đã 
kiếp sợ và chui vào kinh thành của quỷ thần xuyên qua cọng cây 


sen, trước sự ngỡ ngàng của các thiên thân. 


“Vì vậy, này các Tỳ kheo, đừng suy xét về thế giới, và đừng 
suy nghĩ: “Thế giới là bất diệt: hay “Thế giới là không bất diệt; 
hoặc “Thế giới là vô tân’ hay “thế giới là hữu tân’; hoặc “Tâm hồn 
và thể xác là môt’ hay “Tâm hồn là khác, thể xác là khác”; hoặc 
“Như Lai hiện hữu sau khi chết? hay “Như Lai không hiện hữu sau 
khi chết” hay “Như Lai vừa hiện hữu vừa không hiện hữu sau khi 
chết” hay “Như Lai không hiện hữu cũng không phải không hiện 
hữu sau khi chét’. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, vì sự suy xét đó 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 717 


là không ích lợi, không liên quan đên căn bản của đời sông tâm 
linh, và không dẫn tới sự ghê-sợ, sự chán-bỏ, sự châm-dứt, sự 


bình-an, sự hiêu-biêt trực-tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Này các Tỳ kheo, khi các thầy suy xét, các thầy nên suy xét: 
“Đây là khô.’ Các thầy nên suy xét: “Đây là nguồn-gốc khổ." Các 
thầy nên suy xét: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Các thầy nên suy xét: 
“Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt khổ”. Vì lý do gì? Này các 
Tỳ kheo, vì những sự suy xét đó là ích lợi, là liên quan đến căn bản 
của đời sống tâm linh, và là dẫn tới sự chê-sợ, sự chán-bỏ, sự 


châm-dứt, sự bình-an, sự hiêu-biêt trực-tiêp, sự giác-ngộ, Niêt-bàn. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực đề hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực dë 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khô.” 


(SN 56:41) 


42 (2) Vực Núi 
Trong một lần đức Thế Tôn đang ở thành Rãjagaha (Vương- 
xá) trên Đỉnh Núi Kèn Kèn. Rồi đức Thế Tôn nói với các Tỳ kheo 
như vầy: “Này các Tỳ kheo, chúng ta cùng lên đỉnh núi 


Patibhanakuta (Đỉnh Linh Cảm) để an trú ban ngày.” 


“Dạ, thưa Thế Tôn”, các Tỳ kheo đáp lại. Rồi đức Thế Tôn 


718 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


cùng một số Tỳ kheo lên Đỉnh Linh Cảm. Một Tỳ kheo nhìn thấy 
một vực núi bên Đỉnh Linh Cảm và thưa với đức Thế Tôn: “Vực 
núi đó thiệt là dựng đứng, thưa Thế Tôn; vực núi đó cực kỳ đáng 
sợ. Nhưng thưa Thế Tôn, có vực núi nào còn dựng đứng hơn và 


đáng sợ hơn không?” 
“Có đó, này Tỳ kheo.” 


“Nhưng thưa, còn vực núi nào có thể dựng đứng hơn và đáng 


sợ hơn vực núi đó?” 


“Này Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào không hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là khổ. Đây là nguồn gốc khô. 
Đây là sự chấm-dứt khổ. Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt 
khô’— họ cứ thích thú những sự tạo-tác cố-ý (các hành) dẫn tới sự 
sinh, già, chết; họ cứ thích thú những sự tạo-tác cố-ý dẫn tới sự 
buôn sầu, ai oán, đau đớn, ưu phiên, và tuyệt vọng. Sau khi đã tạo 
ra những sự tạo-tác cố-ý như vậy, họ tuột rớt xuống vực núi của sự 
sinh, già, chết; họ tuột rớt xuống vực núi của sự buôn sầu, ai oán, 
đau đớn, ưu phiên, và tuyệt vọng. Họ không được giải thoát khỏi 
sinh, già, chết; không được giải thoát khỏi sự buôn såu, ai oán, đau 
khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng, không được giải thoát khỏi sự khổ, ta 


nói vậy.” 


“Nhưng, này các Tỳ kheo, những tu sĩ và bà-la-môn nào hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là khổ ... Đây là con-đường dẫn 


tới sự chấm dứt khổ'— họ không thích thú những sự tạo-tác cố-ý 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 719 


dẫn tới sự sinh, già, chết; họ không thích thú những sự tạo-tác cố-ý 
dẫn tới sự buôn sâu, ai oán, đau đớn, ưu phiên, và tuyệt vọng. Vì 
không thích thú những sự tạo-tác cố-ý, nên họ không tạo ra những 
sự tạo-tác cố-ý như vậy, họ không bi tuột rớt xuống vực núi của sự 
sinh, già, chết; họ không bị tuột rớt uống vực núi của sự buồn sâu, 
ai oán, đau đớn, ưu phiên, và tuyệt vọng. Họ được giải thoát khỏi 
sinh, già, chết; được giải thoát khỏi sự buôn sầu, ai oán, đau khô, 


ưu phiền, và tuyệt vọng; được giải thoát khỏi sự khổ, ta nói vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực dë 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô.” 


(SN 56:42) 


43 (3) Đại Hóa Nguc 


“Này các Tỳ kheo, có một địa ngục tên là Đại Hỏa Ngục. Ở 
đó, mọi hình sắc người ta nhìn thấy bằng mắt đều là (kinh khủng, 
khủng khiếp) không đáng ước, không bao giờ đáng ước; không 
đáng yêu, không bao giờ đáng yêu; không dễ chịu, không bao giờ 
dễ chịu. Mọi âm-thanh người ta nghe ... Mọi mùi-hương người ta 
ngửi... Mọi mùi-vỊ người ta nëm `... Mọi đối-tượng chạm xúc 
người ta cảm nhận ... Mọi hiện-tượng thuộc tâm người ta nhận biết 


bằng tâm đều là: không đáng ước, không bao giờ đáng ước; không 


720 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


đáng yêu, không bao giờ đáng yêu; không dễ chịu, không bao giờ 


dễ chju.”?s6 


Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã nói với đức 
Thế Tôn: ““Thưa Thế Tôn, đại hỏa ngục đó thực là kinh khủng; đại 
hỏa ngục đó thực là rất kinh khủng. Nhưng, thưa Thế Tôn, còn có 
đại hỏa ngục nào khác kinh khủng hơn và đáng sợ hơn cái đó 
không?” 


“Có đó, này Tỳ kheo.” 


“Thưa Thế Tôn, đó là đại hỏa ngục nào mà kinh khủng hơn 


và đáng sợ hơn cái đó?” 


- “Này Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
đúng như nó thực là: “Đây là khổ.” ... “Đây là con đường dẫn tới 
sự chấm dứt khổ.'— thì họ cứ thích-thú những sự tạo-tác cố-ý (các 
hành) dẫn tới sự sinh ... dẫn tới sự già ... dẫn tới sự chết ... dẫn tới 
sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Do 
thích-thú những sự tạo-tác cố-ý như vậy, nên họ tạo-ra những sự 
tạo-tác cố-ý dẫn tới sự sinh ... dẫn tới sự già ... dẫn tới sự chết... 
dẫn tới sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. 
Sau khi đã tạo-ra những sự tạo-tác cố-ý như vậy, họ bị đốt cháy 
bởi đại hỏa của sự sinh ... bị đốt cháy bởi đại hỏa của sự già ... đại 
hỏa của sự chết ... đại hỏa của sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu 
phiền, và tuyệt vọng. Họ không thoát khỏi sự sinh, già, và chết; 


không thoát khỏi sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 721 


tuyệt vọng, ta nói như vậy. 


- “Nhưng, này Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là khô.’ ... "Dän là con đường dẫn 
tới sự chấm dứt khổ.°— thì họ không thích thú những sự tạo-tác 
cố-ý dẫn tới sự sinh, không thích thú những sự tạo-tác có-ý dẫn tới 
sự già ... dẫn tới sự chết, dẫn tới sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, 
ưu phiền, và tuyệt vọng. Do không thích-thú những sự tạo-tác cố-ý 
như vậy, nên họ không tạo-ra những sự tạo-tác cố-ý dẫn tới sự sinh 
... dẫn tới sự già ... dẫn tới sự chết ... dẫn tới sự buồn sâu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Do không tạo-ra những sự 
tạo-tác cố-ý như vậy, nên họ không bị đốt cháy bởi đại hỏa của sự 
sinh ... không bị đốt cháy bởi đại hỏa của sự già ... đại hỏa của sự 
chết ... đại hỏa của sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và 
tuyệt vọng. Họ thoát khỏi sự sinh, già, và chết; thoát khỏi sự buồn 


sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng, ta nói như vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:43) 


44 (4) Ngôi Nhà Mái Nhọn 


722 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


- “Này các Tỳ kheo, nêu có ai nói như vây: “Không cân làm 


` 
^ 


nên sự đột-phá vào (thâm nhập, chứng ngộ, giác ngộ) diệu đề về 
khô đúng như nó thực là, không cần làm nên sự đột-phát vào diệu 
đề về nguồn-gốc khổ đúng như nó thực là, không cần làm nên sự 
đột-phát vào diệu đề về sự chấm-dứt khổ đúng như nó thực là, 
không cần làm nên sự đột-phát vào diệu để về con-đường dẫn tới 
sự chấm dứt khổ đúng như nó thực là, tôi sẽ làm nên sự diệt-khổ 


hoàn toàn’— điều này là không thê được. 


“Này các Tỳ kheo, giông như có ai nói răng: “Không cân xây 
tâng dưới của ngôi nhà mái nhọn, tôi cứ xây tâng trên của nó’, điêu 


này là không thể được; cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, nếu 


H 
^ 


có ai nói như vây: “Không cân làm nên sự đột-phá vào diệu đê vê 
khô đúng như nó thực là ... tôi sẽ làm nên sự diệt-khô hoàn 


toàn’— điều này là không thê được. 


- “Nhưng, này các Tỳ kheo, nếu có ai nói như vây: “Sau khi 
đã làm nên sự đột-phá vào (thâm nhập, chứng ngộ, giác ngộ) diệu 
đề về khổ đúng như nó thực là, sau khi đã làm nên sự đột-phát vào 
diệu đề về nguỗn-gốc khổ đúng như nó thực là, sau khi đã làm nên 
sự đột-phát vào diệu dë về sự chấm-dứt khổ đúng như nó thực là, 
sau khi đã làm nên sự đột-phát vào diệu để về con-đường dẫn tới 
sự chấm dứt khổ đúng như nó thực là, tôi sẽ làm nên sự diệt-khổ 


hoàn toàn”—— điêu này là có thê được. 


“Này các Tỳ kheo, giông như có ai nói răng: “Sau khi tôi đã 


xây xong tâng dưới của ngôi nhà mái nhọn, tôi sẽ xây tâng trên của 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 723 


nó”, điêu này là có thê được; cũng giông như vậy, này các Tỳ kheo, 
nêu có ai nói như vây: “Sau khi đã làm nên sự đột-phá vào diệu đê 
về khô đúng như nó thực là ... tôi sẽ làm nên sự diệt-khô hoàn 


toàn”—— điêu này là có thê được. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:44) 


45 (5) Tóc 


Trong một lần đức Thế Tôn đang sống ở Vesälï (Tỳ-xá-ly) 
trong khu Rừng Lớn (Đại Lâm) trong Sảnh Đường Mái Nhọn. Lúc 
đó, vào buổi sáng, Ngài Änanda mặc y phục, mang theo bình bát 
và cà sa đi vô thành Vesälï để khất thực. Thầy Änanda nhìn thấy 
một số thanh niên người Licchavi đang tập bắn cung trong trường 
luyện bắn, đang bắn cung từ xa tới đích là một lỗ khóa rất nhỏ, từ 
gốc tới đầu mũi tên (trước),?#7 không trật chút nào. Khi thầy ấy 
nhìn thấy cảnh này, ý nghĩ này đã xảy đến với thầy ấy: “Những 
thanh niên Licchavi này thực sự được thuần luyện! Những thanh 
niên Licchavi này thực sự được thuần luyện, trong đó họ có thể 
bắn cung từ xa tới đích là một lỗ khóa rất nhỏ, từ gốc tới đầu mũi 


tên (trước), không trật chút nào.” 


724 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Rồi, sau khi thầy Änanda đã đi khất thực trong thành VesälT 
và đã trở về sau một vòng khất thực, sau khi ăn cơm trưa, thầy Ấy 
đến gặp đức Thế Tôn, kính chào đức Thế Tôn, ngồi xuống một 


bên, và kê lại cho đức Thê Tôn sự việc mình đã nhìn thây. 


[Đức Thế Tôn nói:] “Này Änanda, thầy nghĩ sao, điều nào 
khó khăn hơn và thử thách hơn: bắn cung từ xa tới đích là một lỗ 
khóa rất nhỏ, từ gốc tới đầu mũi tên (trước), không trật chút nào 


hay lẫy đầu mũi tên xuyên thủng ché một sợi tóc thành bảy sợi?”28 


“Thưa Thế Tôn, lấy đầu mũi tên xuyên thủng chẻ một sợi tóc 


thành bảy sợi thì khó khăn và thử thách hơn nhiều. 


“Nhưng, này Ananda, chúng xuyên thủng thứ gì khó hơn 
xuyên thủng (xuyên phá, đột phá, chứng ngộ) thứ (sự thật, chân lý) 
đúng như nó thực là: “Đây là khó’ ... “Đây là con đường dẫn tới sự 


chấm dứt khổ? 


“Bởi vậy, này Änanda, (các thầy) hãy nỗ lực (tu) để hiểu: 
“Đây là khó.’ Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ 
lực để hiểu: “Đây là sự chắm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực đề hiểu: “Đây là 


con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ.” 


(SN 56:45) 


46 (6) Sự Mù Tối 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 725 


“Này các Tỳ kheo, Bhikkhus, có những khoảng không gian 
năm giữa các cõi thế giới trong vũ trụ, là những vùng trống không 
và thăm thắm, mù mit, và tối đen,?? ngay cả ánh sáng của mặt 
trăng và mặt trời, thật hùng mạnh và uy lực, cũng không chiếu tới 


nổi.” 


Sau khi điều này được nói ra, một Tỳ kheo đã thưa với đức 
Thế Tôn: “Thưa Thé Tôn, sự tối mù đó thực sự lớn thăm thắm; sự 
tối mù đó thực sự lớn thăm thắm. Nhưng, thưa Thế Tôn, có sự tối 


mù nào khác còn lớn hơn và đáng sợ hơn không? 
“Có đó, này Tỳ kheo.” 


“Thưa Thê Tôn, sự tôi mù nào còn lớn hơn và đáng sợ hơn ở 


đó?” 


- “Này Tỳ kheo, những tu sĩ hay bà-la-môn nào không hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là khổ”; không hiểu được đúng 
như nó thực là: “Đây là nguồn gốc khổ”; không hiểu được đúng 
như nó thực là: “Đây là sự chấm dứt khô’; không hiểu được đúng 
như nó thực là: “Đây là con-đường dẫn tới sự chấm dứt khổ”— thì 
họ cứ thích-thú những sự tạo-tác cố-ý (các hành) dẫn tới sự sinh ... 
dẫn tới sự già ... dẫn tới sự chết ... dẫn tới sự buôn sâu, than khóc, 
đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Do thích-thú những sự tạo-tác 
cố-ý như vậy, nên họ tạo-ra những sự tạo-tác cố-ý dẫn tới sự sinh 
... dẫn tới sự già ... dẫn tới sự chết ... dẫn tới sự buôn sầu, than 


khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Sau khi đã tạo-ra những sự 


726 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


tạo-tác cố-ý như vậy, họ bị rớt trong sự tối mù của sự sinh... bị rớt 
trong sự tối mù của sự già... SỰ tối mù của sự chét ... sự tối mù 
của sự buôn sâu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng. Họ 
không thoát khỏi sự sinh, già, và chết; không thoát khỏi sự buồn 


sâu, than khóc, đau khô, ưu phiên, và tuyệt vọng, ta nói như vậy. 


- “Nhưng, này Tỳ kheo, những tu sĩ và bả-la-môn nào hiểu 
được đúng như nó thực là: “Đây là khô.’ ... “Đây là con đường dẫn 
tới sự chấm dứt khổ.— thì họ không thích thú những sự tạo-tác 
cố-ý dẫn tới sự sinh, không thích thú những sự tạo-tác cố-ý dẫn tới 
sự già ... dẫn tới sự chết, dẫn tới sự buồn sầu, than khóc, đau khổ, 
ưu phiền, và tuyệt vọng. Do không thích-thú những sự tạo-tác cô-ý 
như vậy, nên họ không tạo-ra những sự tạo-tác cố-ý dẫn tới sự sinh 
... dẫn tới sự già ... dẫn tới sự chết ... dẫn tới sự buôn sầu, than 
khóc, đau khổ, ưu phiền, và tuyệt vọng. Do không tạo-ra những sự 
tạo-tác cố-ý như vậy, nên họ không bị rớt trong sự tối mù của sự 
sinh ... không bị rớt trong sự tối mù của sự già ... Sự tối mù của sự 
chết ... sự tối mù của sự buôn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, 
và tuyệt vọng. Họ thoát khỏi sự sinh, già, và chết; thoát khỏi sự 
buồn sầu, than khóc, đau khổ, ưu phiên, và tuyệt vọng, ta nói như 


^ 


vậy. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 121 


(SN 56:46) 


47 (7) Khúc Gỗ Có Đục Lỗ (1) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người quăng một khúc gỗ bị 
đục một cái lỗ xuống đại dương, và có con rùa mù cứ một trăm 
năm nồi lên mặt nước một lần. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, 
có khả năng con rùa mù đó mỗi trăm năm nồi lên mặt nước một lần 


có thể (vô tình) lọt đầu vào cái lỗ của khúc gỗ đó hay không?” 


“Thưa Thê Tôn, hiêm khi nào có được, nêu có thì cũng phải 


rât rât hiêm khi có thê xảy ra điêu đó.” 


“Vậy chứ, ta nói, con rùa vàng còn có ngày lọt đầu vào lỗ của 
khúc gỗ đó (mặc dù rất rất kiếm khi) chứ kẻ ngu si đã rớt xuống 
cõi dưới thì càng hiếm khi có thể được tái sinh lại cõi người. Vì lý 
do gì? Bởi vì, này các Tỳ kheo, ở đó không có hành-vi được dẫn 
dắt bởi Giáo Pháp, không có hành-vi đúng dän (chánh hành), 
không có hành-động thiện lành (thiện nghiệp), không có hành- 
động công đức (phước nghiệp). Ở đó chỉ toàn cảnh nhai nuốt lẫn 
nhau, kẻ mạnh nhai nuốt kẻ yếu. Vì lý do gì? Bởi vì, này các Tỳ 


kheo, bởi do chúng sinh chưa từng hiểu được Bốn Diệu Đề. 


“Bôn đó là gì? Diệu đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, 
diệu đê về sự châm-dứt khô, diệu đê vê con-đường dân tới sự châm 


dứt khô. 


728 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


292 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:47) 


48 (8) Khúc Gỗ Bị Đục Lỗ (2) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử đại địa cầu này trở thành toản nước, 
và một người quăng xuống đó một khúc gỗ bị đục một lỗ. Gió từ 
đông thổi giạt nó về tây; gió từ tây thôi giat nó về đông; gió từ bắc 
thối giat nó về nam; gió từ nam thôi giạt nó về bắc. Có một con rùa 
mù một trăm năm nỗi lên mặt nước một lần. Này các Tỳ kheo, các 
thầy nghĩ sao, có khả năng con rùa mù đó mỗi trăm năm női lên 
mặt nước một lần có thê (vô tình) lọt đầu vào cái lỗ của khúc gỗ đó 


hay không?” 


“Thưa Thê Tôn, rât rât hiêm khi có được, rât rât hiêm khi con 
rùa mù nôi lên môi trăm năm có thê lọt đâu vào cái lỗ của khúc gô 


đó.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo,thật rất hiếm khi 
(chúng sinh) được sinh vào cõi người; thật rất hiếm khi có một 
Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác khởi sinh trong thế gian; 


thật rất hiếm khi có Giáo Pháp và Giới Luật được tuyên thuyết bởi 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 729 


Như Lai soi sáng trong thế gian. 


“Này các Tỳ kheo, các thầy đã được sinh ra làm người; rồi đã 
có một Như Lai, bậc A-la-hán, bậc Toàn Giác khởi sinh trong thế 
gian; rồi đã có Giáo Pháp và Giới Luật được tuyên thuyết bởi Như 


Lai soi sáng trong thế gian. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:48) 


49 (9) Núi Tu-Di (1) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có người đặt lên núi Tu-di [núi 
Sineru], vua của các ngọn núi, bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh. 
Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: bảy hột 
SỎI bằng cỡ hạt đậu xanh được đặt lên đó hay núi Tu-di, vua của 


các ngọn núi?” 


“Thưa Thế Tôn, núi Tu-di, vua của các ngọn núi, là nhiều 
hơn. Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh chỉ là nhỏ nhặt. So với núi 
Tu-di, vua của các ngọn núi, thì bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh 
là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một 


phần nào.” ?29 


730 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử 
thánh thiện, một người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến), là 
người đã làm nên sự đột-phá, thì phần khô đã bị tiêu diệt sạch sẽ và 
loại bỏ thì nhiều hơn, phần (khổ) còn lại chỉ là nhỏ nhặt. So với 
đống khổ đã được tiêu diệt và loại bỏ, thì sự khổ còn lại là không 
đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một phần, bởi 
vì chỉ còn tối da băỷ kiếp nữa. Vị đó là người hiểu được đúng như 
nó thực là: “Đây là khô’ ... “Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt 
khổ". 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:49) 


50 (10) Núi Tu-Di (2) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử núi Tu-di [núi Sineru], vua của các 
ngọn núi, bị tiêu diệt và loại bỏ chỉ còn bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu 
xanh. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: 
phần núi Tu-di đã bị tiêu diệt và loại bỏ hay bảy hột sỏi bằng cỡ 


hạt đậu xanh còn lại?” 


“Thưa Thê Tôn, phân núi Tu-di, vua của các ngọn núi, bị tiêu 


Chương 55 — Liên Kết BÔN DIỆU-ĐẺ e 731 


diệt và loại bỏ, là nhiều hơn. Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh chỉ 
là nhỏ nhặt. So với phần núi Tu-di, vua của các ngọn núi, đã bị tiêu 
diệt và loại bỏ, thì bảy hột sỏi bằng cỡ hạt đậu xanh là không đáng 


tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một phân nào.” ?9! 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một đệ tử 
thánh thiện, một người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến), là 
người đã làm nên sự đột-phá, thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và 
loại bỏ thì nhiều hơn, phần (khổ) còn lại chỉ là nhỏ nhặt. So với 
đồng khổ đã được tiêu diệt và loại bỏ, thì sự khổ còn lại là không 
đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một phần, bởi 
vì chỉ còn tối đa bảy kiếp nữa. Vị đó là người hiểu được đúng như 
nó thực là: “Đây là khô’ ... “Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt 
khô’. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:50) 


732 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 6 
NHÓM “SỰ ĐỘT-PHÁ? 
(Abhsamaya-vagøsa) 


3k 3k K K K K K K 


51 (1) Móng Tay ”” 


Lúc đó đức Thế Tôn khươi ra chút đất trong móng tay và nói 


với các Ty kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, cái nào là nhiêu hơn: 


chút đất ta mới khươi ra trong móng tay hay đại địa cầu này?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu là nhiều hơn. Chút đất Thế Tôn 
mới khươi ra trong móng tay chỉ là nhỏ nhặt. So với đại địa cầu, thì 
chút đất đó là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí 


không được một phân nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện, một người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến), 
là người đã làm nên sự đột-phá, thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và 
loại bỏ thì nhiều hơn, phần (khổ) còn lại chỉ là nhỏ nhặt. So với 
đồng khô đã được tiêu diệt và loại bỏ, thì sự khổ còn lại là không 
đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một phần, bởi 


vì chỉ còn tối đa bảy kiếp nữa. Vị đó là người hiểu được đúng như 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ + 733 


nó thực là: “Đây là khô’ ... “Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt 


khô’. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực đề hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:51) 


52 (2) Hồ Nước 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một hồ nước dài năm mươi dăm 
Ấn (yojana, do-tuàn), rộng năm mươi dặm Ấn, và sâu năm mươi 
dặm Ấn, có đầy nước, nước tràn bờ đến mức con quạ có thể uống 
nước từ (mép, bờ) hồ, và có một người dùng đầu lá cỏ [cỏ kusa] dë 
lấy nước lên. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều 


hơn: nước dính theo đâu lá cỏ hay nước trong hồ nước đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nước trong hồ nước nhiều hơn. Nước dính 
theo đầu lá cỏ chỉ là nhỏ nhặt. So với nước trong hồ nước, thì nước 
dính theo đầu lá cỏ là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm 


chí không được một phân nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện ... thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và loại bỏ thì 


nhiêu hơn... 


734 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


299 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:52) 


53_ (3) Nưóc Chỗ Sông Hợp Lưu (1) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một nơi ở đó các sông lớn gặp 
nhau và nhập lạ —như, sông Hằng, Sông Yamunä, sông AcrravafI, 
sông Sarabhũ, và sông MahT—một người lấy ở đó hai hoặc ba giọt 
nước. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào nhiều hơn: hai, 


ba giọt nước đó hay nước chỗ các sông hợp lưu?” 


“Thưa Thế Tôn, nước ở chỗ các sông hợp lưu nhiều hơn. Hai, 
ba giọt nước được lẫy lên chỉ là nhỏ nhặt. So với nước chỗ các 
sông hợp lưu, thì hai, ba giọt nước đó là không đáng tính, không 


đáng so sánh, thậm chí không được một phần nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện ... thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và loại bỏ thì 


nhiêu hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 


hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ s 735 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:53) 


54 (4) Nưóc Chỗ Sông Hợp Lưu (2) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một nơi ở đó các sông lớn gặp 
nhau và nhập lạ —như, sông Häng, Sông Yamunä, sông Aciravatī, 
sông Sarabhū, và sông Mah1——giả sử nước của các sông bị tiêu tán 
và hết sạch, chỉ còn sót lại hai hay ba giọt. Này các Tỳ kheo, các 
thầy nghĩ sao, cái gì nhiều hơn: nước sông ở chỗ hợp lưu đã bị tiêu 


tán và hết sạch hay hai, ba giọt nước còn sót lại?” 


“Thưa Thế Tôn, nước sông ở chỗ hợp lưu đã bị tiêu tán và 
hết sạch là nhiều hơn. Hai, ba giọt nước còn sót lại chỉ là nhỏ nhặt. 
So với nước chỗ các sông hợp lưu, thì hai, ba giọt nước đó là 
không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một 


phân nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện ... thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và loại bỏ thì 


nhiêu hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


736 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(SN 56:54) 


55 (5) Trái Đất (D 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người đặt lên trên mặt đất 
bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu. Này các Tỳ kheo, 
các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: bảy hòn đất sét nhỏ xíu 


bằng cỡ hột trái táo tàu hay đại địa cầu này?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu này nhiều hơn. Bảy hòn đất sét 
nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu chỉ là nhỏ nhặt. So với đại địa cầu, 
thì bảy là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không 


được một phân nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện ... thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và loại bỏ thì 


nhiêu hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


KER 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:55) 


56 (6) Trái Đất (2) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ + 737 


“Giá sử đại địa câu bị tiêu diệt và loại bỏ, chỉ còn sót lại bảy 
hòn đât sét nhỏ xíu băng cỡ hột trái táo tàu. Này các Tỳ kheo, các 
thây nghĩ sao, cái nào là nhiêu hơn: đại địa câu đã bị tiêu diệt và 


loại bỏ hay bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu đã bị tiêu diệt và loại bỏ là nhiều 
hơn. Bảy hòn đất sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu chỉ là nhỏ 
nhặt. So với đại địa cầu đã bị tiêu diệt và loại bỏ, thì bảy hòn đất 
sét nhỏ xíu bằng cỡ hột trái táo tàu là không đáng tính, không đáng 


so sánh, thậm chí không được một phần nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện ... thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và loại bỏ thì 


nhiêu hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:56) 


57 (7) Đại Dương (1) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có một người lấy lên hai hoặc ba 
giọt nước từ đại dương. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái gì 


là nhiều hơn: hai, ba giọt nước được lấy từ đại dương hay nước 


738 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


trong đại dương?” 


“Thưa Thế Tôn, nước trong đại dương là nhiều hơn. Hai, ba 
giọt nước được lấy từ đại dương chỉ là nhỏ nhặt. So với nước trong 
đại dương, thì hai, ba giọt nước đó là không đáng tính, không đáng 


so sánh, thậm chí không được một phần nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện ... thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và loại bỏ thì 


nhiêu hơn.... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là con- 


332 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:57) 


58_ (8) Đại Dương (2) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử đại dương đã bị tiêu diệt và loại bỏ, 
chỉ còn sót lại hai hoặc ba giọt nước. Này các Tỳ kheo, các thầy 
nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: nước trong đại dương hay hai, ba 


giọt nước còn sót lại đó?” 


“Thưa Thế Tôn, nước trong đại dương đã bị tiêu diệt và loại 


bỏ là nhiều hơn. Hai, ba giọt nước còn sót lại đó chỉ là nhỏ nhặt. So 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 739 


với nước trong đại dương, thì hai, ba giọt nước đó là không đáng 


tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một phần nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện ... thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và loại bỏ thì 


nhiêu hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực dë hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:58) 


59 (9) Núi (I) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử có người đặt lên dãy núi Himalaya 
(Hy-mã-lạp-sơn), vua của các dãy núi, bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải. 
Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: bảy hột 


sỏi băng cỡ hạt cải hay dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi?” 


“Thưa Thế Tôn, dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, là 
nhiều hơn. Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải chỉ là nhỏ nhặt. So với dãy 
núi Himalaya, vua của những ngọn núi, thì bảy hột sỏi bằng cỡ hạt 
cải là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được 


một phân nào.” 


740 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, đối với một người đệ 
tử thánh thiện ... thì phần khổ đã tiêu diệt sạch sẽ và loại bỏ thì 


nhiêu hơn... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:59) 


60 (10) Núi (2) 


“Này các Tỳ kheo, giả sử dãy núi Himalaya, vua của các dãy 
núi, bị tiêu diệt và loại bỏ, chỉ còn sót lại bảy hột sỏi bằng cỡ hạt 
cải. Này các Tỳ kheo, các thầy nghĩ sao, cái nào là nhiều hơn: dãy 
núi Himalaya, vua của các dãy núi, đã bị tiêu diệt và loại bỏ, hay 


bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải là nhiều hơn?” 


“Thưa Thế Tôn, dãy núi Himalaya, vua của các dãy núi, đã bị 
tiêu diệt và loại bỏ là nhiều hơn. Bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải còn 
sót lại chỉ là nhỏ nhặt. So với phần núi Himalaya, vua của các 
ngọn núi, đã bị tiêu diệt và loại bỏ, thì bảy hột sỏi bằng cỡ hạt cải 
còn sót lại là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí 


không được một phân nào.” 


“Cũng giông như vậy, này các Tỳ kheo, đôi với một người đệ 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 741 


tử thánh thiện, một người đã thành tựu về cách-nhìn (chánh kiến), 
là người đã làm nên sự đột-phá, thì phần khổ đã bị tiêu diệt sạch sẽ 
và loại bỏ thì nhiều hơn, phân (khổ) còn lại chỉ là nhỏ nhặt. So với 
đồng khổ đã được tiêu diệt và loại bỏ, thì sự khổ còn lại là không 
đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí không được một phần, bởi 
vì chỉ còn tối đa bảy kiếp nữa. Vị đó là người hiểu được đúng như 
nó thực là: “Đây là khô’ ... “Đây là con đường dẫn tới sự chấm dứt 
khô’. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khổ.” 


(SN 56:60) 


742 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 7 
NHÓM ‘GAO SONG: THỨ NHẤT & LẶP LAY 


(Pathamaämakadhañña Peyyäla-vagga)””3 


3k 3k K K K K K K 


61 (1) Ở Nơi Khác Cõi Người 


Lúc đó đức Thế Tôn khươi ra chút đất trong móng tay và nói 


với các Ty kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, cái nào là nhiêu hơn: 


chút đất ta mới khươi ra trong móng tay hay đại địa cầu này?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu là nhiều hơn. Chút đất Thế Tôn 
mới khươi ra trong móng tay chỉ là nhỏ nhặt. So với đại địa cầu, thì 
chút đất đó là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí 


không được một phân nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
được tái sinh trong cõi người là số ít. Còn những chúng sinh tái 
294 


sinh trong những cõi khác thì rất nhiều.”?* Vì lý do gì? Này các Tỳ 


kheo, bởi do những chúng sinh đó chưa nhìn thấy Bón Diệu Dé 


“Bôn đó là gì? Diệu đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, 
diệu đê về sự châm-dứt khô, diệu đê vê con-đường dân tới sự châm 


dứt khô. 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ + 743 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


299 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:61) 


62_ (2) Ở Những Nước Nằm Ngoài Biên Giới 


Lúc đó đức Thế Tôn khươi ra chút đất trong móng tay.... So 
với đại địa cầu, thì chút đất đó là không đáng tính...” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
được tái sinh trong đất nước ở trung tâm là số ít. Còn những chúng 
sinh bị tái sinh trong những nước nằm ngoài biên giới, trong các bộ 
lạc man rọ (thiểu văn minh) thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ 
kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


“Bón đó là gì?.... 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khô.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


223 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:62) 


744 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


63 (3) Trí Tuệ 


[Tè kinh 63—131: phần đầu và phân đuôi đêu giống như hai 


kinh kế trên] 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
có-được mắt thánh thiện của trí-tuệ là số ít. Còn những chúng sinh 
chìm trong vô-minh và si-mê thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ 


kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé" 


(SN 56:63) 


64 (4) Rượu Nặng Rượu Nhẹ 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ rượu nặng, rượu nhẹ, và các chất độc hại (giới thứ năm), 
là căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dật, là số ít. Còn những chúng 
sinh không kiêng cữ rượu nặng, rượu nhẹ, và các chất độc hại, là 
căn cơ của đời sống lơ tâm phóng dät. thì rất nhiều. Vì lý do gì? 


Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:64) 


65 (5) Sinh Trong Nước 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 745 


được sinh trên đất là số ít. Còn những chúng sinh trong nước (thủy 
sinh) thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa 
nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:65) 


66 (6) Kính Hiếu Mẹ 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kính hiếu mẹ mình là số ít. Còn những chúng sinh không kính hiểu 
mẹ mình thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ 


chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 


(SN 56:66) 


67 (7) Kính Hiễu Cha 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kính hiếu cha mình là số ít. Còn những chúng sinh không kính hiểu 
cha mình thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ 


chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 


(SN 56:67) 


68 (8) Tôn Kính Các Tu Sĩ 


746 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
tôn kính các tu sĩ là số ít. Còn những chúng sinh không tôn kính 
các tu sĩ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ 


chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 


(SN 56:68) 


69 (9) Kính Trọng Những Bà-la-môn 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
tôn kính những bà-la-môn (chân chính) là số ít. Còn những chúng 
sinh không kính trọng những bà-la-môn thì rất nhiều. Vì lý do gì? 


Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:69) 


70 (10) Kính Trọng Người Lớn Tuổi 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
tôn kính những người lớn tuổi là số ít. Còn những chúng sinh 
không kính trọng những người lớn tuổi thì rất nhiều. Vì lý do gì? 


Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:70) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 747 


NHÓM 8 
NHÓM ‘GAO SONG THỨ HAI & LẶP LAT 


(Pathamaamakadhañña Peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


71 (1) Sát Sinh ”° 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
biết kiêng cữ việc sát sinh giết hại là số ít. Còn những chúng sinh 
sát sinh giết hại thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do 


họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé" 


(SN 56:71) 


72_ (2) Trộm Cắp 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
biết kiêng cữ việc trộm cắp (lấy thứ không được cho, cướp, chiếm 
đoạt, gian lận, lừa gạt) là số ít. Còn những chúng sinh sát lẫy thứ 
không được cho thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do 


họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé" 


(SN 56:72) 


748 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


73 (3) Tà Dục Tà Dâm 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
biết kiêng cữ hành vu tà dục tà dâm (quan hệ tính dục bất chính) là 
số ít. Còn những chúng sinh hành vi tà dục tà dâm thì rất nhiều. Vì 
lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu 
Đế...” 


(SN 56:73) 


74 (4) Nói Dối 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
biết kiêng cữ việc nói dối (nói sai sự thật, nói láo, nói gạt, nói lừa) 
là số ít. Còn những chúng sinh nói dối thì rất nhiều. Vì lý do gì? 


Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:74) 


75 (5) Nói Lời Gây Chia Rë 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
biết kiêng cữ việc nói lời gây chia rẽ dối là số ít. Còn những chúng 
sinh nói lời gây chia rẽ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, 
bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 

(SN 56:75) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ e 749 


76 (6) Nói Lời Gay Gët 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
biết kiêng cữ việc nói lời gay gắt (gắt gong, hung đữ, nat nộ, chửi 
măng...) là số ít. Còn những chúng sinh nói lời gay gắt thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


DiệU ĐỂ...” 


(SN 56:76) 


77 (7) Nói Lời Tầm Phào Vô Ích 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
biết kiêng cữ việc nói lời tầm phào vô tích sự là số ít. Còn những 
chúng sinh nói lời tầm phào vô tích sự thì rất nhiều. Vì lý do gì? 


Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:77) 


78 (8) Hạt Giống "e 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
biết kiêng cữ việc phá hoại hạt giống và phá hại cây cối là số ít. 
Còn những chúng sinh phá hoại hạt giống và phá hại cây cối thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 
Diệu Dé 


(SN 56:78) 


750 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


79 (9) Không Đúng Thời 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
biết kiêng cữ việc ăn uống không đúng thời (phi thời, không hợp 
lúc; Tỳ kheo: ăn sau giờ ngọ) là số ít. Còn những chúng sinh ăn 
uống không đúng thời thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, 
bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 


(SN 56:79) 


80 (10) Nước Hoa và Son Phấn 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc xức nước hoa và son phấn trang điểm là số ít. Còn 
những chúng sinh xức nước hoa và son phấn trang điểm thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Diĝu Ðê....” 


(SN 56:80) 


Chương 55 — Liên Kết BÔN DIỆU-ĐẺ • 751 


NHÓM 9 
NHÓM ‘GAO SONG THỨ BA & LẶP LAI 
(Tatiyaamakadhañña Peyyala-vagga) 


3k 3k K K K K K K 


81 (1) Múa Hát... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cù việc múa nhảy, ca hát, dem trống, và coi tuồng kịch là số 
ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc múa nhảy, ca hát, 
dém trồng, và coi tuòng kịch thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ 
kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé." 


(SN 56:81) 


82 (2) Giường Cao... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cù việc nằm giường cao và sang trọng, ngòi ghế cao và sang 
trọng, là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc nằm 
giường cao và sang trọng, ngôi ghế cao và sang trọng, thì rất nhiều. 
Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu 
Đề 

(SN 56:82) 


752 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


83 (3) Vàng Bạc 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc nhận lẫy vàng bạc (và tiền) là số ít. Còn những 
chúng sinh không kiêng cữ việc nhận lẫy vàng bạc (và tiền) thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


DiệU ĐỂ...” 


(SN 56:83) 


84 (4) Gạo Sống... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc nhận lẫy gạo sống (gạo, đậu, ngũ cốc... chưa nẫu 
chín) là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc nhận lấy 
gao còn sống (đậu, ngũ cốc... chưa nấu chín) thì rất nhiều. Vì lý 
do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu 
pé...” 


(SN 56:84) 


85 (5) Thự Sống 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc nhận lấy thịt sống (chưa nấu chín) là số ít. Còn 


những chúng sinh không kiêng cữ việc nhận lấy thịt sống thì rất 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 753 


nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Hiệu Đề. 


(SN 56:85) 


86 (6) Con Gái 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cù việc nhận lấy phụ nữ và con gái (như làm người phụ giúp, 
ở chung...) là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc 
nhận lấy phụ nữ và con gái thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ 


kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé." 


(SN 56:86) 


87 (7)NôTỳ 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc nhận lấy nô tỳ nam hay nô tỳ nữ (người ở đợ, nô lệ) 
là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc nhận lấy nô tỳ 
nam hay nô tỳ nữ thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi 
do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 


(SN 56:87) 


88 (8) Dê và Cru 


754 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc nhận lấy dê và cừu là số ít. Còn những chúng sinh 
không kiêng cữ việc nhận lấy dê và cừu thì rất nhiều. Vì lý do gì? 


Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:88) 


89 (9) Gia Câm và Heo 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cù việc nhận láy gia cầm và heo là số ít. Còn những chúng 
sinh không kiêng cù việc nhận lấy gia cầm và heo thì rất nhiều. Vì 
lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu 
Đề...” 


(SN 56:89) 


90 (10) Voi oà Gia Súc 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc nhận lấy voi, gia súc, ngựa, và ngựa cái là số ít. Còn 
những chúng sinh không kiêng cù việc nhận lấy voi, gia súc, ngựa, 
và ngựa cái thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ 
chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế...” 


(SN 56:90) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 755 


NHÓM 10 
NHÓM ‘GAO SONG THỨ BA & LẶP LẠU 
(Catutthaaamakadhañña Peyyala-vagøsa) 


3k 3k K K K K K K 


91 (1) Ruộng Đất 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc nhận lẫy ruộng đất là số ít. Còn những chúng sinh 
không kiêng cữ việc nhận lấy ruộng đất thì rất nhiều. Vì lý do gì? 
Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bón Diệu Đế...” 


(SN 56:91) 


92 (2) Buôn Bán 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc buôn bán là số ít. Còn những chúng sinh không 
kiêng cữ việc buôn bán thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, 


bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 


(SN 56:92) 


93 (3) Báo Tin Tíre... 


756 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cù việc chạy báo tin tức và làm chuyện (người ta) sai mướn 
là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ việc chạy báo tin 
tức và làm chuyện (người ta) sai mướn thì rất nhiều. Vì lý do gì? 


Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:93) 


94 (4) Cân Ðo Gian Lân... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cù việc gian lận bằng cân, đo, tiền bạc là số ít. Còn những 
chúng sinh không kiêng cữ việc gian lận bằng cân, đo, tiền bạc thì 
rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy 


Bôn Diệu De " 


(SN 56:94) 


95 (5) Đút Lót Hỗi Lộ... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc hối lộ, lừa đảo, và gian trá là số ít. Còn những chúng 
sinh không kiêng cữ việc đút lót hối lộ, lừa đảo, và gian trá thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 
Diệu Dé 


(SN 56:95) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 151 


96 (6)— 101 (11) Làm Tổn Hei... 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
kiêng cữ việc làm tôn hại, giết hại, bắt cóc, cướp bóc, chiếm đoạt, 
và bạo hành là số ít. Còn những chúng sinh không kiêng cữ làm 
tôn hại, giết hại, bắt cóc, cướp bóc, chiếm đoạt, và bạo hành thì rất 


nhiều. Vì lý do gì? Vì họ chưa nhìn thấy Bón Diệu Đề.” 


“Bôn đó là gì? Diệu đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, 
diệu đê về sự châm-dứt khô, diệu đê vê con-đường dân tới sự châm 


dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


299 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:96—101) 


758 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


NHÓM 11 
NHÓM “NĂM NƠI ĐẾN & LẶP LAI 
(Pañcagati Peyyala-vagga) 


3k 3k K K 3k K K K 


102 (1) Là Người Chết Đi (1) 


Lúc đó đức Thế Tôn khươi ra chút đất trong móng tay và nói 


với các T kheo như vây: 


“Này các Tỳ kheo, các thây nghĩ sao, cái nào là nhiêu hơn: 


chút đất ta mới khươi ra trong móng tay hay đại địa cầu này?” 


“Thưa Thế Tôn, đại địa cầu là nhiều hơn. Chút đất Thế Tôn 
mới khươi ra trong móng tay chỉ là nhỏ nhặt. So với đại địa cầu, thì 
chút đất đó là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí 


không được một phân nào.” 


“Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh là 
người chết khi đi được tái sinh làm người lại là số ít. Còn những 
chúng sinh là người khi chết đi bị tái sinh trong địa-ngục thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 
Diệu Dé 


“Bôn đó là gì? Diệu đê vê khô, diệu đê vê nguôn-gôc khô, 


diệu dë về sự châm-dứt khô, diệu đề về con-đường dẫn tới sự châm 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 759 


dứt khô. 


“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khổ." Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ.” Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khổ. Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


đường dẫn tới sự châm dứt khô.” 


(SN 56:102) 


103 (2) Là Người Chết Đi (2) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
là người khi chết đi được tái sinh làm người lại là số ít. Còn những 
chúng sinh là người khi chết đi bị tái sinh trong cõi súc-sinh thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Diệu Đồ...” 


(SN 56:103) 


104 (3) Là Người Chết Đi (3) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
là người khi chết đi được tái sinh làm người lại là số ít. Còn những 
chúng sinh là người khi chết đi bị tái sinh trong cõi ngạ-quý (hồn 
ma, quỷ đói) thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ 


chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 


760 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(SN 56:104) 


105 (4)— 107 (6) Là Người Chết Đi (4—6) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
là người khi chết đi được tái sinh làm thiên thần lại là số ít. Còn 
những chúng sinh là người khi chết đi bị tái sinh trong cõi địa-ngục 
... trong cõi súc-sinh ... trong cõi ngạ-quý thì rất nhiều. Vì lý do 


gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 


(SN 56:105—107) 


108 (7) — 110 (9) Là Thiên Thần Chết Đi (1-3) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
là thiên-thần khi chết đi được tái sinh làm người là số ít. Còn 
những chúng sinh là thiên thần khi chết đi bị tái sinh trong cõi địa- 
ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cõi ngạ-quỷ thì rất nhiều. Vì lý 


do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bón Diệu Dé" 


(SN 56:108—110) 


111 (10) — 113 (12) Là Thiên Thần Chết Đi (4-6) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 


Chương 55 — Liên Kết BÔN DIỆU-ĐẺ * 761 


là thiên-thần khi chết đi được tái sinh lại trong cõi thiên thần là số 
ít. Còn những chúng sinh là thiên thần khi chết đi bị tái sinh trong 
cõi địa-ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cõi ngạ-quỷ thì rất 
nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn 


Diệu Dé." 


(SN 56:111—113) 


114 (13) — 116 (15) Từ Địa Nguc Chết Đi (1-3) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
từ địa-ngục khi chết được tái sinh làm người là số ít. Còn những 
chúng sinh từ địa-ngục khi chết bị tái sinh lại trong cõi địa-ngục ... 
trong cõi súc-sinh ... trong cõi ngạ-quỷ thì rất nhiều. Vì lý do gì? 


Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:114—116) 


117 (16) — 119 (18) Từ Địa Ngục Chết Đi (4-6) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
từ địa-ngục khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn 
những chúng sinh từ địa-ngục khi chết bị tái sinh lại trong cõi địa- 
ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cõi ngạ-quỷ thì rất nhiều. Vì lý 


do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bón Diệu Dé" 


762 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


(SN 56:117—119) 


120 (19) — 122 (21) Từ Cõi Súc Sinh Chết Đi (1-3) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
từ cõi súc-sinh khi chết được tái sinh làm người là số ít. Còn những 
chúng sinh từ cõi súc-sinh khi chết bị tái sinh trong cõi địa-ngục ... 
trong cõi súc-sinh ... trong cõi ngạ-quý thì rất nhiều. Vì lý do gì? 


Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:120—122) 


123 (22) — 125 (24) Từ Cõi Súc Sinh Chết Đi (4—6) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
từ cõi súc-sinh khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn 
những chúng sinh từ cõi súc-sinh khi chết bị tái sinh trong cõi địa- 
ngục ... trong cõi súc-sinh ... trong cõi ngạ-quỷ thì rất nhiều. Vì lý 


do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bón Diệu Dé" 


(SN 56:123—125) 


126 (25) — 128 (27) Từ Cõi Nga Quỷ Chết Đi (I—3) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 763 


từ cõi ngạ-quỷ khi chết được tái sinh làm người là số ít. Còn những 
chúng sinh từ cõi ngạ-quỷ khi chết bị tái sinh lại trong cõi địa-ngục 
... trong cõi súc-sinh ... trong cõi ngạ-quý thì rất nhiều. Vì lý do 


gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa nhìn thấy Bốn Diệu Đế....” 


(SN 56:126—128) 


129 (28) Từ Cõi Nga Quỷ Chết Đi (4) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
từ cõi ngạ-quý khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn 
những chúng sinh từ cõi ngạ-quỷ khi chết bị tái sinh trong cõi địa- 
ngục thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa 
nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:129) 


130 (29) Từ Cõi Nga Quỷ Chết Đi (5) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
từ cõi ngạ-quỷ khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn 
những chúng sinh từ cõi ngạ-quỷ khi chết bị tái sinh trong cõi súc- 
sinh thì rất nhiều. Vì lý do gì? Này các Tỳ kheo, bởi do họ chưa 
nhìn thấy Bốn Diệu Dé 


(SN 56:129) 


764 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


131 (30) Từ Cõi Nga Quỷ Chết Đi (6) 


... “Cũng giống như vậy, này các Tỳ kheo, những chúng sinh 
từ cõi ngạ-quý khi chết được tái sinh làm thiên-thần là số ít. Còn 
những chúng sinh từ cõi ngạ-quỷ khi chết bị tái sinh lại trong cõi 
ngạ-quỷ thì rất nhiều. Bởi vì sao? Này các Tỳ kheo, vì họ chưa 
nhìn thấy Bốn Diệu Dé 

“Bốn đó là gì? Diệu đế về khổ, diệu đế về nguồn-gốc khổ, 
diệu đề về sự chấm-dứt khổ, diệu đề về con-đường dẫn tới sự chấm 
dứt khổ. 

“Bởi vậy, này các Tỳ kheo, hãy nỗ lực (tu) để hiểu: “Đây là 
khó.” Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là nguồn-gốc khổ. Hãy nỗ lực để 
hiểu: “Đây là sự chấm-dứt khô.’ Hãy nỗ lực để hiểu: “Đây là con- 


299 


đường dẫn tới sự chấm dứt khô. 


(SN 56:131) 


—HÉT QUYÊN 5— 
(QUYÊN LỚN) 


Chương 55 — Liên Kết BÓN DIỆU-ĐẺ * 765 


766 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


CHÚ THÍCH 


! [Lời kinh này cũng có trong kinh AN V 214, nhưng trong AN có đưa thêm 
hai cặp chữ là sự hiểu-biết sai lạc (micchāñāna, tà tri) và sự giải-thoát sai lạc 


e A) 


(micchãvimuffi) vào “mặt tôi” và sự hiêu-biêt đúng dän (samnañana, chánh 
tri) và sự giải-thoát đúng dän (sammäãvimutti) vào “mặt sáng”. Những câu mở 
đâu vê sự vô-minh và sự hiêu-biêt chân thực (chân trí, minh trí) cũng có trong 


It 34,6—10. Coi thêm MN IHI 76,1—9.] (1) 


2 [Spk: sự hiểu-biết hay trí-biết chân thực hay minh hay sự hữu-minh (vijjā) 
là sự hiểu biết về trách nhiệm của một người đối với hành động của mình 
(kammassakatäñana); đó là thứ dẫn đầu. Sự biết xấu-hỗ (hiri) và sự sợ-hãi 
việc làm sai trái (ofappa) được gọi là “những người cảnh vệ của thé gian” 
(coi AN I 51,19-28). Giảng giải chỉ tiết về hiri và offappa, coi As 124-27; 
chúng cũng được giảng giải một cách ngắn gọn hơn trong Vism 464-65 (Ppn 
14:142).] (2) 


3 [Toàn bộ lời bài kinh này cũng được Phật đưa vào trong cuộc nói chuyện 
với Vua Pasadeni (Ba-tư-nặc) trong kinh SN 3:18.] (3) 


4 [Trong bản dịch Việt tất cả các kinh, chữ “kính chào” là chữ dịch chung, 
đồng nghĩa với các chữ: “lễ chào, đảnh lễ, kính lễ, kính lay, lay chào, xá 
chào, cúi chào...” tùy theo nhiều cách diễn dịch theo các tình huống, thường 
là với hai tay chấp lại đặt lên trán, trên sóng mũi, hoặc trên ngực. Còn nếu có 
tình huống là “quy lay” thì chỗ đó sẽ dịch rõ tư thế “quỳ lạy”.] (4) 


5 [Spk: khi đang một mình ở nơi ân dät. thầy Ananda có ý nghĩ rằng: “Việc tu 
hành của một Tỳ kheo sẽ thành công nếu người đó biết dựa vào tình đạo-hữu 
và dựa vào sự nỗ-lực mạnh mẽ của chính mình; và như vậy là một-nửa dựa 
vào tình đạo hữu và một-nửa dựa vào sự nỗ lực tự thân.” Nghĩ như vậy nên 
ngài đã tới gặp Phật để hỏi lại cho chắc.] (5) 


6 [Về sự quan trọng của tình bạn, tình đạo hữu trong đời sống tu hành, coi 


768 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


thêm các kinh SN 45:49, 45:63, 45:77 bên dưới, và coi thêm AN IV 351-53 
(= Ud 34-37).] (6) 


7 [Spk: do thầy Ananda lúc đó chưa chứng ngộ tới đỉnh cao trí-biết nên thầy 
không biết toàn bộ đời sống tâm linh là dựa vào tình bạn tốt, nhưng thầy Xá- 
lợi-phát là “thống soái” về sự hiểu-biết nên thầy ấy mới nói ra như vầy, và 
được Phật khen ngợi. | (8) 


8 [Bà-la-môn Jãnussom là giáo sĩ và là thầy tế của Vua Pasadeni. Cảnh ông 
cỡi xe ngựa trắng đi ra khỏi thành Sāvatthī cũng được lặp lại trong kinh MN 
L 175 và MN II, 208. Theo Spk: ông thường đi kiểu này 6 tháng một lần, 
như dë dạo rao khắp vùng kinh thành về sự lộng lẫy và giàu có của ông ta.] 


(9) 


? (Ðoan kinh mẫu này cũng được nói trong các kinh SN 12:24, 12:25, 12:26, 
22:02, 22:86, 35:81, 42:13, và 44:02.) 


10 [SDk: “Sw dẹp-bỏ tham, sân, si” là chỉ trạng thái không-còn điều kiện (vô 
vi), là yếu tố Niết-bàn bất tử. “Sự riêu-điệt ô-nhiễm” là chỉ thánh quả A-la- 
hán. “Sự dẹp-bỏ tham, sân, si” cũng chính là thánh quả A-la-hán.] (15) 


1 [Định nghĩa các phần của Bát Thánh Đạo cũng ghi rõ trong các kinh DN II 
311-13 và MN III 251-52. Trong tạng Vi Diệu Pháp (Abhidhamma Pitaka) 
thì chúng được ghép theo cách diễn dịch chính thức của bài kinh Bhājaniya 
thuộc Kinh tạng (suttanta-bhājaniya) trong Vibh 235—36 [nhưng đọc thêm 
chú thích sau]. Nhưng trong bản kinh Bhājaniya thuộc tạng Vi Diệu Pháp 
(abhidhammna-bhäjaniya) thì các phần con đường được xem xét theo nghĩa 
hoàn toàn siêu-thế.] (16) 


12 [Spk: chỗ này nói về 49 ngày thiền trú của Đức Phật xung quanh chỗ Cây 
Bồ-Đề sau khi giác ngộ. Trong suốt thời gian đó, Phật đã quán chiếu về năm 
uẩn, các sáu cơ-sở cảm nhận, các yĉu-tó, Bốn Diệu Dé môt cách đầy đủ 
(nippadesa); lần này Phật chỉ quán chiếu lại một phần (pađesena) trong đó, 
tức phần cđ/n-giác (thọ). Spk cũng đưa ra ví dụ cách những cảm-giác khởi 
sinh do tác động (duyên) bởi chánh kiến và tà kiến. Bài kinh này cũng được 


Chú thích * 769 


đề cập tới trong kinh As 30-31 là “bằng chứng” rằng Phật đã dạy Vi Diệu 
Pháp. Vism 519 (Ppn 17:9) cũng trích dẫn bài kinh này để phản biện lại quan 
điểm cho rằng sự khởi sinh tùy thuộc (duyên khởi) chỉ là “sự đơn giản hay 
đơn phương khởi sinh” mà thôi. | (19) 


13 [SDk: 'Cảm-giác do tham-muốn (chanda) là điều kiện (duyên) là cảm-giác 
dính với tám loại tâm dính tham [coi CMA 1:4]; 'cảm-giác do ý-nghĩ là điều 
kiên’ là cảm-giác trong tầng thiền định thứ nhất (nhất thiền); còn “cảm-giác 
do nhận-thức là điều kiện” là cảm-giác trong sáu tầng thiền định từ tầng thiền 
định thứ hai (nhị thiền) cho tới cảnh xứ không-có-øì (vô sở hữu xứ).] (20) 


14 Đoạn kinh trong ngoặc [...] trong kinh này và kinh kế tiếp là không có 
trong phiên bản Be, và có thể được du nhập từ Spk vào tạng kinh Tích-Lan 
cô [Sinhala]. Spk giải thích cảm-giác khi ba yếu tố này chưa lắng lặn là loại 
cảm-giác liên kết với tám loại tâm dính tham. Cảm-giác khi chỉ có sự tham- 
muốn đã lặn là cảm-giác của tầng thiền định thứ nhất; Cảm-giác khi chỉ có 
nhận-thức đã lặn là cảm-giác của các tầng thiền định thứ hai và cao hơn. Còn 
cảm-giác khi tất cả ba thứ đó đã lặn là cảm-giác trong cảnh xứ không còn 
nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức (phi tưởng phi phi tưởng 
xứ). Còn “điêu chưa được chứng ngộ” chính là thánh quả A-la-hán. Câu diễn 
đạt cuối cùng là bao gồm cảm-giác siêu-thế đi kèm với bốn thánh đạo. Chữ 
“nỗ lực” ở đây là ãyzma, nghĩa thực là đồng nghĩa với chữ vãyãma. Spk nói 


~ 66 


luôn đó là đồng nghĩa chữ “viriya” (nỗ lực, tỉnh tắn).] (21) 


15 [Spk: “sự lắng lặn của cách-nhìn sai Joe" có nghĩa là cách-nhìn đúng đắn 
rồi; do vậy nếu nói “cảm-giác do điều kiện (duyên) bởi cách-nhìn đúng dän" 
thì cũng giống như “cảm-giác do điều kiện bởi sự lắng lặn của cách-nhìn sai 
lạc”. Nhưng trong bài kinh này, họ [những bậc tiền nhân| không đưa vào loại 
cảm-giác do hệ quả (vipakavedana), họ cho rằng nó còn xa quá. 


Bởi vì hễ khi một cảm-giác được nói là do điều kiện (duyên) bởi sự lắng lặn 
của một trạng thái nào đó, thì chúng ta nên hiểu nó là được điều kiện bởi tính 
chất ngược lại với trạng thái đó. Cảm-giác do điều kiện bởi sự lắng lặn của 
tham-muốn là cảm-giác trong tầng thiền định thứ nhất; cảm-giác do điều kiện 


770 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


bởi sự lắng lặn của ý-nghĩ (tầm) là cảm-giác trong tầng thiền định thứ hai; 
cảm-giác do điều kiện bởi sự lắng lặn của nhận-thức là cảm-giác trong cảnh 
xứ “không có nhận-thức cũng không phải không còn nhận-thức'. | (22) 


16 [Hai phẩm chất thêm vào là micchãñãnT và micchāvimutti. Spk giải thích 
chữ đầu như là micchäpaccavekkhana: “sự xem lại sai lạc”, trong đó Spk-p{ 
nói thêm: “Khi một người đã làm điều båt thiện, nhưng khi quán chiếu lại 
thì cứ nghĩ nó là thiện.” Spk giải thích “sự giải thoát sai lạc” là sự giải 
thoát giả (ayāthāvavimutti), một sự giải thoát không thật (aniyyamika- 
vimuffi).| (25) 


1 [Coi chỉ tiết đầy đủ hơn ở kinh MN 117.] (26) 


18 [TKBĐ: mặc dù các phiên bản kinh đều có chữ “z//haägiko' (tám phần, 
tám chi), nhưng tôi gợi ý bỏ chữ này đi cho lời kinh được thống nhất với các 
kinh SN 46:18, SN 47:33, và SN 51:02 trong bộ kinh này.] (28) 


19 [Spk: tức đi khỏi vòng luân hồi sinh tử đến Niết-bàn. Bài thi kệ bên dưới 
cũng có trong kinh Pháp Cú Dhp 85-89.] (29) 


2 Hành trình”: quá trình, đường đi, dòng trôi: chỉ quá trình luân hồi sinh tử 
[samsara]. Spk: khi một người chứng Niết-bàn thì đã hoàn-toàn hiểu hành 
trình của đường luân hồi.] 


21 [Spk: “Sy thành-tựu về giới-hạnh” (silasampad3) là bón sự thanh lọc đức 
hạnh [gồm: tuân giữ Giới Luật Tỳ kheo (P4fữnokkha), kiềm chế các giác 
quan, sử dụng trang thiết bị vật dụng một cách đúng đắn, và sự mưu sinh 
đúng đắn; coi thêm Vism 15-16; (Ppn 1:42)]. “Sw thành tựu về ước muốn” 
(chandasampađä) là mong muôn thành tựu phần thiện lành (không phải 
dạng mong muốn như dục vọng, một nghĩa khác của chữ chanda). “Sự 
thành tựu về bản thân” (afasampađ2) là sự toàn-thiện của cái tâm 
(sampanna-cittatā). Làn lượt các bài kinh này đã được nói riêng cho những 
người khác nhau, tùy theo căn cơ tính khí của mỗi họ.] (33) 


22 [So sánh chú thích cuối của kinh SN 23:01.] (35) 


Chú thích * 77 


23 [Spk: tính chuyên-cần được cho là đứng đầu trong tất cả mọi phẩm tính 
thiện, bởi nhờ có sự chuyên-cần tu học người tu mới đạt được những phẩm 
tính thiện lành khác.] (37) 


24 [Ví dụ những thanh xà mái nhọn cũng có trong các kinhSN 45:141—47,SN 
22:102.](38) 


25 [Spk: Khi những con rồng nāga cái mang thai, chúng nhận thấy nếu sinh 
con ngoài biển thì con non sẽ bị tán công bởi những quỷ vương supanna (quỷ 
dạ xoa có cánh) hoặc bị cuốn mắt bởi những dòng hải lưu lớn. Cho nên chúng 
hạ xuống các sông trên dãy núi Himalaya và sinh con ở đó. Rồi chúng huấn 
luyện con ở cái ao hồ trên núi cho đến khi con cái thật thao giỏi về bơi lặn.] 
(39) 


26 [Giống ví dụ trong SN 36:12.] (40) 
? [Giống ví dụ cuối trong SN 22:101.] (41) 
28 [Giống ví dụ trong kinh SN 36:14.] (42) 


? [Giống ví dụ trong SN 35:244 và SN 52:08.] (43) 


30 [“Brahmacariyesanã”: đời sông tâm linh thánh thiện, phạm hạnh. Spk: ở 
đây ám chỉ sự tìm kiếm đời sống tâm linh theo cách-nhìn sai lạc (tà kiến), (ví 
dụ như tu để có được thâm niên tu hành, vô tình tự dối gạt tâm mình...). 
Spk-p{: bởi vì cách-nhìn sai lạc là cơ sở mà những người triết lý thiết chế ra 
đời sống tâm linh.] (Ví dụ những người sống đời sống tâm linh theo những 
giáo phái khác thời Phật). (44) 


3! [Về ba loại khổ này, coi thêm chú thích ở kinh SN 38:14.] (45) 


3 [Kinh này không có trong phiên bản Se và SS. Be đánh số kinh này như 
một kinh riêng, nhưng Ee không làm vậy. Ở đây tôi làm theo Ee (tức vẫn để 
nó giống số kinh 170 kế trên). Bởi hai kinh 170 (10) và 170 (11) giống nhau 
y hệt, chắc chỉ lặp lại hai chữ khác nhau tanhā (dục-vọng) và /asinã (sự 
thèm-khát), mà hầu như là đồng nghĩa. Hai chữ Pāli này đều là chữ đồng 


772 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


nghĩa của chữ rend trong tiếng Phạn.] (46) 


33 [Spk giải thích “gút mắc của thân” (kãyagantha) là một gút mắc trong 
phần danh-thân (nāmakāya), là một ô-nhiễm nó gút mắc và kết nối 
(ganthanaghafanakilesa) chằng chịt. Spk-p{: Một ô-nhiễm sinh ra sự kết nối, 
sự trói buộc, được biết là sự bó buộc vào sự khổ thông qua sự kết nối của 
nhân với quả, của vòng nghiệp với vòng nghiệp quả. Gút mắc thứ tư, 
idamsaccäbhinivesa kãyagantha, có nghĩa gốc là “gút mắc của thân là sự 
chấp dính với [quan điểm] “Chỉ điều này là sự thật."”] (47) 


34 [Spk: “Khuynh hướng tiềm ẩn (tạo ra) tham-dục” (kãmãnusaya) chính là 
tham-dục, nó được gọi là một “khuynh hướng tiêm ẩn” (tùy miên tham) theo 
nghĩa nó đã tích được sức mạnh (/hãma-gafaffhena). Spk-p{: “Đã tích được 
sức mạnh” bằng cách được cấy sâu bên trong sự liên-tuc của tâm của một 
chúng sinh.] (48) 


3Š [Đây là năm gông-cùm trói buộc chúng sinh hiện hữu trong các cõi dục- 
giới (kāma-dhātu), ví dụ cối người, cõi súc sinh... Ba gông-cùm đầu tiên 
được phá bỏ bởi bậc thánh Nhập-lưu và bậc thánh Nhắt-lai. Còn bậc thánh 
Bắt-lai thì đã phá bỏ hết cả năm gông-cùm.] (49) 


3 [Năm gông-cùm này trói buộc chúng sinh hiện hữu trong các cõi sắc-giới 
(rūpa-dhātu) và cối vô-sắc-giới (aripa-dhafu). Các cõi này lần lượt được 
chứng đắc theo các tầng thiền định sắc-giới (hãna) và các tầng chúng đắc 
vô-sắc-giới. Chỉ bậc thánh A-la-hán thì đã phá bỏ hết các gông-cùm.] (50) 


37 [Giống lời trong SN 45:151.] (51) 


38 [“Những yéu-tő giác-ngộ” = bojjhanga: là chữ ghép của hai chữ bodhi 
(giác ngộ) + anga (yếu tố, chi phần). Spk đưa ra định nghĩa kép: “Đó là 
những yéu-tő giác-ngộ của sự giác-ngộ, hoặc là những yếu-tô của một chúng 


sinh đã giác-ngộ (bodhiya bodhissa vã angã ti bojjhanga)....| (52) 


3 [Dưỡng chất (ãhãra) ở đây có nghĩa là điều-kiện hay duyên (paccaya). 
Đoạn này của kinh được lặp lại trong kinh SN 46:51 ở bên dưới, ở đó Spk có 


Chú thích * 773 


giải thích chi tiết về các dưỡng chất đối với từng ‘yéu-tő giác-ngộ”; coi chú 
thích kinh đó. So sánh thêm với AN L3-5.] (53) 


40 Dáu-hiệu sự-đẹp (subhanimirta) như là, một đối tượng hấp dẫn về nhục 
dục, đặc biệt thứ gợi tình gợi dục. Chữ nimitta ở đây rất khó để chuyên dịch 
thành một chữ nào đó để có thể dùng trong mọi ngữ cảnh. Tôi [TKBĐ] đành 
phải quay lại chữ “đấu hiệu” sau khi đã nhiều lần thử dịch là “phương diện”, 
“đường nét”, “diện mạo”—thấy không thỏa đáng. Trong một số kinh khác thì 
nimitta rõ ràng có nghĩa là cơ sở, nguyên nhân, điều kiện [ví dụ trong kinh 
SN 48:40, vv...). 


Spk giải thích chữ “sự chú-tâm không kỹ-càng” (ayoniso manasikara) như là 
“sự chú tâm không đúng phương pháp, sự chú tâm lệch lạc, sai đường” 
(anupayamanasikara, uppathamanasikara. Spk-p{: bởi do không phải là 
phương pháp đúng đắn để đạt tới sự lợi-lạc. Các luận giảng đều giải thích “sự 
chú-tâm phi như lý tác ý” này là sự chú-tâm vào thứ vô-thường (mà cho) là 
thường-hằng, vào sự khổ là sự sướng, vào thứ vô ngã là bản ngã, và vào sự ô- 
ué ghê-tởm không-sạch là đẹp dë. Cách giải thích này cũng được thấy có 
trong Vibh 373.] (54) 


4 [Dáu-hiệu chê-ghét (patighanimitta). Spk: Dẫu-hiệu chê-ghét chính là sự 
ác-ý hay sân (pa/figha) hay là đối tượng chê ghét (patighärammana).] (55) 


4 [“Những thứ là cơ sở cho yéu-tő giác-ngộ là chánh-niệm”: là dịch chữ 
“satisambojjhangatthäniyäa dhamma”. Spk: đó gồm những thứ trở thành 
những đồi-tượng (để) chánh-niệm [Spk-pt{: đó chính là “bốn nên tảng chánh- 
niệm”], ba mươi bảy phần trợ giúp giác ngộ (bồ-đề phần), và chín trạng thái 
siêu-thế.] (58) 


43 [Spk: Yếu tó phát-khởi (ã&rambhadhātu) là phần đầu của năng-lượng tỉnh 
tấn; yếu tố phẩn-đấu (nikkamadhātu) là năng-lượng phần giữa; yếu tố nỗ-lực 
(parakkama-dhãiu) là năng-lượng phần cuốỗi, là năng lượng tỉnh tấn ở mức 
cao nhất, mạnh mẽ nhất. ] (60) 


4 [Spk giải thích sự tĩnh-lặng của thân (kãyappassaddji) là sự làm lắng lặn 


714 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


sự phiền-khổ trong ba uän [cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác cố-ý]; còn 
sự fĩnh-lặng của tâm (cittappassaddhi) là sự làm lắng lặn sự phiền-khổ trong 
uån thức. Các luận giảng thường xuyên diễn dịch cặp đôi, thân và tâm, được 
nói trong kinh này, dưới ánh sáng của Vi Diệu Pháp (Abhidhamma), trong đó 
chỉ ra sự tương phản giữa tâm (citta): yêu tố chủ chốt để nhận-biết, và phần 


1¬”? 


đi kèm với nó là: phân “thân” của các yêu tô thuộc tâm (cefasika, tâm sở). 


^^. 


Tuy nhiên, ở đó “thân” đã được dùng theo nghĩa thường là thân thể, thân thể 


được coi như đóng góp cho phần định lượng lớn của một trải nghiệm.] (61) 


45 [Spk: dấu hiệu của sự vắng-lặng (samafha-nimirra) cũng chính là sự 
vắng-lặng cũng như đối tượng của nó. Dấu hiệu của sự không phân-tán 
(abyagga-nimitta) cũng đồng nghĩa với dấu hiệu của sự vắng-lặng. ] (62) 


4 [Khi nói rằng yếu tố giác-ngộ là chánh-niệm (safisambojjhanga) khởi sinh 
nhờ sự nhớ lại (hồi nhớ, tưởng niệm) Giáo Pháp đã được dạy bởi những nhà 
sư đắc đạo, thì lời kinh đã chỉ ra mối liên hệ về mặt từ nguyên giữa chữ sati 
là “nhớ” và động từ “nhớ lại” hay “hôi nhớ” (anussarari). Mặc dù nghĩa 
“nhớ” đã bị che phủ bởi cái nghĩa lớn và nghĩa thực hành của chữ sati là “sự 
tỉnh-giác vào hiện-tại”, nhưng nghĩa gốc “nhớ” và “hồi nhớ” vẫn được lưu 
giữ và định nghĩa trong một số kinh khác [ví dụ như khi định nghĩa về “căn 
chánh-niệm trong kinh SN 48:9.].] (63) 


47 [Năm loại thánh Bắt-lai cũng được nói trong các kinh SN 48:15, 48:24, 
48:66; 51:26; 54:5; và 55:25. 


Theo Spk: (iii) “Người sẽ chứng ngộ Niét-bàn trong nửa kiếp đâu” 
(=amarä-parinibbäyr) là người (bậc thánh Bắt-lai) được tái sinh vào một 
trong năm cõi trời trong sạch (Tinh cư thiên), và ở đó người đó sẽ chứng ngộ 
Niết-bàn trong nửa kiếp đầu ở cõi đó. (Thực ra, chữ “antarā” trong tiếng Pali 
có nghĩa: “trong khoảng thời gian, ở giữa một khoảng thời gian (cả nghĩa 
không gian), trong quá trình, trung gian”, cho nên người dịch Việt dịch luôn 
như vậy cho dễ hiểu và rõ ràng, đề chỉ lúc-nào bậc thánh đó sẽ chứng Niết- 
bàn cuối cùng). Cũng theo Spk: như vậy loại đầu này được phân thành ba 
dạng, tùy theo /c-nào chứng ngộ thánh quả A-la-hán (=Niết-bàn): (1) ngay 


Chú thích * 715 


sau lúc tái sinh vào cối đó: (2) sau 100 hay 200 đại-kiếp ở cõi đó; hoặc (3) 
sau 400 đại-kiếp ở cõi đó. 


+ (iv, v) Chữ “người chưng ngộ Niết-bàn sau nửa kiếp đầu” (= 
“wpahacca-parinibbäy?'), (tức cũng có thê nói là: người đó sẽ chứng ngộ 
Niết-bàn trong nửa kiếp sau ở cõi trời đó). 


(>) (Người dịch Việt dịch luôn như vậy cho rõ ràng và dễ hiểu luôn. + 
Nhưng cần nói thêm: Thực ra, chữ “upahacca” thì: (a) theo thầy TKBĐ dịch 
là “ngay khi đáp xuống, hay ngay khi chạm där" (tiếng Anh: upon landing), 
nghe hơi khó hiểu, nhưng thầy TKBĐ cũng giải thích luôn rằng Spk giải 
thích: đó là “người chứng ngộ Bát-Niễt-bàn ngay sau khi hết nửa kiếp đầu ở 
cối trời đó”. Còn (b) theo tự điển Wisdom Library thì: “chữ “upahacca” có 
nghĩa: làm tôn hại, làm tôn thương (nghĩa gốc là đúng vậy); nhưng lại giải 
thích “wupahacca-parinibbäyï là người chứng ngộ Niết-bàn trong nửa kiếp 
đâu ở cõi trời đó”, thiết nghĩ đây là sự nhằm lẫn trong biên tập kinh điển 
(đúng ra là “trong nửa kiếp sau”). (c) Người dịch cũng nhận thấy HT. Thích 
Minh Châu cũng dịch là “chứng được Tổn hại Bát-niét-bàn”, mặc dù nghĩa 
“tồn hại này {theo (b) và (c)} thực sự không rõ ràng lắm đối với người đọc.) 


+ (vi, vii) Chữ “người chứng ngộ Bát-niễt-bàn không cân sự nỗ lực ý 
chi” là dịch chữ (=asankhäraparinibbäyi) và “người chứng ngộ Bát-niễt-bàn 
bằng sự nỗ lực ý ch?’ (=sasankhäraparinibbay). Như vậy cho thấy có hai 
kiểu chứng ngộ Niết-bàn, trong đó 02 loại thánh Bắt-lai đầu chứng đắc mục- 
tiêu cuỗi-cùng một cách dě dàng, và các loại thánh Bắt-lai còn lại thì chứng 
đắc một cách khó hơn và cần có nỗ lực mạnh mẽ. 


(>) (Phần chú giải thêm của thây TKBĐ diễn dịch các thuật ngữ trên 
theo một cách khác): 


(a) Nếu chúng ta hiểu chữ “azarä-parinibbäy?" theo ngữ nghĩa gốc của 
nó, như lẽ ra chúng ta nên làm, thì nó có nghĩa là “người chứng Bát-Niết-bàn 
lúc trung gian giữa hai kiếp sống”, có lẽ là ngay trong khi còn ở trong một 
thân vi-tế trong trạng thái trung-chuyền (thân trung âm???). Như vậy chữ 
“wupahacca-parinibbäy?° có nghĩa gốc là “chứng Bát-Niết-bàn ngay khi đáp 


776 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


xuống hay ngay khi chạm đất" sẽ được dịch là “chứng Bát-niễt-bàn ngay khi 
sang kiếp mới, tức là hầu như lập tức ngay sau khi tái sinh.” 


(b) Hai chữ tiếp theo là chỉ hai loại người chứng đắc thánh quả A-la-hán 
trong tiễn trình của kiếp sau, họ chỉ khác nhau ở ső lượng nỗ-lực mà họ phải 
thực hiện để chứng đắc được mục tiêu cuối cùng. 


(ec) Còn loại cuối cùng là “uddha1mwsota-akani††ha-gam?`: nghĩa góc là 
“người hướng thượng lưu tới cõi trời Akanittha cao nhất”; (tạm dịch nghĩa 
Việt là “người sẽ cuối cùng chứng ngộ Bát-niễt-bàn ở cối trời cao nhất 
Akaniffha”). Đó là, người đó được tái sinh lần lượt trong 05 cõi trời trong- 
sạch đó, sống hết tuổi thọ trong mỗi cõi trời đó, và cuối cùng sẽ chứng thánh 
quả A-la-hán khi ở trong cối trời Akaniftha—là cõi trời cao nhất, đại thọ 
nhất, trong năm cõi trời trong sạch (Tinh cư thiên, sudhavasa) đó; (HV dịch 
là “cõi sắc cứu kính thiên’; bản dịch Việt ở đây giữ nguyên tên “Akanijtha” 
và mở ngoặc giải thích là “cối trời cao nhất thọ nhất trong các cối trời trong 
sạch dành cho các bậc thánh Bắr-lai e 


(Thầy TKBĐ tiếp tục giải thích:) Cách diễn dịch này mặc dù trái với 
giải thích trong các Luận giảng Pāli, nhưng dường như nó lại được xác nhận 
bởi kinh Purisagafi Sutta: AN 7:52 (IV 70-74), trong đó có ví dụ về que củi 
đang cháy hàm ý chỉ rằng: bảy loại thánh Bắt-lai [07 là do riêng loại đầu 
“chứng Bát-Niết-bàn trong nửa kiếp đâu” (antaräparinibbäyi) có chứa tới 03 
dạng, như đã giải thích ở cuối phần (iii) ở trên] là riêng biệt lẫn nhau và được 
xếp hạng theo mức độ sắc-bén tinh-nhạy của các căn tâm linh của họ. | 


Phần xác nhận thêm nữa là kinh AN II 134,25-29, trong đó giải thích 
anfarãaparinibbayï là người đã loại bỏ gông-cùm tái sinh (upapattisamyojana) 
nhưng vẫn chưa loại bỏ được gông-cùm hiện-hữu (bhavasamyojana). Mặc dù 
những người theo trường phái Trưởng Lão Bộ (Theravadin) đã phản bác cách 
diễn dịch chữ aarãparinibbäyï theo cách như vậy [như coi trong Kv 366], 
nhưng bằng chứng từ các bài kinh này đã xác thực mạnh cho cách diễn dịch 
đó. Để đọc chi tiết hơn, mời đọc thêm quyên “Cái Tâm Vô Ngã” (The 
Selfless Mind) của Herney, trang 98—108. 


Chú thích * 111 


Kinh AN II 155-56 thì rút ra một cách phân biệt khác nữa, giữa hai 
chữ sasaikhäraparinibbäyT và asankhäraparinibbäyr, như vầy: chữ đầu là 
người chứng A-la-hán thông qua sự thiên-quán về các chủ-đề thiền “khác 
khổ”, ví dụ như: về sự không-sạch ô-uế của thân, hay sự nhận-thức về sự 
đáng ghê-tởm của thức ăn, hay về sự bắt-mãn đối với thế giới, hay nhận-thức 
về tính vô-thường trong mọi sự tạo-tác (các hành), và sự chánh-niệm về cái 
chết. Còn chữ thứ hai là chỉ người chứng A-la-hán thông qua sự thiên-định 
bốn tầng thiền sắc-giới (bốn jhana).] (65) 


48 [Kinh 14 này, (và hai kinh 15, 16 tiếp theo) được xếp vào trong sách “các 
kinh phòng hộ” tiếng Sinha [Maha Pirit Pota: Quyền Đại Kinh Phòng Hô] 
của Tích Lan. Các nhà sư thường đọc tụng những kinh này cho những người 
bệnh.] (70) 


4 [Về “những yéu-tő không sa-súf”, coi thêm DN IH, 79.] (72) 


5 [Nguyên văn: “Mibbedhabhagiyam.... maggam desessami.” Lý do con 
đường đạo được tả như vậy sẽ được nói trong lời kinh tiếp theo.] (73) 


51 [Ukkujjavakujjam samparivaftento. Spk: ở đây sự khởi-sinh được gọi là sự 
trồi-lên (ukkujja) và sự lắng-lặn được gọi là sự sụt-xuống (avakujja). Như 
vậy là thầy ấy đang khám phá năm-uân bằng cách thiên quán sự trồi-lên và 
sụt-xuống (udayabbayavasena). Và sự chứng ngộ Bón Diệu Đề trong khi 
quán sát sự trồi lên và sụt xuống đó của năm-uån cho thấy thầy ấy đã chứng 
đắc thánh đạo siêu thế.] (75) 


52 [Spk cho rằng thầy ấy đã đạt-tới Giáo Pháp minh-sát (vipassanä-dhamma) 
và đã đạt-được thánh đạo minh-sát (vi2assanaã-magsa), nhưng lời giải thích 
này cũng chỉ chỉ chung về sự đã chứng ngộ Giáo Pháp siêu thế và sự chứng 
đắc thánh đạo siêu thế mà thôi. Lời kinh không nói rõ cấp bậc chứng đắc, 
nhưng chí ít thầy áy cũng đã là bậc thánh Nhập-lưu dựa trên cụm chữ “sự 
đột-phá vào Giáo Pháp”. Và, bởi trong lúc này thầy ấy vẫn còn tu tiếp phần 
thánh đạo, nên thầy áy vån chua là A-la-hán.] (76) 


53 [Spk: tính chuyên-cần được cho là đứng đầu trong tất cả mọi phẩm tính 


778 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


thiện, bởi nhờ có sự chuyên-cần người tu mới đạt được những phẩm tính 
thiện khác.] (77) 


54 [Đoạn trong ngoặc vuông [...] chỉ có trong phiên bản Se, mặc dù rõ ràng là 
nó cần nên có trong mọi phiên bản (đề đủ nghĩa năm chướng-ngại). So sánh 
AN I 253-256; AN III 16-19. Đáng tò mò, bài kinh này không đề cập gì tới 
“bảy yéu-tő giác-ngổ”. Sự bỏ-không này cho thấy rằng, từ nguyên gốc bài 
kinh này và bài kinh tiếp theo chỉ là hai phần của một bài kinh. Coi thêm kinh 
46:35 và hai chú thích tiếp theo dé thấy trường hợp tương tự, rằng trong một 
só trường hợp sự truyền thừa đã thành ra như vây.] (78) 


55 [Kinh này tôi làm theo phiên bản Se (tức gộp hai phần thành một kinh 
này). Trong phiên bản Be và Ee thì đoạn sau được tách ra thành một bài kinh 
riêng (theo kiểu giống như hai kinh 33 và 34 kế trên), nhưng chúng ta rõ ràng 
thấy được hai bài kinh chỉ là hai phần của một bài kinh mà thôi. | (79) 


56 [Kinh này cũng vậy, tôi cũng làm theo phiên bản Se (tức tách phần kinh 
này ra thành một kinh riêng (số 38) và Se đặt tên là “Không Có Chướng 
Ngại” (Anarana Sutta). Trong Be và Fe thì phần tách này lại được gắn luôn 
vào kinh trước, mặc dù chúng ta rõ ràng thấy các chủ-đề của kinh trước và 
kinh sau là hoàn toàn khác nhau. (Chỉ là do hai cách truyền thừa khác nhau 
mà thành ra vậy.).| (80) 


57 [Cả bốn cây đều thuộc họ cây fig, tức họ “cây đa đề”; coi thêm kinh SN 
35:231.] (81) 


58 [“Ba sự phân-biệt”: Tisso vidhā. Coi SN 45:162.] (82) 


5 [Đây là một vị “vua lý tưởng” theo kinh văn Phật giáo; chỉ tiết coi thêm 
DN H 172-177, MN II 172-—176.] (83) 


%0 [Phần kinh [i] và [ii] giống hệt trong kinh SN 46:02. Trong phần [ii], trong 
mỗi phần giảng luận về mỗi yếu-tố giác-ngộ, Spk lại đưa thêm vào một đoạn 
giải-thích mới toanh để chỉ thêm ra “những điều kiện khác” cũng giúp làm 
khởi-sinh và hoàn-thiện bảy yéu-tő giác-ngộ. Quý vị lần lượt coi 07 chú thích 


Chú thích * 779 


tiếp theo sẽ thấy. 


Nhân tiện, các “phu để” [i], [Gi], [ii], [iv] do tôi [TKBĐ] ghi ra. Nguyên gốc 
các “phụ để” này, kèm theo giải thích ngắn gọn, cũng có ghi trong Vism 
132-134 (Ppn 4:54-62).] (84) 


6! [Spk: Bên cạnh điều này, có bốn điều kiện khác để làm khởi sinh yếu-tố 
giác-ngộ là chánh-niệm, đó là: (i) sự chánh-niệm và sự rõ-biết trong tất cả 
mọi hành vi; (ii) tránh gặp những người không có chánh-niệm; (iii) giao lưu 
những người có chánh-niệm; và (iv) sự kiên-định đúng đắn (ví dụ như: luôn 
kiên định vì một cái tâm “đồ về, nghiêng về, và ngã vè’ hướng thiét lập 
chánh-niệm).] (85) 


62 [Spk: Có bảy điều kiện khác để làm khởi sinh yéu-tő giác- ngộ là phân- 
biệt các trạng thái, đó là: (i) sự vẫn hỏi (về nghĩa của năm uân, các yéu-tó 
(giói), sấu cơ-sở giác quan (sáu xứ)...); (ii) sự sạch sẽ của bản thân; (iii) sự 
cân bằng các căn [coi thêm Vism 129-130; Ppn 4:45-49]; (iv) sự quán 
chiếu (suy xét) về mặt trí-biết thâm sâu; (v—vii) tránh gặp kẻ vô trí, giao lưu 
với người có trí, và sự kiên định đúng đắn.] (86) 


53 [Spk: Có mười một điều kiện khác giúp làm khởi sinh yếu-tô giác-ngộ là 
năng-lượng, đó là: (i) quán chiếu sự sợ-hãi những cảnh giới tái sinh đày don, 
khổ đau, vô vọng...; (ii) nhìn thấy ích-lợi trong việc phát khởi năng lượng 
tinh tấn; (iii) quán chiếu rằng mình đang đi theo con đường đạo mà các vị 
Phật đã đi...; (iv) quán chiếu về sự cần-thiết phải đền đáp công đức của 
những thứ được cúng dường (nhiêu thí chủ đã giúp các điều kiện vật chất... 
dë mình nuôi thân tu hành); (v—viii) quán chiếu về sự lớn-lao của di sản (Phật 
đã đề lại), sự lớn-lao của các vị Sư Thây, của sự truyền thừa (tu thừa...), và 
của những sư huynh sư đệ đồng môn; (ix—xi) tránh gặp người lười biếng, 
giao lưu người chuyên cần (siêng tu, nhiệt thành), và sự kiên định đúng đắn.] 
(87) 


64 [Spk: Có mười một điều kiện khác giúp làm khởi sinh yếu-tố giác-ngộ là 
sự hoan-hÿ, đó là: (i—vii) tưởng niệm về Đức Phật, tưởng niệm Giáo Pháp, 
tưởng niệm Tăng Đoàn, quán niệm về giới-hạnh, về tâm rộng-lòng bồ thí, 


780 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


về các thiên-thần, và về sự bình-an; (viii) tránh gặp những người thô lỗ; (ix) 
giao lưu những người tế nhị, thanh nhã; (x) quán chiếu về những bài kinh 
hay và quan trọng, các bài kinh tạo nhiều cảm hứng; và (xi) sự kiên định 
đúng đắn.] (88) 


65 [Spk: Có bảy điều kiện khác giúp làm khởi sinh yếu-tố giác-ngộ là sự fữnh- 
lặng, đó là: (i) thức ăn dinh dưỡng (dưỡng sinh; phù hợp mục đích nuôi thân 
lành mạnh để tu hành); (ii) khí hậu ôn hòa, ít biến đổi; (iii) các tư thế đúng 
đắn; (iv) gắng sức vừa phải; (w—vi) tránh gặp người bất an, giao lưu với 
người trầm tĩnh, và sự kiên định đúng đắn.] (89) 


% [Spk: Có mười điều kiện khác giúp làm khởi sinh yếu-tố giác-ngộ là sự 
định-tâm. đó là: (i) sự sạch sẽ của bản thân; (ii) sự cân bằng các căn; (iii) kỹ 
năng về các dấu-hiệu (đối tượng thiền); (iv—vi) sự nỗ lực tu tập. sự kiềm chế 
(các giác quan), và sự làm hoan-hÿ cái tâm đúng lúc đúng thời; (vii) nhìn mọi 
thứ với một sự buông-xả đúng lúc đúng thời; (viii—x) tránh gặp người không 
định-tâm, gặp gỡ người định-tâm, và sự kiên định đúng đắn. [Các luận giảng 
về kinh “Các Nên Tảng Chánh Niệm” (Satipafthana Sutta) còn thêm một 
điều kiện thứ mec! một nữa, đó là: sự quán chiếu về các tầng thiền định 
[jhana| và những sự giải-thoát của chúng].] (90) 


67 [Spk: Có năm điều kiện khác giúp làm khởi sinh yếu-tố giác-ngộ là sự 
buông-xả, đó là: (i) thái độ tách-ly (buông chấp) đối với những chúng sinh; 
(ii) thái độ tách-ly đối với những sự tạo-tác cố-ý [ví dụ: những đối tượng vô 
tri vô giác] (?2?); (iii—v) tránh gặp những người chấp hữu, giao lưu với 
những người buông xả, và sự kiên định đúng đắn. 


“Tất cả các yêu-tố giác-ngộ, sau khi khởi sinh, sẽ đạt tới “sự hoàn- 
thiện thông qua sự tu tập” (bhãvanaya päripzrì) trong chặng thánh đạo A-la- 
hán.] (91) 


68 [Tên “phu để” [iii] này là tạm dịch chữ “Anāhāro nīvaranānam”. Trong 
phần này, Spk cũng tiếp tục đưa vào những giải-thích mới toanh về cách “cất 
dưỡng chất. của mỗi chướng-ngại và các chặng thánh-đạo mà mỗi chướng- 
ngại sẽ bị điệt sạch. Quý vị coi tiếp trong máy chú thích tiếp theo.] (92) 


Chú thích * 78] 


© [“DDáu-hiệu của sự ô-uể” (asubhanimitta), theo Spk, là một trong “mười 


đổi tượng ô-uể” ví dụ như: một xác chết đang ở một trong mười giai đoạn tan 
rã, thối rữa; [coi thêm Vism 178-179; Ppn 6:1-11]. Tuy nhiên, trong cách 
dùng của bài kinh, sự “nhận-thức về sự Gu (asubhasañña) này được giải 
thích như cách của sự “thiên-quán về 31 bộ phận của thân” [như trong AN V 
109,19-27; con số được tăng lên 32 trong Patis và các luận giảng khác, sau 


khi họ đưa thêm bộ phận não vào danh sách. 


Spk: Có sáu cách nữa dẫn tới sự đẹp bỏ tham-dục: (i) học hiểu đối tượng ô- 
ué; (ii) tận tâm thiền quán về sự ô-uế (của sắc-thân); (iii) phòng hộ các căn 
giác-quan; () ăn uống tiết độ: (v) có tình bạn tót; và (vi) sự nói năng phù 
hợp, đúng mực. e Chướng ngại /ham-dục, nếu [tạm thời| được dẹp bỏ nhờ sáu 
cách này, thì sẽ được dẹp bỏ sạch sẽ trong chặng thánh đạo A-la-hán. Spk-pt: 
Ở đây dùng chữ /hzm-dục, theo phương pháp Vi Diệu Pháp tạng, là chữ đại 
diện dë chỉ luôn tất cả các loại tham [như: tham muốn được hiện-hữu, tham 
muốn khoái-lạc giác quan].] (93) 


79 [Spk: “Sự giải-thoát của tâm bằng tâm-từ" (mettācetovimutti) chính là tầng 
thiền định [= jhãna]. Có sáu cách dẫn tới sự đẹp bỏ chướng ngại ác-ý: (i) học 
hiểu đối tượng tâm-từ; (77) tận tâm thiền quán về tâm-từ; (ii) quán chiếu về 
trách nhiệm của mình đối với những hành động của mình; (iv) sự thường 
xuyên cân nhắc; (v) tình bạn tốt; và (vi) sự nói năng phù hợp, đúng mực. * 
Chướng ngại ác-ý sẽ được dẹp-bỏ sạch sẽ bởi chặng thánh đạo Bắt-lai.] (94) 


7! [Về ba yếu tó năng-lượng tinh tấn, coi lại chú thích của đoạn (iii) của kinh 
SN 46:02. Spk: Có sáu cách dẫn tới sự dẹp bỏ chướng ngại buôn-ngủ và dò- 
dän, đó là: (i) tránh ăn quá nhiều (gây buồn ngủ và hôn trầm sau đó, và trong 
khi thiền); (ii) thay đổi các tư thế thiền tập; (iii) chú tâm tới các nhận-thức về 
ánh sáng [coi thêm kinh SN 51:20]; (iv) ở nơi thoáng sáng, rộng rãi; (v) có 
tình bạn tốt; và (vi) sự nói năng phù hợp, đúng mực. e Chướng ngại buôn-ngủ 
và đờ-đân sẽ được dẹp-bỏ sạch sẽ bởi chặng thánh đạo A-la-hán.] (95) 


72 [Spk: Có sáu cách dẫn tới sự dẹp bỏ chướng ngại bár-an và hói-tiếc, đó là: 
(i) sự học hiểu nhiều; (ii) sự điều tra, phân biệt (trach pháp); (iii) sự quen 


782 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


thuộc với Luật tạng; (iv) giao lưu với người chín chắn; (v) có tình bạn tốt; và 
(vi) sự nói năng phù hợp, đúng mực. * Chướng ngại hói-tiếc sẽ được dẹp-bỏ 
sạch sẽ bởi chặng thánh đạo Bát-lai, nhưng sự bát-an thì sạch sẽ ở chặng 
thánh đạo A-la-hán.] (96) 


73 [Spk: Có sáu cách dẫn tới sự dẹp bỏ chướng ngại nghi-ngờ, đó là: (i) sự 
học hiểu nhiều; (ii) sự điều tra, phân biệt (trach pháp); (iii) sự quen thuộc với 
Luật tạng: (iv) sự kiên quyết, nhất tâm (về điều đã tin); và (vi) sự nói năng 
phù hợp, đúng mực. e Chướng ngại nghi-ngò sẽ được dẹp-bỏ sạch sẽ bởi 
chặng thánh đạo Nhập-lưu. |] (97) 


74 [Spk nói rằng các sư thầy các giáo phái khác không có những giáo lý 
nguyên bản nào của mình về năm chướng-ngại và bảy yéu-tó giác-ngộ. Khi 
họ dạy cho các đệ tử của họ là họ láy căp (đạo ngôn, đạo văn) những giáo lý 
của Phật về những chủ đề đó. Tuy nhiên, học giả Gethin thì chỉ ra rằng bản 
thân bài kinh không nói xa như vậy như trong giảng luận Spk, mà nó chỉ 
nhấn mạnh sự khác-nhau giữa hai phương-pháp chỉ dạy; [coi thêm quyền 
“Buddhist Path to Awakening” (Đạo Phát Đi Đến Giác Ngô) của ông, trang 
180].] (98) 


75 [Spk: Tham-dục “đối với bên trong” là đôi với thân năm-uân của mình; 
“đổi với bên ngoài” là đôi với thân thê người khác [và chắc chăn, bao gôm 
cả những đôi-tượng vô tri vô giác]. 


Tương tự bên dưới: sự ác-ý “đối với bên trong” có thê hiểu là sự sân 
bực, chê ghét bản thân mình; “đối với bên ngoài” là sự sân giận, chê ghét 
đối với những chúng sinh khác, và cả đối với những điều kiện hoàn cảnh 
bên ngoài. 


Sự phân biệt giữa sự đò-đân và sự buôn-ngủ được nói trong Vism 
469 (Ppn 14:167): sự đờ-đẫn (thina) có tính chất là “thiếu nguồn lực điều 
khiển”, chức năng giải tỏa năng lượng, và thể hiện bằng “sự chìm nghỉm 
của tâm”. Còn sự buồn-ngủ (middha) có tính chất là chậm chạp, chức năng 
gây ra sự mờ mit ủ dột, và thể hiện bằng “sự ngủ gục”. Gộp lại là sự đờò-dẫn 
và buồn ngủ. 


Chú thích * 783 


Sự bár-an (uddhacca) là sự khích động, sự không an định an tâm; sự 
hồi-tiếc (kukkucca) là sự tiếc nuối hay hối hận về sự đã không-làm điều gì 
đúng ra cần phải làm hay sự cần sửa chữa những lỗi lầm đã có. 


Sự nghi-ngờ “về bên trong”, theo Spk, là sự không chắc chăn về thân 
năm-uẩn của mình [như: có thực nó là vô thường, khổ, hay vô ngã hay 
không...?]; sự nghỉngờ “vê bên ngoài là “sự nghingờ lớn” 
(mahavicikiccha) về tám vấn đề [Phật, Pháp, Tăng, và sự tu-tập; quá khứ, 
hiện tại, và tương lai; và lý “khởi sinh tùy thuộc”]. (99) 


76 [Sự phân thành-hai của mỗi yếu-tô giác-ngộ cũng được ghi trong Vibh 
228, lấy mẫu là bài kinh này.] (100) 


77 [Spk giải thích sự fĩnh-lặng của thân (kãyappassaddhi) là sự làm lắng lặn 
sự phiền-khổ trong ba uän [cảm-giác, nhận-thức, những sự tạo-tác có-ý; còn 
sự fĩnh-lặng của tâm (cittappassaddhi) là sự làm lắng lặn sự phiền-khổ trong 
uån thức. Nhưng, coi thêm lại chú-thích ở đoạn (v) của kinh SN 46:02 ở 
trên.] (102) 


78 [Spk: Chánh-niệm là cần có trong mọi trường hợp. Giống như muối và một 
tế tướng đa năng. Như muối làm tăng hương vị của tất cả các món cà ri, và 
như một thủ tướng đa năng hoàn thành tất cả các trách nhiệm của một chính 
phủ, việc kiềm chế cái tâm đang khích-động và nỗ lực làm phấn chán cái tâm 
đang thụ-động đều có thê làm được bởi sự chánh-niệm, và không thé làm 
được nếu không có sự chánh-niệm. (Bởi vậy sự chánh-niệm là quan trọng 
nhất trong sự nghiệp tu tập cái tâm!). Coi thêm Vism 130,15—20 (Ppn 4:49). | 
(105) 


79 [Tên thị trấn có ghi trong Vism 324,9—15 (Ppn 9:119), và trong đó cũng 
gọi luôn tên kinh là Kinh Haliddavasana (Haliddavasana Sutta).] (106) 


80 [Về điểm này, coi lại chú-thích của Spk trong kinh SN 46:52 ở trên.] (107) 


8! [Nguyên văn: Kimgatikā kimparama kimphala kimpariyosana.] (108) 


784 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


82 [Sự kết hợp chỗ này của các yếu-tố giác-ngộ với bốn tâm vô lượng “từ, bi, 
hý, xả” [tức bốn trú xứ cõi trời, bốn Phạm trú] là không bình thường trong 
triết lý Phật giáo. Bởi việc tu tập bốn tâm vô lượng có động cơ là được tái 
sinh vào những cảnh giới cõi trời (tức tu tiên) hơn là để đạt tới sự giải-thoát 
cuối cùng, Niết-bàn; [coi MN II 82,24-27, II 207-208, AN II 128-129). Tuy 
nhiên, khi được tích hợp vào con đường đạo Phật, chúng có thê được dùng dé 
đạt tới sự định-tâm đủ mạnh để làm cơ-sở cho việc minh-sát, đề từ đó dẫn tới 
trí-tuệ và sự giác-ngộ. Một ví dụ điển hình là trong kinh MN I351,1§-352,2. 
Spk: Người tu tu tập ba tầng thiền định sắc-giới [jhāna] dựa trên tâm-từ, rồi 
láy trạng thái tầng thiền định đó làm cơ sở để tu tập minh-sát tuệ và chứng 
đắc thánh quả A-la-hán. Yếu-tô giác-ngộ được tu tập bởi (thiền quán) minh- 
sát và thánh đạo.] 


83 [Trong AN UI 169—170, tâm-tir được thảo luận một cách đầy đủ, đề cập rõ 
những ích-lợi của mỗi sự quán chiếu/ nhận thức như vậy. Trong DN DI 
112,25-13,1 thì nó được gọi là một “năng-lực tâm linh vô nhiễm, không thu 
chấp, và thánh thiện” (ayam iddhi anäsavã anupadhikä ariyä), và trong Patis 
H 212-13 thì gọi nó là “năng-lực tâm linh của bậc thánh” (ariyiddh); trong 
Vism 381-82 (Ppn 12:36-38) cũng có giảng giải thêm. Còn sau đây là giải 
thích tóm lược của Spk: (i) nhận thức những thứ đáng chê-ghét trong những 
thứ không đáng chê-ghét (appafikknile pafikkHlasaññï) là người tu bao trùm 
một đối-tượng không đáng chê-ghét [ví dụ: một người đẹp gợi cảm hấp dẫn] 
với ý nghĩ về sự ô-uê của nó, hoặc chú tâm vào đó (coi nó) như một thứ vô- 
thường: (ii) nhận thức những thứ không đáng chê-ghét trong những thứ đảng 
chê-ghét (patikkile appafikkilasaññï) là người tu bao trùm một đối-tượng 
đáng chê-ghét, khó ưa [ví dụ: một người bạo tàn, kẻ ác] với tâm-từ hoặc chú 
tâm vào đó như những yếu-tố; (giới? người dịch không rõ đó là những yếu-tố 
nào); (iii) và (iv) chỉ đơn giản là mở rộng hai phương pháp trên bằng nhận 
thức cả hai loại đối tượng kết hợp; và (v) thì lời kinh nói rõ nghĩa.] (110) 


84 [Spk: giáo lý này được đưa vào cho những người chưa thê đạt tới A-la-hán 
sau khi khám phá những sự tạo-tác (hành) dựa trên trạng tahí tầng thiền định 
(jhana) thông qua fâm-từ.... 


Chú thích * 785 


(Giải thích ngắn gọn): (i) ai an trú trong tâm-tir thì có thể dễ dàng áp dụng 
tâm mình vào một đối-tượng thiền [kasina] có màu sắc đẹp-đẽ và nhanh 
chóng chứng đắc tới sự giải-thoát đẹp-đẽ [đó là: tầng thiền định [jhāäna] dựa 
trên đối-tượng thiền có màu sắc]; (ii) ai an trú trong tâm-bi thì nhận thấy sự 
nguy-hại trong sắc (giới) và do vậy tu tập cảnh xứ vô biên của không gian 
(không vô biên xứ), là sự thoát khỏi sắc giới; (iii) ai an trú trong ứâm-hỷ thì 
hiểu được tâm thức tùy-hỷ của chúng sinh và do vậy dễ dàng chứng nhập 
cảnh xứ vô biên của thức (thức vô biên xứ); và (iv) ai an trú trong tâm-xá là 
thiện khéo trong việc chuyển hướng tâm mình ra khỏi sự sướng-khổ (không 
còn sướng khổ) và do vậy có thể dễ dàng hướng tâm tới sự 'không-có danh 
tính cụ thể nào cå’ trong cảnh xứ không-có-gì (vô sở hữu xứ).] (111) 


85 [Lời bài kinh này cũng giống kinh AN III 230-36, chỉ khác là trong AN thì 
không có đoạn cuối nói về bảy yếu-tố giác-ngộ. Coi thêm Ja No. 185 (II 99- 
101).] (112) 


86 [Spk áp dụng ba loại hay ba cách giải-thoát (nissarana) cho từng mỗi 
chướng-ngại: [1] bằng cách khống-chế (vikkham-bhananis-sarana) thông qua 
trạng thái các tầng thiền định [ihana]; [2] đặc biệt, bằng cách quán xét riêng 
từng trường hợp (tadanganis-sarana) thông quan thiền quán minh-sát; và [3] 
bằng cách tẩy nhổ (samucchedamis-sarana) thông quan các chặng thánh-đạo 
siêu-thế (tức thánh-đạo Nhập-lưu, Nhất-lai, Bắt-lai, và A-la-hán). 


Như vậy: (7) Chướng ngại Tham-dục được khống chế bởi trạng thái tầng 
thiền định thứ-nhất dựa vào quán xét bản chất ô-uế không-sạch (asubha) 
của thân; và được tẩy sạch bởi chặng thánh-đạo A-la-hán [bởi vì chữ tham- 
dục (kãmacchanda) ở đây được diễn dịch đủ rộng để bao hàm cả sự tham 
muốn bất kỳ đối tượng nào, chứ không chỉ riêng tham dục giác quan, tức 
nhục dục]; (2) Chướng ngại Ác-ý được khống ché bởi tầng thiền định thú- 
nhất dựa vào quán xét tâm-từ và được tãy sạch bởi chặng thánh-đạo Bất 
Lai; (3) Chướng ngại Buồn ngủ và Đờ dän được khống chế bởi nhận thức 
về ánh sáng [ví dụ: sự nhận thức hay quán tưởng về một loại ánh sáng, một 
hào quang, như vång tròn sáng của mặt trời hay của trăng rằm...] và được 
tẩy sạch bởi chặng thánh-đạo A-la-hán; (2) Chướng ngại Bắt an và HO tiếc 


786 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


được khống chế bởi yêu tó tĩnh-lặng: sự Héi tiếc được tẩy sạch bởi chặng 
thánh đạo Bất-lai, và sự Bắt-an được loại bỏ hoàn toàn ở chặng thánh-đạo 
A-la-hán; và (5) Chướng ngại Nghi-ngờ được khống chế bởi sự phân-biệt 
được, định-nghĩa được các hiện tượng và trạng thái, tức tìm hiểu được các 
trạng thái (dhammavavaffhana, trach pháp); (coi thêm Vism 587-89; Ppn 
18:3-8), và nó được tẩy sạch bởi chặng thánh đạo Nhập-lưu.| (113) 


87 [Hoàng tử Abhaya là con trai của Vua Bimbisära, mặc dù không phải là 
hoàng tử kế ngôi.] 


88 [Coi lại chú thích ở kinh SN 22:60.] 


8 [Bộ xương (a//hika) là một trong 10 đề-mục thiền quán về sự không-sạch 
(ô-uế) của thân (asubhakammaffhana) được ghi giảng trong Vism 178-79 
(Ppn 6:1-11). Tương tự, xác chết ở các giai đoạn khác cũng được nói bên 
dưới, trong các kinh SN 46:58-61, như: xác bị giỏi đục (pujuvaka), xác 
chuyển màu xanh tín (vimlaka), xác bị bung rữa (vicchiddaka), và xác bị 
sình chảy (uddhumaiaka). Mỗi sự thiền quán đều liên quan với yéu-tó giác- 
ngộ, khi tâm đạt-định nó sẽ là cơ sở cho sự phát triển trí tuệ minh-sát và 
chứng tới thánh đạo siêu thế.] (117) 


% [Về các đối-tượng (đề mục) thiền ở các kinh bên dưới: Kinh (67) nhận- 
thức về sự không-sạch (ô-uê) (asubhasañña) của thân là quán xét 31 [hoặc 
32] bộ phận của thân, được nói rõ trong AN V 109,19—27, được lặp lại trong 
Vism 239-66 (pn 8§:42-144); Kinh (68) nhận-thức về cái chết 
(maranasañna), thường được gọi là sự “chánh-niệm về cái chết”, thì được 
nói rõ trong AN II 304-8, được lặp lại trong Vism 229-39 (Ppn 8:1—41); 
Kinh (69) nhận-thức vê sự không-sạch (ô-uê) của thức ăn (ãhãre 
pafikkilasanna) đôi khi được đề cập trong các kinh nhưng chỉ được giải thích 
chỉ tiết trong Vism 341-47 (Ppn 11:1-26); Kinh (70) nhận-thức về sự không 
thỏa-thích trong toàn bộ thế giới (sabbaloke anabhiratasanna) được định 
nghĩa rõ hơn trong AN V 111,3-8 như là sự dẹp-bỏ buông-bỏ tất cả mỌI sự 
dính-chấp.... đối với thế giới; Kinh (74) nhận-thức về sự dẹp-bỏ hay sự từ-bỏ 
(pahãnasafññä) được định nghĩa trong AN V 110,13-20 như sự thiền quán 


Chú thích * 187 


dẫn tới sự dẹp-bỏ những ý-nghĩ ô nhiễm; và Các kinh (75-76) nhận-thức về 
sự chán-bỏ (viragasañña) và nhận-thức về sự chåm-dút (mrodhasanna) được 
định nghĩa trong AN V 110,22—111,3 như những sự thiền quán mang tính suy 
lý (tùy quán) về Niết-bàn; mặc dù trong những luận giảng khác thì 
virãgãnupassanä và nirodhãnupassanä được coi như sự thiền quán cao hơn 
của trí tuệ minh-sát [như trong Patis H 67; Vism 629,3—5; Ppn 20:90.] (119) 


91 [Ee đã đánh số sai các kinh “99-100” nên đã làm lạc mất các số thứ tự. 
[Học giả Feer đã sửa lại lỗi sai này]. Những lỗi sai sau đây trong cách đánh 
số của Ee cũng nên dë ý: nhóm “100-110 (7—72)” của Ee—tương ứng nhóm 
“111 (7)-120 (70)” trong sách nìy—là đếm 12 kinh mặc dù chỉ có 11 kinh. 
[Đoạn thi kệ tóm lược trong Be có chữ dục-vọng và sự thèm-khát (tanhã- 
fasinaya), nhưng hai chữ đó được nhập thành một, nên chỉ đếm có 10 kinh.) 
Nhóm “154-164 (/-70)” của Ee—tương ứng với nhóm “165 (!)-174 
(10)”—thì có số bài kinh đúng, nhưng lại đánh số giống như có tới 11 bài 
kinh.] (120) 


92 [Tôi làm theo phương pháp của Fe, tức kết thúc ở kinh 175. Rõ ràng, ba 
lần lặp-lại toàn bộ NHÓM này nên được hiểu đối với từng phiên mẫu [trong 
ba phiên mẫu] mô tả các yêu-tố giác-ngộ. Ở đây, hai mẫu khác—đó là, nhóm 
“sự Bắt-tử là nên tảng của nó...” và nhóm “đồ vê ... ngã về hướng Niết- 
bàn”—thì chỉ được trình bày trong bài kinh cuối cùng này mà thôi.] (121) 


33 [Phần nội dung còn lại của kinh này được coi như một “bài tóm gọn” 
(uddesa) của bài kinh “Các Nên Tảng Chánh Niệm” (Satipatthãna Sutta, 
Kinh Niệm Xứ), [DN22; MNIOI, và bỏ luôn các phần điệp khúc (middesa, 
lời lặp lại). Toàn bộ giảng luận về kinh này có ở Sv DI 74I-61 và Ps II 
244-66; giảng luận trong Spk thì được rút ngắn hơn nhiều. 


Các luận giảng đưa ra hai từ nguyên của chữ szfipaffhana: (i) thứ nhất: sati + 
upa{‡hana, nghĩa là: “sự thiết lập chánh-niệm”; (ii) thứ hai: sati + patthāna, 
nghĩa là: “nên tảng của sự chánh-niêm”. Cách thứ nhất nhắn mạnh hành-vi 
thiết lập sự chánh-niệm, cách thứ hai thì chỉ những đối-tượng đề áp dụng sự 
chú tâm chánh-niệm. Mặc dù các luận giảng đều nghiêng về cách diễn dịch 


788 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


thứ hai là “sati + paƒfhãngđ”, nhưng cách diễn dịch thứ nhất chắc chăn mang 
tính nguyên-thủy hơn, và nó còn được tăng cường bởi chữ tương đương trong 
tiếng Phan là “smrtyupasthāna”. Coi thêm cách cái cách diễn đạt thường thấy 
trong các kinh là “upaffhitasati”: với sự chánh-niệm đã được thiết lập, [như 
trong kinh SN 54:13; trong V 331,10, vân vân...]| và “parinukham satim 
upa{†hapetva "` sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt” [như trong kinh 
SN 54:01; trong V 311,13, vân vân...]. Trong Patis thì, bằng cách giải thích 
chữ “sati” là “upaffhãna”, cũng ưu tiên cách diễn dịch theo nghĩa từ nguyên 
thứ nhất này. Về cách diễn dịch này, mời coi thêm một giải thích ngắn gọn 
trong Vism 678-79 (Ppn 22:34).| (122) 


94 [Cụm chữ “Ekãyano ayam maggo” thường được dịch là “Đây là con đường 
duy nhất” [như nhà sư Soma và nhiều người...] hoặc “Đáy là con đường độc 
nhất” [như nhà sư Nyanaponika...], ý chỉ rằng phương pháp chánh-niệm của 
Đức Phật là con đường độc tôn, độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, luận giảng về 
kinh “Safipa/thäna Sutta” này có tới năm (5) sự giải thích về cụm chữ này, 
trong đó chỉ có một (1) giải thích có nghĩa là “độc nhất, duy nhất” mà thôi; 
[coi Sv HH 2743-44; Ps I 229-30, được dịch bởi nhà sư Soma trong quyền 
Con Đường Chánh Niệm (The Way of Mindfulness), trang 36-39]. Spk chỉ đề 
cập một nghĩa đầu tiên: “ekamaggo ayam bhikkhave maggo, na 
dvedhäpathabhito”: Này các Tỳ kheo, đây là một con đường duy nhất (độc 
đạo), không phải con đường rè nhánh. Trong toàn bộ tạng kinh, chữ 
“ekãyana magga” chỉ xuất hiện một lần nữa trong kinh MN I 74,14—15, trong 
đó nó rõ ràng có nghĩa là “môt con đường trực dẫn tới đích”. Do vậy, tôi 
cũng hiểu rằng “safipafthäna” là trực dẫn tới “sự thanh lọc của chúng 
sinh”...; có lẽ phương pháp chánh-niệm được tương phản (phân biệt) với các 
loại thiền khác vốn không phải luôn trực dẫn tới mục tiêu. Để đọc thảo luận 
chi tiết hơn về chỗ này, coi thêm quyên Đạo Phật Dẫn Tới Giác Ngộ (The 
Buddhist Path to Awakening) của Gethin, trang 59—66. 


e Lưu ý: không nên nhàm lẫn chữ “ekāyana” này với chữ “ekayāna” có nghĩa 
là “một cỗ xe” (nhất thừa), là chủ đề trung tâm của kinh Saddharma 
Pundarka Sūtra (kinh Pháp Hoa Huyễn Nghĩa của Phật giáo Đại Thừa.] 
(123) 


Chú thích * 789 


95 [Lời chỉ thị này cũng có trong kinh SN 36:07. Spk luận giảng rất dài về 
việc tu tập “sự rõ-biết” (tức: sự tỉnh giác, thường biết, luôn hiểu biết rõ 
ràng). Coi lời dịch luận giảng này của nhà sư Soma trong quyên Con Đường 
Chánh Niệm (The Way of Mindfulness), trang 83—132; và coi thêm quyền 
“Bài Thuyết Giảng về Kết Quả của Đời Sống Tu Hành (Kinh Sa-môn Quả)” 
của TKBÐ, trang 96-134. Tóm gọn, có bốn Su rõ-biết: (1) sự rõ biết về 
mục-đích (sã/thaka-sampajañña), biết rõ mục-đích chính đáng trong hành 
động của mình; (2) sự rõ-biết về sự phù-hợp (szppäya-sampajañña). biết rõ 
phương-tiện phù hợp đề đạt tới mục đích của mình; (3) sự rõ-biết về trú xứ 
(gocara-sampajañña). tức duy-trì sự ý thức rõ về đối tượng thiền của mình 
trong khi làm những hành vi khác; và (4) sự rõ-biết về sự không ngu-mờ 
hay sự vô-si (zsamnoha-sampajañña), biết rõ những hành vi của mình do 
tác động (duyên) bởi một tiến trình phi nhân, vô ngã. Nhà sư Nyanaponika 
cũng giảng giải về sự rõ-biết một cách hiện đại rất hay trong quyền Trái Tim 
của Thiên Phát Giáo (The Heart of Buddhist Meditation), trang 46-—57.] 
(125) 


3 [Spk: cách-nhìn (kiến) ở đây chính là quan điểm về trách nhiệm của 
mình đối với những hành động (nghiệp) của mình (kamnassakatadifthì), ví 
dụ như niềm tin vào “nghiệp và nghiệp quả”, điều đó cũng bao hàm cả niềm 
tin về sự tái-sinh. 


Lời của Phật ở đây có nghĩa là thiết lập cách-nhìn đúng đắn (chánh 
kiến) [đây là phần thứ nhất của Bát Thánh Đạo, cộng với hành-vi đúng đắn 
[là phần thứ 3, 4, 5: lời nói đúng đắn, hành động đúng đắn, sự mưu sinh 
đúng đắn (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh hạnh)] là cơ sở để tu tập thành 
công thiền chánh-niệm.] 


97 [Ví dụ con diều hâu và con chim cút cũng liên quan tới kinh chuyện tiền 
thân của Đức Phật là Sakunagghi Jãtaka (chuyện số 168; Jā II 58-59), trong 
đó vị Bồ-tát (tức Phật) là con chim ent và Đề-bà-đạt-đa (Devadatta) là con 
diều hâu. Tham khảo thêm, coi KS 5:125, số 1.] 


?8 [So sánh kinh SN 35:243.] (132) 


790 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


 [Spk: Người tu không biết “chú đề thiên này đã đạt tới sự phù-hợp và sự 
đổi-dòng.” Tức, người đó nắm bắt được dấu-hiệu của tâm mình. “Sw phù- 
hợp” là tạm dịch chữ (anuloma) và “sự đồổi-dòng” hay “chuyển-dòng” 
(goirabhñ) là chỉ những thời cơ cuối cùng của tâm thức dục-giới trước khi 
người tu chứng đắc tầng thiền định (/#ãna) hoặc đạo quả và thánh quả siêu- 
thế; tức chỉ từ giai đoạn sơ thiền cho tới tầng thiền định. Cụm chữ cittassa 
nimittam gahessafi cũng có trong kinh AN HI 423,13, được giải thích bởi 
Mp là: cittassa mimilan tỉ samādhi- vipassanacitfassa nimittam, 
samadhivipassanakaram, nghĩa là: “dűu-hiêu của tâm: dấu hiệu của cái tâm 
thiên định hay mình sát tuệ, là phương thức định hoặc tuệ.”] (135) 


100 [Phần [ii] này của bài kinh được trích ghi trong Vism 150-51 (Ppn 
4:122). Spk nói các nền tảng chánh-niệm (satipafthāna) được coi là phần 
thiền tuệ minh sát trong giai đoạn sơ thiền. ] (136) 


101 [Sự kiện này cũng được ghi lại trong kinh “Đại Bát-Niét-bàn” 
(Mahäparinibbäna Sutta), trong DN II 98-101. Spk cho rằng sự kiện này 
xảy ra 10 tháng trước khi Phật từ giã trần gian.] (137) 


102 [“Ôn định (hay duy trì) sự tạo-tác sự-sống (hành sinh mạng)” là tạm dịch 


chữ “77wiasankharam adhi††thäaya”. Spk: sự tạo-tác sự-sông thực ra chính là 
bản thân sự-sống [Spk-p{: bởi vì sự làm sống, hồi sinh liên tục cái thân, 
không đề nó ngưng và chết] và cũng chính là sự chứng-đắc thánh-quả, qua đó 
sự sống được làm sống, được duy trì, được kéo dài. Nghĩa ngắn gọn ở đây là 
“Ta sẽ chứng thánh quả, nó có khả năng kéo dài sự sống.” Phật chứng nhập 
sự chứng đắc đó với quyết định “Để cho sự đau đớn không khởi sinh trong 10 
tháng nữa”, và sự đau đón, bị khống chế bởi sự chứng nhập thánh quả, đã 
không khởi sinh trong mười tháng tiếp theo.] 


103 [Tức không phân biệt người bên trong hay ngoài Tăng đoàn, không phân 
biệt là giáo lý bí truyền riêng của tông phái hay của chung công chúng]. 


194 [“Trạng thái định vô dâu hiệu của tâm”, hay “sự định tâm vô dâu hiệu” 


(animitta cefosamadhi), nhưng cách mô tả này có nghĩa khác với trạng thái 
cùng tên được nói trong kinh SN 40:09. Spk giải thích đó là dạng định-tâm 


Chú thích * 79] 


minh-sát thâm sâu, còn dạng định-tâm trong kinh này là định chứng thánh 
quả (phalasamāpatti). Điều này suy ra trạng thái này là giống “sự giải-thoát 
vô dầu hiệu của tâm” (animifta cefovimuffi) trong kinh SN 41:07.] (142) 


105 [Tôi đọc theo phiên bản Be và Se là: ulāram pubbenäaparam visesam 
sañjānanti. Ee thì đọc là: sampajānanti. Spk giải thích chữ “lẫn lượt những 
giai đoạn phân-biệt cao hơn” là những giai đoạn trí-tuệ cao hơn, từ sự hiểu 
biết “bốn yếu-tô tứ-đại” cho đến sự quy chiếu “ba đặc-tính của tất cả mọi sự 
tạo-tác (hành)”.] (144) 


106 [Spk: Một “cơn sót” ô-nhiễm (kilesaparilãha) đã dựa vào thân làm cơ sở 
(arammana) đề khởi sinh. Khi điều này xảy ra, người tu không nên để mình 
bị khích động bởi ô-nhiễm đó, thay vì vậy người tu “nên hướng tâm tới 'dấu- 
hiệu tạo cảm hứng" khác” (kismincideva pasadaniye nimitte 
citam panidahitabbam), đó là, nên đặt cái tâm đang thiền vào một đối-tượng 
thiền khác giúp khởi tạo niềm-tin, ví dụ như đối tượng là Đức Phật...] (145) 


107 [Nghĩa là: rút lui tâm khỏi cái “đối-tượng tạo cảm hứng" đó, và hướng tâm 
trở lại “đối-tượng thiền chính ban đầu.]). 


108 [Spk giải thích điều này có nghĩa là người tu “không có ý-nghĩ bị ô nhiễm, 
không có sự soi-xét bị ô nhiễm”, nhưng cái sự không có tầm (vitakka) và tứ 
(vicära) dường như hàm ý rằng người tu đã đắc tầng thiền định thứ hai. Coi 
thêm MN UI 136,20-29, trong đó bốn nền-tảng chánh-niệm (satipaftthāna) 
phục vụ cho tầng thiền định thứ nhất, và Phật cũng tham gia thực hành bốn 
nền tảng chánh-niệm mà không-có ý-nghĩ và sự soi-xét trong tầng thiền thứ 
hai.] (147) 


1% [Nguyên văn: “pa#idhäya bhāvanā”: là thủ thuật thiền tập bằng cách 
hướng tâm khỏi đối tượng thiền chính, tới đối tượng khác (ví dụ như một “đối 
tượng thiền tạo cảm hứng" như mới nói trên... ] 


110 [Spk đưa ra nhiều giải thích khác nhau về cụm chữ “ước và sau không bị 
o ép” (paccha pure asankhifam). Coi SN 51:20 và chú thích của nó. | 


792 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


111 [Coi AN IV 228-235 về tám tư tưởng của một vĩ nhân.] (111) 


12 [lời bài kinh này cũng nằm trong kinh Đại Bđi-Niếr-bàn 
(Mahaparinibbana Sutta), tức DN TT 81-83, nhưng không có đoạn cuối; một 
phiên bản giống hơn của nó tạo thành kinh DN 28. Trong DN II thì vị trí thời 
gian có vẻ đáng nghỉ vấn; coi chú thích đầu tiên của kinh SN 47:13 bên 
dưới. | 


113 [Sự kiện được nói trong bài kinh này đã gây ra nghi vấn về mặt thời gian 
và địa điểm trong cuộc đời của Đức Phật. Trong kinh Đại Bát-niết-bàn 
(Mahaparinibbana Sutta), VIỆC thầy Xá-lợi-phất cất lên tiếng gầm sư tử đã 
xảy ra trong chuyên đi cuối cùng của Đức Phật từ Rãjagaha (Vương-xá) đến 
Vesälï (Tỳ-xá-ly). Từ Vesālī Đức Phật đi đến Kusīnārā (và mất ở đó) và 
không bao giờ quay lại Sāvatthī (Xá-vệ) nữa; Kusinarä thì cách Sãvatth thì 
nằm cách khoảng 200km về phí tây. Nhưng trong bài kinh này thì cho thấy 
Phật đang ở tại Sãvatth khi Phật nhận được tin báo về cái chết của thầy Xá- 
lợi-phát. Đề bảo lưu trình tự thời gian theo đúng kinh điển đã chép lại, các 
luận giảng [Spk, và Sv II 550] đã cho rằng Phật có đi thêm một chuyến đi 
phụ đến Sāvatthī sau kỳ an cư mùa mưa ở làng Beluva (Beluvagãmak#a) [coi 
kinh DN II 98-99], đây là chuyến đi đã không được ghi chép lại trong kinh 
Đại Bát-niết-bàn. Thầy Xá-lợi-phất đã đi cùng Phật trong chuyến đi tới 
Sãvatthï này, sau đó thầy Xá-lợi-phất đã chia tay Phật và trở về cố hương là 
làng Nãlaka (Nãlakagama), ở đó thầy đã ngã bệnh và mất. Về cái chết của 
thầy Xá-lợi-phất, mời đọc thêm viết “Xá-lợi-phất: Vị thống soái của Giáo 
Pháp” được in trong quyền sách “Những Vi Đại Đệ Tứ của Đức Phật” của 
nhà sư Nyanaponika và Hecker, trang 47—59.] (157) 


114 [Spk nhận diện Cunda này là người em ruột của thầy Xá-lợi-phất, và vì 
các Tỳ kheo quen gọi là “sa-di Cunda” trước khi thầy ấy thụ giới Tỳ kheo, 
sau này vẫn quen gọi như vậy mặc dù lúc này thầy Cunda đã là bậc trưởng 
lão. | 


115 [Các luận giảng cho rằng thầy Mục-kiền-liên mất đúng hai tuần sau khi 


Chú thích * 793 


thầy Xá-lợi-phất mất. Thầy Xá-lợi-phất mất vào ngày trăng Rằm của tháng 
Kattika [tháng 10-11], thầy Mục-kiền-liên mất vào ngày mồng Một sau đó. 
Về cái chết của thầy Mục-kiền-liên, mời đọc thêm viết “Muc-kiên-liên: Vị Đệ 
Nhất Thân-thông” được in trong quyền sách “Những Vị Đại Đệ Tử của Đức 
Phát” của nhà sư Nyanaponika và Hecker, trang 100-105.] (162)] 


U6 [“Bốn hội chúng” là gôm hội chúng các Tỳ kheo, các Tỳ kheo ni, các đệ 


tử tại gia nam, và các đệ tử tại gia nữ.] (164) 
1 [Kinh này giống tương tự kinh SN 47:03 ở trên.] (165) 


118 [Tên này có nghĩa là “cái chảo chiên”; chữ này thuộc giống nữ, mặc dù 
không biết người học nghề là nam hay nữ; nên tạm thời dịch là cô gái.] (167) 


119 [Kinh này theo mẫu kinh như SN 45:18. “Những giới hạnh thiện lành” 
(kusalani silãn¡), được Spk nhận dạng là bốn sự thanh lọc giới hạnh. Coi lại 
chú thích ở kinh SN 45:50 ở trên.] 


120 “Ngàn thế giới” hay “thiên hà thé giới" (sahassamlokam abhijānāmi). 
Spk: Chữ này chỉ sự an trú thường xuyên của Ngài A-nậu-lâu-đà. Vì sau khi 
sáng thức dậy và rửa mặt, vị trưởng lão ngòi thiền an trú và quán tưởng một 
ngàn đại kiếp quá khứ và một ngàn đại kiếp tương lai [Không có giải thích từ 
Spk-pf]. Đối với hệ ngàn thế giới trong hiện tại...., với mắt thiên thánh thầy 
áy trực tiếp biết ngàn thế giới. (222)] (174) 


121 [Spk: Đoạn kinh này mở rộng tới từng mỗi ‘nên tảng chánh-niệm' theo 
công thức quán sát “sự-fhật về con-ẩường" (đạo để, diệu để thứ tư) trong bài 
kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Sutta), coi kinh SN 
56:11.] (175) 


122 [Sự tu tập này được mô tå trong kinh MN II 124,10-20 [như những 
phẩm hạnh tuyệt vời của một vị Phật]; trong kinh at AN II 45,15-20 [như 
một cách tu tập thiền định; cũng có trong DN II 223,9-17]; trong AN IV 
32,24-33,2 [như một yếu tố dẫn tới bốn sự thông-suốt về giáo Pháp (bốn 
paRisambhida, đạt thông); và trong AN IV 168,12—15 [như một cách tu tập sự 


794 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


chánh-niệm và sự rõ-biết]. Patis I 178—180 coi sự tu tập này liên quan tới sự 
chánh-niệm hơi-thở. Spk giải thích những cảm-giác, những ý-nghĩ, những 
nhận-thức (thọ, hành, tưởng) như những thứ xảy ra có liên quan tới các cơ-sở 
cảm nhận (giác quan) và các đối tượng giác quan được bao hàm trong sự tu 
tập minh-sát tuệ. | (176) 


123 [Ó đây dùng chữ này ở dạng “số ít” và do vậy có lẽ nghĩa là “sự thiét lập 
chánh-niệm” (thay vì “bồn nên tảng chánh niệm”).] 


124 [Chữ nền tảng chánh-niệm (satīpatthāna) ở đây rõ ràng là chỉ “bồn dät. 
tượng chánh-niệm” (thay vì “sự thiết-lập chánh-niệm”).| (180) 


125 [Trong đoạn kinh này, tâm (citta) được coi là đồng nghĩa với thức 
và cũng là điều kiện làm khởi sinh thức. Bởi tâm luôn luôn khởi sinh dựa trên 
thân-thê vật chất, là phần sắc (rữøa) và kép hợp với sự tiếp-xúc, nhận-thức, 
sự tạo-(ác cô-ý, và sự chú-tâm là những thành phần tạo nên phần tâm-thần, là 
phần danh (nãma).] (181) 


12 [Nguyên văn câu cuối: “M⁄anasikärasamudayä dhammanam samudayo”. 
Spk: Những hiện-tượng (các pháp) là những yéu-tő giác-ngộ khởi sinh thông 
qua “sự chú-tâm kỹ-càng” (chú tâm đúng pháp, như lý tác ý); còn những 
hiện-tượng (các pháp) là những chướng-ngại thì khởi sinh thông qua sự chú- 
tâm không kỹ-cảàng (chú tâm không đúng pháp, phi như lý tác ý). So sánh 
kinh AN V 107, 6-7 có câu: “Manasikara- sambhava sabbe dhamma, 
phassasamudayä sabbe dhammã” có nghĩa là: “Mọi hiện-tượng đều hiện hữu 
thông qua sự chú-tâm (do chú tâm mà có); mọi hiện-tượng đều khởi sinh từ 
tiếp-xúc (do tiếp xúc mà sinh)”. ] 

127 [Kinh này giống hệt kinh SN 47:18, chỉ khác ở chỗ Phật đang là người ké 


lại nguyên câu chuyện của kinh đó. ] 


128 [Phiên bản Ee ghi nhàm chỗ này là “73-82 (1—10)” mặc dù có tới 12 bài 
kinh. Cũng vậy, trong NHÓM “Tiêm Kiểm” (Esana-vagga) tiếp theo, Ee 
cũng ghi nhằm là “83-93 (1—11)” thay vì đúng là “85-94 (1—10).” Rõ ràng 


Chú thích * 795 


Ee đếm các kinh “đ/c-vọng” và “sự thèm-khát' thành hai kinh riêng, trong 
khi ở Chương trước thì Ee lại gom hai kinh thành một. | 


129 [Phần thi kệ có khác nhau giữa hai phiên bản Ee và Be. Tôi chọn dịch từ 
Bel 


130 [Phiên bản Be đặt đoạn thi kệ tóm lược sau phần ghi chú (P) này, nhưng 
tôi theo Ee, vì nó hợp lý hơn.] 


13! [Như tôi đã chỉ ra trong phần Giới Thiệu về Chương này (trang 1508-9, 
bản tiếng Anh): trong khi các chương khác của Quyền 5 đều nói về một 
nhóm đề tài khép kín riêng (như “Con đường đạo”, “Bốn nên tảng chánh- 
niệm”...), thì chương này trình bày nhiều nhóm đề tài khá khác nhau nhưng 
lại gom chung dưới cái liên-kết là “Các căn”, cho nên nhìn vào thấy chương 
này có tính hỗn hợp và không đồng nhất về ý nghĩa các đề tài. Mặc dù vậy, 


` 
A 


phàn nói về “Các căn tâm linh” vẫn là phần cốt lõi của chương này. 

Toàn bộ danh sách 22 căn tâm linh được ghi trong Vibh 122, được giảng 
luận trong Vibh-a 125-28; coi thêm Vism 491—93 (Ppn 16:1—12). Điều thú 
vị là, danh sách này thuộc phần phân tích tạng Vi Diệu Pháp; bộ Indriya- 
vibhañga không chứa phần phân tích tạng Kinh, điều đó cho thấy ý tưởng lấy 
“Các căn” làm tên chính cho Chương 48 này thuộc về phần tạng Vi Diệu 
Pháp hơn là phần tạng Kinh.| (187) 


132 [Trong số những phần “trø giúp giác ged" (37 phần trợ đạo) khác nhau, 
riêng các-căn được trình bày bằng các công thức ba-sự như “sự /hỏa-thích, sự 
nguy-hại, và sự giải thoát” [như chỗ này], công thức năm-sự “nguồn gốc, và 
Sự phai-biến, sự thỏa-thích, sự nguy-hại, và sự giải thoát”, và công thức bốn- 
sự như mẫu “bốn diệu đế...” [như bên đưới]. Giải thích điều này có lẽ do các 
căn tâm linh thì nằm trong cái danh sách lớn 22 căn tâm linh được coi như 
“danh mục thực-tại thuộc các hiện-ftượng”, và do vậy cần phải được giảng 
giải theo những hạng mục khác nhau dùng để phân tích những thành phần 
của thực tại. Về điểm này, mời coi thêm quyên “Đạo Phát Đi Tới Giác Ngổ” 
(The Buddhist Path to Awakening) của Gethin, trang 123—25.] (188) 


796 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


133 [Các kinh nói về sự khác nhau giữa bậc thánh Nhập-lưu và A-la-hán cũng 
được nói tương tự trong các mẫu kinh song-hành là SN 22:109 và 110 (thuộc 
Quyền 3). Để ý: trong các kinh nói về “bác Nhâp-lwu”, Phật đã dùng danh từ 
‘môt người đệ tử thánh thiên’, tức người đã chứng ngộ vào dòng thánh đạo 
nhưng chưa tiêu diệt hết mọi ô-nhiễm và gông-cùm trói buộc. Còn trong các 
kinh này [và chỗ khác] nói về “bậc A-la-hán”, (và danh từ “người đã giải 
thoát, 'người đã niết-bàn'), thì Phật luôn định nghĩa và gọi bằng danh từ 
‘môt Tỳ kheo`.] (189) 


134 [Lăp lại chú thích ở kinh SN 46:03 ở trên: Khi nói rằng yếu tő giác-ngồ là 
chánh-niệm (satisambojjhanga) khởi sinh nhờ sự nhớ lại (hồi nhớ, tưởng 
niệm) Giáo Pháp đã được dạy bởi những nhà sư đắc đạo, thì lời kinh đã chỉ ra 
mỗi liên hệ về mặt từ nguyên giữa chữ sati là “sự nhớ” và động từ “nhớ lạt” 
hay “hồi nhớ” (anussarafi). Mặc dù nghĩa “nhớ” đã bị che phủ bởi cái nghĩa 


lớn và tu tập của chữ sati là “sự fỉnh-giác về hiện-tạï”, nhưng nghĩa “nhớ” và 
“hồi nhớ” vẫn được lưu giữ và định nghĩa trong một sô kinh khác [ví dụ như 


khi định nghĩa về “căn chánh-niệm” trong kinh SN 48:09]. 


(Chữ “sw xér-biếr” là tạm dịch nghĩa chữ “nepakkha”). Spk: “nepakkha” vón 
là chữ chỉ “?zí-zz£”. Nhưng tại sao trí-tuệ lạ được đề cập khi giải thích căn 
chánh-niệm? Là để chỉ sức mạnh của sự chánh-niệm; bởi vì ngay lời kinh này 
có ý nói về sự chánh-niệm hùng mạnh, và lẽ nhiên nó chỉ hùng mạnh khi kết 
hợp với trí-tuệ thấy biết, chứ không thể hùng mạnh khi tách khỏi trí-tuệ. Lời 
kinh như vậy mới hàm nghĩa sự chánh-niệm đi kèm với trí-tuệ. | (193) 


135 Son khi đã lấy sự giải-thoát làm đối tượng”: vossaggärammanan 
karifva. Không rõ chỗ này chỉ “người đệ tử thánh thiện” hay “sự thiền định” 
lấy sự giải thoát làm đối tượng, nhưng tôi hiểu đó là nghĩa sau. Spk giải 


thích câu đó = “sau khi đã lấy Niễt-bàn làm đối tượng.” 


Trong kinh AN I 36,20-24 có nói rằng chỉ một số ít chúng sinh chứng đắc 
được thiền định (sự định tâm) khi lấy sự giải-thoát làm đối tượng của nó, so 
với số nhiều không đắc được như vậy. Hiếm chỗ khác trong các bộ kinh nói 
về loại định-tâm “vossaggärammana samādhi” này, nhưng trong Patis thì có 


Chú thích e 797 


nói ra, và phân nói ra và giảng luận của nó đã làm sáng tỏ cách mà truyên 
thông kinh điên Pāli đã diễn dịch điêu này. 


Patis II 96-97 thì giải thích đây là loại định-tâm có sau tuệ (minh sát thấy vô 
thường, khổ, vô ngã): “... Như vậy trước có tuệ, sau có định”. 


Patis-a HH 586-87 cũng giải thích thêm... và xác nhận sự giải-thoát ở đây là 
Niết-bàn, bởi Niết-bàn được gọi là sự giải-thoát khỏi thế giới hữu-vi.)] (194) 


136 [Spk giải thích câu “chú hướng tới sự khởi-sinh và biến-qua” là = nhận 
biết sự lên và xuống (udayabbayapariggahikäya). Điều này rõ ràng đồng 
nghĩa trí tuệ quán sát sự khởi-sinh (samudaya) và biến-qua (atthagama) của 
năm-uân, như đã được mô tả theo công thức gốc ở trong kinh SN 12:21, 
22:05, của năm-uân, như cũng được mô tả trong các mẫu kinh như SN 12:21, 
SN 22:05...] (195) 


137 [Spk: trong kinh này, các căn niềm-tin, chánh-niệm, và trí-tuệ thuộc phần 
sơ khởi (pubbabhäga), tức những phần khởi-đầu của thánh đạo siêu-thế; căn 
năng-lượng thì là hồn hợp (vừa sơ khởi vùa siêu thế); còn căn chánh-định là 
hoàn thuộc thuộc thánh đạo siêu thé.] 


138 [Spk: tức: phụ thuộc vào bốn sự nỗ-lực đúng đắn; nhờ tu tập bốn sự nõ- 
lực đúng đắn. ] 


132 [Chú thích ở kinh SN 25:01 có chỉ ra sự khác-biệt giữa hai loại người căn 
tín (saddhanusar) và căn trí (dhammanusarï?). Spk: Con đường của người 
căn trí (tu theo Giáo Pháp) thì sắc bén, sự hiểu-biết (tri) của người tu đó xảy 
ra dëng mãnh hơn. Người đó chặt đứt những ô-nhiễm một cách dễ dàng, 
giống như chặt thân cây bằng con dao sắc bén. Con đường của người căn-tín 
thì không sắc bén, sự hiểu-biết của người đó cũng không xảy ra một cách 
dung mãnh. Người đó chặt đứt những ô-nhiễm một cách vắt vả hơn, giống 
như chặt thân cây bằng con dao cùn.] 


14 [Spk: Người “kích hoạt chúng trọn vẹn” (paripurakari), là người tu tập 
trọn vẹn thánh đạo A-la-hán, thì sẽ “thành công trọn vẹn” (paripiram 


798 s Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


ārādheti), tức chứng được thánh quả A-la-hán. Còn người “kích hoạt chúng 
từng phần” (padesakārī), là người tu tập ba thánh đạo thấp hơn, thì sẽ “thành 
công từng phân” (padesam ārādheti), tức chỉ chứng được những thánh quả 
thấp hơn. So sánh AN I232,30-32, AN I235,11—13.] 


141 [Về năm thánh quả Bắt-lai, mời coi lại chú thích ở kinh SN 46:03 ở trên. ] 
142 [Coi kinh SN 35:154.] (203) 


143 [Tên kinh này đúng là “Punabbhava Sutta”, như trong Be và Se. Sự đồng 
hóa năm căn ở đây với các yếu-tố (giới), năm uân, và sáu cơ-sở cảm-nhận 
(sáu giác quan, sáu căn tiếp xúc) nên được hiểu theo cách giải thích trong chú 
thích ở kinh SN 48:02 ở trên.] (204) 


14 [Căn nữ (ihindriya) và căn nam (purisindriya) rất kiếm khi được nói 
trong các kinh bộ Nikãya, nhưng được nói một cách quan trọng trong kinh 
AN IV 57-59. Cả hai đều thuộc những loại phái-sinh của thé-săc (upādā 
rūpa), theo Vi Diệu Pháp tạng (Abhidhamma); chúng được định nghĩa trong 
Dhs 633-334 và Vibh 122-123, và được giảng luận trong As 321-323 và 
Vism 447 (Ppn 14:58). Spk nói rằng căn nữ thì thực hiện việc kiếm soát bên 
nữ giới [tức, quyết định những tướng nét của nữ giới]; căn nam thì làm vậy 
bên nam giới. Còn căn mạng sông (jīvitindriya) là một loại phái-sinh khác 
của thê-sắc, chịu trách nhiệm duy trì các hiện tượng đồng sinh của vật thể 
(thân thể) (2). Chữ này được định nghĩa trong Dhs 635 và Vibh 123, và được 
giảng luận trong As 323 và Vism 447 (Ppn 14:59).| (205) 


145 [Bài kinh này cũng có trong tập kinh It [It 53] có thêm phần thi kệ để 
phần nào giúp giải thích ý nghĩa của nó. Ba căn này được định nghĩa chính 
thức trong Vibh 124, nhưng ngắn gọn hơn trong Spk; Spk giải thích: Cái căn 
“Ta sẽ biết điều hiện-chưa-biết"” (anaññātaññassāmıtindriya) là căn khởi sinh 
vào một thời-điểm trong chặng thánh đạo Nhập-lưu trong khi người tu đang 
thiền tập với ý-nghĩ (tầm) rằng “Ta sẽ biết Giáo Pháp mà ta chưa biết trước 
đó trong vòng luân hồi vô thủy.” Còn căn của trí-biết cuỗi-cùng (añfñindriya) 
là căn khởi sinh trong sáu chặng kể từ chặng thánh quá Nhập-lưu [cho tới 
chặng thánh doo A-la-hán]; nó diễn ra theo cách thức thâm sâu hơn về những 


Chú thích e 799 


điều đã được biết ở chặng thánh đạo đầu tiên. Còn căn của người được phú 
với trí-biết cuỗi-cùng (aññātāvindriya) là căn khởi sinh đối với những điều 
đã được hoàn toàn biết ở chặng thánh quả A-la-hán. | (206) 


146 [Kinh này, lặp lại năm căn tâm linh, dường như không đúng chỗ (hơi lạc 
đề tài) của NHÓM kinh này. 


- Về năm loại thánh quả Bất-lai, mời coi lại chú thích ở kinh SN 
46:03, SN 48:16 ở trên. 


- Spk: “Người gieo giống môt-lân” (là tạm dịch Việt chữ) “ekabījī”: là chỉ 
một bậc Nhập-lưu sẽ chứng thánh quả A-la-hán ngay trong một kiếp sau 
(thay vì trong bảy kiếp); “Người họ tộc này thành họ tộc khác” (là tạm dịch 
Việt chữ) “kolankola”: là người còn dính trong luân hồi sinh tử trong 2-3 
kiếp nữa, sau đó mới chấm dứt khô đau (nghĩa đen: còn bị tái sinh lại thành 
người họ này hay họ kia trong thế gian, chưa đến Bắt-lai hay A-la-hán); 
“Người còn tái sinh tối đa bảy kiếp nữa” (là dịch Việt chữ) 
“sattakhattuparama”: là người chỉ còn bị tái sinh trong tối đa bảy kiếp, không 
có kiếp thứ tám. Ba loại người này cũng được định nghĩa trong Pp 15-16, và 
lặp lại trong Pp-a 195-97.] (207) 


147 [Spk: Căn mắt chính là mắt, được coi là một căn theo nghĩa nó kiểm soát 
hoặc điều khiển những hiện tượng khởi sinh ở cửa-mắt, nên gọi là “căn mắt” 
(nhãn căn). Định nghĩa và cách giải thích tương tự đối với các căn còn lại là: 
tai, mũi, lưỡi, thân, tâm. (Nói cách khác, trong 22 căn thì sáu căn này là sáu 
căn cảm nhận, tức sáu giác quan).| (208) 


148 [Chỉ lưu ý lại: Phật luôn dùng danh từ “một Tỳ kheo” (bhikkhu) dë chỉ 
người chứng thánh quả A-la-hán, và dùng danh từ “một đệ tứ thánh thiện” 
(thánh thanh văn, arjyasãvaka) đề chỉ người chứng các thánh quả khác. Coi 
lại chỗ các mẫu kinh song hành SN 48:04, 48:05 ở trên, và kinh 48:33 bên 
dưới. 


1 [Sự phân biệt khác nhau giữa các căn này sẽ được giải thích trong kinh 
48:36 bên dưới. 


800 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


- Spk: sự sướng (lạc) là một căn theo nghĩa nó kiểm soát hay điều khiển 
những trạng thái sướng: do vậy được gọi là “căn sướng”. Ở đây, các căn 
Sướng, căn khổ, và căn buôn thì chỉ thuộc cảnh dục-giới; căn vui thì thuộc 
trong ba cảnh giới, không thuộc cảnh vô-sắc giới; căn buông xả thì thuộc 
bốn cảnh giới. 


- Việc phân định các căn này theo các cảnh giới là dựa theo cách của Vi Diệu 
Pháp Tạng, theo đó, sướng và khổ chỉ xảy ra trong thức-thân, một tâm thức 
(citta) thuộc cảnh dục-giới; buôn (ưu) chỉ xảy ra trong tâm thức có đi kèm 
với sân, nó cũng thuộc cảnh dục-giới; vui (hý), thì nằm trong những tâm thức 
cảnh dục-giới, trong những tâm thức thuộc ba tầng thiền định sắc-giới (nhất, 
nhị, tam thiền), và trong một số tâm thức siêu-thế; buông-xả (xả) thì nằm 
trong những tâm thức cảnh dục-giới, trong những tâm thức thuộc tầng thiền 
định sắc-giới thứ tư (tứ thiền), trong tất cả tâm thức (những tầng thiền) vô- 
sắc-giới, và trong một số tâm thức siêu-thế. Coi thêm CMA 3:2-4.] (210) 


150 [SDk: “/huộc thân” (kãyikam sãtam) nghĩa là dựa vào sự cảm nhận của 
thân (kãyappasädavatthuka); “dễ chịu” là đồng nghĩa với “sướng, lạc”, nghĩa 
gốc có nghĩa là “ngọt ngào” (madhura).] (211) 


151 [Theo Vị Diệu Pháp tạng (Abhidhamma), mọi cảm-giác thuộc thân, tức 
cảm giác khởi sinh qua sự cảm nhận của thân (kãyappasada), chỉ là sướng 
hoặc khổ; không có loại cảm-giác trung tính dựa trên sự cảm nhận của thân. 
Vì vậy, Spk giải thích sự buông-xả thuộc thân là cảm-giác khởi sinh dựa trên 
bốn giác quan còn lại, như mắt, tai, mũi, lưỡi. Chữ upekkha, dịch là buông- 
xả, có hai biểu nghĩa chính. (i) Về mặt cảm-giác, nó chỉ cảm-giác trung tính, 
tức không khổ không sướng (adukkhamasukhä vedanā), không dễ chịu cũng 
không khó chịu. (ii) Còn về mặt tính chất của tâm (tâm tính), nó chỉ sự trung 
dung, không thiên vị, hay sự cân bằng của tâm [được gọi là tatramajjhattatā 
trong Vi Diệu Pháp tạng, quy nó thuộc nhóm hành uẫn (saikhärakkhandha)]. 
Theo nghĩa thứ hai này, sự buông-xả được hiểu (7) là ứng với cảnh trời thứ tư 
(trong tứ vô lượng tâm, bốn phạm trú) [là sự không thiên vị phân biệt đối với 
chúng sinh], (ii) là yếu tố thứ bảy trong bảy yếu-tô giác-ngộ [là sự cân bằng 
của tâm, sự bình tâm], và (dii) là một phẩm tính (yếu tố) của tâm thiền định 


Chú thích * 801 


được ghi trong công thức định nghĩa tầng thiền định thứ ba và thứ tư. Giảng 
giải chi tiết hơn về nhiều loại nghĩa của sự buông-xả (upekkhä), mời coi 
Vism 160-62 (Ppn 4:156-—70).] (212) 


152 [So sánh với các kinh SN 12:62 và 36:10 cũng có ví dụ que mòi lửa như 
vầy.] 


153 [Nguyên tên Pali: Uppafipaiika. Spk: Mặc dù được giảng giải thuận theo 
chiều của Giáo Pháp [Be dùng chữ: yathādhammarasena, Se có chữ 
yathadhammarammanavasena|, nhưng tên bài kinh lại đặt là “Thứ Tự Bát 
Thường” bởi do nó không được giảng giải giống như các kinh khác về thứ tự 
phân tích các căn này. Spk-p{: Tên kinh này được đặt như vậy bởi vì nó được 
giảng giải theo thr tự của những thứ được loại bỏ trong tién trình tu thiền 
(bắt đầu từ căn khổ, buồn, sướng, vui, và buông-xả), không giống những bài 
kinh khác theo daat: tw thông thường là bắt đầu từ căn sướng, khổ, vui, buôn, 
và buông-xả”. | 


154 [Nguyên văn: Sanimittam sanidänam sasankhäram sappaccayam. Ở 
đây, bốn chữ đều đồng nghĩa như nhau. ] 


155 [Từ chỗ này trở đi lời kinh được trích dẫn rất nhiều trong Vism 165-66. 
Sự giải thích của Spk là tương ứng với Vism 166 (Ppn 4:186—89). Những 
chú thích tiếp theo tôi chỉ chọn giải thích những điểm chính.] (216) 


156 [SDk: căn khổ thực sự chấm dứt và được loại bỏ ngay khoảng-khắc cận 
định của tầng thiền định thứ nhất; căn buồn... [ngay lúc cận định] tầng thiền 
định thứ hai... Tuy nhiên lời kinh vẫn nói sự chấm dứt của chúng là xảy ra 
bên trong (trạng thái) tầng thiền định, bởi vì cái sự chấm dứt triệt để 
(afisayanirodha) là xảy ra trong đó. Sự chấm dứt đơn thuần xảy ra lúc cận 
định, sự chấm dứt triệt để (gia cố) xảy ra bên trong các tầng thiền định. Như 
vậy, chăng hạn như, mặc dù căn khổ đã chấm dứt lúc tiếp cận vào Nhất thiền, 
những nó có thể khởi sinh lại do bị tiếp xúc với ruồi muỗi hay chỗ ngồi thiền 
khó chịu; nhưng không thé khởi sinh lại khi đã chứng nhập trong tầng thiền 
định. [Ở bên trong trạng thái tầng thiền định], khi thân đang ngập tràn trong 
niềm hoan-hỷ (hý) và chìm däm trong hạnh-phúc (lạc) thì căn khổ chấm dứt 


802 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


triệt để, bởi nó đã bị lán áp nuốt chứng bởi niềm hỷ-lạc đó.] (217) 


157 [Tôi đọc theo Se và Ee là “tathatthāya cifam upasamharari”; còn Be là 
“tadatthäya”. Spk: người chưa chứng đắc hướng tâm mình với mục đích phái 
khởi nó (tầng thiền định); còn người đã chứng đắc hướng tâm mình với mục 
đích chứng nháp vô đó.] (218) 


158 [Chỗ này dường như khó mà đồng nhất với công thức kinh điển định 
nghĩa về các tầng thiền định, trong đó đã ghi rõ: trong tầng thiền định thứ 
nhất là đã không-còn mọi trạng thái bất thiện, ngay cả trạng thái buồn bực 
phiền ưu (đømanassa). Spk giải thích: căn buồn được loại bỏ ngay lúc cận 
định tầng thiền định thứ hai, nhưng nó khởi sinh lại khi có sự mệt mỏi về 
thân hay sự căng thắng của tâm đối với ý-nghĩ (tầm) và sự soi-xét (tứ). 
Nhưng khi đã ở bên trong tầng thiền định thứ hai, trạng thái không còn ý- 
nghĩ và sự soi-xét, thì căn buồn tuyệt đối không khởi sinh nữa. ] 


15 [Căn sướng hay lạc căn (sukhindriya) ở đây là cảm-giác sướng của thân; 
người thiền được cho là “trái nghiệm (nó) cùng với thân” trong tầng thiền 
định thứ ba, nhưng đó không phải là yếu-tô “hạnh phúc” (lạc) của tâm trong 
thiền định [cũng được gọi là sukha]. Chữ sukha sau, tức yêu-tố “hạnh phúc”, 
là sự hạnh-phúc của tâm, đồng dạng với chữ somanassa, (chứ không phải sự 
sướng của thân). Spk: căn sướng đã được loại bỏ lúc cận định tầng thiền định 
thứ ba, nhưng nó có thê khởi sinh khi thân bị tiếp xúc với những hiện-tượng 
siêu phàm được sinh ra từ niềm hoan-hỷ; nhưng nó tuyệt đối không còn khởi 
sinh khi ở trong tầng thiền định thứ ba, bởi vì trong đó yếu-tô “hoan-hý” (hý), 
là một điều kiện (duyên) tạo ra sự sướng của thân, đã hoàn toàn biến mắt.] 


160 [Chỗ này thì lời kinh là hoàn toàn tương thích với công thức kinh điển 
định nghĩa về các tầng thiền định. Spk: mặc dù yếu tó hoan-hy (hý) đã bị loại 
bỏ lúc cận định tầng thiền định thứ tư, nhưng do nó vẫn còn “mới xong”, còn 
‘hoi hướng", nên nó vẫn có thê khởi sinh trở lại, bởi do lúc đó còn thiểu yếu 
tő buông-xả [buông xả trạng thái hoan-hỷ đó] nên sự loại bỏ đó chưa tuyệt 
đối. Nhưng ở trong tầng thiền định thứ tư thì nó tuyệt đối không còn khởi 
sinh lại.] 


Chú thích e 803 


161 [Chuyện kinh này cũng có ghi trong kinh MN I 295,5-17. Mặc dù năm 
căn thường được coi là năm giác-quan của thân, nhưng ở đây chúng như 
tương tứng với năm loại “âm thức cảm nhận", bởi vì nếu nói các giác quan 
của thân trải nghiệm (paccanubhori) một khu vực (visaya) hay một trú xứ 
(gocara) khách quan thì nghe không hợp lẽ. Mà chức năng của chúng chỉ như 
phương-tiện qua đó thức nhận biết các đối-tượng.] 


162 [Nguyên văn: Manopadfisdrana mano ca nesam g@ocaravisaydm 
paccanubhori. Spk giải thích căn tâm (mano) ở đây là cửa-tâm javana, nó trải 
nghiệm đối tượng theo cách của tham, sân, si. Theo ý kiến riêng của tôi 
[TKBĐ], ở đây không cần thiết phải đưa vào gốc độ về đức hạnh (tham, sân, 
si) làm gì cả. Tôi diễn dịch câu này một cách đơn giản là: thức-tâm tiếp cận 
dữ liệu được cung cấp bởi năm loại thức cảm nhận kia, rồi nó đối chiếu, phân 
loại, và diễn dịch dựa theo kho dữ liệu của mình [kho dù liệu gồm có đống 
khái-niệm quan-niệm đã chấp giữ từ lâu giờ.] 


163 [Spk: chánh-niệm là đạo, sự giải-thoát là quả.] (227) 


164 [Câu cuối là một cách tuyên bố thông thường về một người đã chứng 
thánh quả Bắt-lai. Tuy nhiên, lạ thay, Spk lại giảng rằng: câu này nói như 
vậy đề chỉ rằng ông ta đứng ở vị trí một bậc “Báï-lai thiên định (jhana)”, có 
nghĩa rằng, ông ta là bậc thánh Nhập-lưu đã loại bỏ năm gông-cùm nhờ 
chứng đắc tàng thiền định thứ nhất. Nếu ông ta chết mà không bị rớt ra khỏi 
trạng thái tầng thiền định (jhāna) thì ông ta sẽ được tái sinh trong cõi trời 
thanh tịnh và sẽ chứng ngộ Niết-bàn ở đó. Còn nếu (lúc chết) ông ta mất 
(không ở trong) trạng thái tầng thiền định, thì nơi đến của ông ta là không xác 
định được. Tuy nhiên, do ông đã không mất trạng thái thiền định đó, nên nơi 
đến của ông ta đã được định đoạt; vì vậy nên Phật mới nói câu như vậy để chỉ 
ông ta đã là một bậc “Bát-lai tầng thiên đinh”.] 


165 [Luu ý: Spk gọi niềm-tin này là loại “niêm-tin sau khi quán xét lại” 
(paccavekkhanasaddhā). Vì người đệ tử đã “xuyên thấu bằng trí-tuệ” những 
điều “chỉ nghe trước dó”, cho nên vai trò chính xác của niềm-tin là không rõ 
ràng ở đây; (nghĩa là: đây không phải loại niềm tin có trước khi tu tập và 


804 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


chứng ngộ). | 


196 [Sự hiểu-biết thánh thiện (arjyañZna, thánh tri) theo lời kinh rõ ràng là đại 
diện cho căn trí-tuệ. Spk nói rằng bốn căn kia là lưỡng căn [tức vừa thế tục 
vừa siêu thế], trong khi sự hiểu-biết thánh thiện là siêu thế. [Spk-p{: nó chỉ 
sự hiểu-biết về thánh đạo]; nhưng chúng ta cũng có thể coi nó là lưỡng căn 
luôn, nếu hiểu nó cũng dựa trên bốn căn kia mà có.] (236) 


1 [Nguyên văn: Yāni kānici padāni bodhäya samvattanti. Spk: “bước" 
ở đây là những bước tu theo Giáo Pháp (dhamma-padäni) hay những phần 
Giáo Pháp (dhamưna-kofthasa) dẫn tới sự giác-ngộ.]| (239) 


168 [Coi thêm kinh SN 16:13 về năm điều dẫn tới sự không suy-tàn và không 
biến-mất của Giáo Pháp đích thực. ] 


16 [Tên cây tiếng Pali là “pãrichafaka”. Tôi theo PED (nên tạm dịch như 
vậy), mặc dù Liyanaratne giải thích cây kimsuka mới là cây san hô [Quần thể 
san hô ở Nam Á như được mô tả trong tự điển 4bhidhänappadipikä, §43]. 
Theo PED, cây pãrichaffaka là cây có tên La-tinh là Erythmia indica, nhưng 
không thể biết những cây ở cõi trời được nói trong kinh này và hai kinh tiếp 
theo có đúng loài giống cây như vậy không. Coi thêm PED để tham khảo 
thêm.] (243) 


170 [Cây hoa loa kèn là = ciapZ/ali; còn cây bông-lụa của những chim thần 
supanna trong kinh tiếp theo là = k#ƒasimbali.]| (244) 


171 [Những chữ của công thức định nghĩa này được giải thích trong Vibh 
208-10, được giảng luận trong Vibh-a 289-96; coi thêm Vism 679 (Ppn 
22:35). Nói ngắn gọn: những trạng thái bát thiện là tham, sân, si, và những ô- 
nhiễm (lậu hoặc) đi kèm với chúng; “mong muốn” (chanda) là ước muốn, 
tâm nguyện thiện lành, là mong muốn đúng đắn và chánh thiện; các chữ “nô 
lực”, “năng lượng”, và “phấn đấu” đều đồng nghĩa chữ năng-lượng tỉnh tấn 
(wiriya); “tâm” ở đây là citta: là chỉ cái tâm ô nhiễm của chúng ta. Những 
trạng thái thiện lành là vô tham, vô sân, vô si, và những trạng thái đi kèm với 
chúng. Phân tích của Vi Diệu pháp (Abhidhamma), ở Vibh 211-14, thì coi sự 


Chú thích e 805 


nỗ-lực đúng-đắn là yếu tố năng-lượng tỉnh tấn (trong bảy yếu tố giác ngộ) 
trong các chặng thánh đạo siêu thế, ở đó nó sẽ thành tựu đồng thời tất cả bốn 
chức năng nỗ lực đó.] (245) 


172 [Công thức định nghĩa này sẽ được phân tích trong kinh SN 51:13 bên 
dưới. Các thuật ngữ được giải thích lặp lại, theo phương pháp của Kinh 
tạng, trong Vibh 216-20. Như thường lệ, phần phân tích trong Vi Diệu 
Pháp tạng (Abhidhamma), chỗ Vibh 220-24, cũng coi các cơ-SỞ thần thông 
(iddhipäda) là những yếu tó của thánh đạo siêu thế. Các giảng giải khác 
cũng có trong Vism 385 (Ppn 12:50-53) và trong Vibh-a 303-8. 


[Spk phân nghĩa chữ cơ-sở thần thông (iddhīpāda) thành hai nghĩa: (i) cơ-sở 
để tu tạo thần-thông (iddhiyä pādam) và (ii) cơ-sở đó là thần-thông 
(iddhibhutfam padam). Chữ Iddhi, có từ động từ ijjhati—có nghĩa là: phát đạt, 
thành đạt, nở rộ—nghĩTa gốc là sự thành đạt thành công, nhưng vào thời Đức 
Phật nó thu nạp thêm nghĩa đặc biệt là “sự thành đạt về tâm linh”, và thậm 
chí có nghĩa hơn nữa là “năng lực tâm linh”, hay “thần-thông”. Rồi nghĩa này 
lại có hai loại là: (a) sự thành công trong việc thực hành những năng-lực 
thần-thông siêu-phàm (iddhividha) [như trong các kinh SN 51:11, 51:14, 
51:17), và (b) sự thành công trong nỗ lực đạt được sự giải-thoát. Cả hai đều 
hội tụ trong thánh quả A-la-hán, đó vừa là (7) sự hiểu-biết (abhiññā, trí) thứ 
sáu trong sáu loại trí-biết cuối cùng [liên tục với các năng-lực siêu-phàm] và 
(2) thánh-quả cuối cùng của Bát Thánh Đạo. Một luận thuyết đầy đủ về 
những loại thằn-thông (iddhi) khác nhau có ghi trong kinh điển, trong Pati: 
205-14. 


Phân tích trong kinh SN 51:13 bên dưới đã làm rõ rằng: một co-sở thần thông 
(iddhipada) gồm có ba thành phần chính: sự đƒnh-tâm (samādhi), những sự 
tạo-tác cố-ý (bốn loại hành) (padhänasankharä), và yếu tố đặc biệt chịu 
trách nhiệm tạo ra sự định-tâm—đó là sự mong-muốn (chanda), năng-lượng 
(viriya), tâm (citta), và sự điều-tra (vimưmsa). Sự định-tâm và sự nỗ-lực đều 
có trong tất cả bốn cơ-sở thần thông.] (246) 


13 [Tương tự như chú thích chỗ kinh SN 47:31. Spk: Đoạn kinh này mở rộng 


806 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


tới từng “cơ-sở thần thông’ theo công thức quán sát “điệu-để về con-đường” 
(đạo đề) trong kinh Chuyển Pháp Luân (Dhammacakkappavattana Suffa); coi 
kinh SN 56:11.] (247) 


14 [Sự kiện này cũng được ghi trong kinh DN II 102-07, tức kinh Đại Bát- 
niễt-bàn (Mahäparinibbãna Sutta). Phần giải thích của Spk ở đây cũng tương 
tứng với phần giải thích ở Sv II 554-58. Đoạn kinh cũng xuất hiện trong Ud 
62—64, cũng được giảng luận trong Ud-a 322—30.] (248) 


175 [Nguyên văn: “kappam vã titheyya kappavasesam vã”. Spk giải thích 


H 
SE 


“một đại kiếp” (kappa) ở đây là một kiếp người (ãyukappa), tức một kiếp 
sống đại thọ, tức khoảng 100 năm. Còn chữ “hết phân còn lại của đại kiếp 
này” (kappävasesam) được giải thích là “đài hơn một chút’ so với kiếp người 
100 năm. Spk có đề cập quan điểm của ngài Mahāsīva Thera, người cho rằng 
Phật có thể sống hết phần còn lại của “đại kiếp vũ trụ” (bhaddakappa) này. 
Mil 141 cũng diễn dịch kappa ở đây là bằng kiếp người (ãyukappa), có lẽ 
cũng cùng nguồn các giảng luận khác. Tuy nhiên, đáng luu ý rằng, không có 
chỗ nào khác trong các bộ kinh Nikāya dùng chữ kappa với nghĩa bằng một 
“kiếp người" như vậy, và đường như cũng không có lý do thỏa đáng để gán 
nghĩa khác cho nó ngoài cái nghĩa thông thường của nó là “đai-kiếp vũ trụ”. 
Dù đoạn kinh này là nguyên gốc hay được thêm thắt, và dù cho sự thiền-định 
thành công có mang đến những năng-lực siêu bậc như vậy, thì cũng đã có 
nhiều ý kiến khác nhau về ý nghĩa của chữ kappa trong đoạn kinh này.] 
(249) 


176 [Nguyên văn: “Yathā tam Marena pariyutthitacitto.” Spk: Ma-vương có 
thể ám muội tâm của bất cứ ai chưa đẹp bỏ mọi “sự sai-lạc/ sai-lệch/ điên- 
đảo về nhận biết” (vipalläsa), và thầy Ananda lúc đó chưa dẹp bỏ được 
chúng [bởi lúc đó thầy mới là bậc Nhập-lưu, vẫn còn bị những lệch-lạc sai- 
lệch của tâm và nhận-thức, mặc dù về mặt cách-nhìn thì thầy ấy đã không 
còn tà-kiến]. Cũng Spk: Ma-vương ám muội tâm thầy ấy bằng cách dựng ra 
một cảnh tượng đáng sợ, và trong khi đang nhìn cảnh đó, vị trưởng lão này đã 
không bắt láy kịp lời gợi-ý của Đức Phật.] (250) 


Chú thích * 807 


17 [Điều thú vị là, chăng tìm thấy chỗ nào trong năm bộ kinh có lời tuyên 
bố hay đối thoại trước đó như vậy giữa Phật và Ma-vương. Trong số những 


GA 


chữ Ma-vương dùng để mô tả các đệ tử, chữ “pa/fayogakkhemä” [an toàn 
thoát khỏi sự trói buộc] không thấy có trong phiên bản Be, cũng không thấy 
đề cập trong Spk [mặc dù tất cả các chữ kia đều có và được giải nghĩa], 
nhưng trong Se và Ee thì có. Các bài kinh song hành là DN II 104-5 thì 


không có chữ đó, nhưng DN DI 125,19 lại có.] (251) 
178 [Giống lời kinh ở cuối kinh SN 12:65.] (253) 


1° [Chữ góc: “ãyusaikhäram ossaji”: sự tạo-tác sự sống (hành sinh mạng), 
sự duy trì nguồn sống. Spk: Đức Thế Tôn không từ bỏ sự tạo-tác sự sống 
(hành sinh mạng) như kiểu bỏ cục đất khỏi tay, mà Phật đã làm một quyết- 
định: “Ta sẽ chứng nhập thánh quả trong vòng ba tháng, không trê hơn đó.” 
Spk không bàn luận về chữ ãyzsa»khãra, nhưng có lẽ nó đồng nghĩa với chữ 
jīvitindriya (căn sinh mạng), và đồng nghĩa với chữ /7viasaikhära (hành sinh 
mạng) [như trong kinh SN 47:09] về vai trò duy-trì sự liên-tục của sự sống. 
Chữ āyusańkhārā [số nhiều] có ghi trong kinh SN 20:06, và có đoạn thảo 
luận về chữ này trong kinh MN I 295,36-296,6.] (254) 


180 [Bài kệ rất khó dịch, nhất là hai câu đầu. Các giảng luận Spk, Sv II 557- 
58, Mp IV 153-54, và Ud-a 329-30 cũng đều nói như vậy. Các giảng luận 
đều đưa ra hai cách thay phiên diễn dịch; (i) láy chữ tulam và atulam là hai 
chữ đối nghĩa; và (ii) lấy chữ tulam là phân từ hiện tại và chữ atulam và 
sambhavam là hai chữ dëi nghĩa. Tôi thì dịch theo Spk ...]. (Phần giảng giải 
tiếp theo về các câu thi kệ này của thầy TKBD đã diễn dịch chỉ tiết từng chữ 
bằng nhiêu cách nguyên từ học, người dịch không tiện dẫn vào đây vì khá 
dài, hơn 820 từ.) (255) 


18! [Phân tích chỉ tiết các thuật ngữ sẽ được trình bày trong kinh SN 51:20 ở 
bên dưới. | 


182 [Spk: chữ “những sự tạo-tác cő-ý của sự nỗ-lực” (padhãna-sankhärä: 
HV: tinh cần hành) là một cách đề chỉ thứ năng-lượng hoàn thành bốn chức 
năng của sự nỗ-lực đúng-đắn (chánh tinh tắn).] (259) 


808 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


183 [Vibh 218§,29-31 chỉ định nghĩa tâm (citta) ở đây theo nhiều cách, nhưng 
không nói rõ tại sao tâm trở thành một cơ-sở thần thông.] (260) 


184 [Vibh 219,23-25 định nghĩa “sự điểu-tra” (vữmamsa) là thuộc trí-tuệ 
(pañna).] (261) 


185 [Cụm chữ này giống trong các kinh SN 2:05, và 9:13.] (262) 


18 [Trong kinh SN 48:42 cũng có một bà-la-môn tên này, nhưng không chắc 
là cùng một người hay hai.] (265) 


187 [Nguyên chữ Pali vẫn là “citta”, tuy nhiên chữ “tâm” không thì dùng 
không hợp thức trong câu cuối cùng này.] 


188 [So sánh kinh AN II 145,35-146,21, ở đó thầy Änanda chỉ ra cách dục- 
vọng được đẹp bỏ dựa vào dục-vọng ban đầu, sự tự-ta (ngã mạn) được dẹp 
bỏ dựa vào sự tự-ta ban đầu.] 


189 [“Thân làm bằng tâm” (manomayakäya) là một thân vi té được tạo nên từ 
thân nhục thê bởi một người thiền đã thiện khéo và làm chủ được tầng thiền 
định thứ tư (tứ thiền). Nó được mô tả là “gôm có thể sắc, được làm bằng tâm, 
hoàn thiện trong tất cả bộ phận, không thiếu các căn” (rūpim manomaydm 
sabbangapaccangừưn  ahindriyam).” Coi thêm kinh DN I 77,626; MN II 
17,23-18,7; Patis II 210-11, cũng được trích dẫn và giải thích trong Vism 
406 (Ppn 12:139).] (274) 


1% [Trong cả hai trường hợp tôi đọc theo chữ samodahati trong Be; trong Se 
và Ee thì dùng chữ samādahati. Còn trong cả hai phiên bản Be và Se của luận 
giảng Spk thì đều dùng chữ samodahari, nó được củng cô bởi sự giải nghĩa 
sau đây: "Nur Lai (hay người thiên] đắm chìm (thiên định) thân trong tâm: 
là, sau khi lấy thân, người thiền gắn nó vào tâm; người đó làm cho nó phụ 
thuộc vào tâm; người đó gửi nó dọc theo tién trình của tâm. Tâm ở đây là một 
tâm cao thượng, thăng hoa. Sự chuyền động dọc theo tiến trình của tâm là nỗi 
trội [nhanh]. “[Nhw Lai (hay người thiên] đắm chìm tâm trong thân: là, sau 
khi lấy tâm, người đó gắn vào thân; người đó làm cho nó phụ thuộc vào thân; 


Chú thích e 809 


người đó gửi nó dọc theo tiến trình của thân. Sự chuyển động của thân là 
chìm lặn [châm]. "Mar nhán-thức hạnh phúc, một nhận-thức nổi trội 
(sukhasaññañ ca lahusaññañ ca): đây là nhận-thức đi kèm với cái tâm của sự 
hiểu-biết trực-tiếp; đó là một nhận-thức đầy hạnh phúc (lạc tưởng) bởi nó đi 
kèm niềm hạnh phúc đầy bình an [của tâm], và đó là một nhận-thức trội bởi 
không còn bị ức chế bởi những ô-nhiễm (như tham, sân, si).” Coi thêm giải 
thích chỉ tiết về loại năng lực siêu thường này ở Patis II 209, cũng được trích 
dẫn và giải thích trong Vism 401-5 (Ppn 12:119-36).] (277) 


191 [Ngay chữ này, trong bài kinh này và kinh kế tiếp, là chỉ về sáu sự hiểu- 
biết trực-tiếp (sáu trí).] (279) 


192 [Ngài A-nậu-lâu-đà (Anuruddha) đã xuất hiện trong các kinh là một người 
đề cao sự tu tập “Bồn nên tảng chánh-niệm” trong cách kinh SN 47:26-28. 
Vì vậy, Chương 52 này có thể được coi như một phần phụ lục thêm của 
Chương 47 [Các Nền Tảng Chánh Niệm]. | (280) 


13 [Đoạn này giống đoạn (i) trong kinh SN 46:54; mời coi lại chú thích ở 
kinh đó luôn.] (282) 


1 [Về ba mức độ này, Spk đã dẫn lời trong Dhs §§1025-27, trong đó định 
nghĩa “những trạng-thái (hiện tượng, pháp) thấp-kém” (hĩnã dhammä) chính 
là 12 loại thức bất thiện; “những trạng-thái trung-bình” (majjhima dhammāã) 
là những trạng thái thiện lành thuộc thế tục, gòm cả những hệ quả, những 
chức năng (k¿riya) và thể-sắc thiện lành thế tục; và “nhng trạng-thái siêu- 
xuất (panītāä dhamma) là bốn thánh đạo, bốn thánh quả, và Niết-bàn. Tuy 
nhiên, coi kinh AN I 223-24, trong đó ba thuật ngữ đó là tương ứng với ba 
cõi tái sinh—cõi dục giới, cõi sắc giới, và cõi vô sắc giới.] (283) 


195 [Kinh này, và kinh kế tiếp, gần như tương ứng với kinh SN 47:26, và 
47:27.] (284) 


1% [Coi lại kinh và chú thích ở đó.] (285) 


1 [Giống kinh SN 35:244, và 45: 160.] (286) 


810 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


19% [Giống ví dụ trong SN 35:244 và SN 45:160.] 


19 [Chỗ này chỉ 70 loại sự hiểu-biết hay trí-biết, thường được gọi là “mười 
năng-lực của Như Lai” (dasa tathägatfabala); coi thêm kinh MN I 69-71, 
cũng được nhắc lại trong Vibh 335-44. Spk nói rằng một đệ tử có thể có- 
được một phần (ekadesena) của mười loại Như Lai trí này, nhưng toàn bộ 
mười trí này thì chỉ có những đức Phật toàn trí mới sở hữu được. ] (287) 


200 [Công thức định nghĩa bốn tầng thiền định (sắc giới) được phân tích trong 
Vịbh 244-61 và trong Vism, chương 4.] (288) 


201 [Tiếp theo, phần còn lại của bài kinh là 16 bước hay 16 chi tu tập sự 
chánh-niệm hơi-thở, những bước này đã tạo thành cốt lõi của bài kinh 
“Chánh Niệm Hơi The" (Anäpanasaii Sutta) [MN 118]. 16 bước này cũng 
được giảng giải chỉ tiết trong Vism 267-91 (Ppn §:146-237). Một tuyên tập 
giảng giải kỹ về chủ-đề thiền này đã được dịch bởi Tỳ Kheo Ñãnamoli và có 
tên là “Chánh Niệm về Hơi Thở”, gồm có lời bài kinh “Chánh Niệm Hơi 
Thở”, có trích các đoạn giảng trong Vism, một luận giảng trong Patis, và 
thêm những bài kinh chọn lọc khác. 


Như sẽ thấy trong kinh SN 54:10, 16 bước này đều nằm trong bốn 
nhóm-4, tương quan với bốn nền tảng/bốn sự thiết lập chánh-niệm. Như 
vậy, sự chánh-nệm hơi-thở bắt đầu từ phần “quán sát thân” 
(kãyãnupassan8), và tiếp tục cho hết bốn phần thiền quán. 


Về câu “sau khi đã thiết lập sự chánh-niệm trước mặt” (parinukham 
satim upaffhapefva), Vibh 252,14—16 giải thích là: “Sự chánh-niệm này 
được thiết lập, được khéo thiết lập ở đầu chóp mũi hay ở chính giữa môi 
trên.”] (289) 


202 [Vism 273-74 (Ppn 8:171-73) giải thích bước thứ ba của nhóm này có 
nghĩa là “làm rõ, làm thấy rõ chỗ đâu, chỗ giữa, và chỗ cuối của toàn bộ 
thân hơi-thỏ-vô ... của toàn bộ thân hơi-thở-ra.” Còn “sự tạo-tác của thân” 
(thân hành, kãya-sankhara) ở bước thứ tư chính là cái “sự thở vô-thở ra’; 
chúng sẽ dần dần lắng dịu hơn và vi tế hơn khi sự chú tâm vào hơi-thở tién 


Chú thích * 811 


triển thuần thục hơn. Coi thêm SN IV 293,16 có ghi câu: ““4ssãsapassãsã kho 
gahapafi kaãyasankharo”: Này gia chủ, sự thỏ-vô và thỏ-ra chính là sự tqo- 
tác của thân. | (290) 


203 [Chú thích này, và hai chú thích kế tiếp, đều dựa theo Vism 287-91 
(Ppn §:226-37). 


Sự hoan-hÿ (pīti, hý) được trải nghiệm khi người tu đã chứng nhập 
hai tầng thiền định đầu tiên, và sau khi đã chứng nhập vào một trong hai 
tầng thiền định đó, người tu hiểu được bằng minh-sát tuệ rằng niềm hoan-hỷ 
liên quan với các tầng thiền định là sẽ bị diệt tiêu và biến mất. Yếu tố hanh- 
phúc (sukha, lạc) được trải nghiệm khi người tu đã chứng nhập trong ba 
tầng thiền định đầu tiên, và khi, sau khi đã chứng nhập và thoát ra khỏi một 
trong ba tầng thiền định đó, người tu hiểu được rằng niềm hạnh-phúc liên 
quan các tầng thiền định cũng sẽ bị diệt tiêu và biến mất. “Sw tąo-tác của 
tâm” (cữtasankhara) là cảm-giác (thọ) và nhận-thức (tưởng) được trải 
nghiệm trong tất cả các tầng thiền định.] (291) 


204 [“Tråi nghiệm cái tâm” được hiểu là sự trải nghiệm bốn tầng thiền định. 
Tâm “được làm hoan hý” bởi sự chứng đắc hai tầng thiền định có đi kèm bởi 
sự hoan-hỷ hoặc bởi sự thâm-nhập bằng minh-sát tuệ rằng nó sẽ bị diệt diệt 
và biến mất. “Tập trung cái tâm” là chỉ sự định-tâm trong tầng thiền định 
hoặc chỉ sự định-tâm nhất-thời khởi sinh cùng với minh-sát tuệ. “Œ¡/đ¡ thoát 
cái tâm” có nghĩa là giải thoát tâm (i) khỏi những chướng-ngại, và (ii) khỏi 
những yếu-tố còn thô-tế của tầng thiền định bổng cách chứng đắc tuần tự 
những tầng thiền định cao hơn, và (iii) khỏi những sự “saI-lạc về nhận-biết” 
bằng con đường sự hiểu-biết minh-sát.] (292) 


205 [“Quán sát sự vô-thường” (aniccãnupass?) là sự quán sát năm-uân là vô 


thường bởi vì chúng luôn lên-xuống và biến-đổi, hoặc bởi vì chúng luôn sinh 
rồi diệt, luôn bị giải thể trong từng giây-khắc (sát-na). Nhóm-4 này là hoàn 
toàn nói về minh-sát tuệ, không giống ba nhóm-4 kia thì có thể được diễn 
dịch bằng cả hai cách định và tuệ. “Quán sát sự phai-biến” (virãgãnupass1) 
và “Quán sát sự chám-dúť (nirodhānupassī) có thể được hiểu bằng cả hai 


812 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


cách là (i) sự minh-sát nhìn thấy sự tiêu-diệt nhất-thời và sự chấm-dứt nhất- 
thời (trong từng giây khắc) của những hiện-tượng (pháp, trạng thái) và (ii) là 
thánh đạo siĉu-thé, nó chứng ngộ Niết-bàn = sự phai-biến của tham-dục [chữ 
viräøa, lúc này nghĩa như sự chán-bỏ] và = sự chấm-dửứ1 mọi sự tạo-tác (các 
hành). “Quán sát sự từ-bở” (pafinissagganupassï) là sự từ bỏ (pariccäga) hay 
sự dẹp bỏ (pahāna) những ô-nhiễm thông qua minh-sát tuệ và chứng nhập 
vào (pakkhandana) Niễt-bàn thông qua chứng đắc thánh đạo.] (293) 


206 [Spk: Chỗ này thầy Arittha đã giải thích [sự chứng đắc] thánh đạo Bắt-lai 
của mình. [Spk-p{: bởi vì thầy ấy đã nói một cách dứt khoát về sự loại-bỏ 
năm gông-cùm đầu tiên], nhưng Đức Phật giải thích thêm cách tu minh-sát 
tuệ để chứng đắc thánh đạo A-la-hán.] (294) 


` 
A rt 


207 [Đề ý: Tới kinh này bắt đầu có sự chuyên tiếp từ chủ đề “sự chánh-niệm 
hơi-thở” (ãnäpãnasafi) đơn giản sang chủ đề sâu hơn là “sự định-tâm nhờ sự 
chánh-niệm hơi-thở” (ãnäpãnasati-samadhi). Sự chuyên tiếp này sẽ tiếp tục 
trong các bài kinh tiếp theo của Chương 54 này.] (295) 


208 [Spk: Khi người tu làm việc với những đề-mục hay đối-tượng thiền khác 
thì thân sẽ bị mệt và mắt bị căng thắng. Ví dụ, khi người tu thiền tập về đề- 
mục bốn yếu-tô tứ đại, thân sẽ bị mệt và sẽ tới giai đoạn bị áp lực mà người 
tu cảm thấy như mình bị quăng vào cối xay lúa vậy. Khi người tu thiền định 
với một kasina (một vật thể được dùng làm đối tượng thiền) thì mắt sẽ bị đau 
nhức và người bị mệt mỏi, và khi thoát ra khỏi thiền người tu cảm thấy như 
mình đang ngã nhào. Nhưng khi người tu thiền tập với “sự chánh-niệm hơi- 
thở” thì thân không bị mệt và mắt không bị căng thẳng. ] (296) 


209 [Coi thêm chú thích chỗ này trong kinh SN 46:54. Spk: Đoạn kinh (i) này 
là nói về năng-lực tâm-linh (thần-thông) của bậc thánh (ariyiddhi), đề chỉ sự 
lợi-thế (ích lợi, tác dụng lớn lao) của việc tu tập “sự chánh-niệm hơi-thở`. 
Bởi nếu một Tỳ kheo mong ước đạt được thằn-thông của thánh nhân, hoặc 
bốn tầng thiền định sắc giới (jhāna), hay bốn tầng thiền vô sắc giới, hay 
chứng đắc sự tịch-diệt, thì người đó nên chú-tâm kỹ-càng (khéo tác ý) tới “sự 
định-tâm nhờ chánh-niệm hơi-thở”. Giỗng như khi đã chiễm được một kinh 


Chú thích * 813 


thành, thì tất cả mọi thứ hàng hóa từ bốn phương được đưa vào bốn công 
thành, và cả xứ sở đó, cũng được thâu tóm— đây là lợi-thế của một kinh 
thành—cũng giống như vậy, tất cả những sự chứng-đắc đó, được liệt kê ra 
trong bài kinh này, cũng được thành tựu bởi một người thiền khi người đó tu 
tập đầy đủ “sự định-tâm nhờ sự chánh-niệm hơi-thở”.] (297) 


210 [Từ đây đến cuối bài kinh, lời kinh giống trong các kinh SN 12:51, 22:88, 
và 36:07.] (298) 


211 [Có một kinh trùng lặp được ghi trong Vin DI 68-70, chỉ khác nhau ở chỗ 
bối cảnh đầu của bài kinh.] (299) 


212 [Chỗ này có nghĩa Phật đang giảng về sự thiên quán về 31 bộ phận của 
thân [các luận giảng tăng thêm thành 32 bộ phận] và những giai đoạn thối rữa 
tan rã tan bién của xác chết.] (300) 


213 [Theo Luật Tạng (Vinaya) [và Spk cũng lặp lại] rằng những Tỳ kheo đó 
có người tự giết mình, hoặc có người giết giùm người khác, hoặc nhờ một Tỳ 
kheo “giả mạo” tên là Migalandika giết họ. Spk nói thêm rằng: còn các thánh 
Tỳ kheo thì không giết ai, không xúi ai giết, cũng không đồng tình với sự tự 
sát như vậy; chỉ có những Tỳ kheo còn là phàm phu mới hiểu lầm ý Phật và 
làm vây.] (302) 


214 [Các chữ trong ngoặc vuông này không có trong phiên bản Be.] (304) 


215 [Nghĩa lời kinh chỗ này được giảng luận chỉ li trong Vism 267-68 (Ppn 
8:146-50).| (305) 


216 [Ví dụ này cũng có trong kinh SN 45:156.] (306) 


217 [Từ mục [i.] đến mục [iv.] là phần nội dung gần giống hệt với nội dung 
của bài kinh nổi tiếng— kinh “Chánh Niệm Hơi Thở” (Änäpäãnasati Sutta), 
[MN III §3,20-85,6]— giảng giải cách sự tu tập “chánh-niệm hơi-thở” sẽ 
hoàn thiện “bốn nên tảng chánh-niệm” [coi thêm kinh 54:13 bên dưới]. Luận 
giảng về nội dung phần kinh này đã được nhà sư Tỳ Kheo Ñãnamoli dịch và 


814 * Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


in trong quyền “Chánh Niệm Hơi Thở” đã như đã nói trên, trang 49-52] 
(307) 


218 [Spk: “Ta gọi nó là thân-gió hay thân-khí (vayokäya) trong các thân 


thuộc bốn yếu tő tứ đại.” Hoặc đó là là “một loại thân” bởi vì nó nằm trong 
cơ-sở tiếp-xúc trong số những thành phần khác nhau của sắc-thân.”] (308) 


?! [Spk: Thực ra sự chú-tâm ở đây không phải là cảm-giác sướng, mà đây 
chỉ là “tiêu-đề” của giáo lý chỗ này. Trong nhóm-4 này, trong cht đầu, cảm- 
giác được nói [nói xéo, ám chi] dưới tiêu-đê “sự hoan-hỷ”; trong chi thứ hai, 


thì chỉ trực tiếp “sự hạnh-phúc”. Trong chỉ ba và bốn, cảm-giác là nằm trong 
sự tạo-tác của tâm (tâm hành) (sañña ca vedana ca ciftasankharo).] 


22 [Spk: Câu “Sau khi nhìn thấy bằng trí-tuệ...”: ở đây, “sự thèm-muốn” 
[tham] tức là chướng ngại tham-duc; còn “sự buôn-phiên” hay “wu buôn” hay 
“phiền bực” [ưu] chính là chướng ngại ác-ý (gần như = sân). Nhóm-4 được 
nói ra theo cách của minh-sát tuệ thôi. Đây là hai chướng ngại đầu tiên trong 
năm chướng-ngại, đây là phần đầu của việc thiền quán những hiện-tượng của 
tâm (các pháp). Như vậy, Phật nói điều này để chỉ ra phần bắt-đầu của phần 
thiền quán những hiện-tượng. Chữ “đ£p-bở” ở đây là chỉ sự hiểu-biết (tri) tác 
động nên sự dẹp-bỏ; chăng hạn, một người dẹp bỏ cái nhận-thức về Sự 
thường-hằng bằng cách quán xét về sự vô-thường (khi có sự hiểu-biết về sự 
vô-thường thì dẹp-bỏ nhận-thức về sự thường-hằng). Còn câu “sau khi đã 
nhìn thấy bằng trí-tuể) là Phật chỉ ra sự tiếp női của những trí tuệ minh sát 
như vầy: “Với một sự hiểu-biết minh sát, [người tu nhìn thấy] sự hiểu-biết về 
sự dẹp-bỏ gòm có sự hiểu-biết về sự vô-thường, sự chán-bỏ, sự chấm-dứt, và 
sự từ-bỏ; và từ đó [người tu tiếp tục nhìn thấy] sự hiểu-biết khác. ”] 


221 [Khi Phật mô tả sự thực hành “chánh-niệm hơi-thở” của mình, thì chữ 
“sato va” (“chi có chánh niệm”) được thay bằng chữ “sato” (có chánh-niệm) 
đơn giản, và bỏ hết chữ “sikkhati” (“người đó tập luyện”). Spk giải thích 
rằng chữ “va” được bỏ đi là để chỉ cái sự bình-an đặc biệt trong sự thực hành 
của Phật, bởi “sự hở vô-thở ra” là luôn luôn rõ-ràng đối với Phật: còn chữ 
“sikkhati” bị bỏ đi bởi vì Phật đâu còn cần phải tập luyện bản thân mình nữa.] 


Chú thích * 815 


(312) 


222 [“4n trú sau khi đã dẹp-bỏ năm chướng-ngại” (te ime pañca nivarane 
pahäya vĩharanri). Tất cả những học-nhân (từ Nhập-lưu trở lên) đều đã hoàn 
toàn dẹp bỏ chướng ngại ñ0ghi-ngở; bậc Bắt-lai thì tốt hơn, đã loại bỏ chướng 
ngại ác-ý và sự hói-tiếc. Còn đối với những chướng-ngại còn lại, những bậc 
học nhân chỉ tam dẹp bỏ chúng khi họ đang ở (lâm thời) trong trạng thái tầng 
thiền-định (jhana) và minh-sát mà thôi.] (314) 


223 [Nguyên văn Pali: Tesưm pañca mwarana pahima ucchinnamnla 
tãlãvatthukatãä anabhāvakatā ãyatin anuppädadhamma. Câu diễn tả này 
thường được Phật nói để nhân mạnh cái sự đã đẹp-bỏ sạch sẽ và cuối cùng 
năm chướng ngai.] (315) 


224 [Coi thêm kinh SN 46:3. Phần [ii.] này, “Hoàn thành Bảy Yếu-Tố Giác- 
Ngộ”, cũng được ghi trong bài kinh “Chánh Niệm Hơi Thở” (Anäpãnasati 
Sutta, tức MN III 85,7-87,37). Còn Phần [iii.] kế dưới, “Hoàn thành Chân- 
trí và Sự giải-thoá£”, thì có ghi trong MN III 88,1—11.] (316) 


225 “Vi vua quay chuyển bánh xe” (chuyên luân vương) tức là một người trị 
vì lý tưởng theo truyền thuyết Phật giáo; coi lại kinh SN 22:96 và 46:42, và 
coi chỉ tiết trong kinh DN II 172-77 and MN III 172-76. “Bốn châu lục” ở 
đây là Jambudïpa (Diêm-phù-nè), Aparagoyãna, Uttarakuru, và Pubbavideha, 
tương ứng nằm ở phía nam, tây, bắc, và đông của Núi Sineru (Tu-di) được 
coi là trục tâm của thế giới. Coi thêm kinh AN I227,28-228,8 về bức tranh 
vũ trụ theo Phật giáo. Còn “bón điêu” sẽ được nói ra ngay bên đưới.] (317) 


226 [Những cảnh đja ngục, súc sinh, và ngạ quỷ cũng chính là những “cảnh 
giới khổ đau, những nơi đến xấu dř, và cõi đưới”.] (318) 


7 [Đây là công thức kính lễ, tưởng niệm “Phật, Pháp, Tăng” có ghi trong 
Vism 198-221 (Ppn 7:2—100).] (319) 


2238 [Đây là mẫu câu định nghĩa một bậc thánh Nhập-lưu. “Đã định xong vận 
mệnh” là dịch chữ “niyata”, có nghĩa là bậc Nhập-lưu sẽ hiển nhiên (và bát 


816 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


thoái chuyên) đạt tới sự giải-thoát cuối cùng trong vòng tối đa 1-7 kiếp nữa ở 
cõi người hay cõi trời. Sự “giác-ngộ” (sambodhi, chánh giác) là sự hiểu-biết 
cuối-cùng của thánh quả A-la-hán.] (322) 


22 [Sáu loại nhận-thức này cũng có ghi trong các kinh khác là SN 46:71—76. 
Như là một nhóm, sáu điều này góp phần tạo nên sự hiểu-biết đích-thực 
(chân trí) (cha vijabhagiyã dhammđ) cũng được nói trong kinh AN II 
334,5-9.] (324) 


230 [Lưu ý: đây là những yếu tó căn bản để đạt được thánh quả Nhập-lưu, 
(không phải bốn yếu tố định nghĩa một bậc Nhập-lưu, mặc dù nó cũng đồng 
một chữ là “so/ãpafiyaaga” [yếu tố Nhập-lưu]. (Mặc dù chữ Pāli là giống 
nhau, nhưng đề tránh hiểu lầm tôi đã dịch là “yếu tő để đạt tới Nhập-lưu” (đê 
phân biệt với bốn “yếu tő để định nghĩa một bậc Nhập-lưu”, là: niềm tin vào 
Phật, Pháp, Tăng, và Đức-hạnh).] (325) 


?3! [Mặc dù trong kinh khác chữ thapati có nghĩa là “thợ mộc”, nhưng từ nội 
dung bài kinh này cho thấy công việc của hai người này là quan thị vệ của 
hoàng cung. Trong tiếng Phan, chữ sthāpatya thường có nghĩa là những 
người canh gác các khuê phòng của các cung phi, mỹ nữ. Hai người này cũng 
được nhắc đến là hai người phụng sự cho Vua Pasenadi trong kinh MN II 
124,1—10. Theo Spk, lúc này Isidatta đã là bậc thánh Nhất-lưu, Purana là bậc 
Nhập-lưu vẫn đang sống với vợ [tức không độc thân]. Trong kinh AN IMI 
348,1-5 có nói, sau khi họ chết, Phật đã tuyên bố cả hai đều là bậc thánh 
Nhất-lai tái sinh vào cối trời Tusita (Đâu-suất); trong đó, lúc chết thì Purãna 
là độc thân, còn Isidatta lại đang có vợ.] (326) 


232 [Thường thì là công thức bốn-điều dẫn tới thánh quả Nhập-lưu, gồm ba 
niềm-tin cộng với đức-hạnh mà các thánh nhân quý trọng (như các bài kinh 
trên). Nhưng ở đây, phần đức-hạnh đã được thay bằng tâm rộng lòng bố-thí. 
Những điều này đã được giải thích trong Vism 223-24 (Ppn 7:107-14).] 
(327) 


233 [Cụm chữ “có thể ứng dụng được cho môi người” (attūpanāyikam 
dhammapariyayam). Spk-pt giải thích nghĩa là: Đã liên quan tới mình, thì 


Chú thích * 817 


có thể ứng dụng cho người khác (attani nefva parasmim upanetabbam), tức: 
đặt người là mình, đặt mình là người. Bởi vì có câu: “Cái gì khó chịu và khó 
ưa đối với mình thì khó chịu và khó wa đối với người khác”, tức: điều gì 
mình không thích đừng bắt người khác chịu vậy.) 


Tiếp theo là Phật nói về bảy cái đầu tiên trong "mecht đường thiện 
nghiệp”, mỗi cái được tu tập theo ba cách: bằng cách tự mình tuân thủ, 
bằng cách khuyến khích người khác tuân thủ, và nói lời dé cao những hành 
động thiện đó.] (328) 


234 [Trong Ee viết là “ti kofiparisuddho”, nó nên được sửa lại thành 
“tikofiparisuddho [không có khoảng cách]. “Bằng ba cách”, tức theo ba 
phương diện: ứ mình kiêng cù sát sinh, khuyến khích chỉ dạy người khác 
kiêng cữ, và nói lời khen ngợi việc kiêng cù sát sinh. ] (329) 


235 [Spk: “đang giảm thiểu [tham, sân. SC: nên được hiểu theo hai cách: [các 
ô-nhiễm đó] không thường xuyên khởi sinh và không còn sức ám muội nặng 
trong tâm. Bởi vì đối với bậc thánh Nhất-lai, tham, sân, si không còn có mặt 
thường xuyên như trong tâm trí của người phàm tục, chỉ thi thoảng mới phát 
sinh; và khi chúng có phát sinh thì chúng cũng không dày đặc như trong tâm 
trí của người phàm phu, mà nhẹ mỏng như cánh ruồi. “Thể gian này” (imam 
lokam) là chỉ cõi dyc-giói. 


Nếu người tu chứng thánh quả Nhất-lai khi đang làm người và được tái sinh 
vào cõi trời của các thiên thần và ở đó chứng ngộ A-la-hán, thì tốt thay. 
Nhưng nếu người tu không đạt được như vậy ở cõi thiên thần, thì sau khi tái 
sinh lại cõi người sẽ chắc chắn chứng ngộ A-la-hán. Ngược lại, nếu người tu 
chứng thánh quả Nhất-lai khi đang là một thiên thân và tái sinh vào cõi người 
và chứng ngộ A-la-hán ở cõi người, thì tốt thay. Nhưng nếu người tu không 
đạt được như vậy, thì sau này tái sinh trở lại cối thiên thần, người đó chắc 
chắc sẽ chứng ngộ A-la-hán ở đó.] (331) 


23 [Con số có vẻ được như được phóng lên nhiều, nhưng Spk giải thích rằng, 
mặc dù ngôi làng [Ñãtika] không lớn lắm nhưng số lượng các đệ tử được nói 
là đúng nhiều. Trong một trận dịch bệnh, ở đó có tới 24.000 chúng sinh đã 


818 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


chết, trong đó có nhiều thánh đệ tử.] 


237 [Lúc này Mahãnãma ít nhất đã là người chứng Nhập-lưu, thậm chí có thể 
đã là bậc Nhất-lai; do Vậy VỊ áy đã chắc chắn được tái sinh phúc lành, và do 
vậy không có lý do để sợ chết.] (338) 


238 TD tướng thượng, đi tới chỗ xuất chúng (chỗ wu đãi)” (tam uddhangämi 


hoti visesagami). Đoạn kinh chỉ tâm (citta) là phần chính của sự liên-tục “của 
một người sau khi chết, và nó sẽ nhận lãnh những nghiệp quả. Trong trường 
hợp một người đệ tử thánh thiện thì nó “đi tới chỗ xuất chúng” (tức chỗ biệt 
đãi, chỗ ưu đãi, chỗ cao quý hơn: như cõi lành, cõi trời), tức tái sinh cao hơn 
và tiếp tục trên con đường tiến tới Niết-bàn (là đích đến cuối cùng của họ). Ví 
dụ về hủ bơ hủ dầu cũng có trong kinh SN 42:06, mặc dù trong kinh đó dùng 
dë nói ý nghĩa giáo lý khác.] (339) 


23 [Mặc dù sự chấp nhau của hai người vẫn chưa được Phật phân giải, nhưng 
câu trả lời đã nằm ngay chỗ lời tuyên bố của Mahãnãma về niềm-tin của ông 
íy. Bằng cách thể hiện mạnh mẽ niềm-tin của ông vào Đức Phật, Mahānāma 
đã hàm ý xác nhận tư-cách của mình đã là một thánh đệ-tử (tức Nhập-lưu hay 
Bắt-lai), và do vậy quan điểm “bốn điều” của ông ta chắc chắn là đúng (vì 
bậc thánh đã tự mình biết rõ điều đó, chứ không chỉ nghe Phật nói). Spk-p† 
nói thêm: một người có-được một trong bốn điều này đã là một bậc Nhập- 
lưu, nhưng họ vẫn luôn nói theo dạng công thức “có-được bốn điều” như 
vậy.] (342) 


? [Tôi ghi lại tên Sarakani như trong Se. Phiên bản Be và Ee thì ghi tên là 
Saraņāni.] (343) 


? [Đây là A-la-hán, người đã thực sự thoát khỏi mọi sự tái sinh; cụm chữ 
“sự thoát khỏi cối dưới” thường được nói thêm chỉ với mục đích như “sợi 
chỉ” để khâu nối các bài kinh với nhau mà thôi. Chữ “trí-tuệ hoan hý, trí-tuỆ 
tốc hành” (hãsapañña, Jjavanapañña).| (345) 


242 [Đây là người tu trì theo Giáo Pháp, tức người căn-trí (dhammānusārī); 
còn đoạn kê sau là nói vê người tu trì theo Niêm-tin, tức người căn-tín 


Chú thích * 819 


(saddhānusārī). Sự mô tả về hai loại người này là trùng khớp với các định 
nghĩa trong kinh MN I 479. Theo kinh SN 25:01, hai loại người này đã đạt 
tới cảnh giới của những bậc thánh nhân nhưng vẫn chưa chứng đắc thánh quả 
Nhập-lưu; họ khuynh hướng chứng đắc thánh quả đó trước khi chết. Coi lại 
chú thích chỉ tiết về hai loại người này trong bài kinh SN 25:01. 


Nên lưu ý rằng, trong lúc họ có niềm-tin [một trong năm căn tâm linh] nhưng 
họ chưa có-được “niêm-tin xác thực” (aveccappasäda) vào Tam Bảo. Và, 
mặc dù lời kinh nói rằng họ “không di xuống địa ngục” (aganfã niraya1)..., 
nhưng cũng không thể nói họ đã “thoát khỏi địa ngục” (parimufto niray8) ..., 
bởi sự giải thoát thực sự khỏi những nơi đến xấu dữ chỉ có được khi chứng 
đắc thánh-quả.] (346) 


243 [Spk nói rằng: vào lúc chết Sarakãni đã là người đã hoàn thành ba phần tu 
tập [giới, định, tuệ]. Điều này hàm nghĩa rằng, mặc dù trước kia ông ta có 
uống rượu, nhưng trước khi chết ông ấy đã tuyệt đối giữ sạch các giới, và nhờ 
đó ông đã chứng thánh quả Nhập-lưu.] 


244 [Lời kinh đoạn đầu này có khác một chút so với bài kinh kế trên, nhưng về 
ý nói thì coi như giống nhau.| (348) 


245 [Câu này giống trong kinh SN 48:50. Ở đây, cụm chữ “ekantagato 
abhijppasanmo” thục ra như đồng nghĩa với “aveccappasädena 
Samannaga1ö”..] 


246 [Về cách diễn đạt năm loại thánh Bắt-lai, coi lại chú thích chỉ tiết trong 
kinh SN 46:03.] (350) 


2 [Trong kinh MN DI 76,7-9 có ghi rõ rằng bậc học-nhân đang tu tập thì có 
8 yếu tố, còn bậc A-la-hán (vô học-nhân) thì có 10 yếu tố. Nhưng ở đây, lạ 
thay, hai yếu tố cuối cùng, sự hiểu-biết đúng đắn (chánh trí, sammaãñãna) và 
sự giải-thoát đúng đắn (chánh giải-thoát, sammāvīmutti), vốn được cho là chỉ 
có ở bậc A-la-hán, lại được gán cho một bậc Nhập-lưu như Cấp Cô Độc. Câu 
cuối của bài kệ cuối kinh đã xác nhận lại rõ rằng đây không phải là lỗi biên 
tập hay sự phóng quá của những vị kết tập kinh điển ngày xưa. Một ví dụ 


820 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


khác về sự bất thường này cũng có trong kinh SN 47:13 [và chú thích của 
nó], trong đó hai yếu tố của bậc A-la-hán— đó là sự giải-thoát, và sự hiểu- 
biết và tâm-nhìn của sự giải-thoát—lại được gán cho một bậc học nhân lúc 
đó là thầy Änanda.] (351) 


248 [Nguyên văn: “samparäyikam maranabhayam”. Spk giải thích là: 
samparaäyahetukamm maranabhayam: có nghĩa là “sự sợ chết gây ra bởi [do 
nghĩ tới] kiếp sau”; (tức nghĩ tới kiếp sau là những cõi doa đầy khủng khiếp 
nên thấy sợ hãi).] (352) 


22 [Spk: Đó là những dấu chân (dấu vết, đường lối) của những thiên thần 
(devapadami), được bước đi bởi sự hiểu-biết của các thiên thần, hoặc với sự 
hiểu-biết của một thiên thần. Trong kinh này, bốn loại thánh nhân của bón 
thánh quả được gọi chung là những thiên thần, theo cái nghĩa “thanh-lọc” 
(thanh tịnh) của họ.] (353) 


250 [Học giả Woodward coi nhằm kinh này là giống hệt kinh kế trên nên ông 
đã không dịch kinh này.] (354) 


251 [Ví dụ này cũng có trong kinh SN 12:23. Spk: “sau khi đã vượt qua bên 
kia”: bên kia ở đây là Niết-bàn; ý nghĩa lời kinh là: ‘sau khi đã đạt tới đó', thì 
chúng sẽ dân tới sự tiêu diệt ô-nhiễm; nhưng câu này không có nghĩa là trước 
tiên chúng đi tới Niết-bàn rồi sau đó mới dẫn tới sự tiêu diệt ô-nhiễm; mà nó 
có nghĩa là: chúng dẫn tới đó khi chúng đi tới Niết-bàn.”] (375) 


252 [Lời kinh giống kinh SN 48:18.] (358) 


253 [Lời kinh chỗ này giống hệt kinh SN 35:97, và tiếp theo là đoạn nói về 
người sống một cách chuyên-chú.] (359) 


254 [Spk giải thích: “cót lõi của Giáo Pháp” (dhammasara) chính là thánh 
quả, và “sự tiêu diệt” (khaya) là sự tiêu diệt những ô-nhiễm. Tôi đề nghị câu 
cuối cùng đọc là: Na vedhafi maccuräj ãgamissah ti.] (361) 


255 [Coi chú thích ở kinh SN 55:05.] 


Chú thích * 821 


256 [Giống hệt phần thi kệ của kinh 55:26 ở trên.] (364) 


257 [Spk: Dhammadimna là một trong bảy người từng có đoàn tháp tùng 500 
người vào thời Đức Phật còn sống: những người khác cũng có như vậy là vị 
đệ tử tại gia Visäkha, gia chủ Ugga, gia chủ Citta, Hatthaka Alavaka, Tiểu 
Cấp Cô Độc (Anäthapindika)? và Đại Cấp Cô Độc.| (365) 


258 [“Đệ tử tại gia hiện trê’, hay “ưu-bà-tác trí hiên” là dịch chữ “sapañño 


upāsako”. Spk: chữ này ở đây là chỉ bậc Nhập-lưu.] (367) 


259 [Về chữ “ngài” ở chỗ này: chữ “Åyasmāã” vốn thường được dùng để xưng 
hô với các Tỳ kheo, nhưng thỉnh thoảng nó cũng được dùng cho các đệ tử tại 
gia (như trong trường hợp này). Trong những câu tiếp theo, tôi lại đùng cách 
xưng hô với người-thứ-hai hay gián tiếp người-thứ-ba, kiểu như: “quý ngài” 


r 
29 66 


hay “vị ấy”, “ngài ấy”, như trong câu “Quý ngài đã xác thực niêm-tin vào 
Đức Phật....”] (368) 


20 [Trong kinh MN II 194-95, Ngài Xá-lợi-phất cũng hướng dẫn một bà-la- 
môn sắp chết qua trình tự những bước quán chiếu giống như vậy, nhưng thầy 
Xá-lợi-phất dừng lại ở bước hướng ông ta tới (sự tái sinh vào) cõi trời Phạm- 
thiên (Brahmä). Do dừng lại ở bước này nên sau đó thầy Xá-lợi-phất đã bị 
Phật quở trách, (tức đúng ra thầy ấy nên tiếp tục khuyên dụ và hướng tâm của 
người sắp chết đó tới sự chẩm-dứt danh-tính, tức Niết-bàn, luôn. Coi thêm 
máy chú thích kế tiếp bên đưới.] (369) 


261 [Chữ “sr chẩm-dứt danh-tính” (sakkãyanirodha) tức đồng nghĩa với Niết- 
bàn. Lời khuyên dụ này có mục đích chuyên hướng cái tâm của người sắp 
chết khỏi sự tái sinh vào cõi trời Phạm-thiên (Brahmã) và hướng nó tới sự 
chứng ngộ Niết-bàn luôn.] (370) 


262 [Tôi đọc theo phiên bản Be là “evamvữmuffacitassa”, khác với 
“evamvimucittattassa” trong Se [có lẽ sai do ghi chép] và khác với 


äs 66 


“evarnvuffassa” trong Ee. Nhưng chữ “vassasafavimuffaciftend” thì tôi đọc 


theo Sem, khác với chữ “asava vīmuttacittena” trong Be và Ee.] (371) 


822 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


263 [Tôi đọc theo phiên bản Se và Ee là “vīmuttiyā vīmuttin ti”, khắc với 
“Vimuftiyä vữnuffan ti” trong Be. Cụm chữ “vữnwffiyã vīmuttim” cũng có ghi 
trong kinh AN IHI 34,6—7 là chỉ thánh quả A-la-hán. Spk: Khi so sánh sự 
giải-thoát này với sự giải-thoát khác thì không có gì khác nhau để chỉ ra. Khi 
thánh đạo và thánh quả được thâm nhập thì không có sự khác biệt nào giữa 
người tu là tại gia hay xuất gia. Như vậy lời tuyên thuyết này của Đức Phật 
có nghĩa rằng: cững có người tu tại gia trở thành bậc thánh A-la-hán. Ngoài 
một số điền hình người tại gia đã chứng ngộ thánh quả A-la-hán ngay sau khi 
vừa mới xuất gia [như Yasa, được ghi trong Luật Tạng Vin I 17,1-3], thì đây 
có lẽ là trường hợp duy nhất nói về một người tại gia là A-la-hán được ghi 
trong Kinh Tạng, và trong trường hợp này sự chứng đắc thánh quả A-la-hán 
xảy ra vào lúc sắp-chết. Mil 264—66 thì đưa ra luận thuyết rằng: một người 
tại gia chỉ chứng đắc thánh quả A-la-hán trong một trong hai lúc: (i) ngay khi 
mới xuất gia trong ngày đó [trở thành Tỳ kheo hay Tỳ kheo ni], hoặc (ii) khi 
chết là Bát-niết-bàn luôn.] (372) 


? [Tôi đọc theo Se là “asãmanfapafññafãya”, khác với “appamaffa-” trong 
Be và Ee.] (373) 


265 [Trong Patis II 189-202 có liệt kê đầy đủ và định nghĩa tất cả các thuật 
ngữ này, với sự trợ giúp của công cụ khái niệm của học thuyết Trưởng Lão 
Bộ (Theraväda) tiền thân.] (374) 


26 [Giống mẫu lời kinh ở SN 22:05.] (375) 


? [Nguyên văn: “Tasmatiha bhikkhave idam dukkhan tỉ yogo karaniyo.” 
Spk: Vì một Tỳ kheo đạt định thì hiểu được Bốn Diệu Đề đúng như chúng 
thực là, cho nên người tu nên nỗ lực đề đạt định để hiểu được bốn chân lý đó 
đúng như chúng thực là. Và vì cái vòng luân hồi sinh tử, sẽ càng gia tăng đối 
với những ai không thấu hiểu những sự thật đó, sẽ ngừng gia tăng sau khi họ 
đã thấu hiệu (thâm nhập) những sự thật đó; do vậy, người tu nên thực hiện nỗ 
lực tu tập để hiểu chúng, với ý nghĩ rằng: “Nguyện cho cái vòng luân hồi sinh 
tử không gia tăng đối với mình.”] (376) 


268 [Giống mẫu lời kinh ở SN 22:06.] 


Chú thích e 823 


269 [Giống lời trong kinh SN 22:03.] (378) 


270 [Nguyên văn: “tiracchānakathā” có nghĩa là: sự nói chuyện của loài vật; 
(ý nói: vô bô, như mèo chó nói với nhau... ). | (379) 


?! [Đây là bài thuyết giảng đầu tiên của Đức Phật, được lưu lại trong ghi 
chép về cuộc đời truyền đạo của Phật trong Luật Tạng Vin I 10-12. Bài kinh 
này được phân tích rõ hơn trong kinh MN 141 và trong Vibh 99-105, và 
được luận giảng trong Vism 498-510 (Ppn 16:32-83) và trong Vibh-a 93— 
122. Bài kinh cũng được giảng giải một cách chỉ tiết, dựa theo phương pháp 
của các giảng luận kinh điền, trong quyền sách “Bài Thuyết Giảng Đầu Tiên 
Của Phát” của nhà sư Rewata Dhamma. | (380) 


272 [Ba giai đoạn (iparivaf/a) là: (i) sự hiểu-biết về mỗi Diệu đề (saccañãpa); 
(ii) sự hiểu-biết về trách-nhiệm phải được hoàn thành đối với mỗi Diệu đề 
(kiccafñana); và (iii) sự hiểu-biết về sự đã hoàn-thành đối với mỗi Diệu để 
(katanana). Mười hai phương diện (đvãđasakara) được đạt được bằng cách 
áp dụng ba phần nói trên đối với bốn Diệu đế; 3x4=12.] (382) 


?3 [Nguyên văn: 4parimanä vannā aparimanä byañjanā aparimana 
sankäsanäa. Spk nói ba chữ là đồng nghĩa, tất cả đều có nghĩa như 
“akkharZ”, nhưng tôi nghĩ sự biểu nghĩa của mỗi chữ hơi chút khác nhau (về 
mức độ, ngữ nghĩa). | (384) 


274 [Nguyên văn: “Tathāni avitathani anaññathani.” Coi thêm kinh SN 12:20 
và chú thích kinh đó. Spk: “Thuc theo nghĩa không xa rời bản chất thực của 
những hiện tượng (mọi pháp); bởi vì sự khô được nói ra đơn giản đúng là sự 
khổ. Không sai giả, bởi đó không có sự sai lầm hay sai giả so với bản chất 
thực của nó; bởi vì sự khổ không trở thành sự không-khô. Không khác, bởi 
không phải bản chất khác.” Tôi hiểu chữ “znaññatha” theo nghĩa đơn giản và 
trực chỉ hơn, rằng: những sự thật đó là “không khác” với cách của mọi sự như 
chúng thực là, (chúng là những chân-lý). ] 


275 [Ó đây tôi dùng tên kinh như trong phiên bản Be và Se. Trong Ee, chữ 
Vijjā nên được đổi thành Vajji [trong kinh kế tiếp cũng vậy]. Bài kinh này 


824 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


cũng nằm trong kinh dài “Đại Bát Niết-bàn” (Mahäparinibbäna Sutta, tức 
DN II 90-91, và cũng có trong Vin I 230,25—-231,10.] (386) 


276 [Toàn bộ bài kinh và phần thi kệ cũng có ở It 104-6; riêng phần thi kệ thì 
có ghi trong Sn 724-27. | 


277 [So sánh kinh SN 12:23 và 22:101.] (388) 


278 [Mẫu đoạn kinh này chỉ có trong bài kinh này, không tìm thấy trong kinh 
nào khác trong toàn Kinh Tạng. Nhưng nó được lặp lại trong Vism 690,10— 
13 (Ppn 22:93) để chứng minh sự hiểu-biết thánh đạo (đạo trí) làm bốn chức 
năng trong từng một khoảng-khắc (sát-na). Coi thêm Kv 220.] (390) 


? [So sánh với kinh SN 15:09, trong đó có nói thêm khả năng phần giữa 
thân khúc cây cũng có khi rớt xuống trước.] (394) 


280 [Lời kinh tương tự “phát khởi ước-muốn...” cũng có lặp lại trong các kinh 
SN 12:85—92.] 


281 [7„4jzka. PED định nghĩa đây như một cái trụ hay cột mốc được dựng 
lên ngay hay trước công thành; cũng có thê là một phiến đá có chân được 
chon dưới đất ngay trước cửa nhà.] (398) 


282 [Chỗ này giống kinh AN IV 404,21-405,5.] (399) 


283 [Quán chiếu hay suy xét về thé giới: Lokacinam cintessämi. Spk nói, ví 
dụ như (thời đó người ta thường suy tư về vấn đề): “Ai đã tạo ra mặt trời và 
mặt trăng? Trái đất? Đại đương? Ai sinh ra chúng sinh? Núi non? Cây xoài, 
cây cọ, và cây dừa?.| (400) 


284 [Spk: Nghe nói rằng các quỷ thần a-tu-la [asura] đã dùng phép thuật 
Sambari [coi thêm kinh SN 11:23] và làm cho anh ta thấy rằng: họ đang cưỡi 
voi chiến và ngựa chiến chui vào khe nứt của cuống sen. Trong kinh AN II 
80,22—24 nói rằng những sự suy đoán về thế gian thé giới (hay sự nhìn thấy 
như vậy) sẽ dẫn tới sự điên khùng, nhưng ở đây lạ thay là, rốt cuộc người đàn 
ông đó thực sự không bị khùng bị điên gì cả. ] (401) 


Chú thích * 825 


285 [Đoạn kinh này như đoạn tóm-gọn về giáo lý “khởi sinh tùy thuộc” 
(paficca-samuppäda). Không hiệu Bón Diệu Đề là vô-minh (avījjā;, coi kinh 
SN 56:17). Câu “họ cứ thích thú” (abhiramamti) những sự tạo-tác cô-ý (các 
hành) dẫn tới sự sinh...” là ám chỉ dục-vọng, vì chính dục-vọng mới làm 
khởi sinh sự thích-thú (rati, abhirati) khi dục-vọng được thỏa mãn. Còn câu 
“họ tạo ra những sự tạo-tác cő-ý (các hành) dẫn tới sự sinh...” 
(ãtisamvattanike sankhäre abhisankharonri) là rõ ràng chỉ thắng những sự 
tạo-tác có-ý. Và sự tuột rớt xuống “tực núi của sự sinh, già, chét” là rõ ràng 
chỉ hai mắc xích cuối cùng của vòng “khởi sinh tùy thuộc”. Vậy, ở đây chúng 
ta tìm thấy vô-minh và dục-vọng, cùng dính với những sự tạo-tác cố-ý (các 
hành), gây ra sự sinh, già, chết [trải nghiệm bởi thức cùng với phần danh- 
sắc]. (402) 


286 [Ðqi hỏa ngục: Mahäparilãho nãma nirayo. Sự mô tả như vầy về địa ngục 
này cũng có ghi trong kinh SN 35:135.] (403) 


287 [Chữ “tir góc tới đẫu mũi tên trước” là tạm dịch chữ ponkhãnuponkham. 
Spk: Thầy Ananda nhìn thấy họ bắn một mũi tên, rồi bắn tiếp mũi khác— 
được gọi là bắn “sau sốc” (anuponkham) của mũi tên trước như vậy là mũi 
tên sau xuyên tách gốc cho đến đầu mũi tên trước; và những mũi tên tiếp theo 
tiếp tục như vậy. (Đây thuộc dạng tuyệt kỹ của các cung thủ).] (405) 


288 [Ngay chỗ này tôi dịch theo Be, đọc là sz/ađhã: thành bảy sợi nhỏ. Spk 
cũng tán thành như vậy. Còn Se và Ee thì ghi là satadhā: thành một trăm sợi 
nhỏ. ] (406) 


2899 [Nguyên văn Pali là: “Lokantarikā aghā asamvutä andhakaraka 
andhakäratimsäa.” Cách diễn tả này cũng có trong các kinh DN II 12,11, 
MN III 120,9, và AN II 130,26-27. Spk không bình luận gì về câu này, 
nhưng Sv, Ps, và Mp thì giải thích giống nhau như vây: “Giữa ba cõi thế giới 
(cakkaväja) thì có một khoảng không gian liên thé giới, giống như khoảng 
trống giữa ba bánh xe ngựa để chúng tránh đụng nhau. Đó là một “địa ngục 
liên thế giới, hay “địa ngục nằm giữa ba cõi thế giới”, nó khoảng 8.000 do- 
tuần (yojana; khoảng = 80.000 KM). Nó “rồng rỗng) (agha), tức luôn mở 


826 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


mọi phía (miccavivafa); và 'thăm thắm" (asamvuiä), tức lơ lửng, không có gì 
chống đỡ bên dưới, và tối đen mù mit đến nỗi thức-mắt không thể khởi sinh.] 
(407) 


220 [So sánh đoạn này trong kinh SN 13:11.] (410) 
?! [So sánh đoạn này trong kinh SN 13:10.] (411) 


292 [Các kinh từ SN 56:51—60 là các mẫu kinh song-hành với các kinh SN 
13:01—10 là NHÓM kinh cũng nói vè “sự đột-phđ”. Và, chỗ nào trong loạt 
kinh trước đọc là “n’ eva safimam kalam upeti na sahassunamm kalam upeti na 
satasahassimam kalam upeti ... upanidhäya.” (không bằng được một phân 
trăm, hay một phân ngàn, hay một phân trăm ngân.), thì trong loạt kinh này 
đọc là “sankham pi na upeti upanidham pi na upeti kala- bhãgam pi na upeti 
... upanidhāya.” (so với... là không đáng tính, không đáng so sánh, thậm chí 
không được một phân nào.).] (412) 


?3 [Tựa đề NHÓM 7 này là theo Be và Se, mặc dù bản thân chữ “GAO 
SÓNG” (amakadhañna: gạo, đậu...chưa nấu chín) chỉ được ghi trong một 
kinh là kinh 56:84 mà thôi.] 


?4 [Lời kinh này cũng có trong kinh AN I 35,12-14, nhưng không liên kết 
với Bốn Diệu Đế. Tương tự, chủ đề của kinh 56:62 cũng có trong AN I 
35,15-18; chủ đề của kinh 56:63 cũng có trong AN I 35,24-26; và chủ đề 
của kinh 56:65 cũng có trong AN I35,10-11.] (414) 


295 [(Mặc dù đang nói về những chúng sinh, nhưng:) Từ kinh 56:71—77 là láy 
bảy đường nghiệp-thiện (kusalakammapatha) đầu tiên (trong mười đường 
nghiệp-thiện) để so sánh. Trong bảy đường nghiệp-thiện thì sự sống độc-thân 
thay cho (là tương đương với) sự kiêng cữ tà dục tà dâm [kinh 56:73]. Nhân 
tiện, cũng có bảy sự hướng dẫn về bảy hành vi thiện này theo Giới Luật Tỳ 
kheo [coi thêm kinh DN I 63,20-64,14].] (415) 


2% [(Mặc dù đang nói về chúng sinh, nhưng:) Từ kinh 56:78-101 là nêu ra 
một số những điều luật (giới cám) trong Giới Luật Tỳ Kheo làm cơ sở để so 


Chú thích ° 827 


sánh; [coi thêm kinh DN I 64,16—32].] (416) 


828 ° Bộ Kinh Liên Két — QUYỀN 5 


Chú thích e 829 


+ Về bản dịch, quý độc giả có sự thắc mắc, góp ý, sửa lỗi, hiệu đính, tra cứu, 
hoặc xin nhận bản in giấy án tóng, liên hê nguòi dich; email: 
lekimkha@ gmail.com, hoặc nhắn tin/điện thoại: 0909503993. 


+ Hoặc về kỹ thuật, liên hệ anh Huỳnh Văn Thịnh, email: 
huynhvanthinh@ gmail.com, hoặc điện thoại: 0363316764. 


830 * Bộ Kinh Liên Kết— QUYỀN 5 


